Một Hướng dẫn Đầy đủ 
về Con đường Phật pháp 


(Hình bìa) 


Mỏ đá và dấu chân 
của Đức Milarepa tại Tây Tạng 


Jetsun Milarepa thường được coi là một 
trong những yogi và thi sĩ nổi tiếng nhất 
của Tây Tạng. Theo một truyền thuyết, 
Milarepa đã đặt tảng đá này trên đường 
đến DrolmaLa để truyền năng lực và niềm 
tin cho khách hành hương và mọi người 
sùng mộ khi đi qua tảng đá linh thánh. 


MỘT HƯỚNG DẤN ĐẦY ĐỦ 
VỀ CON ĐƯỜNG PHẬT PHÁP 


của Khenchen Konchog Gyaltshen 
Khenmo Trinlay Chödron hiệu đính 


Thanh Liên dịch sang Việt ngữ 


)ỳ ' À 
- vo `. 
3 ` LÊ ẻ 


Khenchen Konchog Gyaltshen 


Mục lục 


Lời Tựa của Drikung Kyabgon Chetsang................................-.... ể 
Lời Nói đầu của Người Biên tập .................................................. 9 
DẦN n107171.HT1CTMasaás x16 s12 y2 iGunvesakiaeisfieibiaromaaragiasuvbt 11 
Kho tàng Quý báu Lời Khuyên dạy, Một Trăm Giáo lý .... 19 
Tâm huyết của Drigung Bhande Dharmaradza ................. 20 
NHữơg Van ¡kế MƠ QGỮ soaeseevacaeeikinasahesgososoesoe 23 
kối,KhiiyEn TH QUA v26: 0uc0GiAnangafudsavztdT A2 34 
Lời Khuyên dành cho các Thiền giả ............................. 125 
Lời khuyên Dành cho các Hành giả Đại thừa ........... 310 
Lời Khuyên về Sáu Ba la mật........................................... 345 


Lời Khuyên dành cho các Hành giả 
II CO HE sávpvedkvddgsatkawodalsdiousdnGneonidoadduae 393 


Lời Khuyên về việc Chuẩn bị Thực hành Đại Ấn .... 475 


Lời Khuyên dành cho các Hành giả Đại Ấn.............. 480 
Lời Khuyên về Cách Xua tan Khi Gặp phải 

CHIEOTHE TRHGII20/1i40606s0luta0n GiNaGhuaokiiesudilsiaSiieanigiik 520 
Lời Dạy về Sáu pháp Du già của Ñaropa .................... 542 


Lời Khuyên về Kết quả Cuối cùng 
của việc Thực hành Pháp .....................................------------ 


Kết luận với Lời Khuyên Súc tích .................................. 


HT HO HD vu afi/0xa0i2ii0a2 962060 xllioa0dttsobs 


Phụ lục: Cuộc Đời của Drigung Bhande Dharmaradza .... 
Lời Khuyên Đúng đắn cho các Hành giả Pháp ................. 
THf[IE PU 4E IIICE lC sya0yei06idaiốig4rafydptttsasdiotbyaos 
Thuật ngữ và Danh hiệu ..............................................-..----.--.e- 


Thư mục Được Chú thích của các Tác phẩm 
được Đề cập trong Một Hướng dẫn Đầy đủ 


Vệ Côn HƯƠNG PHỐT DI ttuasuiodiantlbaliaaasiaadadtillAae 
Danh mục Dòng Đầu tiên của Một Trăm Vần Kệ 

THEIUIETHHHSbisaaesiaoAfoosdoSNOSBtRGbansndagobiAohiissiid 
Về Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche ....................... 


DRIKUNG KYABGON CHETSANG 


TÔI VUI MỪNG khi biết tin Khenchen Konchog Gyaltshen đã 
biên soạn Một Hướng dẫn Đầy đủ về Con đường Phật pháp, và 
thật may mắn là hiện quyển sách đang được xuất bản. Bản văn 
là một luận giảng về Kho tàng Quý báu Lời Khuyên dạy, được 
sáng tác bởi Drikung Bhande Dharmaradza (1704-1754), hóa 
thân của Drikung Dharmakirti. Bởi luận giảng được viết bằng 
tiếng Anh, tôi rất vui mừng là các độc giả Anh ngữ sẽ nhận 
được lợi lạc từ nó. Hơn nữa, vì được biên soạn một cách dễ 


hiểu, quyển sách sẽ vươn xa rộng tới người đọc. 


Quyển sách này bao gồm toàn bộ các giáo lý đạo Phật, từ 
những điều hết sức căn bản cho tới những giáo lý vô cùng sâu 
xa của các hệ thống Đại thừa và Kim cương thừa, bao gồm Sáu 
pháp Du già của Naropa. Bản văn được dựa trên nền tảng của 
Sáu Tòan Thiện, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định và trí tuệ. Từ nền tảng đó, cây Kim cương thừa nở rộ 
những đóa hoa của Sáu pháp Du già của Naropa: các thực hành 
nội hỏa, tịnh quang, yoga giấc mộng, huyễn thân, chuyển di 
tâm thức, và bardo. Từng bước một, sự thực hành tất cả những 
giáo lý này sẽ hướng dẫn chúng ta sản sinh trái quả của sự giác 
ngộ viên mãn một ngày nào đó. 

Dù ta phải gánh chịu bao nhiêu mê lầm, có vô số những cơ 


hội cho tất cả chúng ta thực hành giáo lý của các Đạo sư chứng 


7 


ngộ vĩ đại của Tây Tạng. Bởi tất cả chúng ta được sinh làm 
người, năng lực trí tuệ của ta to lớn hơn nhiều so với năng lực 
của chúng sinh khác. Ta có cơ hội to lớn để vun trồng lãnh vực 
của trái tim ta, và phát triển đủ loại phẩm tính tốt lành chín 
muồi thành một cuộc đời có ý nghĩa. Mọi sự nằm trong tay ta, 


vì vậy xin đừng bỏ quên cơ hội của các bạn. 


Vì thế tôi cảm ơn Khenchen Rinpoche và hoan nghênh ngọn 
đèn luận giảng soi sáng giáo lý của các Đạo sư vĩ đại của ngài, 


khi làm cho tất cả mọi người có thể có được nó. 


Nguyện quyển sách mang lại lợi lạc cho vô số chúng sinh. 


Với lời cầu nguyện của tôi, 


Drikung Kyabgon Chetsang 


Lời Nói đầu của Người Biên tập 


KHO TÀNG QÚY BÁU LỜI KHUYÊN DẠY, Một Trăm Giáo lý Tâm 
huyết, bản văn gốc mà luận giảng này dựa vào, thường được 
gọi là Một Trăm Lời Khuyên dạy, dù nó thực sự gồm chứa 103 
câu kệ có ghi số và hai mươi tám câu kệ giới thiệu và chuẩn bị. 
Những dòng đầu tiên của “Một trăm Bài Kệ” được đưa vào 


bảng chú dẫn ở phần sau của quyển sách. 


Chúng tôi đã thiết kế quyển sách này bằng cách dùng vần kệ 
phù hợp với bản kệ gốc, với một luận giảng riêng biệt và hầu như 
độc lập sau mỗi đoạn kệ. Trong mỗi luận giảng, chúng tôi đã in 
nghiêng các từ hay câu được lặp lại từ câu kệ có liên quan khi 
chúng được đề cập đến lần đầu tiên. Điều này được thực hiện để 


tương quan giữa luận giảng với câu kệ rõ ràng hơn. 


Chúng tôi đã tiên liệu rằng mỗi lần người đọc có thể chọn lựa 
một hay hai vần kệ và sau đó ngừng lại để suy niệm chúng. Để 
mỗi luận giảng có thể hiểu được như một tư tưởng đầy đủ, 
không nhất thiết phải bao gồm một vài lập lại nếu đây là một 
bài tường thuật liên tục. Ngoài ra, một vài vấn đề được lập lại 
trong những vần kệ nguyên thủy để nhấn mạnh hay bởi cũng 


chủ đề đó được giới thiệu từ những góc độ khác nhau. 


Để hỗ trợ những người đọc có thể chưa quen thuộc với Phật 


giáo Tây Tạng, chúng tôi đã bao gồm một bảng thuật ngữ chứa 


9 


những định nghĩa ngắn về các thuật ngữ đặc biệt và nhận biết 
những người được đề cập trong quyển sách. Như một giới 
thiệu ngắn gọn, cũng có một bảng thuật ngữ gồm nhiều danh 
mục được liệt kê rất tiêu biểu của những bài viết của Phật giáo. 
Những tiểu sử ngắn gọn của các tác giả - Drigung Bhande 
Dharmaradza, người viết những vần kệ gốc, và Khenchen 
Konchog Gyaltshen, người viết luận giảng-được thêm vào để 
tạo niềm tin và lòng sùng mộ cho độc giả. Cuối cùng, có một 
nguồn sách tham khảo được chú thích về các bài viết nhắc nhở 
rằng bạn có thể nhận được lợi lạc khi theo đuổi nghiên cứu xa 


rộng hơn. 


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Giáo pháp thiêng liêng và bản văn 
này. Cầu mong nó giải quyết các hoài nghi và truyền cảm hứng 


cho bạn để thành tựu giác ngộ toàn hảo, làm lợi lạc tất cả! 


Khenmo Trinlay Chödron 


10 


Lời Giới thiệu 


PHẬT GIÁO, hay Giáo Pháp siêu việt, được phát sinh ở Ấn Độ 
khoảng 2.500 năm trước. Vị sáng lập Phật giáo, Thái tử 
Siddhartha (Tất Đạt Đa), sinh ra làm con trai của Vua 
Shuddhodana (Tịnh Phạn), là nhà lãnh đạo uyên bác và đầy 
năng lực ở Miền Bắc Ấn Độ. Cho đến khi Ngài hai mươi chín 
tuổi, Thái tử Siddhartha vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà đời 
sống cung điện phải cung dưỡng và được đào tạo trong mọi 
lãnh vực của sự học tập. Bởi Ngài là con trai duy nhất của nhà 
vua, đức vua có những kỳ vọng cao ngất rằng vị thái tử sẽ vượt 
thoát cuộc đời mình trong vương quốc và cai trị xứ sở sau khi 
lên ngôi. 

Nhưng thái tử bị quấy động sâu sắc bởi nỗi khổ mà Ngài nhìn 
thấy, nỗi khổ mà tất cả chúng sinh đều dự phần. Không thể vui 
hưởng quyền lực và sự xa hoa được nữa, Ngài bắt đầu tìm hiểu 
xem chúng sinh có thể thoát khỏi đau khổ của họ hay không. 
Với lòng can đảm to lớn, Ngài từ bỏ vương quốc và gánh vác 
trách nhiệm tìm kiếm chân lý cao tột. 

Trong sáu năm, Ngài du hành từ nơi này sang nơi khác và gặp 
gỡ nhiều vị thầy và thiền giả khác nhau. Không hài lòng với điều 
đó, Ngài tiếp tục khảo sát triệt để và thiền định về đau khổ và 


nguyên nhân của nó khi sử dụng nội quán phê bình của riêng 


11 


Ngài. Ngài đã đạt được một samadhi (định) vô cùng sâu xa, một 
trạng thái toàn khắp, và nghĩ rằng Ngài đã đạt được giác ngộ. 
Nhưng chư Phật mười phương đã xuất hiện trước Ngài và nói: 
“Trạng thái này không phải là chứng ngộ cuối cùng mà cũng 
không phải là sự giác ngộ toàn hảo.” Vì thế, Ngài đi tới Bodh Gaya 
(Bồ Đề Đạo Tràng) và thiền định dưới Cội Bồ Đề. 

Vào sáng sớm Ngày Vesak, Ngài đã đạt được sự giác ngộ đầy 
đủ và toàn hảo năm ba mươi lăm tuổi. Từ thời điểm đó, Ngài 
được biết đến là “Đức Phật,” đấng hoàn toàn giác ngộ. Vào lúc 
đó Ngài tuyên bố “Ta đã tìm ra các cam lồ không ô nhiễm của 
Giáo pháp sâu xa, cao cả; sự an bình toàn hảo; thoát khỏi sự 
tạo tác; chói ngời; cốt tủy không phức tạp. Đây là chân lý phổ 


quát thoát khỏi mọi mê lầm và đau khổ.” 


Đức Phật đã giảng dạy Giáo pháp này trong bốn mươi lăm 
năm, chia sẻ trí tuệ của Ngài với hàng trăm và hàng ngàn 
người và chúng sinh phi-nhân. Chính những thực tập sinh này 
đã thành tựu những giai đoạn khác nhau của sự giác ngộ. Như 
thế, Ngài đã giảng dạy Giáo pháp toàn hảo bao gồm các hệ 
thống thực hành Kinh điển và Mật điển thích hợp với các đệ tử. 
Trải qua những thế kỷ tiếp theo, những giáo lý này lan rộng 
khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Trong số những quốc gia 
này, Phật giáo đã đến Ấn Độ trong thế kỷ thứ bảy. 

Nhiều dịch giả vĩ đại đã du hành từ Tây Tạng đến Ấn Độ, nơi 
họ học hỏi từ các Đạo sư vĩ đại. Trải qua thời gian, các ngài đã 
phiên dịch toàn bộ giáo lý của Đức Phật, và nhiều học giả và 


Đạo sư chứng ngộ đã được sản sinh. Vì thế giáo lý đó tiếp tục 


12 


đến ngày nay. Hiện nay, có bốn dòng truyền thừa lớn: 
Nyingma, Kagyu, Sakya và Gelug. Sự giới thiệu này bao gồm 
các giáo lý của những truyền thống khác nhau bao gồm dòng 


Kagyu. 


Đức Gampopa, là đệ tử chính yếu của Milarepa và là một Đạo 
sư được đặc biệt tôn kính của dòng truyền thừa Kagyu, được 
các Đạo sư của mọi dòng truyền thừa kính trọng bởi ngài có sự 
uyên bác và chứng ngộ cao cấp trong các thực hành thiền định. 
Ngài đã nghiên cứu và thực hành hoàn hảo các giáo lý từ ba 
dòng truyền thừa kết hợp lại: 

* dòng truyền thừa Quan điểm Trung quán Sâu xa, cũng như 

thực hành Bồ đề tâm đặc biệt, được truyền xuống từ Đức 


Phật tới Văn Thù tới NÑagarjuna (Long Thọ), và vv.. 


* dòng Hành động Rộng lớn của sự tu tập tâm thức tiệm tiến 
qua Bồ đề tâm, và hệ thống Madhyamaka (Trung đạo) 
được Đức Phật Di Lặc trao truyền tới Asanga (Vô Trước) 


Và Vv.V.. 


* hệ thống Kim Cương thừa của sự nghiên cứu và thực hành 
Mật thừa, với những giáo lý Mahamudra (Đại Ấn) đặc 
biệt và Sáu pháp Du già của Naropa khởi đầu với Đức 
Vajradhara (Kim Cương Trì), hình thức Pháp Thân của 
Đức Phật, và được truyền xuống liên tục qua Tilopa, 


Naropa, Marpa, và Milarepa 


Như thế, Đức Gampopa đã hoàn toàn nghiên cứu và thực 
hành mọi phương diện của sự hiểu biết được truyền xuống 


qua dòng truyền thừa Kadampa của Atisha cũng như dòng của 


13 


Milarepa. Trong một đời người duy nhất, ngài đã thiết lập 
trong trạng thái giác ngộ—sự toàn hảo của kiến, thiền, và 
hành—và đã chuyển tất cả những giáo lý này cho dòng Kagyu. 
Đức Jigten Sumgön đã kết hợp các giáo lý đó trong các bản văn 
của ngài Nhất Niệm (TT: Gong Chig), Tâm Yếu của các Giáo lý 
Đại Thừa (TT: Ten Nying), và nhiều giáo lý khác. Tác giả của 
Kho tàng Lời Khuyên Quý báu là một trong những vị kế thừa 


tâm linh của Jigten Sumgön. 


Khi các tài sản ý nghĩa và quý giá nhất của chúng ta được tích 
tập trong một kho tàng quý báu, chúng ta yêu quý nó trên mọi 
sự giàu có khác và không bao giờ chán tìm kiếm nó. Giống như 
một kho tàng châu báu, bản văn này bao gồm một tuyển tập 
tỉnh túy có giá trị nhất của Giáo pháp, có lợi lạc cho cả những 
người có một sự quan tâm tổng quát đến Phật giáo và cho 
những hành giả nghiêm túc. Những báu vật của Giáo pháp đã 
được tích tập ở đây như những mẩu lời khuyên dạy trong đời 
sống hàng ngày và đặc biệt là cho cuộc hành trình tâm linh 
hướng tới giác ngộ. Mặc dù Kho tàng Lời Khuyên Quý báu là 
một bản văn nhỏ, nó vạch ra các giáo lý toàn diện của Phật 
pháp từ lúc bắt đầu cho tới khi chấm dứt, từ bốn nền tảng cho 
tới sự viên mãn của Phật quả. Cốt tủy này của các giáo lý chân 
chính được gọi là “Giáo huấn cốt tủy”- những điểm cốt lõi của 
cả Kinh điển lẫn Mật điển, cũng như các luận giảng của chúng. 
Những người muốn nghiên cứu và thực hành Phật giáo một 
cách chân thành sẽ tìm thấy ở đây một hướng dẫn cần thiết mà 


họ có thể đọc đi đọc lại chúng. 


14 


Bản văn hiện tại thì đơn giản và đi thẳng tới mục tiêu, cung 
cấp giáo huấn rõ ràng về ý nghĩa thực tiễn của Pháp và về thực 
hành thiền định. Mục đích của ta trong việc nghiên cứu và thực 
hành Phật pháp là giải thoát tâm ta khỏi những mê lầm. Lời 
khuyên như điều này ngăn ngừa để ta không lạc lối trong 
những ảo tưởng nhân danh việc nghiên cứu và thực hành Phật 
giáo. Trong thế giới của sinh tử, mọi chúng sinh, kể cả con 
người, phải đau khổ vì những phiền não (Phạn: klesha) chẳng 
hạn như sự tham lam, kiêu ngạo, căm ghét, và v.v.. Những loại 
phiền não khác nhau này đi theo chúng ta qua vô số cuộc đời 
và luôn luôn gây ra đau khổ. Tính chất bản năng của mọi người 
là mong muốn hạnh phúc và an bình, nhưng những phiền não 
này không cho phép nó. Đúng hơn, chúng mang lại đau khổ 
này sau đau khổ khác, chẳng bao giờ chấm dứt. Những phiền 
não này không thể chữa lành bằng cách uống thuốc hay sống 
một cuộc đời xa hoa. Chúng sẽ không già đi hay đau ốm; chúng 
luôn luôn an trụ tươi mới và trẻ trung như chúng hiện tại. 
Phòng thí nghiệm đầy năng lực nhất không thể xác định rõ 
những phiền não này; chỉ có Giáo pháp có thể nhận dạng chính 
xác bản chất của chúng và cung cấp cho ta một phương pháp 
để tịnh hóa chúng. Khoa kỹ thuật hiện đại, máy móc, và khoa 
học không thể giải trừ hay tịnh hóa các phiền não. Phương 
cách duy nhất để làm năng lực của chúng yếu đi và dần dần 
nhổ bật gốc chúng là nhờ sự nghiên cứu và thực hành Phật 
pháp quý báu. 

Bản văn gốc được cấu tạo thành hai phần. Phần thứ nhất 


gồm có lời khuyên tổng quát đối với đời sống hàng ngày—làm 


15 


thế nào quan hệ với người khác một cách an bình, làm thế nào 
để cộng tác trong các nhóm một cách êm ả, làm thế nào để 
trung thực và tử tế, làm thế nào để thông cảm lẫn nhau, và làm 
thế nào để là những hành giả Pháp chân thành. Phần thứ hai 
bao gồm hàng trăm bài kệ khuyên dạy, thì cụ thể hơn đối với 
các hành giả, đặc biệt là những hành giả rất nghiêm túc trong 
việc nghiên cứu và thực hành và muốn đạt được giác ngộ hay 
Phật quả. Một cách hiện thực, nếu ta muốn đạt được giác ngộ 
mà không đối mặt với bất kỳ chướng ngại nào, ta phải biết 
phải những gì cần làm và làm thế nào để thực hiện điều đó. 
Kho tàng Lời Khuyên Quý báu: Một Trăm Giáo lý Tâm huyết 
phác thảo những gì cần hy vọng và cho ta lời khuyên giá trị 
nhất từ kinh nghiệm về thực tại của sinh tử và niết bàn từ 
chính tác giả. 

Các giáo lý được đưa ra từ trái tim của tác giả, mạn đà la của 
trí tuệ và lòng bi mẫn toàn hảo, và không chỉ là những mơ 
màng trí thức. Chúng được biên soạn một cách chân thành 
khiến các hành giả có thể hiểu được Pháp ra sao và làm cách 
nào để thực hành nó. Vì thế, chúng ta nên đưa lời khuyên này 
vào tâm khảm một cách chân thành và hết lòng thực hiện nó 
để giải thoát bản thân khỏi các chướng ngại và khổ đau mà ta 
đối mặt. 


LỜI CẢM ƠN 


Việc hình thành quyển sách này mất một thời gian dài. Lúc ban 


đầu, tôi ban luận giảng khẩu truyền về Kho tàng Lời Khuyên Quý 


16 


báu: Một Trăm Giáo lý Tâm huyết ở nhiều nơi khác nhau. Khenmo 
Trinlay Chödron chịu nhiều nhọc nhằn để chép lại những cuộc 
thảo luận này và củng cố chúng dưới hình thức của một quyển 
sách. Ani Jampa, Ani Wangmo, Ani Pelmo, Ani Dadron, Eileen 
Feldman, và David Grifin đưa ra sự giúp đỡ chân thành như 
những độc giả phê bình. Victoria Huckenpahler cung cấp sự trợ 
giúp lão luyện trong việc biên tập, Terry Barrett hỗ trợ cho nỗ lực 
này bằng cách giúp đỡ để dịch những trích dẫn từ Tâm Yếu của 
các Giáo lý Đại Thừa (TT: Ten Nying) và Viên Ngọc Như ý (TT: 
Tsin-dha Mani). Tôi đặc biệt biết ơn người bạn lâu năm và dịch 
giả Rick Finney, người không chỉ giúp tôi dịch những vần kệ gốc, 
mà sau đó hoàn thành triệt để bản văn này và đóng góp nhiều 
bình luận sâu sắc. 

Quyển sách này được thành hiện thực nhờ sự quan tâm về 
Pháp của nhiều trung tâm Pháp, các nhóm, và bạn hữu. Tôi 
biết ơn tất cả những hỗ trợ mà tôi đã nhận được trong khi 
hoàn tất dự án trọng đại này. Tôi hy vọng rằng sự đóng góp 
nhỏ bé này cho cộng đồng nhân loại sẽ mang lại lợi lạc cho độc 


giả nói chung, và đặc biệt là cho những hành giả nghiêm túc. 


Khenchen Konchog Gyaltshen 
Tháng 6 2007 


17 


KHO TÀNG LỜI KHUYÊN QUÝ BÁU, 
MỘT TRĂM GIÁO LÝ TÂM HUYỄT 


của Drigung Bhande Dharmaradza 


DRIGUNG BHANDE DHARMARADZA 


Từ một bộ thangka mô tả toàn bộ dòng Drigung 

được cất giữ tại Tu viện Drigung Thil ở Tây Tạng. Các bức tranh 
được hoàn thành khoảng năm 2005, bởi Penpa Tsering, một đệ tử 
nổi tiếng của họa sỹ thangka lừng danh Amdo Jampa. Gomchen 
Chöngyi RangdröI Rinpoche, một tulku dòng Drigung Kagyu thuộc Tu 
viện Tago ở Nakchu, đã bảo trợ việc vẽ tranh. Bức hình chụp 


thangka này do Balok Rinpoche, Tenzin Dorje thực hiện. 


Những Vần kệ Mở đầu 


sọ) Tôi ban lời khuyên này như một nhắc nhở 
cho bản thân. 


TÁC GIẢ, Drigung Bhande Dharmaradza (1704-1754), được 
coi như Drigung Kyabgon Chungtsang thứ hai. Chungtsang 
Rinpoche thứ nhất được gọi là Drigung Dharmakirti Vĩ đại. Do 
bởi ngài là một đại thành tựu giả giác ngộ, và là một học giả vĩ 
đại lão luyện trong nhiều loại kiến thức khác nhau, ngài được 
nhiều người thừa nhận là một hóa thân của Saraha. Trong một 
bài ca kim cương của ngài, Drigung Dharmakirti đề cập: 
“Không có chút nghỉ ngờ, xưa kia tôi là Bà la môn vĩ đại Saraha, 
tổ tiên của tất cả tám mươi bốn thành tựu giả.” Ngài là người 
đương thời với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, vị này vô cùng tôn 
kính ngài vì sự uyên bác và thành tựu trong thực hành thiền 
định. Drigung Dharmakirti đã viết các luận giảng về nhiều chủ 
đề khác nhau, đáng chú ý nhất là Nhất Niệm và Tâm Yếu của 
các Giáo lý Đại Thừa, là những bản văn chứa đựng các giáo lý 
sâu xa nhất của Đức Jigten Sumgön. Nhiều vị Thầy vĩ đại khác 
cũng viết các luận giảng về những bản văn này. Các tác phẩm 
đầy đủ của ngài đã được thu thập khoảng mười lăm quyển 
sách lớn. 

Drigung Bhande Dharmaradza là hóa thân của Drigung 


Dharmakirti và cũng là một vị Thầy và học giả vĩ đại. Một 


23 


tường thuật ngắn gọn về cuộc đời ngài được bao gồm trong 
quyển sách này. Những gì Dharmaradza viết ở đây là một tóm 
tắt súc tích của cốt tủy của Nhất Niệm, Tâm Yếu của các Giáo lý 
Đại Thừa, và Pháp Bảo của sự Giải thoát. 

Tác giả bắt đầu bản văn như một nhắc nhở bản thân giảm 
bớt bản ngã. Điều này cho thấy ngài khiêm tốn, giống như một 
hành giả đơn sơ, vững chắc. Nó cũng cho thấy ngài đã viết như 
một thực hành thiền định. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng 
khi nghiên cứu sách vở, ta cũng phải thực hành. Theo cách này, 
chúng ta sẽ có thể dấn mình vào các thực hành thiền định một 
cách đúng đắn bởi ta thấu hiểu ý nghĩa của Giáo pháp. Sự hiểu 
biết thực sự Giáo pháp sẽ chỉ đến từ những kinh nghiệm được 
dựa trên thực hành. 


24 


Với sự nhất tâm, con khẩn cầu Đấng siêu việt, 


chiến thắng Ratna Shri 
và đấng có tên là Bhadra, 
hiện thân của mọi sự quy y. 
Xin ban những gia hộ khiến con có thể thực hiện 


cuộc đời của Đạo sư. 


TRƯỚC HẾT, tác giả kính lễ dòng truyền thừa và Đạo sư gốc 
của ngài để thọ nhận những gia hộ và xua tan các chướng ngại. 
Ratna Shri (TT: Rinchel Pal, sự Vinh quang của Đấng Tôn quý) 
ám chỉ Đức Jigten Sumgön, vị sáng lập dòng truyền thừa 
Drigung Kagyu ở Tây Tạng vào thế kỷ mười hai. Bản thân đấng 
tôn quý này là một vị Phật, ngài đến trong thân tướng con 
người để giảng dạy chúng sinh. Nếu ta đọc lịch sử các Đạo sư 
vĩ đại một cách cẩn trọng, ta có thể khám phá rằng không có 
tập hội đệ tử nào vĩ đại hơn tập hội của Jigten Sumgön. Các đệ 
tử này không phải là những người tầm thường chỉ nghe giáo lý 
và bỏ đi. Họ đã thọ nhận giáo lý và sau đó hoàn toàn dâng hiến 
cuộc đời mình cho ẩn thất. Có câu nói rằng trong đời ngài và 
sau này, núi non được bao phủ bằng hàng ngàn hành giả nhập 
thất Drigung. Quả là một vị Thầy vĩ đại! Ngài đã biên soạn 
nhiều quyển sách quan trọng được nghiên cứu tới tận ngày 
nay, đặc biệt là Nhất Niệm và Tâm Yếu của các Giáo lý Đại 


VẠn) 


Thừa. Những đệ tử chứng ngộ của ngài đã tích tập Các Giáo lý 
Thâm sâu thành năm quyển sách. Tất cả những giáo lý của ngài 
bao gồm khoảng mười lăm quyển, được gọi là Các Giáo lý 
Trong và Ngoài. Đệ tử của ngài là Sherab ]ungne đã tán thán 


các giáo lý của ngài, nói rằng: 


Đức hạnh nguyên sơ, thuần tịnh như một ngọn núi phủ 
tuyết. 

Nguyện nó khiến cho giáo lý của Ratna Shri nở rộ khắp 
mười phương! 

Nguyện nó hoàn toàn xua tan bóng tối vô minh của mọi 
chúng sinh 

và nguyện tất cả họ đạt được trí tuệ nguyên sơ toàn hảo 
của Đức Phật! 


Đức Jigten Sumgön là hóa thân của Thánh Nagarjuna (Long 
Thọ), người sống ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai, khoảng bốn trăm 
năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã tiên tri về việc Ngài đến thế giới này trong nhiều Kinh điển, 
chẳng hạn như Kinh Lankavatara (Lăng Già). Nagarjuna đã 
chịu trách nhiệm về việc phục sinh Phật giáo nói chung, nhưng 
đặc biệt là Đại thừa và Kim cương thừa. Một vài trường phái 
Phật giáo nói rằng giáo lý Đại thừa không do Đức Phật giẳng 
dạy mà đúng hơn là do Nagarjuna. Đó là bởi ngài là đấng đã tái 
thiết lập Phật giáo Đại thừa sau khi nó hầu như biến mất. Là 
hóa thân của Nagarjuna, Đức Jigten Sumgön cũng muốn củng 


cố vững chắc Phật giáo ở Tây Tạng—Phật giáo nói chung và 


26 


Đại thừa nói riêng. Thành tựu của ngài đã được nhiều Đạo sư 


vĩ đại thừa nhận, chẳng hạn như Mipham đã nói: 


Ngài đã thiết lập, qua các cánh cửa nghiên cứu và thực 
hành, 

các phương pháp của Đại thừa trong Xứ Tuyết này. 

Mặt trời của các hoạt động của ngài trùm khắp toàn thể 
thế giới. 


Con kính lễ ngài, Đức Jigten Sumgön. 


Đức Jigten Sumgön đã biểu thị cho ta một cách thức rõ ràng 
để thấu hiểu thực tại của sinh tử và niết bàn, khiến ta có thể có 
một tâm thức trong trẻo về cách đạt được Phật quả và cách giải 
thoát bản thân khỏi sinh tử. Trong một cách thức tuyệt đối, 
ngài là hiện thân của trí tuệ và lòng bi mẫn của tất cả chư Phật. 
Tiểu sử của ngài đã được dịch tóm tắt trong những quyển sách 
Những Lá Cờ Cầu nguyện, Các Đạo sư Kagyu Vĩ đại, và Gọi Thầy 
từ Xa. Rất cần đọc những tiểu sử như thế bởi chúng không chỉ 
là các tiểu sử mà còn chứa đựng những Giáo pháp sâu xa. 

Bhadra ám chỉ Đạo sư gốc của tác giả, Ratna Karma Bhadra, 
Drigung Kyabgon Chetsang thứ hai. Nói rằng Đạo sư gốc của 
ngài là hiện thân của mọi sự quy y có nghĩa là ngài đã thành 
tựu Phật quả toàn hảo và vì thế hiện thân tất cả ba sự quy y— 
Phật, Pháp, và Tăng. Tâm ngài ngang bằng tâm Phật. Đức Phật 
đã giảng dạy Pháp, vì thế ngữ của Ngài là hiện thân của Pháp. 
Thân Ngài là thân của Tăng đoàn, những vị thực hành một cách 


thành công. Ratna Karma Bhadra đã làm viên mãn mọi phẩm 


27 


tính của một vị Phật, vì thế ngài là hiện thân của Tam Bảo. Tác 
giả quy y theo cách này. 

Thực hiện cuộc đời của Đạo sư có nghĩa là trở nên thành công 
trong việc thực hành các Giáo pháp và đạt được Phật quả. Đó là 
cuộc đời của Đạo sư—thực hiện các thực hành trong trái tim 
ta, thực hiện cuộc hành trình trên con đường dẫn tới Phật quả 
một cách thành công, đạt được giác ngộ toàn hảo, và làm lợi ích 


tất cả chúng sinh. 


28 


Tôi không biết nhiều về hai cách sống 


và đã không nghiên cứu những loại hiểu biết 
khác nhau, 

vì thế tôi không đủ tư cách để viết những lời 
khuyên này. 

Nhưng bởi ông, thị giả thân thiết của tôi, đã 
thỉnh cầu tôi vô cùng kiên trì, 

Tôi sẽ ghi lại một cách ngắn gọn mọi sự đến 
trong tâm. 


VỚI CÂU KỆ NÀY, một lần nữa, tác giả khiêm tốn khi nói rằng 
ông không đủ tư cách để viết những lời khuyên này. 

Hai cách sống là sống có tính chất tôn giáo và sống theo thế 
tục. Đời sống tôn giáo có liên quan đến việc làm cách nào để 
nghiên cứu và thực hành những phương pháp khác nhau này 
được giảng dạy trong Giáo pháp. Cuộc đời thế tục liên quan tới 
việc kiểm soát hàng ngày của một xã hội hay một tu viện. 

Những loại hiểu biết khác nhau ám chỉ mọi sự có thể nhận 
thức được, chúng vô số như những vì sao trong bầu trời. Tóm 
lại, kiến thức được phân chia thành mười loại nổi tiếng—năm 
loại phụ và năm loại chính. 


Năm loại kiến thức phụ là 


29 


1. sự trình diễn, có nghĩa là vũ điệu, kể chuyện, nhạc kịch, 
những vận dụng lịch sử, v.v.. 

2. thuật chiêm tỉnh, việc nghiên cứu các hệ thống liên quan 
tới các vì sao và mặt trăng, bao gồm việc dự đoán thời tiết 
và tính toán lá số tử vi để khám phá những đời trước và 
sau của ta. 

3. thi ca, hiểu biết cách thức để viết với những hình thái của 
ngôn ngữ——các pháp ẩn dụ, so sánh, v.v.. 

4. các từ đồng nghĩa, nghĩa là nhiều tên gọi hay nhãn hiệu 
được sử dụng để mô tả những phương diện khác nhau 
của các hiện tượng. Chẳng hạn như có hơn ba mươi cách 
để ám chỉ mặt trời, như bình minh, bạn của hoa sen, châu 
báu của bầu trời, và cái làm tan biến bóng tối. Trái đất có 
thể được gọi là vị hộ trì châu báu, nền tảng của tất cả, v.v.. 

5. nghệ thuật sáng tác, thiện xảo để viết một cách tuyệt đẹp 
trong những vần kệ hay văn xuôi, sắp đặt các chữ với 


nhau theo những cách thế đặc biệt. 


Năm loại kiến thức chính được phân thành bốn loại kiến thức 
thông thường đối với mọi xã hội và tôn giáo, và loại thứ năm là 


độc nhất đối với tư tưởng Phật giáo. 


1. Các nghệ thuật sáng tạo, chẳng hạn như vẽ và xây dựng. 
Đây là một chủ đề rộng lớn. Mọi kỹ thuật học tân tiến 
thuộc về phạm trù này. Có những nghệ thuật vật lý như 
vẽ, điêu khắc, kiến trúc, điện toán, máy bay, xe chở hàng, 


xe buýt, nghề xây dựng, kiến tạo đường xá, và cách lái xe. 


30 


Đây là những phần chính yếu của kiến thức và sự thiện 
xảo mà với nó ta có thể làm lợi lạc nhiều chúng sinh. Cũng 
có những nghệ thuật về ngôn ngữ như lời nói du dương, 
nói thật và những từ có tính chất xây dựng. Các nghệ 
thuật về tỉnh thần bao gồm thiện xảo trong thiền định, 
duy trì tâm trong hình thức tốt đẹp, và đặt nó ở đúng chỗ 
qua tu tập thiền định. 

2. Các nghệ thuật chữa trị, bao gồm mọi phái y học, cả về vật 
lý lẫn tinh thần. Ta nghiên cứu cách làm thuốc men từ 
những vật liệu khác nhau như các loại cây và đá, cũng 
như cách chẩn đoán bệnh tật và chữa trị chúng. Qua sự 
hiểu biết này, ta có thể làm lợi lạc nhiều chúng sinh, đặc 
biệt là những người bị bệnh về mặt vật lý hay tinh thần. 

3. Những nghệ thuật ngôn ngữ, bao gồm việc thấu biết mọi 
loại ngôn ngữ và âm thanh khác nhau. Điều này không chỉ 
giới hạn đối với ngôn ngữ của loài người. Mọi âm thanh 
có một ý nghĩa—ngay cả những tiếng động của cây cối, 
đá, nước, và các thú vật. Nhờ hiểu biết những ngôn ngữ 
khác nhau này, ta có thể có thiện xảo to lớn trong việc 
viết mà không bị lỗi lầm trong văn phạm hay đánh vần. 
Các đại Bồ Tát có thể làm lợi lạc mọi loại chúng sinh theo 
cách này. Chẳng hạn như, có lần một con chim kên kên 
bay qua Đức Jigten Sumgön khi ngài đang thiền định. Ngài 
ban giáo huấn cho con kên kên đang bay, thình lình nó 
đáp xuống và bắt đầu thiền định. Cũng có một tường 
thuật nổi tiếng về việc ngài Milarepa đưa một con nai và 


một con chó vào thực hành thiền định. 


31 


4. Luận lý học hay lập luận. Có một lý lẽ đối với mọi sự hiện 


hữu. Chẳng hạn như, nếu ta làm điều này, điều đó sẽ xảy 
ra; điều này đang xảy ra vì điều đó. Khi nhìn vào kết quả, 
bạn sẽ biết nguyên nhân; khi nhìn nguyên nhân, bạn sẽ 
biết kết quả. Thiện xảo này đặc biệt ích lợi cho việc giải 
tan sự rối loạn và hiểu lầm. Ngày nay, các khoa học như 
các khoa vật lý hạ nguyên tử (subatomic physics) và 
thuyết lượng tử được bao gồm trong phạm trù này. Với 
những thiện xảo này, ta có thể có được nội quán vĩ đại về 
ý nghĩa sâu xa, vì thế các Phật tử coi trọng kiến thức luận 


lý. 


5. Siêu hình học hay ý nghĩa nội tại, là sự nghiên cứu về tâm. 


Sử 


Để hiểu ý nghĩa nội tại của tâm, ta phải nghiên cứu Phật 
pháp, ở đó tâm là chủ đề chính yếu. Nếu ta biết rõ tâm, 
điều này sẽ cho ta một bức tranh rõ ràng về cách tự giải 
thoát mình khỏi đau khổ không mong muốn và tạo lập sự 
an bình, hạnh phúc, trí tuệ, và lòng bi mẫn. Nếu ta mê lầm 
về bản tánh của nó, tâm là kẻ thù tệ hại nhất của ta, mang 
lại mọi đau khổ và lầm lạc. Vì thế, sinh tử và niết bàn là 
một phản chiếu, hay sự hiển lộ, của tâm. Khi tâm mê lầm 
và rối loạn bởi những phiền não, bản chất đích thực của 
tánh Không trùm khắp tất cả lang thang trong sáu cõi 
sinh tử. Nhưng khi sự lầm lạc đó hoàn toàn bị tan hòa 
thành trí tuệ nguyên sơ, mọi sự là một cõi Phật, có bản 


chất thuần tịnh và viên mãn. 


Lần thứ hai, khi biểu hiện sự khiêm tốn, Bhande Dharmaradza 
nói rằng ngài không đủ tư cách để viết những lời khuyên này. 
Nhưng thực ra, ngài hoàn toàn thông thạo mọi phương diện khác 
nhau của kiến thức trong và ngoài, như ta có thể nhìn thấy qua 
những gì ngài viết trong bản văn này. Ngài nói điều này để biểu 
thị cách khiêm tốn, chân thành, và thực tế. 

Könchok Drakden là thị giả thân thiết của Bhande 
Dharmaradza. Ông đã hiểu rằng Bhande Dharmaradza có trí 
tuệ lớn lao, có thể làm lợi lạc cho chính bản thân ngài và người 
khác, vì thế ông đã liên tục khẩn cầu Đạo sư biên soạn giáo 
huấn cốt lõi quan trọng này vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. 

Mọi sự đến trong tâm. Điều này biểu lộ rằng tác giả có trí tuệ 
và niềm tin to lớn đến nỗi ngài viết một cách tự nhiên. Khi ta 
viết, ta phải viết lại nhiều lần. Trước hết ta thực hiện một bản 
nháp, kế đó viết lần thứ hai, rồi thứ ba, và cuối cùng ta kiểm tra 
một lần nữa để xem có lỗi lầm nào cần sửa chữa. Ở đây, 
Bhande Dharmaradza ghi chép một cách tự nhiên bất kỳ điều 
øì đến trong tâm, điều đó có nghĩa là ngài diễn tả những giáo lý 
này từ tâm giác ngộ của ngài. 

Vì thế trong hai câu kệ này, tác giả đã hoàn tất việc khởi đầu 
cần thiết của một bản văn—tỏ lòng tôn kính và bày tỏ sự cam 
kết viết quyển sách. Với vần kệ kế tiếp, phần chính yếu của bản 


văn bắt đầu. 


33 


Lời Khuyên Tổng quát 


Một thân thể được phú bẩm sự tự do và thuận 
lợi là nền tảng siêu việt thật khó tìm. 
Bạn đã đi vào những giáo lý quý báu của Đức 
Phật và đặc biệt là đã lắng nghe Giáo pháp 
Kim cương thừa. 
Vì thế đừng lãng phí đời người. 
Hãy yêu quý thực hành của bạn. 


CÂU KỆ NÀY đề cập đến đời người quý báu của ta, với những 
phẩm tính tự do và thuận lợi, và những phẩm tính ấy khó tìm 
thấy ra sao. Tự do nghĩa là có thời gian để nghiên cứu và thực 
hành Giáo pháp quý báu. Thuận lợi nghĩa là có đủ những điều 
kiện cần thiết, như sự quan tâm, thích thú đối với Giáo pháp, 
các bản văn để nghiên cứu, và gặp được các vị Thầy. Những 
điều kiện này tạo thành nền tảng trọng yếu để giải thoát bản 
thân ta khỏi sự mê lầm, nguyên nhân của đau khổ. Chúng là 
nền tảng siêu việt để đạt được giác ngộ. 

Chúng ta có một sự nối kết trực tiếp hay gián tiếp với con 
đường Phật pháp và đã đi vào những giáo lý quý báu. Điều gì 
đó đã khiến chúng ta trở nên quan tâm đến những giáo lý quý 


báu của Đức Phật. Các giáo lý quý báu bởi nếu ta đưa chúng 


34 


vào lòng và thực hành chúng một cách chân thành, những giáo 
lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. Quả thực như 
vậy, chúng là phương cách duy nhất để đạt được hỉ lạc và hạnh 
phúc viên mãn. Trái lại, hỉ lạc và hạnh phúc mê lầm mà chúng 
ta thường cố gắng để có được thì nhất thời và không tồn tại 
thật lâu dài. Có thể chúng ta hạnh phúc vào ngày hôm nay, 
nhưng ngày mai ta sẽ lại trải nghiệm đau khổ và lầm lạc. Có thể 
chúng ta ổn định trong chốc lát, nhưng sau đó ta quay trở lại 
với thói thường cũ kỹ của sinh tử. Giáo pháp quý báu mang lại 
cho ta một cơ hội để nhổ bật gốc những mê lầm của ta—mọi 
phiền não—nguyên nhân đích thực của đau khổ của ta. Ta 
không thể thay thế Giáo pháp bằng những phương pháp khác; 
vì thế các giáo lý được gọi là quý báu và thiêng liêng. 

Ngày nay, từ Vajrayana, cỗ xe như-kim cương (Kim cương 
thừa), đã được thế giới biết đến một cách rộng rãi, nhưng 
tuyển tập các bản dịch và thực hành thiền định của nó thì 
không đầy đủ ở khắp nơi. Mãi cho đến gần đây, các tuyển tập 
này mới được biết đến rất ít ở ngoài Tây Tạng. Ngay cả khi 
Phật giáo đã hiện diện ở nhiều quốc gia, toàn bộ giáo lý Kim 
cương thừa, cả bốn bộ tantra (Mật điển), cũng chỉ được phát 
triển và giảng dạy ở Tây Tạng. Vì thế có thể được lắng nghe và 
nghiên cứu những giáo lý này là điều vô cùng hy hữu. Chúng ta 
thật may mắn khi gặp được các giáo lý này, nhưng đôi khi ta 
coi sự may mắn của mình là điều tất nhiên và không chú tâm 
nhiều đến chúng hay không nhận thức sâu sắc về chúng. 

Ta không thể phí phạm cuộc đời này. Việc kiếm sống là một 


phần việc để cuộc đời này tồn tại nhưng không phải và phần 


35 


quan trọng nhất. Ta nên coi việc thực hành Pháp là phần quan 
trọng nhất của cuộc đời bởi nó là phương tiện, phương pháp 
trọn vẹn, để giải thoát bản thân ta khỏi mọi đau khổ trong đời 
này và những đời sau. Đây là lý do khiến tác giả nói rằng hãy 


yêu quý thực hành của bạn. 


36 


Theo các giáo lý nhân quả và các ví dụ v.v.., thật 


khó tìm được sự tự do và thuận lợi. 
Cho dù ta được sinh làm con người, vẫn còn 
những vùng đất rộng lớn không có Giáo Pháp. 
Việc chư Phật xuất hiện và giảng dạy Pháp thì 
vô cùng hi hữu. 

Đặc biệt là rất khó được nghe giáo lý Mật thừa. 

Cuộc đời không bền vững ngay cả trong chốc 
lát. 

Vì thế hãy suy nghĩ cẩn trọng, liệu bạn có thể 
lãng phí sự tự do và thuận lợi này? 


TA THƯỜNG NGHE NÓI rằng thật khó tìm được một thân 
người. Không phải là bất kỳ thân người nào mà là một thân 


F4 ” 


người “quý báu” có nối kết với Giáo pháp—đó chính là điều 
khó đạt được. Điều này được mô tả trong nhiều quyển sách, 
chẳng hạn như Pháp Bảo của sự Giải thoát. Chính Đức Phật đã 


đưa ra ví dụ này: 


Giả sử toàn thể thế giới này là một đại dương. Dưới đáy 
biển có một con rùa mù, một trăm năm mới nổi lên mặt 
biển một lần. Trên mặt nước là một cái ách có một cái lỗ ở 


giữa, bị gió thổi tới lui. Hầu như con rùa không thể chui 


37 


đầu vào cái lỗ trong khúc cây đó. Tuy thế điều đó cũng còn 


dễ dàng hơn là có được một đời người quý báu. 


Thường thì ai cũng ước muốn thoát khỏi mọi loại đau khổ. Vì 
thế, nếu ta sử dụng cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất thì điều 
đó có thể khiến ta hoàn toàn thoát khỏi đau khổ. Nó có thể 
mang lại cho ta sự giác ngộ—đó là lý do vì sao thân người này 
vô cùng quý báu. Trong thế giới có nhiều hình thức sống khác 
nhau như các thú vật v.v.. Một số con vật có thể rất thông 
minh, nhưng nếu bạn bảo chúng “Đây là điều thiện lành và đây 
là điều bất thiện; hãy tránh điều bất thiện và thực hành thiện 
hạnh” hay “Đây là luân hồi sinh tử. Ta phải nỗ lực để thoát 
khỏi nó,” thì chúng chẳng có ý niệm gì về những điều bạn nói. 
Nhưng con người có tâm thức như chúng ta có thể hiểu được 
những điều này, và khả năng hiểu biết đó vô cùng quý báu. 

Bạn có thể thấy có biết bao chúng sinh trong thế giới này. 
Hãy quên các cõi địa ngục và tất cả những cõi ta không nhìn 
thấy. Chỉ nghĩ về con người và các thú vật thôi, kể cả những 
loài chim, những con rệp nhỏ bé và các sinh vật biển. Trong số 
những con vật đó, bao nhiêu con có may mắn học Giáo pháp? 
Trong chúng ta là những người nghiên cứu và thực hành, ai 
thực sự nhìn vào tâm—có bao nhiêu người, và bao nhiêu 
người thành công trong việc thực hành Pháp? Rất ít! Đó là lý 
do khiến một hiện hữu làm người đầy ý nghĩa được cho là thật 
khó tìm. 

Trong số tất cả các hành giả, có bao nhiêu người giác ngộ? 


Một ngàn vị Phật được cho là xuất hiện trong thời kiếp này, và 


38 


bốn vị đã xuất hiện. Trong lịch sử của ta, chỉ có Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni xuất hiện và giảng dạy trong hơn 2.500 năm. Vì thế 
các giáo lý mà ta nghiên cứu và thực hành vào lúc này thì vô 
cùng hiếm có. 

Vì sao thế? Về cơ bản, nguyên nhân để có được một thân 
người là giới hạnh, chẳng hạn như mười đức hạnh (thập 
thiện). Nói gọn lại thì đó là 


* ba giới hạnh của thân: không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm 

* bốn giới hạnh của ngữ: không nói dối, không nói lời gây 
chia rẽ, không nói lời khó nghe, và không tham gia vào 
việc trò chuyện vô Ích. 

* ba giới hạnh của tâm: không tham muốn, không có tư 


tưởng ác hại, và không giữ những tà kiến. 


Nhiều bản văn nói rằng ta phải giữ giới hạnh như nền móng 
cho hiện hữu làm người. Nhưng như ta biết, thật không dễ 
thực hành mười thiện hạnh. Nếu ta không giữ giới hạnh, rất có 
thể ta sẽ bị sinh trong những cõi thấp, nơi không có cơ hội để 
nghiên cứu và thực hành Giáo pháp quý báu. Không chỉ có thế, 
ta sẽ không có sự an bình ngay cả trong cuộc đời này. Bởi nếu 
không có giới hạnh, ta sẽ không dễ dàng tìm thấy một đời 
người cao quý nên các Bồ Tát trì giữ giới hạnh thuần tịnh để 
trong đời sau các ngài lại có thể tái sinh làm người ở nơi có 
Giáo pháp. 


39 


Trong đời này, trì giữ giới hạnh nói đến việc tránh làm mười 
ác hạnh và thực hành mười thiện hạnh. Mười thiện hạnh là 
nguyên nhân chính yếu để có được đời người. Điều tối quan 
trọng là phải hiểu rằng các thiện hạnh đó là nền tảng của mọi 
giới hạnh; tất cả những giới luật khác được xây dựng trên nền 
móng này. Chẳng hạn như trên nền tảng này, ta thực hành sáu 
ba la mật và phát triển một ước nguyện thuần tịnh là luôn luôn 
được gặp Giáo pháp và đạt được giác ngộ. 

Hãy nhìn thẳng vào bản thân bạn và xem việc thực hành 
Pháp của bạn hiện nay mỹ mãn tới mức độ nào. Hãy thành 
thật. Nhìn vào tâm và xem các tư tưởng tiêu cực có giảm bớt 
mỗi tháng hoặc mỗi năm hay không, và các tư tưởng tích cực 
có phát triển không. Dường như năm này qua năm khác, sự 
việc vẫn y như thế, đúng không? Đó là lý do vì sao việc tịnh hóa 
các tập quán tiêu cực của ta được cho là vô cùng khó khăn. Với 
đời người quý báu này, nếu đủ nỗ lực, ta có mọi khả năng, mọi 
cơ hội, để giải thoát chính mình khỏi mọi tập khí xấu xa đó. 

Mật thừa ám chỉ giáo lý Kim cương thừa. Bởi những giáo lý 
này không được truyền xuống qua dòng truyền thừa của 
chúng, một số Phật tử đã nói rằng Đức Phật không giảng dạy 
các giáo lý đó. Họ tin rằng Kim cương thừa là giáo lý do người 
Tây Tạng tạo nên bằng cách pha trộn Ấn giáo và đạo Bön. Tuy 
nhiên, vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có những đệ 
tử vĩ đại, đặc biệt như Vajrapani (Kim Cương Thủ) mới được 
nhận giáo lý Kim cương thừa; Mật thừa không được giảng dạy 
rộng rãi. Vì thế, ta không nên xem thường Kim cương thừa. 


Nhờ rất may mắn tích tập đầy đủ thiện nghiệp từ nhiều đời 


40 


nên ta mới có thể nghe những giáo lý này. Được thôi thúc bởi 
sự hi hữu đó, ta hãy phát triển lòng can đảm và nhận trách 
nhiệm tuân theo các giáo lý ấy một cách chân thành. 

Đôi khi ta có thể nghe giáo lý Mật thừa, nhưng ta có hiểu nó 
hay không? Nếu không hiểu thì ta không thực sự nghe giáo lý 


đó. Câu truyện ngụ ngôn dưới đây giúp ta hiểu rõ điều đó: 


Có người hỏi con cú: “Vì sao đầu của bạn bẹt ra như 
thế?” Nó trả lời: “Đó là bởi tôi được đặt rất nhiều bình 


J (£ 


quán đảnh lên đầu.” “Vì sao bạn có lông tai?” “Bởi tôi 


không từng nghe ngay cả một lời Giáo pháp.” 


Đây là câu chuyện ngược đời của những con cú. Con cú đã 
nhận rất nhiều quán đảnh nhưng không hiểu Giáo pháp. 
Tương tự như thế, ta cũng nhận nhiều quán đảnh nhưng tâm 
ta vẫn không thuần thục và vẫn trơ lì. Điều này không có nghĩa 
là ta không nhận được những gia hộ từ quán đảnh mà bởi 
những trông đợi mãnh liệt của ta đã không mang lại kết quả. 

Cuộc đời không bền vững ngay cả trong chốc lát; nó trôi đi 
trong từng giây phút. Mọi sự trong đời ta đều vô thường. Ta 
sinh ra và lớn lên; ta đang già đi mỗi ngày. Một ngày kia ta sẽ 
đi qua đời sau, nhưng ta không biết mình đi đâu và khi nào sẽ 
đi. Hãy nhìn vào tâm. Có lúc ta tràn đầy nghị lực; ở phút giây 
kế tiếp, tim ta tan vỡ. Giây phút này ta thấy tốt lành; giây phút 
kế tiếp ta cảm thấy tệ hại. Giây phút này ta rất được khuyến 


khích; giây phút sau ta hoàn toàn thất vọng. Tất cả những điều 


41 


này diễn ra liên tục. Giống như tâm thật mỏng manh, cuộc đời 
cũng mỏng manh như thế. 

Đời người này có thể tạo nên ác nghiệp mạnh mẽ như thế; 
không có hình thức sinh tồn nào khác có thể sánh với nó. Trái 
lại, nếu ta sử dụng đời người một cách tích cực, thân thể này 
có thể thành tựu rất nhiều và làm lợi ích nhiều chúng sinh; 
không hình thức sinh tồn nào khác có thể làm được điều đó. Vì 
thế, đời người của ta như một giao lộ: ta có thể đi xuống địa 
ngục hay đạt được giác ngộ. Cả hai con đường đều đầy uy lực. 
Giáo pháp cho ta một hướng dẫn về cách sử dụng cuộc đời này 
một cách tối ưu. Cùng lúc đó, đời người này hết sức vô thường, 
vô cùng mỏng manh. Nếu ta thở ra và không hít vào, cuộc đời 
ta đã chấm dứt. 

Hãy suy nghĩ cẩn trọng. Xin hãy suy niệm về những điều này. 
Chắc chắn là mọi chúng sinh đều khát khao hạnh phúc. Cũng 
thật rõ ràng là mọi chúng sinh đều muốn thoát khỏi đau khổ. 
Họ là ai, họ được sinh vào loại văn hóa nào, hay họ có hệ thống 
niềm tin nào, điều đó chẳng có gì là quan trọng. Cho dù họ 
không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, họ vẫn muốn thoát khỏi đau 
khổ. Nhưng bạn thấy đấy, hạnh phúc không đến chỉ bằng cách 
nói “Tôi muốn nó.” Đau khổ không ra đi bởi bạn nói là bạn 
không mong muốn nó. Điều này cho thấy hạnh phúc và đau 
khổ là những kết quả được tạo ra. Do bởi điều đó, mọi người 
đều nỗ lực và làm việc cực nhọc trong đời họ, dù họ có tâm 
linh hay không, dù họ nghiên cứu Giáo pháp hay kỹ thuật. Họ 


tìm kiếm những gì mang lại hạnh phúc cho họ, điều gì để thoát 


42 


khỏi đau khổ. Mọi người đều bận rộn mà không thoát khỏi đau 
khổ. 

Đức Milarepa nói: “Để thoát khỏi đau khổ, chúng sinh tạo 
thêm đau khổ.” Ta không cố ý làm điều này. Như thế điều gì 
xảy ra? Kiểu mẫu đau khổ của ta được tạo nên bởi mê lầm và 
vô minh. Giáo pháp chỉ cho ta con đường, cách thức chân thực 
để hiểu biết về đau khổ và thoát khỏi nguyên nhân của nó. 
Điều đó rất quan trọng và đó là lý do vì sao ta hết sức tôn kính 
Giáo pháp. Dù sao chăng nữa ta cũng đang làm việc, vì thế tại 
sao không nỗ lực thêm chút nữa trong việc nghiên cứu và thực 
hành Pháp, là điều mang lại cho ta trí tuệ sâu sắc để thấu hiểu 
nguyên nhân đích thực của việc thoát khỏi đau khổ? Điều này 
vô cùng hợp lý. 

Tất cả những Đạo sư vĩ đại trong quá khứ đã làm việc khó 
nhọc để bảo tồn Giáo pháp, nhờ đó ngày nay chúng ta có được 
những giáo lý đó. Giờ đây ta có trách nhiệm nghiên cứu và 
thực hành Giáo pháp quý báu này để duy trì nó cho những thế 
hệ mai sau. Hãy lấy tiểu sử của Đức Marpa làm ví dụ—ngài đã 
hy sinh cuộc đời cho Giáo pháp ra sao. Với đôi chân, ngài đã du 
hành sang Ấn Độ qua những cánh rừng rậm, nóng bức và đầy 
những kẻ cướp và dã thú. Không có những con đường, không 
có máy bay hay xe lửa, không có máy điều hòa không khí, 
không có ngay cả những chiếc quạt điện. Sau khi thọ nhận 
những giáo lý vĩ đại, ngài nói: “Trong một chuyến du hành dài 
như thế, ta đã đi bộ trong rừng rậm nóng bức, nơi có nhiều dã 
thú. Mặc dù tâm ta rất kiên cố, thân ta hầu như quy xuống khi 


nghe tiếng hổ gầm và tiếng sột soạt của những con rắn.” Ngài 


43 


phải mang mọi thứ trên lưng—thực phẩm, quần áo, tiền bạc, 
kinh sách. Ngài đã du hành tháng này qua tháng khác mà thậm 
chí không biết mình có thể tìm thấy giáo lý ở đâu. Trong 
chuyến đi Ấn Độ lần thứ ba, ngài không biết chỗ ở của Naropa, 
vì thế ngài đã tìm kiếm nhiều tháng trong khi cầu nguyện, 
thiền định, khẩn cầu, bôn ba khắp nơi. Nhờ ngài hy sinh như 
thế mà ngày nay chúng ta có được Giáo pháp quý giá này. Vì 
thế ta nên gánh vác trách nhiệm duy trì Giáo pháp và đừng 
xem thường những giáo lý ấy. 

Marpa nhận giáo lý vào ban ngày và sau đó thực hành vào 
ban đêm. Nhờ nỗ lực như thế, ngài đã thành tựu như một Đạo 
sư vĩ đại và đã dịch nhiều bản văn Giáo pháp quan trọng từ 
Phạn ngữ sang tiếng Tây Tạng. Đó là cách khiến ngài có thể sản 
sinh ra một đại đệ tử như Milarepa. Vì thế ta không nên thực 
hành chỉ vì lợi lạc của riêng mình, nghĩ rằng: “Làm sao tôi có 
thể hạnh phúc trong sinh tử?” Thay vào đó, hãy mở rộng trái 
tim bạn và tạo lập một tâm thức to lớn. Hãy phát triển lòng 
dũng cảm và làm việc để củng cố Giáo pháp. Mỗi cá nhân quan 
tâm đến Giáo pháp đều có trách nhiệm thoát khỏi đau khổ vì 
lợi lạc của những thế hệ mai sau, giống như đại dịch giả Marpa 
đã làm. 

Khi suy xét một đời người quý báu ra sao và việc tạo lập mọi 
nhân duyên để đạt được giác ngộ khó khăn thế nào, làm sao ta 
có thể lãng phí cơ hội quý báu này khi giờ đây ta đã sở hữu 


một đời người? 


44 


Cội gốc của Phật giáo là giới hạnh Vinayd. 
Không có nó, cho dù bạn được gọi là một hành giả, 
bạn vẫn là một con người sinh tử. 

Vì thế hãy trì giữ giới luật như bạn giữ gìn đôi mắt. 


VIỆC NGHIÊN CỨU và thực hành Pháp đòi hỏi một tâm thức 
minh mẫn. Giới luật là nền móng tạo nên một con người tốt 
lành và đúng đắn. Không có nền móng giới luật, cuộc đời ta 
hoàn toàn là một sự hỗn loạn và lầm lạc, vì thế trước hết Đức 
Phật đã giảng dạy Vinaya (Luật). Về mặt nền tảng, Vinaya 
thuộc hệ thống tu viện, nhưng nó bao gồm những giới hạnh 


cho cả bốn tập hội hành giả: 


* bhikshu (tăng, Tỳ khưu) 
* bhishunï (ni, Tỳ khưu nÏ) 
* upasaka (nam cư sĩ) 


* upasika (nữ cư sĩ) 


Trong bốn tập hội này, hai tập hội đầu tạo thành cộng đồng 
tu viện hay thọ giới xuất gia, và hai tập hội sau được gọi là các 
gia chủ (cư sĩ). 


Tu tập giới hạnh cho cư sĩ là năm giới luật: 


45 


* không sát sinh, đặc biệt là sinh mạng của con người 

* không trộm cắp của người khác 

* không nói dối, đặc biệt là những lời nói dối thuộc về tâm linh 
* không tà dâm 


* không dùng các chất gây say như rượu hay ma túy 


Những người là cư sĩ phải trì giữ những giới luật này. Các 
hành giả brahmacharya giữ năm giới, kể cả giới độc thân. 
Ngoài năm giới này, các gomigenyen giữ giới không ăn chiều, 
không sử dụng ghế cao hay đắt tiền, và không sử dụng các món 
trang sức hay nước hoa. Thậm chí các tăng và ni phải tuân giữ 
giới luật nhiều hơn nữa. Năm giới luật căn bản này được giảng 
dạy để tạo lập một môi trường an bình và trong trẻo trong tâm 
thức. Từ một tâm thái như thế, ta có một cơ hội to lớn để 
thành công trong việc thực hành Pháp. Đôi khi người ta có một 
cảm nhận không tốt về việc thọ các giới nguyện, cho rằng đó là 
một cái bẫy hay một nhà tù. Hoàn toàn không phải thế. Các giới 
luật lập ra giới hạn giữa việc gây thêm đau khổ và việc tạo 
thêm an bình, hỉ lạc và hài hòa. 

Những giới luật này không chỉ dành cho những người theo 
Phật giáo. Hãy tưởng tượng nếu mọi người đều giữ năm giới 
luật này! Mọi sự sẽ hài hòa và an bình biết bao! Các giới luật 
tạo thành phương pháp trọng yếu để trở thành một con người 
tốt hơn với ít mê lầm và nhiều trí tuệ và lòng bi mẫn hơn. Các 
giới luật là nền móng, điểm khởi đầu cho mọi cấp độ thực hành 


Giáo pháp và cho việc tạo lập một môi trường hòa bình trong 


46 


thế giới nói chung. Nhờ giới luật, cuối cùng ta có thể tịnh hóa 
mọi che chướng và viên mãn mọi phẩm tính tuyệt hảo. 

Dù bạn là một vị tăng, ni hay cư sĩ, trừ phi bạn trì giữ đúng 
đắn các giới nguyện này, bạn vẫn là một con người sinh tử lầm 
lạc và không phải là một hành giả thành công. Bạn có thể có 
một nối kết đối với giác ngộ qua một vài khóa thiền định, 
nhưng bạn không thể trông đợi thật nhiều kết quả chỉ từ điều 
đó. Giới hạnh là một thực hành chân chính mà ta thực hiện hai 
mươi bốn giờ một ngày. Vì thế, cội gốc của Phật giáo là giới 
hạnh Vinaya. 

Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đã thọ giới xuất gia, 
phải bảo vệ các giới hạnh của mình vô cùng cẩn trọng. Đôi mắt 
là bộ phận vô cùng nhạy cảm trong thân thể ta. Nếu có ai đánh 
vào đầu bạn, bạn vẫn nhắm mắt lại. Vì thế, hãy trì giữ giới luật 
của bạn như bạn giữ gìn đôi mắt. Điều này không chỉ nói đến 
giới luật của thân thể mà cũng nói đến giới luật của tâm. Khi ta 
bảo vệ giới luật của tâm ta, giới luật của thân sẽ theo sau, và 
giới luật của ngữ (lời nói) sẽ theo sau nữa. Nếu giới luật của 
tâm không được củng cố vững chắc thì việc chỉ siết chặt giới 
luật của thân và ngữ sẽ không đầy đủ. Ta không thể bỏ qua giới 
luật của thân, nhưng ta nên quan tâm đến giới luật của tâm 
nhiều hơn nữa để thân, ngữ và tâm cùng được trang bị đầy đủ 


cùng với thực hành giới hạnh Vinaya. 


47 


Những khát khao là kho tích trữ ác hạnh. 
Bỏ sang một bên đời sống tâm linh, ngay cả 
trong đời sống bình thường, thế tục 
có nhiều người mất mạng, của cải và quyên lực. 
Vì thế, hãy coi khát khao như một kẻ thù. 


Ở ĐÂY KHÁT KHAO ám chỉ sự bám luyến, ham muốn xác thịt 
và tham lam, là những điều tạo nên đau khổ trong tâm thức. 
Việc tiếp xúc với ham muốn xác thịt khiến một số người mất 
mạng, và những người khác mất của cải hay tước vị. Bám 
luyến mạnh mẽ mang lại mọi điều kiện bất lợi. Đây là lý do 
khiến Vinaya (Luật) trở nên vô cùng cần thiết. Ta giữ những 
giới luật khác nhau để bảo vệ bản thân thoát khỏi sự vô minh, 
thoát khỏi tất cả những đau khổ này. Những tư tưởng bất thiện 
là các kẻ thù tối thượng hủy diệt sự an bình và hạnh phúc sâu 
xa của ta. 

Dĩ nhiên là Giáo pháp được dựa trên nền tảng này. Nếu một 
người không hiểu biết sâu xa về Phật giáo, tôi nói với họ: “Đây 


” 


là một giáo lý của Đức Phật.” Nhưng khi bạn hiểu biết nhiều về 
giáo lý, bạn hiểu rằng Giáo pháp không bị giới hạn trong Phật 
giáo, mà đúng hơn đó là định luật của an bình và hạnh phúc 
đối với toàn thể thế giới. Nếu một người thực hành loại giới 
luật này, mọi người sẽ tôn kính ông bất luận ông ta đang duy 


trì niềm tin nào. Cho dù người ấy là một người bình thường, 


48 


mọi người sẽ nhận ra sự trung thực và chân thành của ông. 
Trong Giáo pháp thì cũng thế. Ta nên tiệt trừ hay ít nhất là 
giảm bớt sự bám luyến mạnh mẽ càng nhiều càng tốt. 

Những khuynh hướng tham luyến thâm căn cố đế trong mọi 
hình thức của nó—có thể là khao khát tính dục, của cải, quyền 
lực, danh tiếng, hay sự kiêu ngạo—là một trong những ô 
nhiễm khó tịnh hóa nhất. Cho dù đã thực hành Pháp trong 
nhiều năm, ta vẫn thấy khó có thể giảm bớt tham luyến của ta, 
một hàng rào của ham muốn. Câu chuyện sau đây về một tu sĩ- 


học giả mất hết mọi sự sẽ minh họa cho đề mục này: 


Một tu sĩ đi tới một tu viện để nghiên cứu triết học Phật 
giáo. Sau khi nổi danh là một học giả, ông rời tu viện và 
bắt đầu tự mình thuyết giảng giáo lý. Nhờ tài hùng biện 
và uyên bác, ông tập họp được nhiều đệ tử và nhà bảo 
trợ. Nhưng thật không may là ông yêu một nữ tín chủ. 
Các đệ tử cảm thấy họ không thể tin ông được nữa, vì 
thế họ bỏ ông như tất cả những nhà bảo trợ khác đã 
làm. Vị tu sĩ cảm thấy hổ thẹn và nghĩ rằng ông nên đi 
xa, nhưng nữ tín chủ nài xin ông ở lại với bà và bà sẽ coi 
ông như một hoàng tử trong căn nhà của bà. Ông chấp 
nhận lời đề nghị này, nhưng cuối cùng thì ông bị vứt bỏ 
và kết thúc như một đầy tớ trong căn nhà đó. Sau khi 
chết, bởi những ác hạnh đã làm, ông bị tái sinh trong các 
cõi thấp. 


49 


Khi ta nghiên cứu và thực hành Pháp, ta phải làm điều đó 
thật chân thành. Với quyết tâm to lớn, ta hiến mình cho sự tịnh 
hóa mọi phiền não của ta—tham muốn và v.v.. Với đầy đủ 
nhận thức, những phiền não này sẽ không hiển lộ nữa. 

Đôi khi, những người không thể hoàn thành những tham luyến 
của họ vào hoạt động thế gian sẽ thực hành Pháp để bảo vệ sự 
tham luyến đó. Họ sử dụng các phương pháp tâm linh để đáp ứng 
ham muốn hay tham luyến của họ. Vì thế, ta nên hiểu rõ rằng việc 
bám luyến trong bất kỳ hình thức nào sẽ đem lại đau khổ. Nhờ có 
nội quán này, ta sẽ sử dụng Pháp để tịnh hóa sự tham luyến bằng 
mọi giá mà không bao giờ làm nó tăng trưởng. 

Đôi khi ta phải vô cùng vất vả mới có thể đập vỡ tập khí sâu 
dầy này; đôi khi nó mang lại sự sợ hãi. Nhưng nếu ta thấu hiểu 
về sinh tử, ta sẽ hiểu được tâm quan trọng của việc chặt đứt 
tận gốc sự tham luyến. Ta nên hiểu rằng nếu ta có đủ nỗ lực để 
tịnh hóa thói quen nhơ nhuốc này, sự thành tựu vĩ đại đó sẽ 
mang lại trạng thái vô úy, và trong trạng thái này có một đại 
lạc nội tại. Bài ca Đáng để Chiêm ngưỡng trích dẫn lời của 


acharya vĩ đại Nagarjuna: 


Khi các khuynh hướng sinh khởi, thêm nhiều hạt 
giống khuynh hướng được gieo trồng. 
Nhờ những khuynh hướng tích tập này, mầm chồi- 


sinh tử được phát triển. 


Tương tự như thế, cũng có một trích dẫn từ Đức ]Jigten 


SumgøöÖn: 


50 


Mặc dù những truyền thống khác nhau kết luận rằng tâm 
hay thân lang thang trong sinh tử, tôi không có ý kiến đặc 
biệt nào về điều này. Nhưng tôi sẽ nói rằng các nhân và 
duyên làm sinh khởi tư tưởng khái niệm. Bởi điều đó, các 


khuynh hướng hiện thân lang thang [trong sinh tử]. 


Sự bám luyến vào của cải, dù là của ta hay của người khác, 


tạo ra nỗi đau khổ ghê gớm. 


Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một tu sĩ học giả 
được một nhà bảo trợ cúng dường một bình bát. Ông 
sống giản dị, hàng ngày đi khất thực trong làng, nhưng 
ông rất bám luyến chiếc bình bát đó. Trong thời gian 
ông nghiên cứu và thiền định, ông bị cuốn hút vào chiếc 
bình bát, thường xuyên đánh bóng và chùi rửa nó. Khi 
ông mất, Đức Phật nói: “Tất cả tài sản của ông ta nên 
được phân chia trong cộng đồng tu sĩ.” Đức Phật biết 
trước là vị sư quá cố sẽ bị tái sinh làm một con rắn nguy 
hiểm ở trong bình bát đó, vì thế Ngài bảo các tu sĩ đừng 
đụng vào bình bát trước khi Ngài có thể chăm sóc nó. 
Đức Phật ban giáo lý cho con rắn và yêu cầu nó rời bỏ 
việc làm hại chúng sinh. Sau đó Đức Phật giảng cho các 
tu sĩ những lỗi lầm của việc tham luyến và khuyên họ 
thực hành Pháp một cách chân thành. Mọi người hiện 


diện đều xúc động và hết lòng thực hành thiền định. 


S1 


Bia và những thứ cùng loại là nguồn mạch của 
mọi tai họa. 
Cho dù bạn đun sôi rượu, 
nó vẫn có những lỗi lầm to lớn. 
Dần dần, thậm chí hãy đi đến chỗ coi bia là 
thuốc độc. 


NHỮNG CÂU KỆ ĐẦU TIÊN NÀY nói về cách làm một người tốt 
lành và tử tế. Khi bạn trở nên say sưa, bạn mất tất cả sự chánh 
niệm và tỉnh giác. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tâm linh 
cũng như thế tục của bạn. Nếu thậm chí bạn không thể lái xe 
một cách đúng đắn khi bạn say rượu thì làm thế nào bạn có thể 
mong đợi việc thiền định? Rõ ràng là không có chánh niệm, 
bạn sẽ không biết cách thực hành Pháp. Khi một người say 
sưa, gia đình họ không có sự hòa hợp. Thay vì an bình, sẽ là rất 
nhiều sự oán ghét và lầm lạc. 

Lời khuyên này nói đến mọi loại rượu và ma túy không hợp 
pháp; mọi loại say sưa đều không tốt cho tâm và thân ta. Một 
số người nói rằng rượu có thể được chấp nhận nếu ta đun sôi 
nó bởi tất cả rượu đã bốc hơi. Nhưng nó vẫn tạo nên những tác 
dụng phụ vi tế, vì thế tốt nhất là hoàn toàn tránh uống rượu. 
Nếu bạn đã quen với việc uống rượu, hãy dần dần từ bỏ nó. 
Nếu bạn không uống, điều đó thật tuyệt vời. Khi ta thực hành, 


52 


ta có thể trở thành những người thực sự phi thường bằng đủ 
mọi cách. 

Đôi khi việc uống rượu được cho phép trong hệ thống Kim 
cương thừa, nhưng điều này tùy thuộc vào cá nhân. Một vài 
Đạo sư thành tựu cao cấp và có thể thực sự biến rượu thành 
cam lồ trí tuệ, vì thế việc uống rượu không ảnh hưởng đến các 
ngài. Nhưng chúng ta nên hiểu rõ về khả năng của mình. 

Khi ta say rượu hay ma túy, tâm ta không còn minh mẫn. 
Trong tâm thái đó, ta rất khó có thể tỉnh giác về điều thiện lành 
hay bất thiện, vì thế rất có nguy cơ dấn mình vào sự bạo động, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối và v.v.. Việc say sưa khiến một người 
trở nên ngu đần và theo cách đó, trở thành một nguồn mạch 
của sự bất thiện và ác nghiệp. Khi đó rất nhiều vô minh và đau 
khổ sinh khởi trong đời này và đời sau. Những người uống 
rượu hay sử dụng ma túy quá độ trở nên đau yếu. 

Vì thế nếu ta nghiên cứu và thực hành Pháp thoát khỏi các tư 
tưởng bất thiện, và thấm đẫm tâm ta với lòng từ, bi và Bồ đề 
tâm, thì tâm ta và cuộc đời ta sẽ an bình, hỉ lạc và kiên cố. Nếu 
ta nỗ lực để thành tựu những phẩm tính tốt lành này, ta sẽ 
không cần uống rượu hay sử dụng ma túy. Thay vào đó, hãy 
uống một tách trà ngon hay một ít nước trái cây. Hãy uống bia 
của lòng từ ái và say sưa với Bồ đề tâm. Lời khuyên này dành 


cho người bình thường lẫn hành giả tu tập. 


S3 


Ngoài ra, lang thang lãng đãng, chịu thua tánh 
tự phụ và lông bông phù phiếm, xem người 
khác múa hát v.v.. 
thì giống như những âm thanh quyến rũ thú vật 
hoang dại đến chỗ chết. 
Những điều này tăng trưởng sự ham muốn và 
lọc lừa của sinh tử. 


Vì thế hãy tránh xa chúng. 


LÀ NHỮNG HÀNH GIẢ, ta phải luôn luôn có chánh niệm. Lãng 
đãng, tự phụ, lông bông phù phiếm và v.v.. là những trở ngại to 
lớn bởi chúng làm rối loạn sự chánh niệm của chúng ta. Nếu ta 
có chánh niệm mạnh mẽ thì dù ta ở đâu, điều đó không có gì là 
quan trọng. Cho dù ta đang ở giữa một khung cảnh hát ca và 
nhảy múa, ta sẽ không mất chánh niệm và việc thực hành Pháp 
của ta vẫn kiên cố. Tâm ta sẽ không bị xao lãng hay ô nhiễm 
bởi những hoàn cảnh như thế; ta có thể duy trì tâm ta thanh 
tịnh và trong trẻo, không bị những tác động này vấy bẩn. 
Nhưng cho đến khi ta có phẩm tính này, sẽ thật tốt nếu ta tự 
bảo vệ mình khỏi những hoàn cảnh làm rối loạn và xao lãng 
tâm ta. 

Những âm thanh quyến rũ thú vật hoang dại đến chỗ chết— 
một số thợ săn tạo nên âm thanh tuyệt trần bằng cách sử dụng 


ống sáo hay nhạc cụ khác để quyến rũ hươu nai. Khi các con 


S4 


thú đến gần để nghe rõ hơn, những người thợ săn giết chúng 
bằng cung và tên. Ta không nên để mình bị lạc thú và hạnh 
phúc bề ngoài lọc lừa. Ở tận thâm sâu, chúng tạo nên đau khổ 
và nguyên nhân của đau khổ. Càng nhìn thấy chúng, ta càng 
muốn nhìn thêm nữa. Như một tác dụng phụ, sự chán nản và 
mọi tư tưởng bất thiện xuất hiện, và việc thực hành Pháp của 
ta sụp đổ. Ngay cả các cư sĩ không để hết tâm trí vào việc thực 


hành Pháp cũng bị ảnh hưởng theo cách này. 


55 


Nhờ đắp y, ta nuôi dưỡng một tâm thức thiện lành. 


Mặc y phục thế gian và đeo vũ khí là một nguyên 
nhân của tâm bất thiện. 

Đặc biệt là y phục tu sĩ thôi thúc và nhắc nhở 
người có tâm xả ly. 

Nó là một biểu hiện vinh quang của giáo lý của 
Đấng Chiến Thắng. 

Vì thế, hãy từ bỏ y phục vô nghĩa. 

Hãy là một món trang sức để thôi thúc những 
người có lòng kính ngưỡng. 


BÀI KỆ NÀY bao gồm lời khuyên cho người xuất gia. Khi bạn 
trở thành một vị tăng hay ni, việc đắp y tu sĩ trở thành một 
phương pháp đặc biệt để hỗ trợ cho sự chánh niệm của bạn. Ý 
tưởng: “Tôi được hỗ trợ để nghiên cứu và thực hành hơn 
người khác,” là một loại bảo vệ. Nếu sau khi trở thành một vị 
tăng hay ni, bạn trở về để mặc lại y phục thế gian và không còn 
nghĩ rằng bạn khác biệt với người khác, chánh niệm của bạn có 
thể bị suy giảm. Trước hết hãy mặc chiếc y này cho sự xả ly (từ 
bỏ) của chính bạn—tự nhắc nhở rằng bạn mặc chiếc y này để 
giải thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ—và kế đó để thôi 
thúc những người khác. 

Chỉ mặc y không thôi thì không có gì là phi thường hay kỳ 


diệu. Điều tối quan trọng là bạn phải thực hành hơn người 


S6 


khác. Điều thiết yếu là bạn phải đắp y trong tâm giống như bạn 
khoác nó trên thân thể bạn. Hãy cố gắng biểu lộ mọi phẩm tính 
tốt lành của tâm khi bạn mặc y tu sĩ. Dĩ nhiên là bạn không có 
những phẩm tính này ngay lúc bắt đầu. Điều đó gây hứng khởi 
cho nguời khác và sẽ trở thành một nguyên nhân cho sự tôn 
kính của họ. 

Nếu bạn đắp y như một phương tiện để khuyến khích người 
khác phục vụ bạn theo một cách thức không thể có được trong 
đời sống bình thường của bạn, điều này trở thành một nguyên 
nhân của sự lầm lạc và đau khổ cho bản thân bạn và những 
người khác. Thay vì gây hứng khởi cho người khác, bạn sẽ làm 
cho người ta bực tức bạn. Họ sẽ nói: “Những người đắp y là 
những kẻ phá rối. Thay vì xây dựng Tăng đoàn, họ là những 
người hủy hoại nó.” Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Các vị 
tăng và ni là những người đã chính thức bắt đầu việc nghiên 
cứu và thực hành giáo lý, những người đã nhận trách nhiệm để 
trở thành một gương mẫu tốt đẹp, một nguồn mạch của trí tuệ, 
an bình, và hòa hợp—không phải là nguồn mạch của vô minh 
và lầm lạc. 

Vì sao từ bỏ y phục vô nghĩa? Nếu bạn mặc bộ y giản dị, tỉnh 
sạch với giới hạnh trang nghiêm, bạn có thể là một món trang 
sức, một gương mẫu thôi thúc lòng kính ngưỡng. Nếu ngẫu 
nhiên có một vị tăng hay ni không tốt, điều này mang lại ác 
nghiệp nặng nề cho bản thân họ và cho những người khác. 
Những người nói những điều không hay về họ sẽ tạo ác 
nghiệp, và những người đắp y tu sĩ đó cũng sẽ tạo nghiệp xấu, 


bởi cả hai có sự tương duyên. Vì thế, như tôi đã nói, việc đắp y 


Sự 


không có gì là kỳ diệu. Nó không phải điều gì tạo ra những hy 
vọng, trông chờ. Đúng hơn, nó tạo nên trách nhiệm để tịnh hóa 
những tư tưởng và hành vi bất thiện, phát triển những phẩm 
tính tốt lành của trí tuệ và lòng bi mẫn nội tại, và để giải thoát 
bản thân khỏi sinh tử. Tác giả hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
đắp y tu sĩ nên đã đề cập đến điều đó ở đây. 

Bạn sẽ không hoàn hảo trong ngày đầu tiên bạn đắp y tu sĩ. 
Việc thọ giới xuất gia chỉ là sự bắt đầu hứa nguyện của bạn đối 
với hành trình tu tập Giáo pháp để thoát khỏi sinh tử và thành 
tựu giác ngộ. Mặc Pháp y là một biểu hiện của sự không dính 
mắc và hứa nguyện thực hành Pháp để đạt được giác ngộ hay 
Phật quả, và vì thế trở thành một món trang sức để thôi thúc 
người có lòng kính ngưỡng. Hiện nay cộng đồng tu sĩ đang 
phát triển ở Tây phương. Đời sống này không dễ dàng bởi các 
tăng và ni ngày nay không được sự hỗ trợ của người khác như 
trong quá khứ. Vì thế điều quan trọng là mỗi vị phải có sự 
dũng cảm, sức mạnh để duy trì hứa nguyện của mình, và để 
đối mặt với nghịch cảnh bằng một cách thế tích cực. Họ cần có 
Bồ đề tâm vô cùng mạnh mẽ để thực hiện những điều này. Nếu 
ta có thể làm như thế, Tăng đoàn sẽ phát triển và được các thế 
hệ mai sau tôn kính hơn nữa, và nhờ đó, sự hỗ trợ sẽ tăng lên 


và Phật giáo có thể được củng cố vững chắc ở nhiều nơi. 


58 


Những trò tiêu khiển vô nghĩa và những câu 


chuyện vẩn vơ 
là nguyên nhân khiến đời ta bị lãng phí 
và ngăn che tâm Giáo pháp và v.v... 
Bạn nên phát triển đức hạnh càng nhiều cùng tốt. 


RẤT NHIỀU CUỘC TRÒ CHUYỆN của chúng ta thật là vô 
nghĩa—những câu chuyện chỉ làm lãng phí thời gian và năng 
lực của ta và khiến ta phí phạm cuộc đời mình. Những trò 
chuyện đó hầu hết đều có liên quan đến những tham luyến và 
oán ghét của ta và không có nhiều ý nghĩa. Cuộc đời ta vô cùng 
ngắn ngủi. Nếu ta sống một trăm năm, nó chẳng là gì. Cho dù ta 
sống hai trăm năm thì dù thế nào chăng nữa ta cũng phải chết. 
Cuộc đời không dài lâu hay vững chắc. Điều này được dạy 
không phải để gây nên sợ hãi mà là để giúp ta hiểu rằng ta có 
thể sử dụng thời gian của mình một cách tốt đẹp hơn. 

Đôi khi ta phải hy sinh chút ít. Giữa chừng cơn giận dữ, tham 
muốn, căm thù v.v.. ta có thể có một sự thực hành Pháp thành 
công hay không? Không, rõ ràng là ta không thể thụ hưởng mọi 
lạc thú của cuộc đời sinh tử và thành công trong việc thực 
hành Pháp. Vì thế ta phải hy sinh một số sự việc nhất thời và 
phát triển sự giác ngộ tối hậu. Tâm Giáo pháp có nghĩa là sự 


chánh niệm trong việc thực hành Pháp. Việc chú tâm vào Pháp 


59 


khiến cho tâm sắc bén, như ta có thể thấy trong câu chuyện 


dưới đây: 


Ngày xưa có một vị vua tên là Geö Dzepa, người rất tốt 
lành và khéo léo trong việc dạy dỗ thần dân của mình. 
Khi nhà vua nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, ông khẩn 
cầu Phật, Pháp và Tăng chỉ dẫn cho ông cách cứu giúp 
họ. Mỗi ngày vua thực hiện những lễ cúng dường trọng 
thể. Một hôm có một giọng nói từ không trung: “Tất cả 
chúng sinh đều tham luyến sinh tử. Nếu ai muốn thành 
tựu trí tuệ nguyên sơ viên mãn, không có mâu thuẫn 
giữa ngôn từ và ý nghĩa, hãy lấy bầu trời làm khuôn 
mẫu. Chẳng có gì hơn nữa để diễn tả hay tỏ bày.” Khi 
vua và các thần dân của ông nghe điều này, tất cả đều 


thành tựu quả vị Bất Lai. 


Điều này có nghĩa là họ đã chứng ngộ ý nghĩa tối thượng của 
sự không dính mắc, chứng ngộ của Mahamudra (Đại Ấn). 
Nguyên nhân của sự thành tựu này đến từ một đời trước. 
Thuở xưa nhà vua từng sinh ra làm một gia chủ không trò 
chuyện vô ích và sống một cuộc đời thuần tịnh. Bởi điều đó, 
ông được sinh làm vua trong đời này. Nhờ sự thanh tịnh của 
ông trong đời trước, ông đã thọ nhận các giáo lý thuần tịnh và 


thể nhập ý nghĩa tối thượng. 


60 


Mọi của cải giống như mật của những con ong. 

Nó trói buộc ta vào sinh tử và bị người khúc lấy đi 
một cách tùy thích. 

Nhiều của cải bị mất mát và lãng phí không mục 
đích. 

Vì thế, điêu quan trọng là rút ra được tỉnh túy 
của của cải bằng cách sử dụng nó cho Giáo 
pháp. 

và bằng thực hành bố thí. 


CHÚNG TA DÀNH quá nhiều năng lực để tích tập của cải. Ta dự 
tính nhiều kế hoạch và chịu đựng gian khổ, thậm chí phải mất 
mạng, để thâu thập của cải. Khi đã thu thập một số của cải, ta 
phải dùng rất nhiều nỗ lực để bảo vệ nó. Nhưng bạn có thể 
thấy rằng hầu hết của cải mà bạn tích tập bị người khác sử 
dụng, bạn không giữ được bao nhiêu cho bản thân bạn. Ta làm 
việc cực nhọc để kiếm tiền, và vào một lúc nào đó, ta mất hầu 
hết tiền của đó. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, ta không có 
nhiều cơ hội để sử dụng của cải của ta một cách tích cực. 

Điều này được minh họa bằng một câu chuyện về một đời 


trước của Đức Phật. 


Ngày xưa có một ngàn con ong mật, nữ hoàng của chúng 


là một vị Bồ Tát. Tất cả những con ong này thâu thập 


61 


một lượng mật ong khổng lồ, và một thời gian sau, một 
người săn mật đi tới tổ ong và lấy mật đi. Những con 
ong đau khổ ghê gớm! “Chúng ta làm việc cực nhọc 
trong nhiều năm nhưng bây giờ không được hưởng kết 
quả. Ta nên làm gì?” Chúng di chuyển đến nơi khác và 
sản xuất mật trong vài năm nữa, chịu đựng những cơn 
mưa và sự nóng nực. Một lần nữa, sau một thời gian, 
một người đến và lấy đi tất cả số mật. Cuối cùng nữ 
hoàng của những con ong mật nói: “Hãy nghe ta nói vài 
lời. Ta có điều muốn nói. Đã nhiều lần chúng ta thâu 
thập phấn từ đủ loại cây và hoa khác nhau và làm việc 
vô cùng khó nhọc. Nhưng người ta cứ lấy đi mất. Đây là 
bản chất của sinh tử. Mặc dù thế, cho dù ta có nỗ lực 
nhiều tới đâu chăng nữa để thâu thập phấn hoa và chế 
tạo mật, điều tương tự vẫn sẽ xảy ra. Chúng ta chẳng có 
được một ngày nào trong cuộc đời này để hưởng hạnh 
phúc và an bình. Từ nay trở về sau, điều chúng ta nên 
làm là quy y Phật, Pháp và Tăng, từ bỏ sinh tử, và thực 
hành Giáo pháp quý báu. Đây là cách duy nhất để thực 
sự mang lại an bình và hạnh phúc.” Tất cả những con 
ong tuân theo ong chúa và thoát khỏi sự tham luyến vào 
việc tạo ra mật. Chúng chân thành thực hành Pháp, và 


đó là sự bắt đầu của an bình và hỉ lạc trong đời chúng. 


Điều này không có nghĩa là ta không nên có của cải. Nó có 
nghĩa là ta nên cắt đứt sự tham luyến của ta đối với của cải, 


phát triển sự hài lòng, và sử dụng của cải mà ta có bằng một 


62 


cách thức tốt hơn cho bản thân ta và những người khác. Theo 
cách này, của cải không trở thành một nguồn mạch của đau 
khổ. 

Vì thế hãy sử dụng tỉnh túy của của cải của bạn cho Giáo 
pháp. Chẳng hạn như, khi bạn có nhiều một thứ gì đó, bạn có 
thể hỗ trợ cho người chân thành thực hành nhưng không có 
phương tiện để nhập thất. Nhiều câu chuyện trong thời Đức 
Phật kể về những bậc vĩ đại đã hỗ trợ cho các vị tăng và ni, xây 
dựng tu viện, và thiết lập các địa điểm dành cho việc nghiên 
cứu và thực hành Pháp để bảo tồn và truyền bá những giáo lý 


cao quý này. Đây là một câu chuyện như thế: 


Ngày xưa có một gia chủ tên là Dawa Sangpo có một gia 
đình lớn và một địa vị rất cao. Một hôm có một vị Tỳ 
kheo đến khất thực ở nhà ông. Gia đình cúng dường cho 
vị tu sĩ và hỏi nhà sư có biết cách nào để mang lại của 
cải không. Nhà sư ban cho họ hình tượng Dzambhala và 
bảo họ đặt tấm hình trong két sắt và cúng dường. Vị sư 
bảo đảm với họ rằng của cải của họ sẽ tăng trưởng theo 
cách này. Gia chủ Dawa Sangpo cúng dường theo lời chỉ 
dạy, và tấm hình lớn dần lên. Về sau, họ tìm thấy nhiều 
châu báu —vàng, bạc v.v..—trong nhà. 

Nghiệp tạo nên tất cả những kết quả này như sau: 
trong một đời trước, Dawa Sangpo sinh vào một gia 
đình có người cha là một tên trộm chuyên nghiệp. Khi 
đứa trẻ lớn lên, người cha cố gắng dạy nó trộm cướp 


v.v., nhưng cậu bé không cộng tác. Do bởi điều đó, 


63 


người cha trở nên giận dữ và đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu 
bé đi tới một vị Thầy, thọ giới không bao giờ trộm cắp, 
và chân thành tuân giữ giới nguyện đó. Về sau, khi cậu 
được sinh làm gia chủ Dawa Sangpo, cậu gặp lại vị Thầy 
đó, khi ấy vị Thầy hóa thân làm một tu sĩ, ban cho ông 


pho tượng và các giáo huấn Dzambhala. 


Quyển sách này là một ví dụ hay khác. Việc chuẩn bị và in 
sách đòi hỏi một số phí tổn. Nhưng nhờ sự rộng rãi của những 
người khác, giờ đây chúng ta có nó, có thể đọc và nghiên cứu 
sách để thâu đạt trí tuệ. Nó mang lại cơ hội cho những người 
khác để thực hành và phát triển trí tuệ. Khi nhận ra tính chất 
nhân và quả, ta nên được gây truyền cảm hứng để thọ nhận 
giới luật không trộm cắp và xa rộng hơn nữa, thực hành sự bố 


thí. Bản thân ta sẽ được lợi lạc chứ không ai khác. 


64 


đà mơ: thuyên không dứt là một nguồn mạch của 


những lỗi lầm 

và bị người khác xem thường, 

nhưng nếu hoàn toàn im lặng, ta không thể vạch 
ra con đường. 

Vì thế, điều quan trọng là biết khi nào cần nói. 


KHI NÓI, ta nên có một vài đề tài trong tâm. Nếu không, ta 
không có lý do gì để nói. Sự huyên thuyên không ngừng nghỉ 
cho thấy có nhiều điều tiếp diễn trong tâm ta đến nỗi không đủ 
chỗ để chứa tất cả những điều đó. Trong hoàn cảnh này, ta 
không có sự an bình hay yên ả, đừng nói gì đến hỉ lạc. Trong 
tâm của một người như thế không có phẩm tính của sự thiền 
định. 

Cuộc trò chuyện huyên thuyên bao gồm rất nhiều đề tài vô 
ích. Điều này mang lại sự dính mắc và oán giận và khiến tâm 
không được nghỉ ngơi, thanh thản. Sự trò chuyện này thường 
tạo nên những câu chuyện về lỗi lầm của người khác. Khi ta 
nói về những người khác, ta bị coi là người không đáng tin cậy. 
Không ai thích những người có thói quen nói huyên thuyên 
này, và tránh sự hiện diện của họ. Hiện nay, những người dẫn 
mình vào sự chuyện trò luôn miệng này không chỉ làm lãng phí 
thời gian và năng lực mà còn tạo nên cả chồng hóa đơn điện 


thoại. Theo cách này, ta lãng phí thời gian cần thiết. Trái lại, 


65 


những đại hành giả tìm vào núi non và nhập thất nhiều năm ở 
đó. Thay vì nói luôn miệng, các ngài suy niệm ý nghĩa của Giáo 
pháp cao quý và an định tâm mình. Các ngài phát triển lòng bi 
mẫn, sử dụng thời giờ và những tiêu khiển ngắn ngủi của mình 
để đạt được giác ngộ. 

Trái lại, nếu ta hoàn toàn không nói năng, sẽ không có sự liên 
lạc, và người ta sẽ không hiểu được những gì ta đang nghĩ. 
Không có sự trò chuyện, bàn cãi, và đàm luận tối thiểu, ta 
không thể truyền đạt một cách rõ ràng. Ta cần giải thích những 
kinh nghiệm bằng một cách thức rõ ràng và chính xác khiến 
người khác hiểu được vấn đề mà ta cần nói. Ta nên sử dụng trí 
tuệ của mình để làm cho các sự việc trở nên rõ ràng, và sau đó 
sử dụng thời gian còn lại để nghiên cứu và thực hành Giáo 
pháp cao quý. Lời khuyên này được đưa ra để giúp ta trở 
thành những con người tốt hơn, những người có sự an bình 


lớn lao và tâm thức minh mẫn hơn. 


66 


Do bởi thời đại suy hoại, nhiều người bạn mà ta 
giúp đỡ 


sẽ xuất hiện như những kẻ thù. 

Bị khiêu khích bởi lời chỉ dạy, niềm tin v.v... 

nhiều người sẽ trở nên thích tranh cãi và oán giận. 

Nhiều người lầm lẫn sự giúp đỡ của ta là làm tổn 
hại họ. 

Vì thế, mọi lợi lạc mà ta mang lại qua việc bố thí của 
Củi V.V.., 

hãy làm điều đó với tâm cao quý và không mong cầu. 

Kết quả này chắc chắn sẽ thuần thục. 

Điều quan trọng là phải biết khi nào đưa ra những 
lời tâm huyết. 


BÀI KỆ NÀY đưa ra lời khuyên tổng quát. Ngày nay, những cảm 
xúc phiền não thô lậu hơn bao giờ hết. Mọi tham, sân, và si đều 
mạnh mẽ hơn. Những tư tưởng bất thiện này ít có cơ hội mang 
lại cho ta hạnh phúc. Chúng trói buộc ta và hủy diệt sự bình an 
và hỉ lạc của ta. Chúng ta trắng tay và đau khổ trong sự bất lực. 
Ta phải nhận ra rằng những tư tưởng bất thiện này là kẻ thù 
đích thực của ta. Vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại chúng là Bồ 
đề tâm, vì thế ta nên tận lực để nuôi dưỡng tư tưởng vị tha 


trên nền tảng trí tuệ và lòng bi mẫn. 


67 


Một câu chuyện truyền thống dưới đây có thể giúp ta nhớ 
rằng những người bạn không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. 
Ta phải tin tưởng ở chính mình và phát triển những khả năng 


của mình: 


Ngày xưa, không rõ vì một lý do gì đó mà một con khỉ và 
một con rùa trở thành bạn thân của nhau. Dĩ nhiên là 
khỉ sống trong rừng và rùa sống trong đại dương. Mặc 
dù thế, họ thệ nguyện là không làm điều xấu cho nhau 
và đặc biệt là không bao giờ làm hại nhau. Thời gian trôi 
qua, một hôm long vương ngã bệnh. Bác sĩ bảo ông rằng 
để có thể phục hồi, ông cần tìm một trái tim khỉ. Không 
có nó, chắc chắn ông ta sẽ chết. Long vương tuyên bố 
rằng ai mang lại cho ông một trái tim khỉ sẽ được trọng 
thưởng. 

Rùa thấy điều này như một cơ hội trọng đại. Nó đi tới 
khu rừng thăm bạn và đề nghị cả hai cùng đi tới chỗ ở 
của nó ở biển. Điều này rất hấp dẫn đối với khỉ bởi ở đó 
có rất nhiều điều thú vị để xem và để ăn, vì thế chúng 
cùng đi. Khi đến nơi, rùa nói: “Long vương của chúng tôi 
đang bệnh và ngài muốn có một trái tim khỉ để ngài 
khỏe lên. Bạn tôi ơi, bạn có thể cho ngài trái tìm của 
bạn?” Ngay lập tức, khỉ hiểu rõ những tư tưởng ác độc 
của rùa và đồng ý hiến tặng trái tim, nhưng không phải 
ở đây. “Tôi sẽ phải leo lên một ngọn cây và chỉ ở đó tôi 
mới có thể lấy trái tim và đưa nó cho bạn. Hãy trở lại 


khu rừng để tôi có thể đưa cho bạn trái tìm của tôi.” 


68 


Khi chúng trở lại khu rừng, khỉ trèo lên một cái cây và 
gọi to: “Bây giờ tôi sẽ ném cho bạn trái tim của tôi. Hãy 
há miệng càng lớn càng tốt.” Khỉ trèo lên cây và ném 
phân của nó xuống cái miệng đang chờ đợi của con rùa 
và nói: “Một người bạn xấu là nguồn mạch của mọi điều 
xấu ác. Chẳng có lý do gì để bạn đưa tôi ra biển và hầu 
như tôi mất mạng ở đó. Nếu bạn muốn có trái tim khỉ 
này, bạn có thể ăn thứ này!” Con rùa bỏ đi, thất vọng và 
bối rối. 

Con rùa đã thường trải cả đêm trong động với khỉ, vì 
thế sau này thỉnh thoảng nó tới hang động vì cho rằng 
khỉ có thể ở đó. Không có sự hiểu biết của khỉ, rùa ẩn 
núp trong một góc. Cuối cùng từ trên cây khỉ leo xuống 
và đến gần hang động bởi nghỉ là rùa có thể ở đó. Khi ấy 
con khỉ kêu lên: “Ồ, hang động!” Rùa nghĩ rằng nếu nó 
trả lời, khỉ có thể đi vào vì thế nó gọi to: “Xin chào!” Nghĩ 
rằng một cái hang biết nói là một dấu hiệu không tốt, 


khỉ không ở đó mà trở về cây của nó. 


Trong khi chúng ta trì giữ giới nguyện Bồ Tát, ta phải cẩn 
trọng để không tạo ra bất kỳ điều tiêu cực nào quanh ta. 
Nhưng các sự việc có thể bất ngờ xảy ra. Ngay cả trong thời 
của Đức Phật, một vài người oán hận và tranh cãi với Ngài. 
Cũng có những tường thuật tương tự như thế trong tiểu sử của 
Milarepa. Mỗi cá nhân đều có một tính cách khác nhau, một 
tâm thái khác nhau. Một lời khuyên có thể rất ích lợi cho một 


người nhưng có hại cho người khác, vì thế bạn phải khéo léo 


69 


và biết khi nào sử dụng những lời nói hữu ích. Đôi khi ta chân 
thành giúp đỡ người khác, nhưng người khác cũng có thể coi 
sự giúp đỡ của ta là điều tai hại. Thoạt đầu, các bạn trở thành 
những người bạn tốt, nhưng về sau các bạn trở thành những 
kẻ thù. Nếu bạn cho họ một lời khuyên chân thành, họ bị khiêu 
khích. Cho dù bạn nói những điều ý nghĩa, họ tranh cãi với bạn 
và nói: “Anh đang nói những điều xấu về tôi.” Nếu bạn nói: 
“Đừng làm điều này,” họ trở nên oán giận. 

Khi bạn hiến tặng của cải, lời khuyên, hay những giáo huấn, 
hãy làm những điều đó mà không mong cầu. Đây là một cách 
xử sự vô cùng quan trọng đối với mọi thực hành của ta. Dù bạn 
có nhận lại được điều gì hay không, dù nó thành công hay 
không, dù điều đó có đáng cảm kích hay không, khi bạn bố thí 
điều gì, hãy hiến tặng nó để người khác có thể được hạnh phúc 
và thoát khỏi đau khổ. Hãy làm điều này hơn là nghĩ: “Người 
này sẽ đền đáp ân huệ của ta ra sao?” Thái độ đó có thể mang 
lại sự thất vọng. 

Nếu bạn hiến tặng những tài vật hay một lời khuyên nhủ, hãy 
làm điều đó với một tâm cao quý, một tâm thức được thúc đẩy 
bởi lòng bi mẫn. Nếu bạn hành động theo cách này, bạn sẽ 
thực sự làm các thiện hạnh. Những kết quả sẽ đến cho dù bạn 
không trông chờ. Các kết quả có thể không đến trực tiếp từ 
người đó, nhưng đôi khi—có thể trong đời này mà cũng có thể 
trong đời sau—bạn sẽ thọ nhận chúng. Không có gì phải nghi 


ngờ về điều đó. 


70 


Hãy từ bỏ những gì làm hại bạn mà cũng chẳng 


làm lợi lạc người khác. 

Nếu bạn hy vọng quá nhiều ở những việc làm tốt 
lành của bạn, 

bạn sẽ luôn thất vọng. 

Hãy lưu giữ điều này trong tâm. 


ĐIỀU NÀY NÓI ĐẾN những hành động được đặt nền trên sự 
oán ghét hay tham luyến, những việc như nói dối hay dùng 
những lời cay nghiệt. Khi ta làm việc dưới tác động của chúng, 
điều đó luôn luôn mang lại cho ta tai họa. Chẳng hạn như, do 
bởi mê lầm, những lời nói cay nghiệt có thể phát khởi. Chúng 
không giúp ích cho ta, và cũng không cứu giúp người khác. Có 
nhiều trường hợp giống như thế. 

Có lần tôi được nghe một bài tường thuật về một người đàn 
bà, con gái bà bị một người đàn ông giết chết và anh ta bị xử tù 
chung thân. Trong một thời gian dài, bà ghét người ấy ghê gớm 
và gặp ai bà cũng nói là bà muốn anh ta bị tử hình. Sự oán thù 
làm bà héo hon; bà cảm thấy bất an và sức khỏe bắt đầu suy 
sụp. Nhưng cuối cùng, bà nhận ra rằng những lời nói oán thù 
và tàn nhẫn của bà không có kết quả tốt—chúng không làm 
con gái bà sống lại được và không tác động đến người tù bằng 
một cách nào đó. Cho dù anh ta bị tử hình, điều đó không làm 


con gái bà sống lại. Bà nhận ra rằng bà đang tự làm hại mình. 


71 


Vì thế bà đi đến nhà tù và tha thứ cho kẻ sát nhân về những gì 
anh đã làm, và tích cực xin cho anh ta được phóng thích. Khi bà 
thoát khỏi sự thù ghét và oán hận của mình, sức khỏe của bà 
cũng tốt hơn. Tôi không nghĩ bà là một Phật tử, nhưng đó là 
một thực hành Pháp đích thực! 

Ta nên giúp đỡ những người khác càng nhiều càng tốt. 
Nhưng đồng thời, nếu ta cố gắng làm quá nhiều mà không 
được yêu cầu, họ sẽ không cảm kích về điều đó hay không 
chấp nhận sự giúp đỡ của ta. Vì thế, họ sẽ không nhận được lợi 
lạc gì, và ta sẽ bị tổn thương và ngã lòng. Vì thế hãy từ bỏ 
những gì làm hại bản thân bạn mà cũng chẳng làm lợi lạc 
người khác. 

Điều này không chỉ ích lợi cho các hành giả tu tập mà cho tất 
cả mọi người trên thế giới. Đây là một lời khuyên đặc biệt tốt 
lành cho những người làm việc trong một nhóm hay trong một 
văn phòng. Quá nhiều hy vọng dẫn đến những thất vọng to lớn. 
Vì thế, điều vô cùng quan trọng là phải hành động bởi lòng bi 
mẫn và sự khéo léo. Hãy chân thành giúp đỡ người khác, 
nhưng đừng trông đợi. 


lối 


Một số người có cách cư xử tốt lành nhưng giống 

như một con rắn độc. 

Xử sự của những người khác có thể khó ưa, 
nhưng họ có thể có những tư tưởng cao quý 

và có thể thực hiện nhiều hoạt động thuộc về 
Pháp v.v.. 

Vì thế, đừng tin vào những ấn tượng đầu tiên. 

Hãy nhìn kỹ vào tính cách của họ. 


MỘT SỐ NGƯỜI có vẻ dễ thương, nhưng ở bên trong họ nuôi 
dưỡng những tư tưởng ác hại và bất thiện. Những người khác 
có thể khó ưa nhưng sẽ thực sự giúp ích cho sự phát triển của 
một nhóm hay làm cho một cá nhân được hưng thịnh. Vì thế 
đừng vội đi tới một kết luận, thay vào đó hãy dùng một ít thời 
gian để hiểu rõ hơn. Hãy tin tưởng ở bản thân bạn, và sau đó 
dần dần tin những người khác. Tốt nhất là hãy luôn luôn chú 
tâm đến những gì người ta làm hơn là nghe những gì họ nói. 
Một con rắn độc sẽ trườn đi thật lặng lẽ và nhẹ nhàng đối với 
con mồi của nó và sau đó tấn công mà không báo trước. Cách 
xử sự dịu dàng của nó không dựa trên tư tưởng tích cực mà 
đúng hơn đến từ một ước muốn làm hại chúng sinh khác vì 
những lợi lạc ích kỷ. Một con mèo sẽ hành động tương tự khi 
nó nhìn thấy một con chuột hay chim, lén đuổi theo bằng một 


cách thức nhẹ nhàng và hiền hòa vì những lý do vị kỷ, tràn đầy 


73 


tham muốn và hiểm độc. Tương tự như thế, một vài người có 
thể tạo ra một ấn tượng dễ chịu để dành lợi thế hơn người 
khác. Những người khác có thể biểu lộ cách xử sự thô lỗ và 
dùng những lời lẽ khó ưa nhưng hành động vì lợi ích của 
người khác. Có một câu tục ngữ: “Con cọp biểu lộ tính cách của 
nó ra bên ngoài, nhưng bản chất của con người thì dấu kín ở 
bên trong.” Ta khó có thể phán đoán người khác ngay từ 
những ấn tượng đầu tiên. Vì thế đừng nhìn vào cách họ nói; 
hãy nhìn cách họ cư xử. 


Câu chuyện sau đây minh họa điều này: 


Có hai người bạn thân tên là Dawa và Nyima. Dawa có 
hai con trai. Nyima là người giàu có nhưng độc thân. Có 
một lần Nyima phải vắng nhà trong một năm, vì thế anh 
yêu cầu người bạn tốt Dawa giữ cho anh một túi vàng 
cám. Dawa đồng ý, nhưng sau đó nghĩ rằng anh có thể 
lừa gạt bạn mình và dùng cát thay cho vàng để chiếm 
đoạt túi vàng. 

Khi Nyima trở về, anh hỏi xin lại túi vàng. Dawa nói: 
“Tôi thật bối rối. Một điều kỳ lạ đã xảy ra khi anh đi xa. 
Thật là không may, tất cả vàng cám đã biến thành cát. 
Tôi chẳng thể làm được gì.” Nyima không phản ứng một 
cách bi quan. Anh nói: “Anh là bạn tốt nhất của tôi, vì 
thế tôi biết anh không lừa dối tôi. Nếu điều đó xảy ra, 
chúng ta có thể làm gì?” Tuy nhiên, anh nghĩ là anh nên 


kiểm tra thật khéo léo xem điều gì thực sự xảy ra. 


74 


Nyima mua hai con khỉ và lấy tên hai con trai của 
Dawa đặt cho chúng. Anh huấn luyện chúng thật kỹ 
lưỡng. Các con khỉ vâng lời răm rắp mọi mệnh lệnh anh 
đưa ra. Một hôm, Nyima đến nhà Dawa và nói: “Tôi là 
người độc thân và không thể một mình giải quyết mọi 
công việc. Bởi anh là bạn tốt của tôi, tôi có một khẩn cầu. 
Xin để hai con trai của anh ở nhà tôi một thời gian.” 
Dawa đồng ý. Sau một thời gian, Nyima cho hai thanh 
niên đi chơi một tuần tới một thắng cảnh trong xứ. Sau 
đó anh tới gặp Dawa và nói: “Tôi vô cùng bối rối. Một 
điều kỳ lạ đã xảy ra khi chúng ta không gặp nhau. Thật 
không may, hai con trai của anh đã bị biến thành khi. 
Tôi chẳng thể làm gì được.” Dawa choáng váng: “Tôi 
chẳng bao giờ nghe nói một điều như thế—người biến 
thành khỉ!” Nyima nói rằng Dawa có thể tới nhà anh để 
đích thân nhìn thấy điều đó, hoặc là anh sẽ mang những 
con khỉ tới nhà Dawa. Họ cùng đi tới nhà của Nyima. 

Khi gần tới nhà, Nyima gọi tên những con khỉ và 
chúng chạy đến lập tức. Anh chỉ chỗ cho chúng ngồi và 
chúng ngồi xuống. Dawa ngồi, ứa nước mắt và nói: “Bây 
giờ tôi sẽ làm gì?” Nyima trả lời: “Phải, cả hai chúng ta 
thật bất hạnh—trước đây là vàng của tôi, và bây giờ là 
hai con trai của anh.” Dawa đưa các con khỉ về nhà với 
trái tim nặng trĩu. 

Sau đó Dawa đi gặp một thầy bói để hỏi có cách nào 
lấy lại hai con trai hay không. Thầy bói nói trước hết 


anh nên xin lỗi về điều sai lầm anh đã làm. Vì thế ngày 


75 


hôm sau Dawa mang tất cả số vàng cám cùng với những 
tặng phẩm khác đến gặp Nyima. “Tôi vô cùng hối tiếc về 
điều tôi đã làm và xin tạ lỗi. Xin nhận lấy những tặng vật 
này và trả lại các con tôi.” Nyima nói: “Mặc dù cát đã 
biến trở lại thành vàng, các con trai của anh không thể 
trở lại thành người được.” Dawa khóc nức nở và nài nỉ 
khẩn thiết, vì thế cuối cùng Nyima trả lại các con trai 


cho anh ta. 


Vì thế, khi bạn thực hành Pháp hay kết bạn với ai, hãy làm 
điều đó do bởi lòng chân thành và trung thực, với lòng từ, bi và 
sự tôn kính mà không có nhiều mong cầu. Như thế, khi thời 
gian qua đi, kết quả sẽ xác thực. 


Một ví dụ khác từ lịch sử Phật giáo cũng chứng minh điều này: 


Shantideva là một đại học giả tại Đại học Nalanda, ngài 
cũng đạt được thành tựu rất cao trong thực hành thiền 
định. Trước tiên, ngài nghiên cứu triết học Phật giáo và 
những chủ đề khác với những Đạo sư đương thời. Ngài 
đặc biệt cảm kích đối với các giáo lý Madhyamaka 
(Trung quán) và Bồ đề tâm, điều đó khiến ngài hoàn 
toàn tập trung vào thực hành thiền định đến nỗi ngài hờ 
hững với những nhu cầu cần thiết của cuộc đời. Kết quả 
là những tu sĩ khác ở Nalanda cho rằng ngài dửng dưng 
đối với mọi sự trừ việc ăn, ngủ và vệ sinh. Họ nghĩ rằng 
ngài là một sự ô nhục cho cộng đồng tu sĩ bởi họ chẳng 


thấy ngài làm việc gì. Họ quyết định làm nhục ngài bằng 


76 


cách yêu cầu ngài ban một bài giảng công khai với hy 
vọng rằng ngài sẽ tự nguyện rời bỏ cộng đồng. Vào ngày 
được định trước, rốt cuộc nhóm tu sĩ cảm thấy xấu hổ. 
Shantideva ban một giáo lý hàm xúc, sâu xa và tuyệt 
đẹp. Giáo lý vẫn được tôn kính và nghiên cứu đến tận 
ngày nay, đó là giáo lý Bodhicaryavatara (Bồ Tát Hạnh) 
lừng danh. Tâm thức của những bạn đồng tu của ngài 
hoàn toàn được chuyển hóa, và họ đã phát triển lòng 


ngưỡng mộ và kính ngưỡng sâu xa đối với ngài. 


Như bạn có thể thấy, người trí không phán đoán người khác 


bằng những hình tướng hay cách cư xử bề ngoài. 


đo: 


Nếu bằng cách thích hay không thích, bạn phản 


ứng dữ dội đối với chút lợi lạc hay tai hại, 
rốt cuộc bạn không biết ai sẽ giúp đỡ hay làm hại bạn. 
Thật tốt khi đáp lại mà không quá vui thích hay 
giận dữ. 
Hãy có những tư tưởng cao quý. 
Hãy điêm đạm, như những sợi giây đàn ghi ta. 


TRONG ĐỜI SỐNG SINH TỬ BÌNH THƯỜNG, khi ta phản ứng 
với thích hay không thích một cách mạnh mẽ, điều này tạo nên 
một cuộc đời rất nhiều màu sắc. Thật là phấn khích khi ta thích 
điều gì đó và vui mừng khôn xiết hay khi ta không thích một 
điều gì nhiều đến nỗi ta trở nên rối loạn và chán nản—thậm 
chí tự tử. Sự biểu lộ cảm xúc này khiến cho cuộc đời trở nên bi 
thảm, và ta đi đến chỗ coi một khuynh hướng điềm đạm là tẻ 
nhạt. Nhưng cuối cùng, để kinh nghiệm sự an bình và hỉ lạc, 
điều tốt nhất là điều phục các cảm xúc của ta. 

Ta không nên phản ứng quá mạnh mẽ đối với những điều 
không đáng kể. Thái độ này giúp cho việc thực hành Pháp 
được tốt đẹp cũng như khiến gia đình và xã hội được yên bình. 
Việc phản ứng quá nhiều, dù là tích cực hay tiêu cực, sẽ làm 
cho ta không kiên cố và cho thấy tâm ta yếu ớt biết bao. Nếu 
bạn gặp điều bạn không thích, hãy chuyển hóa cách bạn nhận 


thức nó. Bạn nên nhận ra rằng bản chất của nó là vô thường, 


78 


hay thậm chí hư huyễn, và hãy sử dụng nó để nâng cao các 
thực hành trí tuệ và bi mẫn của bạn. Nếu bạn thích điều gì đó, 
đừng tham luyến nó. Là một hành giả tu tập, hãy xem mọi sự 
như một trò phô diễn. Hãy giữ tâm bạn dịu dàng, an bình, bi 
mẫn, và tràn đầy Bồ đề tâm. 

Đôi khi người làm hại bạn lại là người thực sự giúp bạn nhiều 
nhất, thậm chí còn hơn cả người thích bạn. Vì thế, đừng trông 
đợi, hãy giảm bớt giận dữ đối với những việc bạn không thích, và 
bớt tham luyến đối với những việc bạn thích. Khi ta chơi đàn ghi 
ta, giây đàn phải có độ căng thích hợp, không căng quá mà cũng 
không chùng quá. Tương tự như thế, điều quan trọng là luôn 


luôn duy trì một tâm thức điềm đạm, cao quý. 


79 


Nếu có người nói những lời cay nghiệt, hãy cố 

gắng xem chúng có chân thực hay không. 

Nhiều người lầm lạc như con thỏ nghe âm 
thanh “chal.” 

Nếu có người tin tưởng ở bạn từ tận đáy lòng, 

điều quan trọng là hãy xử sự với họ như với bản 
thân bạn. 

Nếu bạn lừa dối họ, bạn sẽ kinh nghiệm hậu quả đó. 

Vì thế hãy cẩn trọng. 


NẾU CÓ NGƯỜI NÓI LỜI CAY NGHIỆT với bạn, đừng chỉ nghe 
âm thanh của sự giận dữ mà hãy nhìn vào ý nghĩa của lời nói 
để xem lời phê bình có ý nghĩa không. Nếu nó chẳng có ý nghĩa 
gì hết thì dĩ nhiên là không cần phải nghe. Một số người, do bởi 
lòng thương yêu và tôn trọng, muốn bạn làm việc cật lực, vì 
thế bởi lòng từ ái, họ đã quở trách bạn như một người mẹ quở 
trách đứa con. Nhưng nếu điều đó đầy ý nghĩa, hãy truy xét 
sâu xa hơn nữa để xem lời họ nói có chân thực không. Hãy 
nhìn vào bản thân bạn xem bạn có phạm sai lầm không. Nếu 
có, hãy chấp nhận điều đó và nhận lời chỉ trích như một giáo 
lý, và hãy thay đổi những tập khí sâu dày của bạn. 

Không cần phải phản ứng với mọi âm thanh mà bạn nghe. 
Hãy nhìn một cách cẩn trọng trước khi bạn phản ứng. Câu 
chuyện sau đây minh họa cho ý tưởng này: 


80 


Trước kia có một con thỏ ở trong rừng, nó đi tới một cái 
ao để uống nước. Trong khi nó đang uống nước, một cành 
cây lớn rơi xuống nước và tạo thành âm thanh chai. Con 
thỏ vô cùng sợ hãi. Nó nghĩ rằng có một con dã thú đến 
giết nó và không kiểm tra lại, nó bỏ chạy. Nó chạy nhanh 
đến nỗi mọi con thú nhìn thấy nó đều nghĩ rằng hẳn là 
đang xảy ra điều gì thật khủng khiếp. Khi chúng hỏi con 
thỏ có vấn đề gì thế, nó nói: “Có một con yêu quái đang 
đến, và nó tạo ra âm thanh chai! Tôi hoảng sợ và chạy 
thoát khỏi nó.” Vì thế con này sau con khác, tất cả các con 
thú chạy theo thỏ. Một lát sau thì đã có một đám rất đông 
cùng chạy với con thỏ. Cuối cùng chúng gặp một con sư tử, 
sư tử hỏi: “Chuyện gì xảy ra ở đây?” Chúng trả lời rằng 
một con yêu quái đang đến, và nó kêu chai thật lớn. Sư tử 
nói: “Hãy chờ một phút. Để ta tìm hiểu ngọn nguồn đã.” 
Cuối cùng, sư tử tìm ra con thỏ, thỏ giải thích câu chuyện 
của nó. Sư tử nói: “Hãy trở lại và xem con yêu quái này ra 
sao.” Tất cả chúng quay lại và thấy rằng âm thanh khủng 
khiếp chỉ là một cành cây rơi xuống nước. Chúng nhiếc 
móc con thỏ, nói rằng nó thật là ngu và đã gây quá nhiều 
phiền phức không cần thiết cho tất cả bọn chúng. 


Bài học mà câu chuyện này mang lại là ta nên khảo sát tất cả 
những lời nói đến với ta. Ta không phải chạy theo mọi điều ta 
nghe thấy. Hầu hết những chuyện trò tán gẫu của ta không có 
quá nhiều ý nghĩa. Xét cho cùng, nó chỉ làm phí phạm thời gian 
và năng lực của ta mà không có nhiều ý nghĩa. Vì thế đừng tạo 
ra cả một chồng hóa đơn! Thay vào đó, hãy quán chiếu về sự 
chánh niệm. 


81 


Nếu có ai tin tưởng ở bạn, hãy chân thành làm bất kỳ điều gì 
bạn có thể. Đối với bản thân tôi, tôi hiểu rằng hạnh phúc và sự 
bình an của tôi là trách nhiệm của riêng tôi và hoàn toàn tùy 
thuộc vào cách thức tôi hành động. Nếu tôi thực hành Pháp 
một cách chân thành và giữ tâm tôi một cách chính đáng, thì 
tôi cảm thấy là tôi đang nhận lãnh trách nhiệm của mình theo 
một đường hướng đúng đắn. Nếu tôi hủy hoại đức hạnh và 
những phẩm tính tốt lành của tôi bằng những ác hạnh thì tôi 
không chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tương tự như thế, 
nếu có ai chân thành tin tưởng ở tôi, tôi phải làm điều tốt nhất 
trong khả năng của tôi. Rất có thể có nhiều điều tôi không làm 
được, nhưng tôi nên cố gắng làm việc cho họ một cách chân 
thành giống như tôi làm cho tôi. Điều này vô cùng quan trọng. 
Đây là cách để làm một người tốt. 

Chỉ lo lợi dụng người khác sẽ chỉ đưa bạn đến việc tạo ra ác 
nghiệp. Nếu bạn lừa dối người khác, thực ra bạn lừa dối chính 
bạn. Khi ta làm điều tốt cho người khác, ta đang làm điều tốt cho 
bản thân. Khi ta nói điều xấu về người khác, ta đang tạo nên 
những hoàn cảnh xấu cho chúng ta. Ta kinh nghiệm thế giới mà 
ta tạo ra, như trong tục ngữ “Gieo nhân nào gặt quả nấy” (Ăn cây 
nào rào cây nấy). Vì thế, cách thức chúng ta giúp đỡ nhau thì rất 
quan trọng bởi nó mang lại một ý thức chân thành của cộng 
đồng. Hãy cẩn trọng những gì bạn làm. Bài kệ này cho ta trí tuệ 
để thực sự thấu hiểu Giáo pháp nghĩa là gì, khả năng của Pháp ra 
sao—làm thế nào để sống cuộc đời thường nhật của ta một cách 
trọn vẹn, không lầm lạc hay ảo tưởng. 


82 


Việc hiểu biết những phương diện khác nhau của 
nghi lễ nhảy múa, giai điệu v.v.. là một nguồn 
mạch của sự nâng cao. 

Điều quan trọng là nỗ lực làm điều đó. 

Nhưng nếu bạn bị trói buộc vào sự ganh tị và kiêu 
ngạo, kết quả của thực hành là bị sinh ra trong 
các cõi thấp. 

Vì thế, hãy thiết lập ý nghĩa chân thực của đời này 
và những đời sau bằng cách có tư tưởng cao 
quý và phát triển lòng từ ái. 


NHƯ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN trong bài kệ mở đầu, có mười phương 
diện kiến thức. Nhờ nâng cao những kiến thức này mà các đại 
học giả thấu suốt chúng. Có những người biết cách hát thật du 
dương, có người có những thiện xảo như làm torma, vẽ tranh 
thangka, và có người có thể trình diễn những vũ điệu thiêng 
liêng v.v.. Trong vũ điệu thiêng liêng, mỗi Bổn Tôn có một 
chuyển động vật lý đặc biệt; vị phẫn nộ và an bình có một cách 
diễn tả bằng điệu bộ riêng. Nhờ những biểu diễn này, người 
xem có cơ hội thoáng nhìn các Bổn Tôn giác ngộ, điều đó gieo 
trồng trong họ một hạt giống đánh thức sự giác ngộ viên mãn. 
Một vị Bồ Tát có thể sử dụng một cách khéo léo những phương 


diện khác nhau của kiến thức, cũng như những thiện xảo kỹ 


83 


thuật hiện đại, để làm lợi lạc chúng sinh. Vì thế, nếu ta có thời 
giờ, việc phát triển nỗ lực ở những chủ đề này thì rất tốt. 

Việc nghĩ rằng “Tôi biết điều này và người khác không biết” 
có thể tạo nên sự kiêu ngạo, và nếu có người nào khác biết 
nhiều hơn ta, ganh tị có thể sinh khởi. Những nghiệp bất thiện 
này không cần thiết. Nếu ta không hiểu rõ mục đích của kiến 
thức, nó chỉ trở thành một nguyên nhân của đau khổ. Vì thế 
khi bạn có một sự hiểu biết hay thiện xảo đặc biệt, hãy sử dụng 
chúng bằng một phương cách làm lợi lạc chúng sinh. Để làm 
lợi lạc cho cuộc đời này, hãy sử dụng những sự khéo léo ấy để 
hỗ trợ những cá nhân, trợ giúp tu viện hay giúp đỡ cho xã hội. 
Để làm lợi lạc cho những đời sau của bạn, hãy làm việc mà 
không ghen tị hay kiêu ngạo dù người khác có kính trọng bạn 
hay không. 

Nhưng là những hành giả sơ cơ, ta nên biết cách sử dụng mọi 
nỗ lực của mình khi hiểu rằng những điều này không phải là 
những gì quan trọng nhất. Những kiến thức này không phải là 
điều ưu tiên đối với các hành giả, đặc biệt là với những người 
thực hành nhập thất. Khi bạn nhập thất, bạn nên dành mọi 
thời gian để phát triển sự kiên cố và sáng tỏ. Việc chú ý quá 
nhiều vào những điều khác có thể trở thành một sự xao lãng. 

Như Pháp Vương Gampopa nói, nếu ta không thực hành 
Pháp một cách đúng đắn, Pháp có thể tạo nên sự tái sinh trong 
một cõi thấp. Điều này không có nghĩa là tự thân Giáo pháp là 
nguyên nhân của sự tái sinh trong một cõi thấp, nhưng nếu ta 
lạm dụng hay không biết cách sử dụng thực hành Pháp, điều đó 


trở thành một nguyên nhân của sự tái sinh trong cõi thấp. Việc 


84 


thâu đạt các sự khéo léo (thiện xảo) và kiến thức cùng với Bồ 
đề tâm mang lại một điều kiện tốt hơn trong đời này và trong 
tương lai. Nó làm cho ta trở thành những con người tốt hơn. 
Tác giả nhắc đi nhắc lại tư tưởng cao quý. Điều này vô cùng 
quan trọng. Tư tưởng cao quý ám chỉ lòng từ, bi, và Bồ đề tâm. 
Không có gì vĩ đại hơn hay cao hơn tư tưởng này. 

Dù ta làm gì, dù ta có tài khéo léo nào, ta nên làm với tư 
tưởng vị tha và lòng bi mẫn. Cho dù chỉ lau chùi bàn thờ, ta 
nên làm với lòng tôn kính để tịnh hóa tâm ta. Theo cách này, 
mọi sự ta làm có thể trở thành một phần của việc thực hành 
Pháp. Thực hành không nhất thiết chỉ là ngồi một chỗ và tụng 
thần chú. Khi bạn lái một chiếc xe hơi, đi trên xe buýt hay tắc 
xi, hoặc nấu nướng, hãy nhìn vào tâm và nghĩ: “Tôi đang làm 
điều này để làm lợi lạc chúng sinh. Bằng việc làm này, nguyện 
chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Nguyện họ được an bình và 
hạnh phúc.” Theo cách này, mọi sự có thể trở thành bộ phận 


của một thực hành Pháp tuyệt vời. 


85 


Bạn có thể nghĩ rằng những thiện hạnh và ác 
hạnh nhỏ bé 
không thể giúp ích hay có hại. 
Nhưng nghiệp nhỏ bé làm sinh khởi những kết 
quả to lớn. 
Vì thế hãy cẩn trọng ngay cả trong những sự việc 
không đáng kể. 


CÓ NHIỀU CÂU CHUYỆN về những nghiệp nhỏ bé mang lại 
những kết quả to lớn. Một số được đề cập trong những quyển 
sách tên là Tìm kiếm chất Cam lồ Bất nhiễm và Chuyển hóa Đau 
khổ. Trong đó có một câu chuyện về một người có lần nói với 
một tu sĩ: “Ông giống như một con chó,” và chính người ấy bị 
tái sinh năm trăm đời làm con chó. Trong câu chuyện khác, 
một gia đình đưa xác của một người thân tới một nghĩa địa và 
chợt gặp một tu sĩ. Đứa trẻ nói: “Nhìn kìa—nhà sư kia trông 
giống một con qua!” Một vị Thầy vĩ đại nghe nói về điều này và 
thấy đứa trẻ bị tái sinh làm một con quạ trong năm trăm đời. 
Gia đình phản đối và nói rằng đứa trẻ vô tội; nó thực sự không 
có ý gì về điều nó nói; trong lời bình luận của nó không có sự 
giận dữ hay thù ghét. Đạo sư trả lời rằng nếu như thế thì đứa 
trẻ sẽ bị tái sinh trong một cõi địa ngục. Những hành động mà 
ta làm trong đời này, dù tốt hay xấu, cũng có thể thuần thục 
trong đời này, như được biểu thị trong câu chuyện sau: 


86 


Thuở xưa, khi Đức Phật đang ở Kapalivastu, một cặp vợ 
chồng Bà la môn sinh một con trai và một con gái. Cô 
con gái tên là Da Wö, Ánh Trăng. Sau khi những đứa trẻ 
lớn lên thì người cha qua đời, người mẹ và cậu con trai 
lang thang khắp nơi. Cô con gái Ánh Trăng trở thành 
người hầu của vua Shakya Mingjin. Cô có thói quen 
dùng bữa trong vườn, nơi cô thường thâu thập hoa và 
làm những vòng hoa. Một hôm, cô nhìn thấy Đức Phật 
khi Ngài đi khất thực và lập tức phát triển lòng kính 
ngưỡng đối với Ngài. Cô than van: “Con là một kẻ bất 
hạnh. Một đối tượng quy y cao quý ở ngay đây mà con 
không có cơ hội để cúng dường. Giá như con có thể, chắc 
chắc là con sẽ cúng dường.” Đức Phật đọc được tâm cô 
và với lòng đại bi, Ngài đến gần cô và nói: “Nếu con có 
bất kỳ món cúng dường nào, hãy đặt chúng trong bình 
bát này.” Ánh Trăng run lên, làm đầy bình bát, và lễ lạy 
dưới chân Phật một cách sùng mộ. Sau đó cô nói lời cầu 
nguyện hồi hướng này: “Nhờ bất kỳ công đức nào con 
đã tạo nên từ hành động này, cầu mong con không bao 
giờ làm một người hầu một lần nữa.” 

Một thời gian sau đó, một người bạn của cha cô, một 
người Bà la môn có thể tiên tri, chú ý đến cô gái đeo 
vòng hoa và hỏi cô từ đâu tới. Cô nói cô đến từ miền quê 
và giải thích: “Con là người giúp việc của ngôi nhà này.” 
“Cha con đâu?” Cô đáp: “Cha con đã mất một thời gian 


rồi.” “Mẹ và anh của con đâu?” Cô nói: “Con không biết. 


Họ lang thang ở nơi nào đó.” Nhà tiên tri nói: “Đưa tay 
cho ta xem.” Ông ta thấy những dấu hiệu quan trọng 


trên bàn tay cô; thực ra, khuôn mặt và toàn thân cô có 


87 


những dấu hiệu tuyệt đẹp. Ông bảo cô: “Đừng lo, con sẽ 
không làm người giúp việc lâu nữa đâu, con sẽ trở thành 
một hoàng hậu.” 

Một thời gian sau, khi nhà vua xứ Kosala đi săn, con 
ngựa của vua ngừng lại gần ngôi vườn, và nhà vua nhìn 
thấy cô gái từ xa. Vua chú ý đến mọi biểu hiện đáng chú ý 
và sự dịu dàng của cô. Vua gọi lớn: “Cô là ai?” cô trả lời: 
“Tôi là một người hầu của vua Shakya Mingiin.” Vua nói: 
“Cô không thể là một người hầu, cô phải là con gái của nhà 
vual” Vua Shakya Mingjin nhìn thấy vua xứ Kosala, mời 
vua đến cung điện của mình, và tổ chức một bữa tiệc thịnh 
soạn. Vua Kosala hỏi Vua Shakya Mingjin: “Thiếu nữ đeo 
vòng hoa này từ đâu tới?” Khi lại nghe nói rằng cô là một 
người hầu, vua phản đối: “Đây không phải là người hầu, 
mà là con gái của ngài. Xin cho tôi cô gái này.” Vua Shakya 
Mingjin quả quyết: “Trong vương quốc của ngài có nhiều 
thiếu nữ xinh đẹp. Ngài có thể có bất kỳ cô nào trong số 
đó. Vì sao ngài muốn cô này?” Nhà vua nài nỉ: “Tôi muốn 
cô ta.” Vì thế họ sắp xếp, và Ánh Trăng trở thành hoàng 
hậu và sống an bình và hạnh phúc. 


Sự thuần thục của nghiệp cũng có thể được hiểu bằng phép 
loại suy. Khi bạn trồng một hạt giống lúa, bạn có thể thấy rằng 
kết quả là hai hay ba bông lúa, mỗi bông lúa có rất nhiều hạt. 
Nếu bạn gieo trồng một hạt giống nho duy nhất, nó tạo ra hàng 
trăm trái nho. Các hành vi tốt lành và bất thiện thì cũng thế. 
Một quyển Kinh nói: “Chớ làm điều ác. Hãy làm mọi điều lành. 
Hoàn toàn điều phục tâm bạn. Đây là lời Phật dạy.” 


88 


Khi ta thực hành, ta có thể thoáng thấy nhân và quả, nhưng 
một sự hiểu biết chỉ tiết thì rất vi tế và khó có được. Tuy nhiên, 
ta có thể nhận thức phần nào về nghiệp qua một vài thí dụ: 


* Nếu bạn dùng lời lẽ tử tế, đây là một nguyên nhân. Khi 
người nào đó trả lời một cách tử tế, đây là kết quả. 

* Nếu bạn trồng hạt giống của một loại cây độc, chất độc sẽ 
phát triển. 

* Nếu bạn gieo trồng một hạt giống của một cây thuốc, thuốc 
men sẽ phát triển. 


Ngay cả những đại A La Hán cũng không thể luôn luôn nhận 
ra toàn thể phạm vi của nghiệp. 


Vào thời của Đức Phật, một nông dân tới gặp ngài Xá Lợi 
Phật và xin xuất gia làm một tu sĩ. Ngài Xá Lợi Phất khảo 
sát ông ta nhưng không tìm ra chủng tử, không tìm ra 
nguyên nhân, để đạt được quả vị A La Hán trong đời đó, 
vì thế ngài nói: “Không, ta không nhận ông làm tu sĩ.” 
Người nông dân vô cùng thất vọng và kêu khóc: “Những 
người tạo ác nghiệp khủng khiếp còn được cho phép 
làm tu sĩ. Tại sao tôi không được? Suốt cả đời tôi chẳng 
làm điều gì xấu xa.” Một thời gian sau, Đức Phật đi đến 
và hỏi: “Điều gì đã xảy ra ở đây? Điều gì khiến ông đau 
khổ?” Người nông dân thuật lại tình cảnh của mình. Với 
lòng bi mẫn lớn lao, Đức Phật cầm tay ông và nói: “Ta sẽ 
cho ông xuất gia. Ông có chủng tử để đạt được quả vị A 
La Hán.” Sau đó ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Ngài thấy loại 
tiêm năng nào mà con không thấy?” 


89 


Đức Phật giải thích: “Hàng triệu kiếp trước, người này 
là một con ruồi. Nó đang đậu trên một đống phân bò thì 
thình lình một luồng nước chộp lấy đống phân bò cùng 
với con ruồi và ném chúng xuống sông. Theo dòng nước 
chảy, người nào đó đã đặt một bánh xe cầu nguyện 
(kinh luân) trong nước, và phân bò cùng con ruồi liên 
tục xoay quanh kinh luân đó. Nhờ sự đi nhiễu đó, giờ 
đây người này có một chủng tử để đạt được quả A La 
Hán trong đời này.” 


Nhân và quả vi tế tới nỗi chỉ có trí tuệ toàn trí mới có thể 
nhận thức được mọi chỉ tiết. Đó là lý do vì sao ta phải hết sức 
cẩn trọng để các hành vi của ta thực sự có lợi lạc. 

Trì tụng một thần chú, bảo vệ mạng sống của ngay cả một con 
rệp nhỏ bé, bố thí một vật nhỏ bé—ta không nên phớt lờ 
những hành động như thế bằng cách nói: “Điều này chẳng là gì 
hết; tôi có làm hay không làm nó thì chẳng có gì khác biệt.” 
Nhiều hành vi nhỏ bé sẽ tích tập và phát triển lớn như một đại 
dương. Đây không đơn thuần là những niềm tin của Phật tử; 
đây là những nguyên nhân tạo nên thế giới của ta cho dù ta là 
ai. Việc nghiên cứu và thực hành của ta mang lại cho ta cơ hội 
để hiểu biết về điều này và thành thật với chính mình ngay cả 
trong những sự việc nhỏ bé. 


90 


Khi nói hay làm bất kỳ điều gì khởi lên trong tâm, 
nhà kho của mọi ác hạnh. 
Hãy suy xét trước khi bạn hành động. 
Cho đến khi bạn đạt được kết quả của những gì 
bạn làm, điều quan trọng là hãy tiếp tục. 


ĐỪNG NÓI HAY LÀM bất kỳ điều gì khởi lên trong tâm. Hầu 
hết những gì khởi lên trong tâm ta là những tư tưởng tiêu cực 
có liên quan đến sự tự phụ, ganh ty, thù ghét và tham luyến. 
Không có quá nhiều tư tưởng tích cực. Các tư tưởng tiêu cực 
sinh khởi mà không cần dụng công, giống như một dòng suối 
trôi chảy, bởi ta đã quá quen với kiểu mẫu đó. Những tư tưởng 
tốt lành thì hiếm có hơn bởi chúng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và 
chánh niệm. Vì thế khi các tư tưởng sinh khởi, hãy khảo sát 
chúng. Hãy suy xét chúng thật cẩn trọng trước khi bạn nói hay 
làm điều gì. Hãy nhìn vào động lực của bạn. Nếu các tư tưởng 
của bạn tiêu cực, hãy tịnh hóa chúng và thực hiện những thực 
hành khác. Khi một tư tưởng bất thiện mạnh mẽ sinh khởi, nó 
có khuynh hướng xô đẩy bạn vào hành động. Như thế, sau một 
thời gian, bạn trải nghiệm sự hối tiếc. Vì thế, tốt nhất là hãy 
chờ đợi. Nói thế không có nghĩa là ta nên đè nén sự giận dữ 
của ta. Đúng hơn, đây là cách thức để thực hành và nhận ra 
những giới hạn của ta, một phương cách để tịnh hóa tư tưởng 


và phát triển những phẩm tính tốt lành. 


91 


Dù bạn làm điều gì, hoạt động đầu tiên là nhìn vào tâm bạn. 
Hãy thở một hơi dài trong ít giây. Đó là sự chánh niệm. Khi 
điện thoại reo, hãy để nó reo ba lần. Với tiếng reo đầu tiên, hãy 
phát triển tư tưởng cao quý và nghĩ: “Đây là một dấu hiệu của 
sự vô thường.” Hãy để tâm ngơi nghỉ trong lần reo thứ hai. Sau 
lần reo thứ ba, hãy cầm điện thoại lên và nói: “Xin chào.” Khi 
bạn lái xe, có thể bạn có khuynh hướng hơi vội vã. Thay vào 
đó, hãy bước vào xe và giữ một hơi thở sâu. Nhìn vào tâm bạn 
và lái xe với những tư tưởng an bình. Theo cách này, mọi sự 
đều có thể trở thành một thực hành thiền định. 

Ta có nhiều phương pháp và thực hành. Đó là những 
phương pháp giúp các tư tưởng bất thiện không sinh khởi. 
Như thế, nếu chúng sinh khởi, đó là một phương pháp để tịnh 
hóa hay chuyển hóa chúng mà không cần đè nén. 

Đè nén sự giận dữ thì không tốt. Thay vào đó, hãy nhìn vào 
bộ mặt sự giận dữ của bạn. Nó làm được điều gì tốt đẹp cho 
bạn? Nó làm được điều gì tốt lành cho người khác? Hãy suy xét 
cho đến khi bạn nhận ra chân tánh của sự giận dữ. Cho dù bạn 
có lý do đúng đắn để giận dữ, việc làm theo sự giận dữ đó vẫn 
mang lại đau khổ cho bạn. Có câu tục ngữ rằng: “Bạn muốn 
đúng hay muốn hạnh phúc?” Nếu bạn bám chặt vào các lý do 
để giận dữ, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cho dù bạn có lý 
lẽ để bào chữa cho sự giận dữ của bạn, hãy tịnh hóa giận dữ; 
đó là cách thức tốt đẹp nhất. 

Thường thì ta bắt đầu một kế hoạch và sau đó từ bỏ nó. Ta 
bắt đầu một kế hoạch khác và sau đó từ bỏ nó. Theo cách này, 


ta chẳng mang lại điều gì cho bản thân, và ta chẳng có gì để 


92 


biểu thị cho người khác. Một khi ta suy xét và quyết định rằng 
việc gì đó là điều đáng làm—nó nhất định có ích cho ta và cho 
người khác—ta nên theo đuổi nó cho đến khi được hoàn tất. 
Đây là dấu hiệu của một người cao quý, một dấu hiệu của sức 
mạnh. Mọi người sẽ tin tưởng một người như thế. 

Nếu bạn không thể hoàn thành điều gì đó thì tốt hơn là bạn 
đừng nhận làm nó. Nếu do sự kiêu ngạo, bạn nói rằng bạn sẽ 
làm điều gì đó, mọi người sẽ tin cậy vào bạn. Nhưng nếu bạn 
không thể thực sự hoàn tất nó, mọi người sẽ mất lòng tin. Một 
khi bạn đã cam kết, khi bạn nhận trách nhiệm làm điều gì đó, 
thì bạn nên làm dù điều gì xảy ra. Nếu bạn không thể làm điều 
đó, hãy nói như thế. Đây là điều mà tác giả đang nói đến. 

Đôi khi người ta nghĩ rằng tất cả những chỉ tiết này có phần 
tẻ nhạt, nhưng chúng rất, rất quan trọng. Đây là cách ta củng 
cố việc thực hành Pháp của ta—với những chỉ tiết. Ngay cả 
trong quan điểm tối thượng của Đại Ấn và Đại Viên mãn, ta 
cũng cần hiểu rõ những chỉ tiết này. Đại Ấn không tách lìa 
chúng. Như Tâm Kinh có nói: “Không là sắc, sắc cũng là không. 
Sắc không khác không, và không cũng không khác sắc.” Ngoài 
những giáo lý này, ta không thể tìm ra một quan điểm cao siêu 
và tôn quý hơn. Khi ta có những sự hiểu biết cặn kẽ này, đặc 
biệt là về việc duy trì giới luật của ta, sự chứng ngộ của ta về 


Đại An sẽ vô cùng hữu hiệu. 


93 


Nếu quá thẳng thắn, bạn sẽ tạo ra những kẻ thù. 

Hành vi không đúng đắn làm thuần thục nghiệp 
nặng nề. 

Hòa hợp với mọi người thì cạn cợt. 

Không hòa hợp với bất kỳ di thì tệ hại. 

Vì thế, điều quan trọng là khéo léo với những 
phương pháp khác nhau 

và thoát khỏi sự dối trú, xảo quyệt, và tâm bất 
thiện. 


BÀI KỆ NÀY cho ta thấy làm thế nào để thiện xảo. Nếu bạn quá 
thẳng thắn, cho dù bạn đúng hay sai, bạn sẽ tạo ra rất nhiều kẻ 
thù và không ai lắng nghe bạn. Để hóa giải điều này, trước hết 
hãy hiểu rằng không ai là hoàn hảo; mọi người tạo ra rất nhiều 
lỗi lầm. Mọi người đều có sự hiểu biết đúng đắn và những 
phẩm tính tuyệt vời, nhưng họ cũng có những khiếm khuyết. 
Nếu bạn biến tất cả những người bất toàn thành kẻ thù chỉ sẽ 
chẳng còn ai. Các bạn sẽ chỉ tạo nên nghiệp bất thiện khi các 
bạn cãi cọ và làm hại nhau. 

Trừ phi ta tránh né trách nhiệm và không làm bất kỳ điều gì, 
ta không thể hợp với tất cả mọi người. Nếu ta cố gắng, kết quả 


sẽ không có giá trị, như ta có thể thấy từ câu chuyện này. 


94 


Trong một ngôi làng nhỏ có một nhà quý tộc già thích 
sống một mình và không dính dáng đến bất kỳ điều gì 
hay kết giao với ai. Người trưởng thôn muốn mời ông 
tham dự những công việc của làng nên đến gặp ông lão 
và nói: “Bởi chúng ta phải sống hòa hợp và giúp đỡ 
nhau, hãy đi dã ngoại với chúng tôi.” Người đàn ông nói: 
“Tôi không muốn đi. Tôi chỉ muốn ở một mình, không 
muốn có ai ở quanh mình.” Vị trưởng thôn cứ nói mãi, vì 
thế người đàn ông đi gặp quan tòa và nói: “Những người 
này không để tôi đơn độc. Tôi muốn sống trong sự yên 
bình và tĩnh lặng. Quan tòa, xin cho phép tôi làm điều 
này." Quan tòa nói: “Vâng, ông đúng.” Sau đó người 
trưởng thôn đến gặp quan tòa và nói: “Chúng tôi muốn 
giúp người này khi ông ta có một vấn đề. Chúng tôi 
muốn là bạn hữu và giúp đỡ ông ta; chúng tôi muốn đưa 
ông vào hội của chúng tôi. Quan tòa, xin cho phép tôi 
làm điều này.” Quan tòa nói: “Được, điều đó rất tốt.” Vị 
phụ tá của quan tòa nghe được điều này và nói với quan 
tòa: “Hai phán xét này không thể cùng đúng.” Quan tòa 
nói: “Phải, anh cũng đúng luôn.” Như thế, chẳng có vấn 


đề nào được giải quyết. 


Đặc biệt là khi ta đang làm việc, một vài người sẽ hành động 
một cách đúng đắn và mọi số người thì không. Ta không thể 
sống cùng với điều sẽ làm cho các sự việc trở nên tệ hại; ta 
phải làm điều đúng đắn. Ngay cả Đức Phật cũng không thể 


sống cùng mọi người. Chẳng hạn như, người em họ Devadatta 


95 


của Ngài luôn luôn chỉ trích Đức Phật. Có một tu sĩ khác đã học 
với Đức Phật trong mười hai năm và sau đó nói: “Chúng ta 
ngang hàng nhau. Tôi không đồng ý với Ngài.” Vì thế ngay cả 
Đức Phật cũng không thể làm hài lòng mọi người, nhưng Ngài 
đã làm những gì đúng đắn. 

Ta không thể tiếp tục nếu người nào đó đang tạo nghiệp bất 
thiện. Ta cần nương tựa vào trí tuệ và sự thiện xảo của riêng 
ta. Nếu những người khác theo ta, điều đó thật tuyệt vời. Nếu 
người nào đó không đồng ý với ta, ta có thể làm gì? Không có 
øì là quan trọng. Hãy khéo léo—hãy hiểu biết khi ta nói, khi ta 
thảo luận các sự việc, khi ta đi theo người khác. Ta không thể 
chịu trách nhiệm về tâm của người khác, nhưng ít nhất ta có 
thể chịu trách nhiệm về tâm của mình. Khi ta nghiên cứu 
những Giáo lý quý báu này, đặc biệt là giáo lý Bồ đề tâm, ta có 
thể có được những thiện xảo khiến ta biết phải hành động ra 
sao. Tâm ta nên luôn luôn thoát khỏi sự xảo quyệt và dối trá. 
Những điều này không tốt cho ta, và hiển nhiên là không tốt 
cho người khác. Điều quan trọng là lưu giữ những chỉ tiết nhỏ 


này trong sự tỉnh giác của ta. 


96 


Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tút, 


và toàn bộ Giáo pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. 

Đặc biệt là trên con đường đạt đến Phật quả 
trong một đời, 

điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý 

phát triển và thành tựu của Mật thừa. 


DO BỞI BỒ ĐỀ TÂM mà Phật pháp là một giáo lý quý báu và 
thiêng liêng. Bồ đề tâm là xương sống, trọng tâm, của Phật 
pháp. Không có nó, Phật pháp không có gì đặc biệt. Bồ đề tâm 
là tâm phổ quát, thái độ mà ta phát triển để mọi chúng sinh, 
bất luận là ai, có thể đạt được Phật quả, tâm toàn giác. Đây là 
điều riêng biệt quan trọng nhất cần lưu giữ trong tâm. Nó là 
thực hành tuyệt vời của Phật pháp. 

Bồ đề tâm gồm có hai yếu tố—đại bi và trí tuệ. Sự phóng 
chiếu của tâm bi mẫn là khát khao nhận lãnh trách nhiệm để 
giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. Phóng chiếu của tâm 
trí tuệ là sự toàn giác. Tâm trí tuệ có sự nhận thức vĩ đại, qua 
đó nội quán trọng yếu hiển lộ. Phật quả vượt thoát đau khổ và 
mọi nguyên nhân của đau khổ mà không loại trừ điều gì. Vì 
thế, để tất cả chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi đau khổ, họ phải 
đạt được sự toàn giác. 

Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát trong quá 


khứ, hiện tại, và tương lai. Bồ Tát Hạnh nói: “Giây phút bạn 


97 


nuôi dưỡng Bồ đề tâm, ngay cả giữa những phiền não bất 
thiện, bạn trở thành một Bồ Tát và là một đối tượng quy y cho 
tất cả chúng sinh.” Ngay cả giữa sinh tử với mọi khuynh hướng 
của nó, ngay giây phút bạn nuôi dưỡng Bồ đề tâm, thân bạn 
chuyển hóa thành thân của một Bồ Tát. Đây quả là thuật giả 
kim vĩ đại! Thuật giả kim bình thường có thể biến sắt thành 
vàng, nhưng Bồ đề tâm có thể biến một con người bình thường 
thành một Bồ Tát, một báu vật cho tất cả chúng sinh. 

Hãy nhìn vào tiểu sử của Milarepa. Trong phần đầu của đời 
ngài, ngài sử dụng huyền thuật để làm tổn hại nhiều người. 
Nhưng sau này, khi đã nuôi dưỡng Bồ đề tâm, ngài trở nên vô 
cùng quý báu. Ngài đã thành tựu Phật quả và trở thành một 
suối nguồn của an bình và hạnh phúc của tất cả chúng sinh do 
bởi thực hành Bồ đề tâm này. 

Đức Phật không ban tất cả những Giáo pháp này vì lợi ích 
của riêng Ngài, hoặc để trở nên nổi tiếng hay giàu có. Đức Phật 
hoàn toàn viên mãn, thoát khỏi mọi đau khổ, vì thế Ngài không 
cần bất kỳ điều gì từ chúng sinh. Ngài chỉ giảng dạy để lợi lạc 
chúng sinh. Vì thế, ta cũng phải nghiên cứu và thực hành 
những giáo lý này vì lợi ích của chúng sinh. Trước hết, điều tối 
quan trọng là ta phải bắt đầu việc thực hành của ta; thứ hai, ta 
thực hiện việc tu tập (thực hành) của ta; và thứ ba, ta hoàn 
thiện việc thực hành. Đức Phật giác ngộ nhờ sự viên mãn của 
Bồ đề tâm. Tất cả những thực hành khác là những phương 
pháp để làm viên mãn Bồ đề tâm. Trong Kim cương thừa, mọi 


quán tưởng, trì tụng thần chú, và “các thực hành bên trong” về 


98 


các luân xa và kinh mạch không là gì khác ngoài các phương 
pháp để làm viên mãn Bồ đề tâm. 

Đức Phật đã giảng Pháp vì lợi lạc của chúng sinh, điều này có 
nghĩa là ta cũng có thể nhận được lợi lạc này. Trừ khi chúng ta 
được lợi lạc từ Pháp, ta không thể hiến tặng lợi lạc này cho 
người khác. Hoàn toàn không thể được. Ta phải thực hành tu 
tập, không chỉ để có sự hiểu biết tri thức. Hiểu biết tri thức là 
một bước quan trọng đầu tiên, nhưng còn quan trọng hơn nữa 
là phải thành tựu những gì ta đã học. Nuôi dưỡng Bồ đề tâm có 
nghĩa là đưa Giáo pháp vào thực hành để đạt được Phật quả. 
Như thế, Bồ đề tâm là cần thiết để đạt được Phật quả. Với sự 
hỗ trợ của Bồ đề tâm, ta có thể thành tựu Phật quả chỉ trong 
một hay hai cuộc đời. 

Ta đau khổ trong sinh tử do bởi những mê lầm và tư tưởng 
bất thiện của ta. Ngoài Bồ đề tâm và những Giáo pháp tôn quý, 
không điều gì có thể chắc chắn giải thoát ta khỏi đau khổ này. 
Cho dù ta dùng loại kỹ thuật hiện đại nào hay dù những nghiên 
cứu khoa học có hiệu quả đến đâu chăng nữa, chúng không có 
cách nào để vĩnh viễn giải thoát ta khỏi đau khổ. 

Bồ đề tâm là một người bạn vĩ đại và đáng tin cậy như thế! 
Một người bạn bình thường không thể cho ta loại hạnh phúc 
và vô úy (không sợ hãi) mà Bồ đề tâm có thể. Ngay khi ta nuôi 
dưỡng Bồ đề tâm và thực hành tâm tôn quý này, ta thoát khỏi 
mọi sợ hãi. Cho dù ta làm điều gì trong sinh tử, ta luôn luôn bắt 
gặp nỗi sợ hãi. Ta xây dựng một căn nhà tuyệt đẹp và đắt tiền 
với rất nhiều sự bảo vệ và bảo hiểm. Bởi vui thích, ta mua 


những chiếc xe tuyệt đẹp và đắt tiền, nhưng sau đó vì sợ hãi ta 


99 


phải mua bảo hiểm để bảo vệ nó. Nhưng khi ta kết bạn với Bồ 
đề tâm, mọi sợ hãi được chuyển hóa—không chỉ trong đời này 
mà còn trong tương lai. Vì thế hãy xây dựng ngôi nhà Bồ đề 
tâm và lái chiếc xe Bồ đề tâm. Cuối cùng, Bồ đề tâm sẽ mang lại 
cho ta cơ hội vô song để trở thành một vị Phật. Vì thế, ta nên 
kết bạn với Bồ đề tâm. Đức Milarepa thường nói: “Nếu bạn ăn, 
hãy ăn thực phẩm Bồ đề tâm. Nếu bạn uống, hãy uống nước Bồ 
đề tâm. Nếu bạn du hành, hãy du hành với bạn hữu của bạn, Bồ 
đề tâm.” 

Ta đảnh lễ và tôn kính Đức Phật và các đại Bồ Tát như một 
suối nguồn của sự an bình. Các ngài thật đáng tin cậy; ta có thể 
quy y (nương tựa) các ngài. Đó là bởi Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là 
tài sản tối hảo mà ta có thể có trong đời mình. Của cải khác có 
thể bị mất mát hay đánh cắp; bất kể điều gì cũng có thể xảy ra 
cho nó. Nhưng nếu ta có Bồ đề tâm, của cải này mang lại mọi 
an ủi, hạnh phúc. Người sở hữu Bồ đề tâm sẽ sở hữu của cải 
của vũ trụ. 

Các đại Bồ Tát có lòng dũng cảm bất khuất do bởi thực hành 
Bồ đề tâm của các ngài. Khi ta có Bồ đề tâm, ta sẽ hạnh phúc 
nếu ta giàu có; ta sẽ hạnh phúc nếu ta nghèo khổ. Ta sẽ hạnh 
phúc khi ta thành công trong sự nghiệp; ta sẽ hạnh phúc khi ta 
thất bại. Bồ đề tâm sẽ cho ta cơ hội để sống một cách điềm 
đạm. 

Nếu ta không có Bồ đề tâm, bản ngã của ta luôn luôn làm suy 
yếu công việc của ta bằng cách này hay cách khác. Không có Bồ 
đề tâm, mọi thực hành khác trở nên cạn cợt; thậm chí đôi khi 


chúng không phải là những thực hành Phật giáo. Không có Bồ 


100 


đề tâm, cho dù ta thực hành Mahamudra (Đại Ấn) hay 
Dzogchen (Đại Viên mãn), những thực hành ấy sẽ không mang 
lại kết quả mong muốn. Nhưng nếu ta có Bồ đề tâm, ta sẽ đạt 
được Phật quả cho dù ta không mong chờ nó. Không có Bồ đề 
tâm, cho dù ta thực hành Mật điển du già tối thượng hay các 
luân xa và kinh mạch, những thực hành này sẽ không mang lại 
kết quả là sự giác ngộ viên mãn. 

Phát triển và thành tựu ám chỉ Kim cương thừa, cũng được 
gọi là tantra (Mật điển) hay Bổn Tôn du già, là những thực 
hành cao cấp. Thực hành Kim Cương thừa là một phương pháp 
đặc biệt để tịnh hóa dấu vết của những che chướng vi tế nhất 
đối với Phật quả. Thực hành này trực tiếp khám phá Phật tánh 
toàn hảo, tự thân nó là Phật quả. Vì thế Kim cương thừa bao 
gồm những phương tiện thiện xảo bao la và sâu xa. Để thấu 
hiểu phương pháp này, ta phải có thiên khiếu, dũng khí, và có 
tâm từ bỏ sinh tử vĩ đại. Để đi vào Kim cương thừa, ta phải 
hiểu rõ những giáo lý căn bản và thực hành thiền định, chẳng 
hạn như Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu Đế), Bồ đề tâm chuẩn 
bị, và ý nghĩa của tánh Không. 

Giai đoạn phát triển xảy ra khi bạn quán tưởng thân tướng 
của Bổn Tôn thiền định, hay yidam—là bản thân bạn hay ở 
trước mặt bạn—như sự bất khả phân của hình tướng và tánh 
Không. Hình tướng của nó xuất hiện từ tánh Không và là một 
phản chiếu của phẩm tính không ngừng nghỉ của nó. Trong 
trạng thái đó, ta thực hành sự thành tựu, nơi mọi che chướng 
thuộc về thân, ngữ, tâm được tịnh hóa. Có hai loại thực hành 


thuộc giai đoạn thành tựu: với những biểu hiện và không biểu 


101 


hiện. Trong sự thành tựu với các biểu hiện, mọi hiện tượng 
thuộc về thân, ngữ và tâm được tịnh hóa nhờ sự quán tưởng, 
bằng cách tụng các thần chú, và bằng cách thực hành với các 
luân xa và kinh mạch. Thành tựu không có các biểu hiện là 
thực hành Mahamudra, nó khám phá phương thức an trụ đích 
thực của mọi hiện tượng, tính chất thuần tịnh của giác tánh 
không ranh giới. Khi ta thực hành với động lực Bồ đề tâm, thực 
hành trở nên mãnh liệt đến nỗi ta có một cơ hội để thành tựu 


Phật quả ngay cả trong một đời người. 


102 


Trong thời đại suy hoại này, nhiều người nương 

tựa vào quỷ ma. 

Thờ phụng te rang như các Bổn Tôn thì giống 
như cái chết sát cạnh một lưỡi dao. 

Nó gây nên tổn hại và lấy đi sinh mạng của ta một 
cách vô ích. 

Vì thế, đối với Tam Bảo luôn luôn có thể tin cậy, 

hãy quy y các ngài từ tận đáy lòng bạn. 


TE RANG là những tỉnh linh có hại mà đôi khi vướng mắc vào 
việc cờ bạc. Khi tôi là một đứa bé ở Tây Tạng, tôi nghe nói rằng 
khi bạn đánh bạc, ferang một chân sẽ xuất hiện. Có lẽ ở 
phương Tây các bạn không có loại mê tín này. Người ta làm 
cho những điều này trở nên quan trọng bởi họ muốn thắng khi 
chơi cờ bạc hay trong việc kinh doanh. Những người này có sự 
quan tâm bị thúc đẩy bởi sinh tử, chỉ chú tâm đến đời này và 
đến bản thân họ, vì thế họ nương tựa vào quỷ ma. Nếu ta thấy 
Đức Phật thật xa xôi thì những vị thần địa phương như thế 
dường như ích lợi. Những người có tâm trí nhỏ hẹp trở nên 
dính mắc vào những điều như thế, nhưng đôi khi sự dính mắc 
ấy khiến cho những vấn đề của họ tệ hại, gây nên sự cãi cọ và 
tranh chấp trong đó họ chết sát cạnh một lưỡi dao. 

Nếu ta quy y Phật, Pháp và Tăng, ta nhận ra các Ngài luôn 
luôn có thể tin cậy được vào lúc này và trong tương lai. Không 
có những tác động phụ tiêu cực. Giáo pháp luôn luôn dạy ta 


103 


cách trở thành những con người tốt hơn. Nó không dính dáng 
bất kỳ loại tư tưởng bất thiện nào, nhưng fe rang và những 
loại thần địa phương khác thì có. Vì thế, điều quan trọng là 
phải hiểu rõ quy y ra sao. 

Mặc dù là Phật tử, nhiều người trong chúng ta không có một 
sự hiểu biết đúng đắn về việc quy y Phật, Pháp, và Tăng. Khi đi 
đến chùa, ta thấy tượng Phật được đặt ở giữa. Ta nhớ rằng 
Ngài vĩ đại, là đấng đã giảng dạy Giáo pháp—ta vô cùng tôn 
kính Ngài. Có thể ta cúng dường một cây nhang hay đốt một 
ngọn nến. Rồi ở một góc chùa hay dưới một thân cây hay một 
tảng đá, ta nhìn thấy hình tượng của vị thần địa phương nào 
đó và tim ta bị kéo đến vị đó. Ta nghe nói vị thần ấy vô cùng 
mạnh mẽ và huyền diệu, vị ấy có thể mang lại cho ta của cải và 
điều này điều nọ. Ta khẩn cầu họ: “Xin xua tan mọi chướng 
ngại của con!” “Xin gia hộ cho con!” Ta kết thúc bằng việc quy y 
vị thần địa phương này. Ta nghĩ rằng Đức Phật không có thật 
nhiều năng lực để giúp đỡ ta, nhưng vị thần địa phương có 
năng lực để làm mọi sự. Loại vô minh và hiểu biết sai lạc này 
mang lại nhiều vấn đề. 

Đức Phật là đấng đã đạt được giác ngộ, đấng đã viên mãn 
mọi phẩm tính, trí tuệ, và lòng bi mẫn tốt lành. Nhưng khi ta 
đến với Phật, ta không chuyên chú. Điều này có nghĩa là ta 
không thực hành một cách đúng đắn. Ta nên coi Đức Phật là 
quan trọng nhất. Các vị Hộ Pháp bảo vệ các hành giả và tất cả 
chúng sinh nói chung, nhưng ta nên chú tâm vào việc thực 
hành Pháp của ta hơn là vào các vị Hộ Pháp. 

Các quỷ ma, các vị thần địa phương, hay những hiện thể mạnh 
mẽ khác không giải thoát khỏi sinh tử. Họ lầm lạc, và nếu ta 
nương tựa họ ta cũng sẽ lầm lạc. Hầu hết các vị thân địa phương 


104 


là các ngạ quỷ. Chúng ta là con người. Như thế vì sao một chúng 
sinh cao cấp lại nương tựa một chúng sinh thấp hơn? Vì thế, ta 
nên quy y Tam Bảo xác thực, là Phật. Pháp và Tăng. 

Phật là bản tánh của Pháp Thân, trạng thái không bị tạo tác 
của sự an bình tuyệt đối, và bản tánh của sự sáng tỏ. Ngài hoàn 
toàn viên mãn với những phẩm tính được tạo lập một cách tự 
nhiên. Chư Phật đã đạt được Phật quả bằng cách xua tan 
những mê lầm và bằng cách nhận ra Phật tánh của các Ngài. Vì 
thế, Đức Phật có phẩm tính toàn trí, trí tuệ vĩ đại thấu suốt mọi 
sự. Cùng với trí tuệ đó, Ngài có lòng bi mẫn bất biến. Nếu Phật 
có trí tuệ vĩ đại mà không có lòng bi mẫn thì Ngài không phải 
là điều gì đặc biệt. Vì thế tại sao ta tôn kính Đức Phật nhiều 
như thế? Đó là bởi lòng đại bi, Đức Phật nhận lãnh trách nhiệm 
về mỗi chúng sinh. Lòng bi mẫn của Ngài không thiên vị, không 
bị khuất phục, không vơi cạn, và không điều kiện. Đây là cách 
thức chúng sinh và Đức Phật được nối kết. 

Pháp là lời dạy của Đức Phật, được ban cho chúng sinh để họ có 
thể nhận ra bản chất của sinh tử, tuân theo phương pháp để giải 
thoát bản thân họ khỏi nó, và đạt được giác ngộ. Tăng đoàn Cao 
quý gồm những hành giả thành công đã thể nhập những mức độ 
chứng ngộ cao cấp và là những người có lòng kính ngưỡng, sự tin 
cậy, và dũng cảm trọn vẹn đối với Phật quả. Họ là những gương 
mẫu của các hành giả hoàn hảo. Vì thế, hãy quy y Tam Bảo từ tận 
đáy lòng bạn nếu bạn muốn thoát khỏi đau khổ và đạt được giác 
ngộ. Đó là con đường không sai lạc. 


105 


Một số người không hoàn toàn tin vào những lợi 

lạc của lời Phật dạy, Giáo pháp thiêng liêng. 

Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào mo và bồn. 

Loại tà kiến này là một nguyên nhân cho sự tái 
sinh trong các địa ngục. 

Hậu quả của những che chướng về của cải và 
hành vi sai lầm v.v... 

có thể không xuất hiện lập tức, nhưng chắc chắn 
là sẽ thuần thục. 

Vì thế hãy hoàn toàn tin tưởng. 


ĐỨC PHẬT đã giảng rằng ta nên tránh mọi loại ác hạnh bởi 
chúng là nguyên nhân chính yếu của mọi loại đau khổ. Ngài 
cũng dạy rằng ta nên dẫn mình vào và phát triển những loại 
đức hạnh khác nhau để trải nghiệm điều tốt lành tương đối và 
chắc chắn. Vì thế trong Pháp không quá chú trọng đến các việc 
như tiên tri và mê tín. Nếu ta tuân theo Pháp một cách chân 
thành và trọn vẹn, ta sẽ đạt được bất kỳ an bình và hạnh phúc 
nào mà ta mong muốn. Nếu ta tránh làm điều bất thiện, mọi 
đau khổ sẽ biến mất; chắc chắn là như thế. Nhưng thay vì đưa 
những giáo lý này vào trái tim, đôi khi ta lạm dụng chúng để có 
được chút lợi lạc thế gian trong cuộc đời này. Thay vì chân 


thành thực hành Pháp, ta tìm kiếm sự huyền diệu và quyền 


106 


lực. Đây không phải là phương cách tốt nhất để giải quyết sự 
vô minh và những vấn đề của ta, vì thế tác giả khuyên đề 
phòng nó. 

Mo là một hệ thống tiên tri. Một số người hoàn toàn dựa vào 
mo để được may mắn. Nhưng ta không cần mo bảo ta có nên 
thực hành Pháp hay không. Giả sử bạn hỏi một thầy bói về việc 
bạn có nên nhập thất ba năm không. Nếu mo nói bạn không 
nên nhập thất, điều đó trở thành một chướng ngại cho việc 
thực hành Pháp của bạn và không giúp ích cho bạn. Đôi khi mo 
được sử dụng cho những người kinh doanh và du khách, 
nhưng trái lại, ta không kiểm soát được những ngày quan 
trọng nhất của đời ta, việc sinh và tử của ta, có rơi vào những 
ngày tốt lành hay không. 

ở đây, từ bốn ám chỉ một loại nghi lễ đặc biệt, chứ không nói 
đến đạo Bön là hệ thống niềm tin của Tây Tạng. Bổn bao gồm 
những thực hành thần linh được nghi thức hóa để nhận được 
sự che chở từ những lời nguyền, xua tan các chướng ngại của 
các tỉnh linh độc ác, hay để thâu hoạch một vài lợi lạc khác. Để 
xua tan những chướng ngại trong đời này, đôi khi ta trở nên 
vướng mắc vào những điều này và sau đó phát triển một tà 
kiến về nghiệp, là điều đối nghịch với những gì Đức Phật đã 
giảng dạy thật rõ ràng trong giáo lý của Ngài. 

Thay vì trở nên dính mắc trong những hoạt động này, tốt 
hơn, hãy hoàn toàn nương tựa vào lời Phật dạy và toàn tâm 
tuân theo các giáo lý của Ngài mà không phóng dật. Khi đối 
mặt với nghịch cảnh, hãy thực hành Pháp để xua tan các 


chướng ngại và nhũng hoàn cảnh bất lợi. Có một câu tục ngữ 


107 


nói rằng: “Bằng cách nhìn hoàn cảnh trong đời này, bạn biết 
được những gì bạn đã làm trong quá khứ. Bằng cách nhìn 
trạng thái tâm của chính bạn, bạn sẽ biết được tương lai bạn ra 
sao.” Như thế, ta không phải tin cậy vào mo và các nghỉ lễ bốn. 

Nếu chúng ta tịnh hóa ác nghiệp và phát triển thiện nghiệp 
của ta, rõ ràng là chẳng sớm thì muộn kết quả sẽ tốt lành. Ta 
nên nương tựa Giáo pháp tôn quý và thực hành nó một cách 
chân thành. Cho dù toàn thể thế giới sụp đổ, nếu cá nhân ta có 
thiện nghiệp, ta sẽ không bị tổn hại. Nếu ta có nghiệp phải trải 
nghiệm những điều xấu thì cho dù ta được bảo vệ kỹ lưỡng 
đến đâu, những điều này sẽ xảy ra. Điều này cho thấy tầm 
quan trọng của Giáo pháp, rằng nó không phải là một khái 
niệm cạn cợt. Nếu ta có tà kiến, không tuân theo những gì Giáo 
pháp nói về điều thiện lành hay bất thiện, và hoàn toàn vướng 
mắc trong những sự việc như mo và bốn, ta có thể bị tái sinh 
trong một cõi địa ngục. 

Thay vì những hoạt động mê tín, con đường lợi lạc nhất là 
thực hành Bồ đề tâm và hướng mọi kinh nghiệm tốt hay xấu 
của bạn đến giác ngộ. Khi bạn gặp các chướng ngại hay mắc 
bệnh, bạn có thể dùng điều đó như một cơ hội đặc biệt để tịnh 
hóa ác nghiệp và làm lơi lỏng ảnh hưởng của những cảm xúc 
phiền não. Hãy thiền định với lòng bi mẫn và nhận thức sáng 
suốt: “Nhờ nỗ lực này, cầu mong tôi tịnh hóa những phiền não 
của mọi chúng sinh.” Nếu bạn kinh nghiệm hỉ lạc và hạnh phúc, 
hãy nghĩ: “Cầu mong hỉ lạc và hạnh phúc tràn ngập khắp sinh 
tử. Cầu mong mọi người thành tựu sự an bình, hạnh phúc và 


Phật quả toàn hảo.” 


108 


_Cội gốc của sự thành tựu là Đạo sư kim cương. 
Việc phát triển niềm tin nơi mọi hoạt động của 

ngài, 

tin rằng các giáo huấn của ngài là đúng đắn, 

phụng sự và chăm sóc ngài một cách tôn kính 
không đạo đức giả 

là cội gốc của mọi Giáo pháp. 

Nhưng những kẻ nghĩ rằng giới nguyện giống 
như một quả trứng thì tự lừa dối mình. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


THÀNH TỰU ám chỉ sự hoàn toàn đạt được Phật quả, giác ngộ, 
giải thoát khỏi mọi đau khổ. Để là một Đạo sư kim cương, 
trước hết ta phải có những phẩm tính được mô tả trong 
Vinaya (Luật) cũng như trong Đại Thừa, là điều được phác họa 
trong chương ba của Pháp Bảo của sự Giải thoát. Trong Đại 
Thừa Trang nghiêm Kinh Luận (Phạn: Mahayanasutralankara), 
Đức Phật Di Lặc cũng mô tả các phẩm tính của một Đạo sư tâm 
linh. Một Đạo sư tâm linh phải 


* quán triệt ba tu tập: giới luật đạo đức, thiền định, và trí tuệ 
nội quán biện biệt (giới, định, tuệ) 

* có tâm từ bỏ sinh tử mãnh liệt, ít quan tâm đến đời sống 
của riêng mình và có thể xua tan vô minh của những 
người khác 


109 


* tỉnh thông giáo lý Kinh điển 

* đã thể nhập nội quán đặc biệt 
* có biện tài trong việc giảng dạy 
* có một bản tánh bi mẫn 

* không ngã lòng, chán nắn 


Bảy phẩm tính này là cần thiết, nhưng cũng còn một số phẩm 
tính khác. Trong hệ thống Kim Cương thừa, một Đạo sư kim 
cương phải có trí tuệ và sự hiểu biết về những hệ thống Mật 
điển khác nhau, và đặc biệt là phải từng thực hiện những thực 
hành thiền định và giữ samaya thật tốt đẹp. Trên tất cả, kinh 
nghiệm về Bồ đề tâm là điều thiết yếu. Vì thế, chỉ đơn thuần 
mang danh hiệu “Lạt ma” (Đạo sư) thì không nhất thiết cho 
thấy người ấy là một Đạo sư kim cương đầy đủ phẩm tính. Mọi 
đệ tử nên truy xét thật cẩn trọng các phẩm tính của Đạo sư của 
mình—không bằng một sự phán đoán hạn hẹp đầy cảm tính, 
mà với sự suy xét được dựa trên giáo lý của Đức Phật. Đức 
Jigten Sumgön nói: “Đạo sư kim cương phải có ít nhất ba phẩm 
tính: trí tuệ sắc bén qua đó ngài có thể chỉ ra con đường không 
có sự lầm lạc; lòng bi mẫn vĩ đại khiến ngài có thể chịu đựng 
đau khổ của những người tu tập; và không quan tâm hay dính 
mắc đối với bản thân.” 

Nếu một Đạo sư kim cương thực sự đầy đủ phẩm tính, đệ tử 
phải phát triển niềm tin nơi những hoạt động của ngài, bởi các 
hoạt động của một Đạo sư đầy đủ phẩm tính chỉ được thực 
hiện vì lợi lạc của chúng sinh. Những ai nhận ra điều này sẽ 
hoan hỉ, và bởi sự nối kết của họ, sự tin cậy và kính ngưỡng sẽ 
tăng trưởng. Đây không phải là một truyền thống có tính chất 
văn hóa. Đúng hơn, đó là một phương pháp nối kết tâm ta với 


110 


con đường tâm linh khiến dần dần, ta có thể tiến bộ và thoát 
khỏi những lầm lạc của ta. 

Ta không thể tìm ra một Đạo sư kim cương toàn hảo như 
Đức Phật. Và cho dù một Đạo sư kim cương có toàn hảo, ta 
cũng không thể nhận thức được điều đó. Tâm vô minh và lầm 
lạc của ta luôn luôn tìm thấy các lỗi lầm. Nhưng thay vì nghĩ 
rằng Đạo sư kim cương là “sai lầm,” ta nên tịnh hóa cái nhìn 
bất tịnh của ta về Đạo sư. Đối với chúng ta, Đạo sư kim cương 
còn quan trọng hơn Đức Phật bởi ngài đại diện cho Đức Phật 
trong thời đại suy hoại này, khi mà chúng ta không có cơ hội 
nhìn thấy Phật. Thậm chí ta không biết đâu là đúng đâu là sai. 
Nhưng ta có thể nhìn Đạo sư kim cương trong hình tướng bình 
thường và nhận các giáo lý về cách đi theo Giáo pháp từng 
bước một. Nhờ ánh sáng của những giáo lý này, ta có cơ hội 
xua tan bóng tối của ta và nhận ra những phẩm tính đích thực 
của Phật, Pháp, và Tăng đoàn. Như thế, ta có được sự hứng 
khởi và dũng khí để đạt được Phật quả. Đối với tất cả những lý 
do này, ta cần biểu lộ lòng biết ơn và tôn kính đối với Đạo sư 
kim cương. 

Cho dù các phẩm tính của Đạo sư không hoàn toàn hoàn hảo, 
ta vẫn nên nhận giáo lý của ngài và đưa nó vào lòng. Ta có thể 
đạt được giác ngộ chỉ nhờ việc nghiên cứu và thực hành, và 
những điều này tùy thuộc vào những giáo huấn của các Đạo sư 
tâm linh. Hãy khảo sát một cách cẩn trọng xem Đạo sư có 
những phẩm tính cần thiết hay không và lời dạy của ngài có 
được đặt nền trên các Kinh điển hay luận giảng của các Đạo sư 
vĩ đại hay không, và sau đó hãy chấp nhận những giáo lý đó 
nếu chúng đúng đắn và xác thực. Như thế, nếu ta thực hiện 
một cách chân thành những gì được giảng dạy, điều này trở 


111 


thành một nguyên nhân đặc biệt để giải thoát ta khỏi những 
mê lầm của ta. Nếu ta nói “Tôi là hành giả tốt lành,” nhưng các 
hành động của ta cho thấy ta không tốt, điều này được gọi là 
“đạo đức giả.” Ta phải hết sức chân thành. 

Sự thể nhập Giáo pháp của ta tùy thuộc vào việc đưa giáo lý 
vào trái tim và phụng sự Đạo sư tâm linh bằng mọi cách thức 
cần thiết. Điều này cho phép ta tịnh hóa mọi tư tưởng và 
khuynh hướng bất thiện của ta. Đây là trách nhiệm của đệ tử. 
Cách thức tuyệt hảo nhất để biểu lộ sự tôn kính đối với một 
Đạo sư là trở thành một hành giả chân thành và tốt lành. Ngoài 
ra, đệ tử phải có những phẩm tính của riêng mình. Đức 
Aryadeva (Thánh Thiên) mô tả một đệ tử tốt lành thì 


* trung thực và kiên cố 
* có khả năng nhận thức để hiểu biết giáo lý 
* có hứng khởi chân thành để đi theo con đường. 


Một ví dụ được dùng để minh họa cho việc trì giữ samaya 
(giới nguyện) là hình ảnh một quả trứng có hai mặt. Để quả 
trứng không bị bể thì phải bảo vệ cả hai mặt của quả trứng. 
Nhưng nếu một mặt của quả trứng bị bể thì trứng cũng bị hư 
hỏng. Người ta thường nói rằng đệ tử và Đạo sư kim cương 
đều có trách nhiệm đối với khía cạnh của riêng họ trong quả 
trứng-samaya. Nhưng ở đây, tác giả đang nhấn mạnh rằng là 
các hành giả, ta phải có trách nhiệm duy trì samaya vì lợi lạc 
của ta và sự phát triển tâm linh. 


112 


@8thữno người bình thường không thể giữ giới 


luật của các Thanh Văn, 

nhưng nhiều người nghĩ rằng các giới nguyện 
của Mật thừa, giới luật của maha-arya, thì dễ 
trì giữ hơn. 

Mặc dù những hoạt động của sự hợp nhất và giải 
thoát v.v.. được nói đến trong các Mật điển, 

đây là những công hạnh chỉ dành cho những bậc 
ở các quả vị thanh tịnh. 

Nhân danh Mật thừa, một số người quan hệ tính 
dục với phụ nữ, uống rượu, mặc những y phục 
kỳ lạ, và hành động như những kẻ điên v.v.. 

Nếu lừa dối mình bằng cách này, ta sẽ bị vướng 
kẹt trong vũng lầy sinh tử và rơi xuống đáy sâu 
địa ngục. 


NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ám chỉ những người ở trong sinh 
tử, không giác ngộ, chịu sự sai sử của vô minh. Đối với những 
người như thế, mọi loại giới luật được giảng trong Giáo pháp đều 
khó trì giữ. Giới luật của các shravaka (Thanh Văn) ám chỉ các 
thực hành Vinaya (Luật) căn bản gồm việc tuân giữ các giới luật 
của tăng, ni và cư sĩ, như được mô tả trước đây. Đôi khi người ta 
cho rằng những giới nguyện này khó giữ, giới nguyện Đại thừa dễ 
giữ hơn, và giới nguyện Kim cương thừa còn dễ hơn nữa. Thực 
ra, đó là con đường đối nghịch. Vinaya dễ giữ hơn bởi chỉ vì bản 


113 


thân ta mà ta không làm hại người khác. Các giới nguyện Đại 
thừa được trì giữ vì bản thân ta và vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, 
và giới nguyện Kim cương thừa được trì giữ trong thị kiến thanh 
tịnh về tính chất của Phật quả. Như thế càng lúc các giới luật càng 
nhiều hơn và khó giữ hơn. 

Các giới nguyện của Mật thừa ám chỉ các giới nguyện Mật 
thừa, được gọi là samaya. Những người bình thường không dễ 
trì giữ các giới nguyện này. Trong Phạn ngữ, maha có nghĩa là 
vĩ đại, và arya có nghĩa là những bậc cao quý, những hành giả 
thành tựu cao cấp đã đạt được cấp độ (địa, bhumï) thứ tám của 
Bồ Tát hay hơn nữa. Các vị này đã điều phục được những cảm 
xúc phiền não, và có những chứng ngộ vĩ đại của nội quán sâu 
sắc. Bởi có năng lực tinh thần vĩ đại như thế nên các ngài có 
thể trì giữ những giới nguyện cao cấp này. Nếu những người 
vô cùng tầm thường như chúng ta không thể giữ các giới 
nguyện căn bản này thì làm thế nào ta có thể nghĩ đến việc trì 
giữ những giới nguyện cao hơn? 

Trong Kim cương thừa, mỗi một và mọi biểu tượng đều có 
một ý nghĩa sâu xa. Những nhân vật nam và nữ được biểu thị 
trong sự hợp nhất tượng trưng cho sự không thể tách lìa của 
hình tướng và tánh Không, hay lòng bi mẫn và trí tuệ không ưu 
phiền. Người nam tượng trưng cho hình tướng, và người nữ 
tượng trưng cho tánh Không. Ta phải nhận ra là hình tướng và 
tánh Không thì không thể tách lìa, là một phương pháp thâm 
sâu và hữu hiệu để trực tiếp tiệt trừ sự tham muốn tính dục. Vì 
thế những nhân vật trong sự hợp nhất không miêu tả hoạt 
động tính dục của sinh tử. 

Một số Bổn Tôn xuất hiện trong một hình tướng hung đữ, 
phẫn nộ. Điều này không có nghĩa là vị Bổn Tôn có bản tánh 


114 


giận dữ. Đúng hơn, điều này cho thấy sự lầm lạc của giận dữ đã 
bị tiêu diệt và nhổ bật gốc một cách mạnh mẽ. Những món 
trang sức bằng xương của Bổn Tôn tượng trưng cho sự vô 
thường và tâm từ bỏ (xả ly) sinh tử. Tương tự như thế, khi ta 
thấy một Bổn Tôn với vương miện có năm đầu nhọn, điều này 
cho thấy là bạn nên khát khao thể nhập điều mà vương miện 
biểu thị: năm bộ Phật, hiện thân của năm trí tuệ là kết quả của 
việc tịnh hóa năm loại cảm xúc phiền não. 

Những món trang sức khác của Bổn Tôn cũng có ý nghĩa. Hai 
hoa tai tượng trưng cho hai chân lý tương đối và tuyệt đối. Ba 
chuỗi hạt tượng trưng cho ba thân của một vị Phật. Các vòng 
tay, giải đeo tay, nhẫn và chuỗi mắt cá chân tượng trưng sáu 
toàn thiện (sáu ba la mật). Ngoài ra, tòa ngồi của các Bổn Tôn 
cũng có ý nghĩa. Tòa ngọc báu tượng trưng sự quý báu của mọi 
phẩm tính tuyệt hảo. Tòa sư tử tượng trưng cho sự không sợ 
hãi (vô úy). Tòa sen tượng trưng cho tính chất thuần tịnh của 
trí tuệ và lòng bi mẫn không bị bùn lầy của sự che chướng vấy 
bẩn. Đĩa mặt trời tượng trưng cho tính chất sáng tỏ của trí tuệ 
xua tan bóng tối vô minh. Đĩa mặt trăng tương trưng cho sự 
mát mẻ của tâm bi mẫn, thoát khỏi sự nóng bức của tham 
luyến và thù ghét. Việc an tọa trong tòa kim cương biểu thị 
rằng vị Bổn Tôn không an trụ trong sinh tử hay niết bàn. Nói 
chung, các hình ảnh miêu tả những phẩm tính đầy đủ, toàn hảo 
của một vị Phật. Ta nên nỗ lực kinh nghiệm và thể nhập những 
phẩm tính mà chúng tượng trưng. 

Giải thoát, hay giết người bằng những lời nguyền và huyền 
thuật, cũng được đề cập trong các Mật điển. Loại giải thoát này 
không làm hại mạng sống của chúng sinh, mà đúng hơn giải 
thoát họ khỏi sự mê lầm của sinh tử, khiến họ đạt được giác 


115 


ngộ. Nhưng chỉ có những Bồ Tát chứng ngộ cao cấp, là những 
vị đã thành tựu trong thực hành thiền định và đạt được địa 
(quả vị) thứ tám hay hơn nữa, được gọi là “những địa thanh 
tịnh,” mới có thể làm được điều này. Đạo sư Ấn Độ vĩ đại 
Tilopa là một gương mẫu của một Bồ Tát như thế. Ngài có biệt 
danh là “Người bắt cá” bởi ngài luôn luôn đánh bắt rồi ăn cá. 
Tuy nhiên, ngài không bắt cá do bởi lầm lạc hay thèm muốn cá, 
mà bởi lòng đại bi và nội quán trực giác. Tất cả những con cá 
này đều được giải thoát; chúng không còn lang thang trong 
sinh tử. Tuy nhiên, việc thực hiện những thực hành như thế 
một cách máy móc không nhất thiết biểu thị một thực hành 
chính thống và chân thực. Bạn phải là một nhân chứng chân 
thành của chính bạn để quyết định xem bạn có sự chứng ngộ 
để làm điều này hay không. 

Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, mọi Giáo pháp và thực hành 
là để tịnh hóa những che chướng hiển nhiên và vi tế trong tâm 
thức. Đôi khi, do bởi những mê lầm, các hành giả không hiểu trọn 
vẹn ý nghĩa của những việc như hợp nhất và giải thoát. Thay vì 
được tịnh hóa bằng việc thực hành Pháp, tâm họ càng lúc càng 
trở nên thô nặng, tệ hại hơn với những tư tưởng bất thiện. Đây là 
một vấn đề nghiêm trọng. Bởi ta không hoàn toàn thấu hiểu 
Pháp, ta có thể tự lừa dối mình về việc tâm ta có trở nên sáng tỏ 
hơn không. Điều quan trọng là phải biết làm thế nào để cẩn trọng 
và trung thực đối với chính mình. 

Bao giờ ta còn có những tư tưởng bất thiện như tham luyến 
hay giận dữ, thì tự những tư tưởng này là một nguyên nhân của 
đau khổ. Ta đừng bao giờ làm điều bất thiện, đặc biệt là trong 
việc nhân danh Giáo Pháp. Ở trong sinh tử là mê lầm lắm rồi, ta 
không cần sử dụng Pháp để tạo mê lầm thêm nữa. Điều tối 


116 


quan trọng là trì giữ Giáo Pháp càng thanh tịnh càng tốt. Nếu ta 
không thể thực hành Pháp một cách đúng đắn, ta nên nói: “Tôi 
không thể làm điều đó.” Điều đó không làm tổn hại hay suy 
giảm Giáo pháp. Hãy tôn kính Giáo pháp; đó là cách thức duy 
nhất để tịnh hóa những tư tưởng và hành vi bất thiện của ta. 

Ta phải làm gì để đạt được thị kiến thanh tịnh? Trước hết, ta 
nên tránh mọi điều bất thiện, và sau đó hãy phát triển mọi đức 
hạnh. Ngay từ lúc đầu, điều này sẽ bắt đầu để làm tâm ta thanh 
tịnh. Bằng cách tịnh hóa tâm ta, ta sẽ thành tựu thị kiến thanh 
tịnh. Kế đó, trong Đại thừa, có những giáo lý chỉ tiết về lòng từ, 
bi, và Bồ đề tâm. Việc tịnh hóa những tư tưởng bất thiện bằng 
cách sử dụng những phương pháp này là cội gốc của việc 
thành tựu thị kiến thanh tịnh cho tất cả chúng sinh. Trên nền 
tảng của những thực hành này, Kim cương thừa đem lại cơ hội 
để thấy tất cả chúng sinh là những Bổn Tôn. Không có một ý 
thức thanh tịnh và chân thành về lòng từ và bi, làm thế nào ta 
có thể quán tưởng kẻ thù của ta như Bổn Tôn hay Đức Phật? 
Khi ta có thể thấy mọi người như một Bổn Tôn, làm thế nào 
giận dữ và tham luyến có thể sinh khởi? Khi tham luyến và 
giận dữ được tịnh hóa, thì đó là thị kiến thanh tịnh. Sự phát 
triển từng bước đó là mối quan tâm chính yếu trong việc thực 
hành của ta. 


117 


Ta không thể thành tựu Phật quả mà không trì 
giữ ba giới nguyện. 

Nếu bạn tuân giữ một cách thuần tịnh giới luật 
Vinaya, hãy buộc chặt mọi sự bạn làm vào Bồ đề 
tâm. 

và hãy thực hành các giai đoạn phát triển và 
thành tựu của Mật thừa, 

bạn sẽ không gặp khó khăn để thâu đạt kết quả 
của ba thân. 


BÀI KỆ NÀY LÀM SÁNG TỎ và mở rộng câu kệ cuối cùng. Như 
được đề cập ở trên, ba giới nguyện là (1) các giới nguyện 
Vinaya, (2) các giới nguyện Bồ Tát, và (3) các giới nguyện Kim 
cương thừa. 

Để đạt được Phật quả trong một đời, chúng ta phải trì giữ cả ba 
loại giới nguyện. Ta nên giữ giới Vinaya và không làm mọi ác 
hạnh là nguyên nhân của đau khổ. Kế đó, với thực hành này làm 
nền móng, trên con đường Bồ Tát, chúng ta thực hành Pháp vì lợi 
lạc của chúng sinh: phát triển lòng từ ái, bi mẫn, và Bồ đề tâm; 
thực hành bố thí, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, và trí tuệ; làm 
lợi lạc chúng sinh; làm mọi sự mang lại an bình, hạnh phúc nhất 
thời, và cuối cùng là giác ngộ. Theo cách này, ta thực tập đầy đủ 
những thực hành này và tu tập tâm thức kiên cố như một quả 
núi. Sau đó, để thành tựu những thực hành này một cách nhanh 


chóng và hiệu quả, ta phải thực hành Kim cương thừa và xuất 


118 


hiện như một Bổn Tôn hoàn toàn giác ngộ tượng trưng cho hình 
tướng và tánh Không bất khả phân trong trạng thái giác ngộ. Khi 
ta xuất hiện như một Bổn Tôn, ta tịnh hóa mọi thị kiến bình 
thường, những tư tưởng tầm thường, và sự xuất hiện. Đó là mục 
đích của thực hành Bổn Tôn, hay yidam. Sau khi đạt được thị 
kiến thuần tịnh này, ta có thể thực hành trí tuệ tối thượng. Đây là 
những phương pháp khám phá Phật tánh, tâm nguyên sơ toàn 
hảo và viên mãn. 

Trước hết, Đức Phật giảng dạy theo một cách thức đơn giản, 
và sau đó giáo lý của Ngài dần dần trở nên thâm sâu hơn. Quy 
y giống như việc học mẫu giáo. Kế đó, việc giữ các giới nguyện 
tu viện như trường sơ cấp. Thực hành Bồ Tát giống như 
trường trung học. Sau đó, ta có thể học Đại học và nghiên cứu 
Kim cương thừa. Khi ta lấy một văn bằng Tiến sĩ, ta vẫn có đủ 
mọi phẩm tính mà ta nhận được từ trường mẫu giáo trở lên. 
Theo cách này các giáo lý được xây dựng cái này trên cái kia. 
Không có gì bị lãng phí; không có gì là mâu thuẫn. Đúng hơn, 
mỗi cấp độ hỗ trợ cho những cấp độ kia. 

Một hành động duy nhất có thể bao gồm cả ba loại giới 
nguyện. Chẳng hạn như, một giới nguyện căn bản của Vinaya 
nói không sát sanh, không giết người. Ta trì giữ giới nguyện đó 
cho chính ta bởi ta không muốn kinh nghiệm những hậu quả 
của việc tạo nghiệp bất thiện và đau khổ. Các giới nguyện Bồ 
Tát dạy ta không giết hại bởi ta hiểu rằng, giống như chúng ta, 
tất cả chúng sinh đều khát khao an bình, hạnh phúc và muốn 
thoát khỏi đau khổ. Trong thực hành Bồ Tát khác, ta coi tất cả 


chúng sinh như mẹ của ta, một người thân thuộc, hay một 


119 


người bạn của ta, là những người mà ta không thể giết hại. 
Trong Kim cương thừa, ta không giết hại chúng sinh bởi ta 
hiểu rằng bản tánh của họ là bản tánh của một Bổn Tôn, của 
Phật quả. Làm sao ta dám giết một vị Phật? Như thế, một hành 
động không sát sinh bao gồm cả ba giới nguyện. 

Hãy lấy một ví dụ khác là việc uống rượu. Trong Kim cương 
thừa, việc uống rượu được cho phép tuy nhiên giáo lý Vinaya 
(Luật) nói rằng không được phép uống rượu. Một số người 
thấy có mâu thuẫn trong điều này. Trong Kim cương thừa bạn 
được phép uống rượu nếu bạn có thể nhận thức rượu là cam 
lồ. Nếu bạn có thể thực sự làm điều này, bạn đang uống cam lồ, 
vì thế trong trường hợp này việc uống rượu không mâu thuẫn 
với Vinaya. Nhưng nếu bạn uống rượu như rượu mà không 
chứng ngộ nó là cam lồ, bạn đang vi phạm cả hai giới nguyện 
Kim cương thừa và Vinaya. Khi bạn có khả năng để chắc chắn 
nhận thức rượu là cam lồ, rượu không thể làm bạn say nữa, vì 
thế việc uống rượu không vi phạm giới nguyện nào trong ba 
giới nguyện. Vì thế, những giới nguyện này không mâu thuẫn 
nhau; đúng hơn, chúng hỗ trợ nhau. Nếu ta có thể thực hành cả 
ba giới nguyện theo cách này mà không có sự mâu thuẫn, ta sẽ 
không khó khăn trong việc đạt được Phật quả trong một đời. 

Khi ta thực hành ba loại giới nguyện này, ta không nên trông 
đợi các giới nguyện sẽ làm điều gì cho ta, như mang lại cho ta 
sự giác ngộ. Thay vào đó, ta nên hoàn toàn nhận trách nhiệm 
tự mình làm điều này bằng cách thực hành ba giới nguyện. Ba 
giới nguyện là khí cụ giúp ta hiểu thực hành Pháp ra sao. 


Chẳng hạn như, một số người nói rằng nếu bạn thực hành 


120 


Quán Thế Âm thì mọi sự sẽ tốt lành: Quán Thế Âm sẽ chăm sóc 
mọi sự và giải quyết mọi vẫn đề của bạn. Với ý tưởng này, họ 
tiến hành với ý hướng vô cùng trông đợi. Sau đó, nếu các sự 
việc không như ý, họ tự hỏi có điều gì rắc rối: “Quán Thế Âm 
không giúp ta đầy đủ” hay “Có lẽ Quán Thế Âm không có khả 
năng giúp ta.” Theo cách này, thiền định đã pha trộn lẫn sự 
hoài nghi và do dự. Trong những trường hợp như thế, ta nên 
biết rằng thiền định Quán Thế Âm là một khí cụ đặc biệt dùng 
để tịnh hóa các che chướng trong tâm ta. Nó có khả năng tịnh 
hóa mọi che chướng của ta mà không loại trừ cái nào. Bản thân 
ta có trách nhiệm nhận khí cụ đó và dùng nó để giải tan các che 
chướng trong tâm ta và tịnh hóa tâm thức. 

Hãy lấy một ví dụ khác: nếu ta có một cái cưa xích sắc bén và 
mạnh mẽ mà ta muốn dùng để cưa một cái cây, việc nghiêng 
cái cưa gần thân cây sẽ không làm công việc được hoàn tất. Ta 
phải thực sự đặt cưa vào thân cây. Tương tự như thế, ta nên sử 
dụng khí cụ hữu hiệu là Giáo pháp để nhổ bật gốc cây là các 
che chướng. 

Khi ta thực hành Pháp bằng cách trì giữ ba giới nguyện, việc 
đạt được ba kaya (thần) không khó. Ba thân là nirmanakaya, 
thân hóa hiện (Hóa Thân); sambhogakaya, thân hỉ lạc hoàn hảo 
(Báo Thân); và dharmakaya, thân trí tuệ viên mãn (Pháp Thân). 
Thực hành Vinaya tịnh hóa các che chướng thô lậu, là điều trở 
thành một nguyên nhân để nhận thức và thành tựu Hóa Thân. 
Thực hành Bồ đề tâm tịnh hóa những che chướng vi tế hơn, là 
điều trở thành một nguyên nhân để nhận thức và thành tựu Báo 


Thân. Thực hành Kim cương thừa tịnh hóa những che chướng 


121 


vi tế nhất, là điều trở thành một nguyên nhân để nhận thức và 
thành tựu Pháp Thân. Nhưng dĩ nhiên là mỗi giới nguyện là một 
khí cụ để thể nhập tất cả ba thân. Vì thế, tất cả các hành giả ước 
muốn thoát khỏi sinh tử và đạt được Phật quả viên mãn nên 
thực hành đồng thời ba loại giới nguyện. 


122 


Như thế, tôi đã trình bày ngắn gọn lời khuyên 


tổng quát này. 

Bây giờ, đối với những người ước muốn thực 
hành Thánh Pháp 

từ tận đáy lòng, 

Tôi sẽ giảng nghĩa những điều này bằng phương 
pháp tương đồng. 


BÀI KỆ NÀY CHẤM DỨT phần đầu của bản văn, lời khuyên dạy 
những hành giả tâm linh và người bình thường có quan hệ với 
việc nghiên cứu Giáo pháp và đời sống hàng ngày. Nếu bạn 
thâm nhập những bài kệ này một cách cẩn trọng, bạn sẽ hiểu 
được cách thực hiện lời dạy phổ quát này. Nếu bạn thực hành 
chúng thật đúng đắn, mọi nền văn hóa sẽ tôn kính bạn, dù bạn 
có tâm linh hay không, bởi những lời dạy này chính là nền 
móng Giáo pháp đưa đến sự thành tựu giác ngộ. Cho tới lúc 
này, bản văn đã giới thiệu lời dạy tổng quát từ đó mọi người 
đều có thể được lợi lạc. Từ đây trở đi, hàng trăm bài kệ về lời 
khuyên tâm huyết của Bhande Dharmaradza đề cập nhiều hơn 
đến việc thực hành Pháp. 

Tám vạn tư loại phiền não trong tâm thức của mỗi cá nhân là 
nguyên nhân khiến ta lang thang trong sinh tử. Vì thế, Đức 
Phật đã giảng dạy 84.000 phạm trù Giáo pháp (tám vạn tư 
Pháp môn) như cách đối trị hay phương thuốc để tịnh hóa 


123 


những phiền não này. Những người có tâm từ bỏ sinh tử mãnh 
liệt nhận ra rằng sinh tử không mang lại an bình và hạnh phúc 
tuyệt đối, và phương cách duy nhất để đạt được an bình không 
ô nhiễm và hỉ lạc không muộn phiền là nhờ sự giác ngộ viên 
mãn. Đối với những hành giả như thế, hàng trăm lời khuyên 
dưới đây được giảng bằng một hình thức súc tích, chính xác và 
đầy đủ. Vì thế điều quan trọng là từng bước một thâm nhập 
những lời khuyên dạy đó, suy niệm và thiền định về ý nghĩa 


của chúng, và đưa chúng vào thực hành. 


124 


Lời Khuyên dành cho các Thiền giả 


TỪ LÚC NÀY TRỞ ĐI, Bhande Dharmaradza chấm dứt mỗi 
đoạn kệ với câu Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Ngài ban 
lời khuyên này từ tận đáy lòng, hoàn toàn vì sự lợi lạc của 


chúng sinh. Vì thế ta nên chân thành đưa nó vào trái tim. 


1 Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài 
của buổi hoàng hôn ở cửa một ngọn đèo. 
Nó đến gần không hề ngơi nghỉ ngay cả trong chốc lát. 
Ngoài Giáo pháp, không điều gì có thể trợ giúp được. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Bài kệ này nói về sự vô thường, bản chất nhất thời của mọi 
hiện tượng. Bốn suy niệm sau đây áp dụng cho mọi hiện tượng 
hiện hữu trong thế giới này và biểu thị tính chất vô thường: 


* Chấm dứt của sự gặp gỡ là chia ly. Mọi người mà ta gặp 
trong cuộc đời, dù là bằng hữu hay kẻ thù —cuối cùng thì 
ta cũng phải chia la họ mà không có chọn lựa nào khác. 


Hãy nghĩ về một buổi họp mặt vĩ đại trong một sảnh 


125 


đường nơi hàng ngàn người cùng tụ hội và sau một thời 
gian, tất cả đều phân tán đi, mỗi người theo cách của 
mình. Đây là một biểu hiện của sự vô thường. Ngay cả gia 
đình yêu quý của ta—vợ, chồng, con cái—chúng ta sống 
với nhau trong nhiều năm. Mặc dù như thế, một ngày kia, 
bởi năng lực của sự vô thường, chúng ta buộc phải chia lìa 
mà không có chọn lựa nào khác. Vào ngày đó, ta chỉ có thể 
tìm được nguồn an ủi từ việc thực hành Pháp của ta. 

* Của cải mà ta tích tập cũng không tránh khỏi sự tiêu tan. 
Một số người thâu thập rất nhiều, nhưng trong chốc lát có 
thể mất sạch tất cả. Một số người rất giàu có và trong chốc 
lát có thể trở nên vô cùng nghèo túng. Đây cũng là một 
biểu hiện của sự vô thường. 

* Mọi sự được xây dựng——các dinh thự, những con đường, tòa 
tháp, máy bay——cuối cùng đều vỡ tan thành từng mảnh. 

* Tất cả những ai sinh ra trong thế giới này đều phải đối mặt 
với cái chết. Từ ngày ta sinh ra, hành trình đi đến cái chết 
của ta không hề ngưng nghỉ ngay cả một giây phút. Trong 
quá khứ, nhiều người đầy quyền uy về mặt chính trị hay 
tâm linh ra đời, nhưng tất cả đều đã chết. Chỉ có lịch sử 
của họ là còn lại. Cho dù ta có sống hàng trăm hay hàng 


ngàn năm, một ngày nào đó cuộc đời ta sẽ chấm dứt. 


Bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn được sử dụng ở đây như 
một ẩn dụ cho điều không thể tránh khỏi. Từ lúc bình minh ở 


phương đông cho tới hoàng hôn ở phương tây, mặt trời di 


chuyển không ngơi nghỉ ngay cả một giây phút. Không ai có 


126 


bất kỳ nghi ngờ nào về điều này, đúng không? Tương tự như 
thế, từ lúc sinh ra, ta đang làm một cuộc hành trình hướng về 
cái chết trong từng giây phút. Ta không tỉnh giác về điều đó, 
nhưng mỗi ngày ta vẫn xông tới để nhìn mặt Thần Chết, mặc 
dù ta đang chạy marathon. Ta cho rằng mình đang sống, 
nhưng về cơ bản thì bản chất của ta là sự chết. Thân thể này 
chỉ là một cái xác sống. Cho dù kỹ thuật của ta có mạnh mẽ tới 
đâu chăng nữa, không ai có thể làm mặt trời ngừng lặn. Cái 
chết cũng giống như thế. Không ai có thể khước từ cái chết. 
Chết là điều không thể tránh khỏi. 

Vào lúc chết, hiển nhiên là không điều gì có thể giúp đỡ ta. 
Cho dù một người có thể mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, cho dù 
người ấy là nhà cai trị uy quyền nhất của thế giới, quyền lực ấy 
cũng không thể giúp họ ngăn cản cái chết của chính họ. Một 
người có thể có nhiều bạn hữu và người thân thuộc, nhưng 
không ai có thể giúp được gì cho người ấy vào lúc chết. Một 
người có thể đã tích tập của cải bao la, nhưng vào lúc chết, 
điều này cũng vô ích. Vị bác sĩ tài giỏi nhất, người hiểu biết mọi 
sự về thuốc men và bệnh tật, người ấy cũng bất lực trước cái 
chết. Cho dù chính Đức Phật xuất hiện trước bạn, Ngài không 
thể làm điều gì cho bạn trừ phi bạn có một nối kết với Pháp. 
Vào lúc chết, mọi máy móc và kỹ thuật tỉnh vi trong thế giới 
đều bất lực. Hiện nay, bạn có thể nhìn thấy người ta hấp hối 
trong bệnh viện có máy móc bao quanh. Vào lúc ấy, Pháp là 
phương cách duy nhất để trợ giúp những người đang trải 


nghiệm cái chết. 


127 


Giáo pháp là điều duy nhất có thể giúp đỡ ta—nếu ta có kinh 
nghiệm trong việc thực hành. Người nào đó có thể nói với ta: 
“Hãy an bình, hãy chánh niệm,” nhưng trừ phi ta thực hành 
điều này, tất cả những lời nói đó chỉ là ngôn từ. Hiểu biết tri 
thức suông thì không đủ. Cho dù ta có tài giỏi đến đâu hay dù 
ta đã đọc bao nhiêu quyển sách, nếu không thực hành—không 
có kinh nghiệm về ý nghĩa chân thực của Giáo pháp trong tâm 
ta—chỉ có kiến thức không thôi thì chẳng ích lợi gì. Đây là lý do 
vì sao mọi người đều có trách nhiệm nghiên cứu và thực hành. 

Ta không có nhiều thời giờ để thực hiện điều này. Cuộc đời 
trôi qua trong từng giây phút, vì thế hãy thực hành Pháp một 
cách chân thành. Khi đến lúc, bất chấp những viện cớ của ta, 
Thần Chết sẽ không cho phép ta ở lâu hơn nữa. Ta cũng không 
thể thương lượng với Thần Chết. Vì thế ta phải chuyên chú 
thực hành trong khi còn cơ hội. Nếu ta không có cơ hội để thực 
hành thì ta có thể làm điều gì? Nhưng bởi hoàn cảnh của ta cho 
phép ta làm điều đó—bởi ta có sự quan tâm, có thời gian và cơ 
hội—ta nên thực hành ngay khi quan tâm của ta phát khởi. 
Câu chuyện dưới đây minh họa việc tận dụng những cơ hội mà 


ta CÓ: 


Một hôm, một người đang đi theo một đường mòn nguy 
hiểm, một mặt của nó là vách đá và mặt kia là dốc đứng 
trên mặt biển. Bởi không chú ý, ông ta hụt chân và ngã 
xuống bờ vực. Khi đang rơi xuống, ông ráng hết sức để 
chộp lấy bất kỳ thứ gì lướt qua. Khi rơi nửa chừng, tay 


ông nhận ra một bụi cỏ và ông nhanh chóng chụp lấy nó. 


128 


Ông cũng tìm thấy một mỏm đất nhỏ để tựa chân, vì thế 
ông nghỉ ngơi an toàn một lát. Ông nhanh chóng khám 
phá một tổ ong đầy mật ở trong tầm tay khiến ông tha 
hồ thưởng thức. Mật vô cùng thơm ngon; mỗi lần 
thưởng thức mật thì ông lại càng dính mắc vào nó hơn 
nữa. 

Có hai con chuột đến thăm ông ta mỗi ngày, một con 
trắng và một con đen, chúng luân phiên nhau ăn một 
chiếc lá trong đám cỏ mà ông đang nắm. Ông rất lo lắng 
là có ngày tất cả đám cỏ sẽ bị hai con chuột này gặm hết. 
Nhìn xuống dưới, ông có thể thấy ba con vật ở trên mặt 
đất—một con heo, một con chim và một con rắn. Trên 
mặt đất là một con sông cuồn cuộn đổ nước ra đại 
dương. Khi nhìn lên, ông thấy xa xa là những cung điện 
lộng lẫy. Đặc biệt là có một cung điện rất đẹp, vô cùng 
trang nhã và thanh khiết, khiến các vị trời vui thích. 

Ý tưởng bị rơi xuống làm ông khiếp sợ và khát khao 
được leo lên những cung điện đó. Chỉ cần ông ta yêu cầu 
là những người ở phía trên sẵn sàng giúp kéo ông lên. 
Ông ta nghĩ: “Một ngày nào đó ta thực sự phải làm điều 
này. Được sống ở đó thì thật là tuyệt vời.” Cùng lúc đó, 
ông dính mắc vào mật ong đến nỗi không thể từ bỏ nó. 
Ông nhìn bụi cỏ đã thu nhỏ lại và nghĩ: “Ta phải mau 
chóng ra khỏi chỗ này,” nhưng mật ong luôn luôn giữ 
ông ta lại. Cuối cùng, chẳng làm được gì về những điều 


đã nghĩ, ông rơi xuống và chết. 


129 


Trong đoạn văn này, các cung điện tượng trưng cho các cõi 
trời và người, và trên đó là trạng thái giác ngộ. Chuồng heo 
tượng trưng cho cõi súc sinh, tổ chim là cõi ngạ quỷ, và hang 
rắn là cõi địa ngục. Nước là đại dương sinh tử vô tận. Mật mô 
tả những vui thú sinh tử của ta. Mặc dù ta có hạt giống giác 
ngộ, Phật tánh vô thủy, ta vẫn lang thang theo lối mòn sinh tử 
với những mê lầm của ta. Bụi cỏ là thọ mạng của ta. Thay vì sử 
dụng đời người đó để thực hành Pháp, ta chỉ lãng phí nó trong 
việc thụ hưởng năm giác quan. Chuột trắng tượng trưng cho 
ban ngày và biểu thị cho sự trôi chảy của thời gian, chuột đen 
tượng trưng cho ban đêm và cũng biểu thị cho sự trôi đi của 
thời gian, thọ mạng liên tục ngắn dần đi của ta. Nếu ta khẩn 
cầu sự giúp đỡ bằng cách quy y Phật, Pháp và Tăng, ta có thể 
nhận được sự trợ giúp và thoát khỏi việc rơi xuống những cõi 
thấp hay thậm chí thoát khỏi toàn bộ sinh tử luân hồi. Nhưng 
thay vào đó, ta không chú tâm vào việc chân thành thực hành 
Pháp và cuối cùng lãng phí cuộc đời ta mà không tạo ra nhiều 
lợi lạc. Hãy suy xét điều này thật kỹ càng và tận lực thực hành 
Pháp. 

Mục đích khi kể ra câu chuyện này không phải là để ta sợ hãi. 
Cái chết sẽ đến dù ta có sợ hay không. Nhưng sự tỉnh giác về 
cái chết mang lại thôi thúc cần thiết cho việc nghiên cứu và 
thực hành nghiêm cẩn, sự tịnh hóa mọi lầm lạc và phiền não 
của ta. Nếu không, ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian và cơ 
hội khi mê đắm trong những tưởng tượng và ảo ảnh của ta. 
Đức Milarepa nói: “Vì sợ chết, tôi trốn vào núi. Khi lên núi, tôi 
thực hành bền bỉ bằng cách thiền định về thời gian bất định 


130 


của cái chết. Nhờ thế, tôi đoạt được thành trì bản tánh bất biến 
của tâm. Giờ đây tôi thoát khỏi nỗi sợ chết.” Bởi ta có những 
phương pháp, giáo lý và giáo huấn như thế khuất phục nỗi sợ 
chết của ta, và giúp ta nhận ra bản chất của cái chết như một 
sự huyễn hóa, điều quan trọng là phải chuyên chú càng nhiều 
càng tốt. Nếu ta không có các phương pháp để chiến thắng nỗi 
sợ chết, thì bàn về cái chết chỉ là điều vô ích. Sẽ không có giải 
pháp, không có cách chữa trị nó. Nhưng bởi ta có những 
phương pháp đó nên việc thực hành rất quan trọng. 

Khi ta chết, ta không biết mình sẽ đi đâu. Ta sẽ hoang mang 
và lang thang trong bóng tối mịt mù. Chúng sinh rất lo lắng và 
sợ hãi về điều này. Ta sẽ đi đâu? Điều gì sẽ xảy đến cho ta? 
Nhưng việc thực hành Pháp tốt lành thì giống như một bản đồ. 
Nhờ Pháp, ta sẽ được chuẩn bị chu đáo, và biết rõ nơi ta đi và 
điều gì được cho là sẽ xảy ra. Đây là điều mà thực hành Pháp 
nhắm đến. Bạn có nhận thấy nó quý báu thế nào không? Đây là 
lý do vì sao Đức Phật đã ban những giáo lý quý báu này. Nếu ta 
áp dụng Giáo pháp thành công, ta có thể chết mà không sợ hãi. 
Ta có thể chết một cách hoan hỉ, hay ít nhất là có thể chết mà 
không hối tiếc. Vì thế, điều quan trọng là phải liên tục quán 
chiếu về sự vô thường của mọi hiện tượng để chiến thắng tánh 
lười biếng và thực hành Pháp một cách hữu hiệu. 

Hãy dành ra một lát để suy nghĩ. Nếu bạn thất vọng, hãy 
quán chiếu về sự vô thường. Mọi sự đều phù du, như gió 
thoảng. Nếu bạn đau khổ vì sự tham luyến, hãy quán chiếu về 
lẽ vô thường. Mọi sự đều nhất thời, tạm bợ, giống như sự phai 


tàn của một bông hoa tuyệt đẹp. Nếu bạn đang đau khổ vì sự 


1351 


oán giận hay cuồng nộ, hãy quán chiếu về lẽ vô thường. Chắc 
chắn là một ngày nào đó đối tượng của sự giận dữ của bạn sẽ 
phải chết mà không kiểm soát được. Theo cách này, ta nên nỗ 
lực để giảm bớt những đau khổ này và khuyến khích mình 
phát triển trí tuệ và sức mạnh hơn nữa để tâm trí thêm minh 
mẫn. Quá khứ là quá khứ; nó không có mặt ở đây vào lúc này. 
Tương lai thì chưa tới. Giây phút hiện tại trôi đi trong chốc lát, 


như một tia chớp. 


152 


2 Niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời này giống như 
những giấc mộng và ảo ảnh. 
Ta chẳng còn gì vào lúc chết. 
Hãy thực hành Thánh Pháp mà không xao lãng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


PHÁP BẢO CỦA SỰ GIẢI THOÁT nói rằng ta nên suy niệm về sự 
vô thường để giải thoát bản thân khỏi sự tham luyến cuộc đời 
này. Nhưng dĩ nhiên là ta tham luyến cuộc đời này, vì thế thực 
hành này không dễ dàng. Ta nên giữ chánh niệm và thực hành 
để quen thuộc với sự vô thường. Ta cần rất nhiều năng lực và 
can đảm để làm điều này, và bởi tham luyến quá nhiều vào 
cuộc đời nên ta không ưa thích nó. 

Nhưng hãy suy xét điều này: Vào lúc chết, có bao nhiêu điều 
mà ta quá tham luyến thực sự mang lại lợi lạc? Chúng có chút ý 
nghĩa nào không? Không. Đó chỉ là một giấc mộng. Giả sử trong 
một giấc mộng, ta đi tới một nơi tuyệt đẹp, kết giao với những 
người bạn tuyệt vời, và trải nghiệm những lạc thú thần tiên. 
Rồi nửa chừng giấc mộng, thình lình ta thức dậy. Bây giờ thì 
bao nhiêu núi non tuyệt đẹp đó đâu cả rồi? Tất cả những người 
ấy ở đâu? Chẳng thấy đâu nữa! Thật là khó hiểu! Nếu bạn thực 
sự nghĩ về điều này thì chẳng thể nói được gì. Giấc mộng đó có 
chút thực chất nào không? Nó có mang lại lợi lạc? Ngay khi ta 


thức dậy, nó hoàn toàn biến mất. Một màn biểu diễn ảo thuật 


133 


thì cũng giống như thế. Trong một trò ảo thuật, khi ảo thuật 
gia biểu diễn, ta có thể nhìn thấy những con voi, ngựa, thỏ và 
chim. Nhưng ngay khi trò ảo thuật chấm dứt, chúng hoàn toàn 
biến mất; chúng không hiện hữu. 

Giả sử ta có một thời gian tuyệt vời vào ngày hôm qua. Ta đã 
đi tới một nơi nào đó với những người bạn thân và có một 
khoảng thời gian tốt lành như thế——điều mà ta nghĩ là sẽ chẳng 
bao giờ quên. Mặc dù thế, điều đó như một giấc mộng vào ngày 
hôm nay. Cho dù bạn sống hàng trăm năm và vui hưởng những 
điều tuyệt vời, lúc bạn chết, hãy xem hàng trăm năm vui thú ấy 
có mang lại chút lợi ích gì không. Lợi lạc nào được tạo nên qua 
sự tham luyến vào hạnh phúc đó? Chẳng có gì hết! Nó chỉ là 
một giấc mộng, một ảo ảnh. Hãy nhìn một cầu vồng—nó tuyệt 
đẹp, thật sống động, thật rõ ràng và thật trong trẻo. Nhưng 
thực ra nó chẳng là gì hết. Bản thân ta giống như cái “không là 
øì” đó khi ta chết. Không chỉ có thế, cái “không là gì” ấy làm ta 
thêm đau khổ vào lúc chết—thêm đau đớn và thêm những tình 
huống khó khăn. 

Vào ban ngày, các kinh nghiệm của ta dường như rất thật. 
Chẳng hạn như bạn có thể nhức đầu ghê gớm trong một lát 
nhưng rồi điều đó qua đi. Trong khi bạn nhức đầu, sự đau đớn 
thật đến nỗi bạn không thể ăn hay ngủ. Nhưng khi cơn nhức 
đầu biến mất, bạn nói: “Tôi hết nhức đầu rồi." Nó đi đâu? Nó 
tan biến vào không khí chăng? Nếu bạn suy xét một cách cẩn 
trọng, bạn có thể hiểu rằng cơn nhức đầu thì hư huyễn. Cuộc 


đời là như thế. Ta chẳng còn gì vào lúc chết. Ta làm việc khó 


134 


nhọc cho cuộc đời này, hy sinh mọi sự để tạo lập điều gì cụ thể. 
Nhưng khi ta cần đến nó nhất thì nó không có mặt. 

Nhưng nói như thế không có nghĩa là ta không nên làm việc 
để kiếm sống. Ta cần làm việc. Nhưng đừng tham luyến chúng. 
Đừng bị xao lãng bởi hạnh phúc của đời này. Thay vào đó, hãy 
đưa Pháp vào thực hành. Nếu bạn có thể làm như thế, rất có 
khả năng là bạn có thể chết một cách hoan hỉ, an bình, và hạnh 
phúc. Bạn cũng có thể sống một cách yên bình. Điều đó kỳ diệu 
biết bao! Vì lý do này, ta cần phát triển một tỉnh giác sắc bén 
về lẽ vô thường của riêng ta. 

Trong đời ta, ta có cơ hội để làm nhiều việc. Khi ta chết, 
những cơ hội này không còn nữa. Bởi Pháp là cái gì thiêng 
liêng, bạn trở nên linh thánh nếu bạn chân thành thực hành 
Pháp phù hợp với ý nghĩa của nó. Pháp là giáo lý về cách thành 
tựu sự an bình và sáng tỏ nội tại. Nó quý báu biết bao! 

Hãy suy nghĩ một lát và thiền định về mọi sự như giấc mộng 
ra sao. Chẳng hạn như, giả sử một người tìm được một vật quý 
giá nhất trong một giấc mộng và rất sung sướng về điều đó. 
Một thời gian sau, anh ta mất nó; do sự mất mát đó anh ta 
buồn bã và đau khổ ghê gớm. Rồi khi anh thức dậy thì chẳng 
có gì được tìm thấy hay mất đi. Hãy nhìn mọi sự theo cách này. 
Thực hành này cho ta một cơ hội vô giá để làm nhẹ bớt gánh 


nặng trong tâm ta. 


135 


3. Tám mối bận tâm thế tục giống như một cạm bẫy. 
Suy kiệt bởi nỗ lực vô nghĩa, ta chấm dứt cuộc đời 
trong bất mãn. 
Hãy thiền định sâu xa về sự từ bỏ. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NHƯ ĐỨC NAGARJUNA đã giảng, tám mối bận tâm thế tục là: 


* được và mất 
* sướng và khổ 
* khen và chê 


* vinh và nhục 


Trong sinh tử, ta dính mắc với những khái niệm này. Trong 
thực tế, đây là những bận tâm mà ta tiêu phí hầu hết năng lực 
của mình trong cuộc đời này. Ta hết sức nỗ lực để có được các 
sự vật, kinh nghiệm lạc thú, được khen ngợi, trở nên nổi tiếng, 
và sau đó ta phải bảo vệ những gì ta có. Ta cũng vô cùng nỗ lực 
để tránh sự mất mát, đau khổ, chê trách, và nhục nhã. Đây 
không chỉ là một cái nhìn của Phật giáo về các sự việc—toàn 
thể thế giới bị dẫn dắt bởi tám sự bận tâm này, và vì thế ở đây 
ta đau khổ một cách bất lực. Chúng ta bị mắc kẹt trong cạm 


bẫy của tám mối quan tâm thế tục này. 


136 


Cho dù ta đạt được một vài thành công trong sự nỗ lực, 
nhưng ta vẫn không mãn nguyện. Ta liên tục cần những điều gì 
khác. Một số người trong thế giới đang chết vì không có thực 
phẩm hay quần áo. Những người khác có mọi sự mà họ muốn 
nhưng vẫn khổ. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì bất mãn. Ta 
không hài lòng với những gì ta thành tựu hay với những gì ta 
có. 

Nếu bạn trở nên nổi tiếng, bạn sẽ gặp thêm các khó khăn. Khi 
bạn có chút tiếng tăm, bạn được tự do. Khi bạn rất nổi tiếng, 
bạn phải làm việc để bảo vệ sự nổi tiếng đó. Vì thế hãy cố gắng 
để không tham luyến sự nổi tiếng của bạn, cũng như không 
dính mắc vào sự tán tụng, vui sướng hay lợi lạc của bạn. Hãy 
làm việc một cách chân thành. Nếu bạn không tham luyến 
những điều này, chúng sẽ không trở thành nguyên nhân của 
đau khổ. Tương tự như thế, nếu bạn không ghét bỏ sự mất 
mát, đau khổ, chê trách và nhục nhã, những điều này sẽ không 
trở thành nguyên nhân của đau khổ. Ta càng ghét bỏ chúng thì 
chúng càng là một nguyên nhân của đau khổ. 

Từ bỏ (xả ly) nghĩa là bỏ đi sự tham luyến và ác cảm đối với 
tám mối bận tâm thế tục này và tất cả những mê lầm khác là 
nguyên nhân chính yếu của đau khổ. Đôi khi người ta nghĩ 
rằng điều này có nghĩa là từ bỏ cuộc đời, không có gì hết, 
không ăn, hay không mặc quần áo. Đó là một loại từ bỏ, nhưng 
ở đây từ bỏ có nghĩa là không-tham luyến. Với loại từ bỏ này, 
bạn có thể nổi tiếng nhưng bạn vẫn không tham luyến sự nổi 
danh của bạn. Nếu bạn có được điều gì đó, bạn không tham 


luyến nó. Các đại Bồ Tát có thể có nhiều thứ nhưng không 


137 


tham luyến chúng. Các ngài giống như một hoa sen sinh ra từ 
bùn lầy. Một hoa sen bừng nở tươi tắn và thuần khiết trên mặt 
nước nhưng hoàn toàn không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Tương 
tự như thế, cho dù bạn nổi tiếng hay sở hữu nhiều thứ, chúng 
sẽ không làm bạn đau khổ nếu bạn không tham luyến. 

Hãy hít một hơi dài và thiền định đúng đắn về sự từ bỏ. Hãy 
nhìn vào tâm—điều gì khiến bạn đau khổ? Chính trạng thái 
tâm của bạn. Vì thế, hãy chú tâm vào việc tịnh hóa những tư 
tưởng bất thiện. Hãy từ bỏ sự vô minh và mê lầm, những 
nguyên nhân của đau khổ. Hãy nhận thức sâu sắc những gì bạn 
có và hoan hỉ với những phẩm tính tốt lành của bạn. Hãy phát 
triển lòng đại bi và trí tuệ đối với những người mê mải tám 


mối bận tâm thế tục này. 


138 


4 Bề ngoài của hạnh phúc giống như tro nóng. 
Không tỉnh giác về điều này, ta không thể đi tới 
cùng đích. 
Hãy nỗ lực phát khởi tâm chán ngán. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI MỘT NGỌN LỬA đã thiêu rụi và toàn thể khu rừng không 
còn nữa, ở địa điểm cháy rừng đó sẽ còn lại một số than. Than 
có vẻ nguội ở bề mặt, nhưng ở dưới lớp tro thì chúng vẫn cháy. 
Nếu bạn bước lên đó, chắc chắn là bạn sẽ bị phỏng. Nếu bạn 
biết điều này, bạn sẽ tránh được lớp tro một cách tự nhiên. 
Tương tự như thế, các lạc thú có thể xuất hiện để mang lại 
niềm vui, nhưng ta không thể biết chắc được cái gì nằm ở bên 
dưới bề mặt đó. Ở phía dưới, chúng có thể mang lại rất nhiều 
đau khổ. 

Đôi khi, khi ta nhìn vào người khác, sự thành công của họ 
dường như thật đáng ngưỡng mộ. Cũng thế, ta có thể hoàn 
toàn bị đảo lộn khi đạt được một vài hạnh phúc, nhưng ta 
không biết những gì sẽ đến sau đó hay những tác động thứ yếu 
sẽ là gì. Không nhận ra đó là tro nóng, ta có thể trở nên mê mải 
trong những lạc thú nhất thời, nó ngăn cản không cho ta đạt 


được mục đích cuối cùng, là sự giác ngộ. Vì lý do này, ta nên nỗ 


139 


lực phát khởi tâm chán ngán. Ở đây, chán ngán và từ bỏ có 
cùng một ý nghĩa: không tham luyến. 

Bài kệ này nói về đau khổ của sự biến dịch (hoại khổ). Trong 
sinh tử, trước hết bạn muốn được giàu có. Bạn có thể nghĩ: 
“Khi tôi giàu, tôi sẽ rất hạnh phúc. Mọi vấn đề của tôi sẽ biến 
mất; đời tôi sẽ hoàn hảo.” Sau đó, khi bạn trở nên giàu có, bạn 
bắt đầu lo làm thế nào duy trì tài sản của bạn. Vì thế ở bề ngoài 
thì của cải tạo nên hạnh phúc, nhưng tận thâm sâu thì đau khổ 
vẫn còn đó. Khi ta kinh nghiệm bề ngoài của hạnh phúc, ta nên 
hiểu nó như một nguồn mạch của đau khổ, bản chất nền tảng 
của sinh tử. 


Có một câu chuyện minh họa vấn đề này: 


Trước kia có một vị vua được toàn thể thần dân tán 
thán. Họ nói: “Ngài vô cùng bi mẫn và minh triết. Ngài 
chăm lo cho dân chúng,” v.v.. Một hôm có một người 
đàn ông tán thán nhà vua: “Ngài là người hạnh phúc 
nhất trong thế gian. Ngài sống trong một cung điện lộng 
lẫy như thế. Ngài ăn thực phẩm thơm ngon và đắt tiền 
nhất. Ngài ngồi trên một ngai vàng.” Nhà vua trả lời: 
“Cảm ơn những lời khen ngợi của ông. Tôi muốn mời 
ông đến đây đêm nay và ngủ trong giường vàng của tôi.” 
Dĩ nhiên là người ấy hết sức vui mừng về điều này. 

Khi người ấy đến, ông được phục vụ một bữa ăn như- 
chất cam lồ. Sau đó nhà vua đưa ông ta đến phòng ngủ, 
ở đó vua treo một thanh gươm rất sắc bén trên trần nhà 


hướng thẳng vào giường. Nhà vua nói: “Thanh gươm 


140 


này có thể rơi bất kỳ lúc nào, nhưng ta ra lệnh cho ông: 
hãy ngủ một đêm trên chiếc giường này.” Người đàn 
ông cố gắng nhưng không thể nào ngủ được. Suốt đêm, 
ông ta sợ thanh gươm rơi xuống và giết chết ông bất kỳ 
lúc nào. 

Sáng hôm sau, nhà vua trở lại và hỏi: “Ông có thích 
giường vàng của ta không?” Người ấy nói: “Không, tôi 
không thể.” Nhà vua nói: “Hoàn cảnh của ta cũng thế 
đấy. Ông cho rằng ta rất sung sướng khi được ăn ngon 
và hưởng thụ những xa hoa. Nhưng đôi vai ta gánh toàn 
bộ trách nhiệm về hạnh phúc của cả đất nước. Ta lo lắng 
về việc làm sao bảo vệ nó và làm cách nào che chở dân 


chúng của ta. Ta không thấy an bình chút nào.” 


Dĩ nhiên là một số của cải vật chất rất ích lợi, nhưng ta nên 
truy xét xem chúng có phải là cội gốc đích thực của hạnh phúc 
hay không. Chẳng hạn như tôi có thể không có một chiếc xe 
hơi, vì thế tôi muốn có một chiếc. Sau đó tôi nghĩ: “Tôi muốn đi 
lại tự do và đi bất kỳ nơi đâu mà không tùy thuộc vào người 
khác.” Mặc dù thế, ngay khi tôi có một chiếc xe hơi, tôi phải lo 
lắng về việc bảo hiểm và xăng dầu. Và nếu chiếc xe có một vết 
trầy, tôi sẽ không thích nó. Ta bắt đầu với một nỗi khổ, một 
chiếc xe hơi, và điều đó lập tức bắt đầu việc tạo lập nhiều nỗi 
khổ khác. Điều này không có nghĩa là ta không nên sở hữu một 
chiếc xe hơi, nhưng bao giờ ta còn ở trong sinh tử thì ta không 


thể tránh được sự không mãn nguyện. 


141 


Bởi ta không tỉnh thức về nỗi nguy hiểm của sự tham luyến, 
ta làm rất nhiều điều để bảo vệ sự sung túc của ta. Sau đó ta 
chấm dứt việc phí phạm toàn bộ cuộc đời mình bằng cách bảo 
vệ hết của cải này sang của cải khác, nhưng cuối cùng thì chẳng 
còn lại điều gì. Cho dù ta có bảo hiểm tới đâu chăng nữa, khi 
cái chết đến, ta sẽ ra đi. Vì thế hãy thực hành sự không tham 
luyến và Giáo pháp quý báu, và hãy thâu đạt của cải vô tận của 
những phẩm tính giác ngộ. 


142 


5 Các hoạt động chỉ được làm vì cuộc đời này như 
một con bướm đêm bị cuốn hút vào ngọn lửa. 
Tự lừa dối mình theo cách này chỉ là một nguyên 
nhân của đau khổ. 
Hãy từ bỏ sự tham luyến sinh tử. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT CON BƯỚM ĐÊM NHÌN ánh sáng của một ngọn nến như 
một cung điện huy hoàng và nghĩ: “Giá như tôi có thể đi vào 
cung điện tuyệt đẹp đó, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.” Cho dù bạn 
bảo vệ con bướm đêm đến mức độ nào chăng nữa, nó sẽ bay 
vào ngọn lửa. Tương tự như thế, trong đời sống hàng ngày của 
ta, cuộc đời sinh tử mà ta bị hấp dẫn để tích lũy của cải và trở 
nên nổi tiếng là do bởi ta tham luyến cuộc đời này. Cho dù ta 
đã thực hành Pháp, chừng nào mà sự tham luyến này còn tồn 
tại thì ta không thể được gọi là hành giả chân thực. Ta chẳng 
bao giờ nghĩ đến đời sau nhưng ta vận dụng mọi nỗ lực lầm lạc 
để mời gọi đau khổ đến. Nếu có người nào khác lừa dối ta, ta 
sẽ có người để đổ lỗi, nhưng khi ta tự lừa dối mình thì không 
có ai khác để trách móc và ta đau khổ trong sự bất lực. Vì thế, 
hãy từ bỏ tập quán tham luyến này, và bằng cách ấy hãy phát 
triển lòng bi mẫn đích thực đối với bản thân bạn và chúng 


sinh. 


143 


Một vài người không hiểu điều này và có thể nghĩ là bạn điên 
khi nói theo cách này. Bạn không làm việc cho cuộc đời này? 
Bạn không nỗ lực để kiếm sống? Họ nghĩ điều này sẽ hủy hoại 
cuộc đời bạn. Thực ra, đây là cách bảo vệ cuộc đời bạn bởi 
bằng cách này, bạn sẽ không tiếp tục tạo ra các nguyên nhân 
của đau khổ. Nếu ta tham luyến lạc thú sinh tử, ta không có sự 
từ bỏ. Những hành động đức hạnh đầy phiền não được thực 
hiện cho việc thành tựu sinh tử không thiết lập nền tảng cho 
việc thoát khỏi sinh tử. Nếu bạn có thể thực hiện các thiện 
hạnh cho đời sau và không chỉ cho đời này, bạn sẽ có một sự 
hiểu biết sâu xa hơn về cuộc đời và bạn được gọi là “nhìn xa 
trông rộng.” 

Trong mục này, tác giả giảng về cách nhổ bật gốc rễ các 
nguyên nhân của đau khổ bằng cách nói: “Đừng làm điều này, 
đừng làm điều kia.” Bằng cách nói như thế, ngài đang chăm lo 
cho lợi lạc của riêng ta. Nếu ta có những tham luyến này, ta 
không thể thực hành lòng từ và bi. Ta cũng không thể thực 
hành pháp Bổn Tôn du già. Thậm chí ta không thể quy y Phật, 
Pháp và Tăng một cách đúng đắn, nói gì đến việc thành tựu 
giác ngộ. 

Hãy nghĩ một lát về con bướm đêm được nhắc đến ở trên. Do 
bởi vô minh, nó bay thẳng vào ngọn lửa với sự hoàn toàn tin 
tưởng và không chút nghi ngờ hay sợ hãi. Do bởi tham luyến, 
cuộc đời nó chấm dứt ngay ở đó mà không có mục đích tốt đẹp 
nào. Tương tự như thế, có rất nhiều người trong thế giới này 


lao vào đau khổ bởi không có mục đích tốt lành. 


144 


6_ Các hoạt động của sinh tử như những gợn sóng. 
Trước khi chúng ngừng lại, cuộc đời ta kết thúc. 
Hãy nhanh chóng từ bỏ mối quan tâm về chúng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CHO TỚI KHI ĐẠI DƯƠNG khô cạn, những gợn sóng của nó 
không ngừng xuất hiện cái này sau cái kia. Tương tự như thế, 
chừng nào sinh tử còn tồn tại, các hoạt động của ta sẽ chẳng 
bao giờ chấm dứt. Suốt trong cuộc đời này có vô số hoạt động. 
Các bậc cha mẹ thường nói: “Khi con cái tôi lớn, tôi sẽ nghỉ 
ngơi và thụ hưởng cuộc đời.” Nhưng khi chúng lớn lên thì họ 
lại có những việc khác để làm như trông nom những đứa cháu. 
Ta nói: “Nếu tôi chấm dứt việc này, tôi sẽ thực hành Pháp.” Khi 
ta chấm dứt một việc, việc quan trọng khác xuất hiện. Vì thế, 
trước khi mọi hoạt động quan trọng của chúng ta hoàn tất, 
cuộc đời ta kết thúc. Bạn sẽ được lợi lạc gì khi quá bận rộn 
suốt cuộc đời bạn? 

Ta hy sinh ngày hôm nay cho sự an bình và hạnh phúc của 
ngày mai. Ta hy sinh năm này cho an bình và hạnh phúc của 
năm tới. Vì thế, sử dụng cùng lý lẽ đó, vì sao ta không hy sinh 
lạc thú của đời này cho sự giác ngộ? Câu chuyện dưới đây cho 
thấy làm thế nào sử dụng cuộc đời này để đạt được giải thoát 
khỏi đau khổ: 


145 


Xưa kia, một người thợ săn ngẫu nhiên gặp Đức Milarepa 
trong hang thiền định của ngài. Nhờ năng lực của sự 
thiện xảo, trí tuệ, và lòng bi mẫn của Milarepa, những tư 
tưởng tiêu cực của người thợ săn hoàn toàn được giải 
trừ. Cách sống của Milarepa gây hứng khởi cho ông, ông 
nói: “Con muốn nghiên cứu và thực hành dưới sự dẫn dắt 
của ngài, nhưng trước hết con phải về nhà và cho gia 
đình con một vài hướng dẫn. Một tuần nữa con sẽ trở 
lại.” Milarepa trả lời: “Dĩ nhiên là việc ông có muốn thiền 
định hay không là chọn lựa của ông. Nếu ông thực sự 
muốn thực hành, hãy ở lại đây. Ông sẽ không bị đói. Có ê 
hề đồ ăn.” Một lần nữa, người thợ săn nói: “Chắc chắn là 
con muốn nhận giáo lý của ngài, nhưng trước hết con 
phải về nhà và lo liệu công việc.” Milarepa trả lời: “Dĩ 
nhiên, nếu ông muốn đi, ông có thể đi. Nhưng có thể ta 
không còn ở đây khi ông quay lại. Nếu ông thực sự quyết 
định thực hành Pháp, hãy ở lại trong hang.” Vì thế người 
thợ săn ở lại và trở thành một đại hành giả. Nếu ông ta 
trở về nhà, làm sao biết được điều gì xảy ra. Có thể ông ta 
sẽ đổi ý, hay ông có thể trì hoãn việc quay trở lại và cuối 


cùng đánh mất cơ hội của mình. 


Ta nên cầu nguyện và suy niệm: “Từ nay cho đến thời gian 
này ngày mai, tôi sẽ thực hiện những thiện hạnh với thân, ngữ 
và tâm.” Đây là thái độ ta nên theo. “Từ nay cho đến thời gian 
này ngày mai” nghĩa là trong ít giờ tới, bạn nên dốc mọi nỗ lực 


để tránh nghiệp tiêu cực. Bạn sẽ hết sức nỗ lực để phát triển tư 


146 


tưởng tích cực. Theo cách này, bạn có thể tiếp tục công việc của 
bạn, nhưng động lực được thay đổi. Rồi qua ngày hôm sau, bạn 
cầu nguyện một lần nữa. Bạn tiếp tục làm mới hứa nguyện đó 
mỗi ngày. Đây là thực hành thực sự. Điều này vô cùng đẹp đế! 

Khi đại dương cạn kiệt thì những gợn sóng không còn nữa. 
Từ bỏ mối quan tâm nghĩa là từ bỏ sự tham luyến vào những 
kế hoạch bất tận chỉ cho cuộc đời này. Ta vẫn làm những gì cần 
thiết nhưng không hoàn toàn bị nô lệ. Ta từ bỏ các nguyên 
nhân của nghèo khó, các nguyên nhân của đau khổ và thay vào 
đó làm những gì ích lợi. Ta làm những việc ích lợi cho bản thân 
và chúng sinh. Ta làm những điều tốt lành cho đời sau của ta 
và cho hành tinh. Giống như ta cần an bình và hạnh phúc trong 
cuộc đời này, ta cũng cần có những điều ấy trong đời sau. Vì 
sao ta hủy hoại đời sau chỉ để lo cho đời này? Hãy nỗ lực để 
giải thoát bản thân khỏi mê lầm này. 

Hãy suy niệm chút ít bằng cách nhìn vào một dòng sông đang 
trôi chảy. Trong nước, những gợn sóng liên tục trôi chảy không 
ngừng nghỉ cho đến khi con sông khô cạn. Tương tự như thế, 
dòng hoạt động của ta không chấm dứt cho đến khi cuộc đời kết 
thúc. Khi quán chiếu về điều này, hãy dành thời gian để thực 


hành Giáo pháp quý báu và đem an bình vào tâm thức. 


147 


7: Những người thân thuộc và bạn hữu có thể giống 
như những lính canh tù. 
Nhiều người ngăn trở những ai muốn thực hành 
Thánh Pháp từ tận đáy lòng. 
Hãy cắt đứt những sợi giây bám chấp trong tâm. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY dễ bị hiểu lầm, vì thế ở đây ta nên thận trọng. Tác 
giả không nói rằng ta nên ghét bỏ hay không quan tâm đến gia 
đình và bạn hữu của ta. Ngài chỉ nói rằng những trói buộc của 
sự bám chấp không mang lại ích lợi thực sự. Có một sự khác 
biệt giữa việc bám luyến vào những người thân yêu và việc 
thực sự làm lợi lạc cho họ. Ta có thể mang lại lợi ích to lớn cho 
những người thân thuộc và bạn hữu của ta bằng lòng từ, bi và 
sự khéo léo. Để làm điều này, ta cần nghiên cứu và thực hành 
Giáo pháp, và kế đó ta có thể giúp đỡ để giải thoát họ khỏi sự 
mê lầm và chỉ cho họ con đường của trí tuệ và lòng bi mẫn. 
Việc mê lầm bằng cách bám luyến với họ sẽ không mang lại 
nhiều lợi lạc. Việc dính mắc với những người thân thuộc không 
cho phép ta làm những điều vĩ đại và trong thực tế, nó có thể 
tạo nên các chướng ngại. Những người trong chúng ta muốn 
thực hành Pháp một cách chân thành và thành công phải hy 
sinh một số điều nhỏ nhặt cho mục đích to lớn hơn này. Đây là 


phương cách của trí tuệ và sự khéo léo. 


148 


Hãy lấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm ví dụ. 
Thân phụ của Ngài dính mắc vào người con trai Tất Đạt Đa đến 
nỗi ông không muốn cậu từ bỏ vương quốc và cố gắng dùng 
nhiều cách để Ngài đừng ra đi. Nhưng cuối cùng Tất Đạt Đa 
nhận ra rằng sẽ không có lợi lạc tối thượng nếu Ngài ở lại. Nếu 
Ngài tham luyến vương quốc, Ngài không thể giúp đỡ những 
người trong cung điện, nói gì đến toàn thể đất nước. Ngài thấu 
hiểu ý nghĩa sâu xa của nỗi khổ do lão, bệnh và tử, và Ngài đã 
hiểu rằng Ngài không có khả năng giúp đỡ bất kỳ ai chiến 
thắng những điều kiện này. Vì thế bởi lòng đại bi và trí tuệ, 
Ngài đã từ bỏ lòng từ và bi hạn hẹp. Để thành tựu những điều 
rộng lớn vô biên, Ngài đã từ bỏ sự tham luyến vào Ngài của 
thân phụ. Đó là điều bài kệ này nhắc đến. Không phải là Tất 
Đạt Đa ghét bỏ thân phụ hay gia đình của Ngài; đúng hơn, Ngài 
nhận ra rằng Ngài đã có thể thực sự giúp đỡ họ chỉ nhờ trí tuệ 
và lòng bi mẫn vĩ đại. 

Sau khi đạt được Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 
với Tăng đoàn vĩ đại đến thăm thân phụ của Ngài. Ngài đã ban 
những giáo lý rộng lớn giải thoát tất cả dân chúng trong vương 
quốc thoát khỏi sinh tử. Cuối cùng thân phụ của Ngài đã nhận 
ra những gì con trai của ông đang làm, và vua vô cùng ngưỡng 
mộ Đức Phật, tuyên bố: “Ngài không chỉ là vua của loài người; 
Ngài đã trở thành vua của tất cả chúng sinh, kể cả những vị 
trời” 

Tương tự như thế, ta phải có một tâm thức phóng khoáng và 
tạo một không gian rộng lớn trong tâm để mang lại lợi lạc thực 


sự cho bản thân và tất cả chúng sinh, kể cả gia đình ta. Ta cần 


149 


có sự can đảm để làm điều này, lòng can đảm được đặt nền 
trên trí tuệ và lòng bi mẫn. Không có Giáo pháp quý báu, 
những gì ta làm sẽ không có ý nghĩa. Ta có thể luôn luôn thực 
hiện những hành vi sinh tử. Nhưng bởi ta có Pháp, trong tâm 
ta, ta nên cắt đứt những trói buộc của sự bám chấp và đầu óc 
hẹp hòi. Điều này không có nghĩa là ta không biết đến bạn hữu 
và những người thân thuộc của ta mà ta nên giúp đỡ họ một 
cách chân thành với lòng bi mẫn bằng cách cắt đứt sự tham 


luyến của ta. 


150 


8 Những người tình có thểnhư người hàng thịt cầm dao. 
Cho dù ta làm lợi lạc cho họ, họ đáp lại lòng tốt của ta 
bằng sự ác hại. 
Hãy từ bỏ sự bám luyến với mọi người. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY RẤT GIỐNG bài kệ trước. Những người thân thiết 
với bạn có thể cắt đứt trái tìm bạn và đưa bạn tới các cõi địa 
ngục. Khi đó bạn sẽ chẳng có điều gì —không thành tựu sinh 
tử, không thành tựu Pháp. Nhiều người trong chúng ta đau khổ 
chê gớm về điều này. Hãy xem những người mà bạn bị hấp 
dẫn có bản chất huyễn hóa, như một cầu vồng. Khi bạn nhìn 
họ, họ có vẻ rất đẹp và sống động. Nhưng bạn không thể mặc 
vào người một ánh cầu vồng hay dùng nó cho bất kỳ mục đích 
nào khác. Bạn có thể nhìn nó và nói: “Có một cầu vồng. Đẹp 
biết bao!” nhưng đừng cố gắng nắm giữ nó. Nếu ta có thể nhìn 
mọi sự theo cách này thì tâm ta sẽ thực sự đạt được giải thoát. 
Nếu không, những tình cảnh này thật đau khổ và khó có thể 
từ bỏ. Sinh tử giống y như một thứ keo dính tóm chặt những 
con chuột vào giấy mà không có cách nào thoát ra được. Bạn 
gỡ được chân ra thì tay bạn bị tóm lấy. Căn nhà của bạn thì ổn 


nhưng rồi xe hơi của bạn tệ hại. Đây là lý do vì sao bản văn nói 


151 


hãy từ bỏ sự bám luyến với mọi người, chứ không chỉ một ít sự 
vật. 

Một lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn không nên yêu, 
không nên tôn kính, và quan tâm đến gia đình bạn. Hãy chăm 
sóc họ và làm mọi sự bạn có thể để đem lại lợi ích cho cuộc đời 
họ. Mặc dù thế, khi ta thoát khỏi tham luyến, ta có thể làm lợi 
lạc cho những người thân yêu của ta nhờ Bồ đề tâm, giống như 
Đức Phật, Milarepa, và những vị Thầy vĩ đại khác đã làm. Đây 
là lý do vì sao ta được nghe nói rằng khi một Bồ Tát sinh ra 
trong thế gian, vị ấy được cho là giống như một hoa sen, hoàn 
toàn thuần tịnh và tươi tắn, không bị bùn lầy sinh tử vấy bẩn. 
Khi ta thực hành Pháp, ta đang cố gắng phát triển phẩm tính 
đó. Dĩ nhiên là điều này không dễ dàng. Có rất nhiều việc để 
làm nhưng đó là việc đáng làm. Cuối cùng, sau mọi hy sinh, khi 
bạn kinh nghiệm một sự thành tựu, bạn sẽ nhận thức được con 


đường này. Bạn sẽ hoan hỉ với những gì bạn đã làm. 


152 


9_- Những hoạt động của thời đại suy hoại này giống 
như điệu vũ của người điên. 
Cho dù ta làm gì, chẳng thể nào làm hài lòng người khác. 
Hãy nghĩ về những gì thiết yếu. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRONG BẤT KỲ NHÓM NGƯỜI NÀO, luôn luôn có sự hiểu lầm, 
bất hòa. Cho dù làm gì thì bạn cũng không thể làm hài lòng mọi 
người. Bồ Tát Hạnh nói rằng mỗi người đều có một cách suy 
nghĩ khác nhau. Vì thế, thật khó làm hài lòng mọi người. Ngay 
cả Đức Phật cũng không thể làm điều đó thì làm sao ta có thể? 
Thay vì cố gắng làm vui lòng người khác, hãy hoàn toàn 
chuyên chú vào Bồ đề tâm. 

Hãy truy xét tình cảnh của bạn thật cẩn trọng và phù hợp với 
Pháp. Đối với chúng ta, biết cách làm hài lòng mọi người thì 
không quan trọng bằng việc biết điều gì là tốt nhất. Hãy biết 
điều gì là đúng, và trên nền tảng của trí tuệ và thiện xảo của 
bạn, hãy chỉ làm điều đó. Đừng hy vọng người khác sẽ hài lòng 
với bạn hay họ sẽ hoan hỉ về những gì bạn làm. Đúng hơn, hãy 
làm những gì tốt nhất, những gì ích lợi cho bạn và cho những 
người khác. Nếu họ không vui lòng thì ta có thể làm được gì? 

Hầu hết thời gian ta vui hưởng rất nhiều hoạt động nhưng ta 
không thực sự phân tích những gì ta đang làm. Ta dự định 


những gì sẽ làm vào năm sau, bàn cãi và vạch ra rất nhiều kế 


153 


hoạch, nhưng thực ra ta không biết những gì sẽ xảy ra vào ngày 
mai. Đây là hành vi của một người điên. Ta cố gắng làm vui lòng 
người khác, nhưng điều đó rất khó khăn. Vì thế hãy nghĩ về 
những gì thiết yếu—đó là, làm việc với tâm bạn để giải thoát 
bản thân khỏi những mê lầm và tư tưởng tiêu cực. Một khi bạn 
tịnh hóa những mê lầm của bạn, bạn sẽ có cơ hội để làm những 
người khác vui lòng. Cho tới khi đó, đó là điều không thể thực 


hiện được. 


154 


10 Hầu hết mọi lời nói thì giống như âm thanh “chal” 
gây kinh ngạc. 
Nó không có thực chất và dẫn đến nhiều mê lầm. 
Hãy truy xét cẩn trọng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRONG THỜI ĐẠI SUY HOẠI NÀY, do bởi tâm thức phóng túng, 
nhiều người mê mải trong những cuộc trò chuyện vô ích, tán 
gẫu về thế sự. Điều này có thể bao gồm lời nói gây bất hòa 
khiến chia rẽ bạn bè, gia đình hay các tập hội. Nó có thể bao 
gồm những lời nói thô lỗ và những lời nói dối. Những lời nói 
thô lỗ có thể cắt đứt trái tim của người khác thành nhiều mảnh 
và tạo nghiệp với kết quả không tốt cho tương lai. Câu chuyện 
về âm “chal” ở phần trên của quyển sách này. 

Hầu hết các cuộc trò chuyện không có nhiều ý nghĩa và chỉ là 
một sự lãng phí thời gian. Khi bạn tham dự một cuộc trò 
chuyện, hãy sử dụng những lời lẽ dễ thương và sử dụng lượng 
thời gian thích hợp để tỏ bày ý kiến. Hãy truyền đạt vấn đề 
một cách chính xác và nói năng với trái tim tốt lành để làm lợi 
lạc chúng sinh. Khi bạn nhìn chúng sinh khác, hãy nhìn với 
lòng từ ái và bi mẫn. Hãy nghĩ: “Dù những hoàn cảnh này tốt 
hay xấu, bởi tùy thuộc vào những chúng sinh này, tôi có một 
cơ hội to lớn để phát triển các phẩm tính Bồ Tát của tôi. Họ 


đang giúp tôi tịnh hóa mọi chướng ngại tiêu cực, ngu xuẩn và 


155 


nhanh chóng đạt được giác ngộ.” Ta phải truy xét các sự việc 
một cách cẩn trọng. Nếu bạn đã nghiên cứu Giáo pháp thâm 
sâu, bạn sẽ phân biệt một cách khéo léo những gì đúng và 
những gì sai. Nếu không, bạn có thể bị lầm lạc thật dễ dàng. Vì 
thế đừng chú ý vào những gì người ta nói về bạn, dù xấu hay 


tốt. Hãy bảo vệ tâm bạn bằng Pháp. Điều này rất quan trọng. 


156 


11 Mọi khát khao giống như thực phẩm độc hại. 
Chúng là nguyên nhân của bất thiện và cắt đứt cội 
rễ của sự giải thoát. 
Hãy áp dụng sự tỉnh giác không phóng dật. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY MÔ TẢ sự khát khao sinh tử—tham muốn và khát 
khao dục lạc—không phải là khát khao giác ngộ! Mọi tham 
muốn sinh tử là những nguyên nhân của ác hạnh. Khi ta có một 
tham luyến mạnh mẽ điều gì đó, bất kỳ điều gì ta dựa trên sự 
tham muốn đó sẽ luôn luôn tạo ra những vẫn đề. Sẽ xuất hiện 
nhiều loại chướng ngại mà ta không thích. Khi đó kiêu ngạo và 
ganh tị xuất hiện từ sự tham luyến của ta, và điều đó lần lượt 
khuyến khích sự thù hằn và căm ghét xuất hiện. Như thế, ta tạo 
nên ác nghiệp nặng nề. Không có tham muốn, thì không có lý 
do gì để sân hận hay căm ghét xuất hiện. Không có vô minh, 
không có lý do gì để có dục vọng hay tham luyến. Vì thế, bạn có 
thể thấy rằng chúng có mối liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. 
Sự tham luyến, căm ghét, kiêu ngạo, và ganh tị—những thứ 
này là những chướng ngại đích thực ngắn giữ ta không đạt 
được giác ngộ, ngăn giữ ta không thành tựu giải thoát. Chúng 
không chỉ cản trở sự giải thoát mà còn ngăn trở ta không kinh 


nghiệm sự an bình và hạnh phúc ngay cả trong sinh tử. 


157 


Bài kệ này nhắm vào những hành giả nghiêm cẩn và chân 
thành. Trong khi bạn ở trong sinh tử, hãy sử dụng trí tuệ của 
bạn một cách cẩn trọng. Áp dụng sự tỉnh giác có nghĩa là sử 
dụng giác tánh trí tuệ của bạn để nhận thức loại thực chất nào 
thực có trong sinh tử. Hãy tỉnh giác về mọi hành động bạn làm, 
và không để những khát khao sinh tử, độc hại làm xao lãng 
bạn. Hãy nhận ra nguyên nhân chính yếu đích thực của đau 
khổ và nguyên nhân chính yếu đích thực của sự giải thoát. 

Bài kệ này cũng liên quan tới đau khổ của sự biến đổi 
(hoại khổ). Trước hết, thực phẩm độc hại có thể thơm ngon, 
nhưng sau một thời gian bạn cảm thấy độc chất; thậm chí nó 
có thể giết chết bạn. Mọi tham muốn nhục dục thì như thế. 
Chúng có vẻ mang lại lạc thú, hạnh phúc, và niềm vui, nhưng 
chúng lấy mất đi cuộc sống của hạnh phúc và an bình không 
ưu phiền. Thay vì tham luyến hạnh phúc và niềm vui nhất 
thời, hãy thực hành Pháp để thành tựu hạnh phúc và niềm 
vui tuyệt đối. Sân hận là khổ khổ bởi ngay khi sân hận xuất 
hiện trong trái tim ta, nó hủy diệt hạnh phúc và làm sinh 
khởi đau khổ. Sự vô minh là đau khổ của những điều kiện 
(hành khổ) bởi chừng nào vô minh còn hiện hữu, đau khổ 


sẵn sàng hiển lộ. Đức Milarepa nói: 


Thoạt đầu, khi bạn nhìn sinh tử, nó rất hấp dẫn. 
Rồi ở khoảng giữa, nó vô cùng dõi trá. 

Cuối cùng, ta phải chịu đau khổ. 

Vì thế, tôi đã từ bỏ sinh tử. 


158 


Hãy dành một lát để suy niệm về bài kệ này. Trước hết, các 
sự việc rất hấp dẫn, thuận lợi và tuyệt đẹp. Ta khát khao 
chúng. Nhưng cuối cùng, sự hấp dẫn ấy đem lại những tình 
cảnh không mong muốn, và ta đau khổ trong sự bất lực. Vì thế 
hãy thiền định về tầm quan trọng của sự tiết chế, và hãy nhận 
thức sâu sắc cơ hội để nghiên cứu và thực hành Giáo pháp quý 


báu này. 


159 


12 Kết quả của thiện hạnh và ác hạnh như bóng của 
những con chim đang bay. 
Có thể bây giờ ta không nhìn thấy chúng, nhưng 
chúng sẽ xuất hiện vào giờ chết. 
Hãy nỗ lực từ bỏ ác hạnh và thành tựu các thiện hạnh. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY mô tả luật nhân quả không thể lay chuyển mà 
chúng ta phải hoàn toàn chú ý. Một số người phát triển sự nghỉ 
ngờ về nghiệp khi họ nhìn thấy những người độc ác, dính dáng 
với nhiều hành vi tiêu cực, hay tạo ra rất nhiều ác nghiệp 
nhưng vẫn là những người rất thành công. Những người khác 
rất sùng đạo, có trái tìm nồng ấm, và tốt lành, nhưng liên tục 
đối mặt với bất hạnh và những chướng ngại. Làm sao có thể 
như thế? 

Khi một con chim bay lên, ta có thể nhìn thấy bóng của nó. 
Nhưng ngay khi con chim đáp xuống, cái bóng biến mất. Đức 
hạnh và ác hạnh thì như thế. Khi vào lúc đầu ta thực hiện một 
hành vi, và dù nó thiện lành hay ác hại, ta biết ta đã làm gì. 
Nhưng sau một thời gian, ta quên lãng đi mất. Điều này không 
có nghĩa là nghiệp ta tạo nên đã biến mất. Khi các nhân và 
duyên cùng tụ hội, ta sẽ kinh nghiệm các kết quả. Điều này 
không thể thay đổi được. Bây giờ có thể ta không nhìn thấy 


những kết quả này, nhưng chúng sẽ xuất hiện vào lúc chết hay 


160 


sau đó. Cho dù vào lúc chết, ta trải nghiệm sự ân hận, lúc ấy đã 
quá trễ. Đây là lý do vì sao Pháp nhấn mạnh những loại đau 
khổ khác nhau. Đôi khi thật chán nản khi lúc nào cũng nghe nói 
về đau khổ. Nhưng nhờ quán chiếu về đau khổ, ta có được một 
cơ hội để tỉnh thức. 

Những đau khổ không hiển lộ mà không có nguyên nhân hay 
nhờ một nguyên nhân không có liên quan. Mỗi một sự việc có 
một nguyên nhân chính xác. Giáo pháp không khám phá trí tuệ 
trực giác của ta để nhận thức điều này một cách chính xác. Bởi 
thế, những giáo lý này có thể cho ta cảm hứng và sức mạnh. Thực 
hành Pháp chuẩn bị cho ta đối mặt với đau khổ trong một cách 
thế tích cực mà không đổ lỗi cho người khác. Với việc thực hành 
Pháp, ta có một cơ hội để tỉnh thức từ đau khổ; ta có thể tìm kiếm 
các giải pháp. Việc sử dụng đau khổ theo cách này đưa ta tới sự 
phát triển trí tuệ. Vì thế, ta nên thực hiện mọi nỗ lực để tịnh hóa 
ác hạnh và thành tựu những phẩm tính tốt lành. 

Đôi khi ta có thể làm điều gì tốt lành và sau đó chẳng bao lâu 
gặp sự bất hạnh. Thậm chí ta có thể nghĩ: “Có lẽ điều bất hạnh 
này là một kết quả của hành vi tốt lành của tôi. Tôi sẽ không 
làm gì nữa.” Khi ta gặp những tình cảnh này, ta không nên nghi 
ngờ điều gì. Mọi điều tốt lành mà ta đã làm—hãy hồi hướng nó 
cho sự hoàn toàn giác ngộ, cho sự giải thoát khỏi sinh tử. Nếu 
bất hạnh xuất hiện, hãy hiểu rằng đây là kết quả của việc chín 
muôi của một vài nghiệp tiêu cực khác nào đó—không phải bởi 
đức hạnh này. Hãy luôn luôn tin tưởng vào bản tánh kiên định 
của nghiệp, cả tích cực lẫn tiêu cực. Ngay cả Đức Phật cũng đã 


trải nghiệm những kết quả của nghiệp tiêu cực. 


161 


Khi Đức Phật ở Ấn Độ, mỗi năm Ngài duy trì một khóa 
nhập hạ ba tháng. Mỗi khóa nhập hạ có một vị bảo trợ, 
thường là nhà vua hay một thương nhân quan trọng. Có 
một năm, vua của một xứ gần Shravasti đã hứa sẽ là 
người bảo trợ cho Đức Phật và năm trăm tăng sĩ, và ông 
tuyên bố với dân chúng của mình là không ai được phép 
cúng dường cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài trong 
thời gian ba tháng đó. Ông không đề cập rằng chính ông 
sắp sửa chuẩn bị mọi sự, nhưng chỉ nói với dân chúng 
rằng họ không được phép cúng dường vào thời gian đó. 
Đêm đó, nhà vua mơ thấy vương quốc của ông bị 
đường ruột vây chặt. Đây là một điềm chưa hề xảy ra, vì 
thế ngày hôm sau ông tham khảo một vị Bà la môn nổi 
tiếng về ý nghĩa của nó. Vị Bà la môn nói với ông: “Đây là 
một dấu hiệu khủng khiếp; mạng sống của ngài đang 
nguy hiểm. Ngài phải nhập thất trong ba tháng, bắt đầu 
từ hôm nay.” Nhà vua trở nên hoảng sợ và lập tức vào 
thất, nói với mọi người rằng trong thời gian ba tháng tới 
không ai được phép tới gặp hay trò chuyện với ông. 
Ngày hôm sau, Đức Phật và các đệ tử đến nhập hạ. Xá 
Lợi Phất bị bệnh và Mục Kiền Liên chăm sóc cho ngài, vì 
thế các ngài không thể tham dự cuộc nhập thất và thay 
vào đó đi tới Cõi Trời thứ Ba mươi ba. Nhà vua đã đi 
khỏi, và không ai trong vương quốc dám cúng dường thứ 
øì bởi nhà vua đã cấm, vì thế không ai bảo trợ cho khóa 


nhập thất. Tin đồn về điều này lan đi khắp nơi. Một 


162 


thương gia ở nơi khác có một số cỏ khô cho ngựa, một số 
đã mục nát. “Nếu nó làm hài lòng Đức Phật, tôi có nhiều 
thứ này để cúng dường,” ông ta nói, và Đức Phật chấp 
nhận nó một cách vui vẻ. 

Ngài Ananda nhìn những điều này với những giọt lệ 
trong đôi mắt. Ngài nghĩ: “Đức Phật này đã thực hành 
trong ba thời kiếp vô hạn, đã thành tựu Phật quả, trạng 
thái toàn thiện, mà vẫn phải ăn những thứ như thế. Làm 
sao điều này có thể xảy ra?” Đức Phật nói: “Đừng bối rối. 
Mọi sự đều tốt đẹp.” Khi Ngài đang ăn, một hạt thực 
phẩm rơi khỏi miệng, và Đức Phật bảo Ananda nếm nó. 
Ananda đã trải nghiệm nó là tuyệt đối thơm ngon, với 
một trăm hương vị tỉnh khiết khác nhau. Đức Phật nói: 
“Dù đối với ông nó tốt hay xấu, ta kinh nghiệm mọi thực 
phẩm và nước uống đều như thế.” 

Trong những vương quốc khác, người ta nghe nói rằng 
Đức Phật không có thực phẩm. Các vị vua như Bimbisara 
(Bình Sa) cố gắng mang thực phẩm, nhưng một trận mưa 
xối xả xuất hiện và họ không thể vượt qua những con 
đường lầy lội. Không có con ngựa nào có thể thực hiện 
chuyến đi xuyên qua mưa gió. Vì thế họ mất toàn bộ ba 
tháng trong chuyến đi này. Khi nhà vua ra khỏi ẩn thất 
và nghe nói về những gì đã xảy ra, ông đã xin lỗi Ananda 
về kế hoạch tồi tệ của mình. Nhà vua cũng đi tới Đức 
Phật và hết lời xin lỗi về lỗi lầm của mình. 

Đức Phật nói: “Ngài không phải xin lỗi. Nó không phải 


là lỗi của ngài; điều đó xảy ra là do nghiệp của ta. Vô 


163 


lượng kiếp về trước, có một vị Phật với nhiều tu sĩ. Một 
hôm, một vị vua giàu có, hùng mạnh thỉnh mời tất cả các 
vị tới dự một bữa tiệc rất đặc biệt, một bữa ăn như cam 
lồ. Vào lúc đó có một người Bà la môn với năm trăm đệ 
tử, là những người rất đố ky với Đức Phật. Ông ta nói: 
'Họ không đáng được hưởng một bữa ăn ngon như thế. 
Thay vào đó, họ nên ăn thực phẩm thối rữa. Trừ hai 
người trong số đệ tử, còn tất cả đều vui thú với những gì 
ông ta nói ra. Hai người này nói: Không, họ nên vui 
hưởng những gì được cúng dường cho họ.' Vì thế đây là 
kết quả của nghiệp đó. Ta là vị Bà la môn đã hướng dẫn 
năm trăm vị sư, và giờ đây tất cả chúng ta kinh nghiệm 
kết quả này ngoại trừ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Họ 
đã không hoan hỉ về điều vị Bà la môn nói, và vì thế họ 
dùng thời gian này trong cõi trời, và ăn cam lồ trong ba 


tháng thay vì ăn thực phẩm thối rữa của ngựa.” 


Như thế, chúng ta nên tin tưởng những gì Đức Phật đã giảng 
về bản chất không thể lay chuyển được của nhân và quả, và 
cách thức nó hiển lộ. Khi chúng ta gặp sự bất hạnh, phiền 
muộn, hay những chướng ngại—bất kỳ điều kiện tiêu cực 
nào—ta nên suy niệm một cách đơn giản rằng đây là kết quả 
của nghiệp tiêu cực và là một cơ hội to lớn cho sự tỉnh hóa. 
Như thế, khi những điều tốt đẹp xảy ra, ta nên hoan hỉ trong 
nghiệp tốt lành mà ta đã tạo ra và, không tham luyến, tiếp tục 
tạo ngay cả nghiệp tốt—không chỉ vì lợi ích của cuộc đời sinh 


tử, mà đúng hơn để đạt được giác ngộ vì lợi lạc của chúng sinh. 


164 


Thiện hạnh và ác hạnh, thiện nghiệp và ác nghiệp không chỉ 
là một hệ thống của niềm tin. Chúng là định luật của vũ trụ. Tất 
cả những gì ta làm trở thành một nguyên nhân hiển lộ một kết 
quả. Chẳng hạn như, nếu người nào đó nói dối, dù điều đó có 
tính chất tâm linh hay không, những người khác sẽ không cảm 
kích nó và sẽ không kính trọng người nói dối. Trái lại, nếu bạn 
luôn luôn nói thật, mọi người sẽ cảm kích và kính trọng những 
lời bạn nói. Đây là một chân lý phổ quát. Đáng để Chiêm 
ngưỡng, một tiểu truyện về cuộc đời của Đức Jigten Sumgön, 


trích dẫn một câu nói của vị Đạo sư tôn quý này như sau: 


Bản tánh của thiện hạnh và ác hạnh là chúng không 
thể được hoán đổi. Đạo sư vĩ đại, tôn quý Nagarjuna 
(Long Thọ) đã nói: “Nếu ta hành động với tham, sân 
hay si, đó là ác hạnh. Nếu ta hành động với tâm không 


tham, không sân và không si, đó là thiện hạnh.” 


Vì thế hãy quán chiếu về mười thiện hạnh và trở nên hứng 
khởi để sống cuộc đời của bạn theo phương cách đó và thoát 
khỏi mười ác hạnh. Trong đời này, chúng ta đang nghiên cứu 
và thực hành Pháp một cách chân thành. Nhưng nếu ta cảm 
thấy không thể thành tựu mọi thực hành này trong đời người 
này, ta sẽ cần có được một đời người khác trong tương lai. Vì 
thế, ta cần nhớ lại những nguyên nhân của một đời người cao 
quý và thực hiện những hoạt động thiện lành. 

Trước hết, điều tối quan trọng là trì giữ những giới luật đạo 


đức. Kế đó, để thực hành và nghiên cứu Giáo pháp trong đời 


165 


sau, một lần nữa, ta sẽ cần phải có thực phẩm và quần áo, vì 
thế hãy thực hành bố thí trong đời này. Hãy hiến tặng tất cả 
những øì bạn có thể chia sẻ. Khi bạn cho đi một cái gì đó, nó 
chẳng uổng phí chút nào. Hãy thực hành bố thí mà không có sự 
mong cầu và không quá nhiều nỗ lực, điều này sẽ bảo đảm cho 
bạn những điều kiện để nghiên cứu và thực hành Pháp trong 
đời sau. Sáu ba la mật được dành cho mục đích này một cách 
riêng biệt và không thể sai lạc. 

Tuy nhiên, nếu ta thực hành bố thí mà không có giới luật đạo 
đức thì có thể có những kết quả không được mong đợi. Đôi khi 
ta nhìn thấy những con chó và mèo sống với những người giàu 
có. Chúng được đối xử tốt hơn một số người. Bởi những con 
vật này đã thực hành bố thí trong quá khứ nên chúng được đối 
xử vô cùng tốt lành, nhưng vì thiếu giới hạnh nên chúng bị 
sinh ra làm thú vật. Tất cả những kết quả này xảy ra không sai 
lạc, vì thế hãy nỗ lực phát triển đức hạnh theo một phương 


thức hoàn hảo. 


166 


13 Việc tích tập của cải giống như những con ong thâu 
thập mật. 
Ta bị nó trói buộc, và nó bị người khác lấy đi một 
cách thoải mái. 
Vì thế, hãy tích tập công đức nhờ thực hành bố thí. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VIỆC TÍCH TẬP CỦA CẢI do sự tham lam để trở nên giàu có 
trong cuộc đời này thì giống như những con ong thâu thập 
mật. Của cải đó trói buộc ta vào sinh tử và dễ dàng bị người 
khác lấy đi bằng nhiều cách, kể cả việc trộm cắp và v.v.. Điều đó 
trở thành một nguồn mạch của đau khổ, vì thế câu kệ này 
giảng nghĩa thực hành bố thí. Trong khi ta đang tích tập của 
cải, ta cũng nên tích tập công đức bằng cách thực hành bố thí. 
Bố thí đưa đến của cải thực sự có thể được sử dụng trong đời 
này và những đời sau. Của cải này có thể được dùng để đạt 
được giác ngộ. Quả là của cải tuyệt vời! 

Trong Pháp Bảo của sự Giải thoát, Đức Gampopa giảng về sự 
bố thí bằng cách dùng một trích dẫn từ Kinh Gia chủ 
Drakshulchen Thỉnh vấn: 


Một vật được bố thí là của bạn; những vật được để lại 
trong nhà không phải là của bạn. Một vật được cho đi có 


thực chất; những vật được để lại nhà không có thực 


167 


chất. Một vật được cho đi không cần được bảo vệ; 
những vật được giữ trong nhà phải được bảo vệ. Một 
vật được cho đi thì gần với sự giác ngộ hơn; những vật 
được để lại trong nhà đi theo hướng của ma quân. Thực 
hành bố thí sẽ dẫn đến của cải bao la; những vật để lại 
trong nhà không mang lại nhiều của cải. Một vât được 
cho đi sẽ mang lại của cải vô tận; những vật được giữ 


trong nhà có thể bị cạn kiệt. 


Đức Milarepa nói: “Cảm tưởng đầu tiên của ta về của cải là 
nó giống như viên ngọc như ý. Sau đó, tới bước thứ hai, ta 
không thể sống mà không có nó. Cuối cùng, nó trở thành một 
cái móc lôi kéo những kẻ trộm cướp.” 

Có lần Milarepa đang lang thang từ nơi này sang nơi khác và 
những người dân làng ở địa phương nói: “Đừng đi con đường 
đó; nguy hiểm lắm.” Ngài hỏi: “Nguy hiểm ra sao?” Họ nói với 
ngài là có rất nhiều kẻ cướp trên con đường đó. Milarepa chỉ 
cười. “Nhưng ta không có của cải để trộm cướp!” Ngài vô cùng 
tự do. 

Vào một dịp khác, Milarepa đang thiền định vào ban đêm 
trong một hang động. Một tên trộm lẻn vào hang của ngài, tìm 
kiếm mọi xó góc để lấy cắp món gì đó. Milarepa bật cười. Tên 
trộm hỏi vì sao ngài cười, và Milarepa nói: “Nếu anh tìm thấy 
điều gì vào ban đêm mà ta không thể tìm được vào ban ngày 
thì cứ tự do lấy nó.” Tên trộm cũng cười và bỏ đi. 

Vì thế việc giàu có và nhiều của cải không nhất thiết sẽ mang 


lại một cuộc đời hay hạnh phúc tốt lành. Một con lừa chuyên 


168 


chở vàng trên lưng, nó có rất nhiều vàng nhưng điều đó không 
làm nó sung sướng, bởi nó không biết ý nghĩa của của cải và 
không biết làm cách nào trải nghiệm của cải đó. Dù ta giàu hay 
nghèo, việc biết hài lòng và nhận thức sâu xa những gì ta có 
chính là điều mang lại hạnh phúc. Thực ra ta chỉ cần đủ sống 
nếu ta nhận thức và hài lòng với những gì ta có. 

Hãy dành một lát để suy niệm về những con ong mật làm 
việc ngày này sang ngày khác bất kể thời tiết để thâu thập mật. 
Những con ong có rất ít cơ hội để thưởng thức mật của chúng 
bởi hầu hết chất mật ấy bị người khác thoải mái lấy đi. Cũng 
thế, nhiều người trong chúng ta làm việc mà không có giờ ăn 
uống hay nghỉ ngơi đúng mức để tích tập chút ít của cải. Sự 
tiếp cận này tạo ra đau khổ cho bản thân và những người khác 
mà chẳng mang lại kết quả thực tiễn nào. Vì thế hãy thực hành 


bố thí chừng nào bạn còn của cải. 


169 


14 Rất nhiều điều bạn hy vọng hay nương tựa vào 
giống như một ảo ảnh. 
Nó sẽ lừa dối và làm bạn khó chịu khi bạn cần đến 
nó nhất. 
Vì thế, hãy hướng tâm bạn vào Pháp. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, ta bận rộn với nhiều việc bởi ta hy 
vọng một sự tưởng thưởng hay đáp trả. Nhưng trong thực tế, 
tất cả những điều này giống như một ảo ảnh. Trong sa mạc có 
những con vật không tìm ra nước trong nhiều ngày; vì thế 
chúng rất khát. Khi chúng thấy một ảo ảnh, chúng nghĩ là đã 
thấy một dòng sông ở xa và đuổi theo ảo ảnh đó với vô cùng hy 
vọng. Nhưng không có con sông, vì thế chúng trở nên suy sụp 
và đôi khi mất mạng. 

Điều đó cũng xảy ra trong đời ta. Ta làm việc ngày này sang 
ngày khác, và khi ta cần đến những điều mà ta hy vọng hay 
nương tựa nhất thì kết quả như một ảo ảnh. Ta không có được 
những gì ta trông đợi, và điều đó làm tim ta tan vỡ. Ta cảm thấy 
thất vọng và khốn khổ. Ta có rất nhiều giấc mơ và rất nhiều kế 
hoạch: “Sẽ thật là kỳ diệu nếu tôi làm điều này.” Tất cả chỉ là 
một ảo ảnh. Ta giống như những dã thú đuổi theo những con 
số không. Điều đó không nói rằng cuộc đời là xấu xa, nhưng ta 
cần có một cái nhìn đúng đắn. Cuối cùng, tất cả đều không có 
thực chất. Mọi hoạt động sinh tử trở thành một ký ức. Khi ta 


170 


khám phá ra điều này, nó khiến ta bối rối và ngã lòng, đặc biệt 
là khi ta già và gần kết thúc cuộc đời. Giả sử bạn là một người 
rất có quyền lực trong lãnh vực chính trị hay kinh doanh, nơi 
mọi người đều kính trọng bạn. Nhưng khi bạn nghỉ hưu và 
không còn quyền thế, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy đời bạn thật vô 
nghĩa. Mọi thành tựu của bạn đã ra đi, giống như một ảo ảnh. 

Điều duy nhất mà bạn có thể tin tưởng là Giáo pháp. Pháp là 
ánh sáng chói ngời; nó xua tan bóng tối vô minh mà không ánh 
sáng nào có thể làm được. Pháp là một người bạn vô cùng vĩ 
đại, một người bạn xứng đáng để tin cậy mà ta có thể đi theo 
đời này sang đời khác không như những người bạn khác. Pháp 
là viên ngọc vô cùng lộng lẫy làm hài lòng khát khao hạnh phúc 
của ta mà không viên ngọc nào khác có thể làm được. Khi ta 
ngã lòng, khi ta đau khổ, nếu ta thực hành thì Pháp có mặt ở đó 
để nâng đỡ ta và mang lại cho ta trí tuệ. Ta còn cần gì hơn nữa? 
Pháp là một tặng vật vô cùng vĩ đại. Khi ta mang lại cho bạn bè 
ta món quà Giáo pháp, nó giải thoát họ khỏi những mê lầm mà 
không có tặng vật nào có thể làm được. Nếu ta kết bạn với 
Pháp, ta có của cải Giáo pháp trong bàn tay. Nếu ta có ánh sáng 
Giáo pháp, tất cả chư Phật và các Đạo sư vĩ đại sẽ hài lòng. Đó là 
lý do vì sao ta cần hướng trái tỉm và tâm ta vào việc nghiên cứu 
và thực hành Pháp. 

Thực hành Pháp có nghĩa là tránh các tư tưởng và hành động 
bất thiện và phát triển tư tưởng tốt lành cùng các thiện hạnh. 
Việc trì tụng các thần chú không nhất thiết là thực hành Pháp. 
Các bài nguyện không nhất thiết là thực hành Pháp. Điều đó tùy 
thuộc vào động lực sâu xa của ta. Việc bạn đeo một xâu chuỗi 
quanh cổ không nhất thiết bạn là một con người tâm linh. Đây là 
những ý niệm quan trọng để xem xét và quyết định những điều 


171 


đó có chân thực hay không—không chỉ đối với các Phật tử, mà 
cả ở ngoài xã hội. Sự truy xét như thế mang lại cho ta niềm tin và 
sức mạnh tỉnh thần. Dựa trên cảm xúc này, ta có thể nói: “Tôi 
thích thực hành này. Tôi muốn mua một xâu chuỗi và tụng thần 
chú này.” Nhưng rồi sau vài năm, tâm vẫn không có gì thay đổi. 
Một người như thế có thể nhìn vào số lượng thần chú mà mình 
đã tụng và tự hỏi: “Tôi rút ra được điều gì từ việc này? Tôi đã 
tụng rất nhiều bài nguyện nhưng chẳng có gì xảy ra. Nó có lợi ích 
øì? Tôi không muốn làm việc này nữa.” Mặc dù có một ít lợi lạc, 
rất nhiều thời gian đã bị phí phạm theo cách này. 

Ở mặt nền tảng, ta phải hiểu biết bản chất của sinh tử. Như 
vậy trên căn bản đó, ta học cách phát triển thái độ của ta. Pháp 
không dính dáng gì tới văn hóa. Đúng hơn, nó liên quan tới việc 
tạo lập một động lực đúng đắn trong tâm ta, tịnh hóa chứng 
loạn thần kinh, và phát triển những phẩm tính của tâm thức. 
Khi được tiếp cận theo cách này, các thực hành Pháp trở nên vô 
cùng ích lợi. Ta sẽ có thể nhận thức chúng khi ta hiểu rõ lợi lạc 
của chúng và theo đuổi việc nghiên cứu và thực hành của ta 
trên căn bản lý luận và trí tuệ. 

Hãy dành một lát để quán chiếu về sự tương đồng của ảo ảnh 
này. Trong sa mạc nóng bỏng, những con thú hoang thấy ảo ảnh 
như một dòng sông. Bởi quá khát, chúng chạy theo ảo ảnh mà 
không thoát khỏi cơn khát. Tương tự như thế, trong sinh tử, 
nhiều người đuổi bắt ảo ảnh của những bận tâm thế tục và cuộc 
đời họ tiêu mòn bởi chúng mà không nhận được nhiều lợi lạc. 
Hãy lập nguyện: “Từ nay trở đi, tôi sẽ thực hành Giáo pháp.” 


172 


15 Ngay cả thân thể yêu quý này cũng như một cánh 
hoa mùa thu. 
Trong khoảnh khắc, nó bị sương giá của sự vô 
thường hủy diệt. 
Vì thế, chớ lãng phí thời gian, hãy suy niệm về cái 
chết. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NHỮNG ĐÓA HOA MÙA HẠ thì mỏng manh, nhưng những 
cánh hoa mùa thu còn mỏng manh hơn nữa. Đặc biệt là ở các 
độ cao, sự hiện diện của chúng thật mong manh. Vào buổi 
sáng, các đóa hoa tươi thắm và tuyệt đẹp; nhưng nếu một trận 
sương giá ngẫu nhiên xuất hiện đêm hôm đó, ngày hôm sau tất 
cả các đóa hoa không còn nữa. Người ta mang hoa đến chùa 
như những món cúng dường tuyệt đẹp; họ phải trả rất nhiều 
tiền để có được chúng. Nhưng sau một vài ngày, ta phải ném 
chúng vào thùng rác. Ta yêu quý thân thể này quá mức, ăn 
những món ăn thơm ngon nhất mà ta có thể, mặc những quần 
áo đắt tiền và tuyệt đẹp, ngủ trên chiếc giường tiện nghỉ nhất 
mà ta có thể tìm thấy, nhưng thực ra tất cả những điều này 
như một cánh hoa mùa thu. Ta trông chờ hạnh phúc từ việc 
yêu quý và làm vừa lòng thân thể ta, nhưng thân thể này thật 
vô thường! Khi bạn mắc một căn bệnh trầm trọng, chỉ trong 


một ngày mọi sự hoàn toàn thay đổi. Hãy nghĩ về lúc bạn bị 


173 


nhức đầu ghê gớm; hãy quan sát khuôn mặt bạn—trông nó 
thật khủng khiếp. Mọi sự mà bạn yêu quý hàng tháng và hàng 
năm bị hủy diệt trong một giờ. 

Điều này không có nghĩa là thân thể thật vô ích mà ta nên 
hủy diệt nó hay không chăm sóc nó. Nhưng mục đích của việc 
có thân thể này là để ta có thể nghiên cứu và thực hành Pháp, 
không phải để khuyến khích cho sự tham luyến. Hãy sử dụng 
thân thể này như một chiếc cầu để vượt qua đại dương sinh tử. 
Hãy coi thân thể này như một con tàu có thể vượt qua sinh tử 
đi đến niết bàn. Ta cần phải ăn uống, mặc quần áo, và chăm sóc 
thân thể này. Nếu ta quan tâm đến nó, ta có thể sử dụng nó tốt 
hơn. Giống như một con tàu, ta phải bảo vệ thân thể để nó 
không bị hư hỏng và chăm sóc nó để ta có thể vượt đại dương. 
Tương tự như thế, ta ăn và v.v.. trong khi sử dụng thân thể này 
để giải thoát bản thân khỏi đại dương sinh tử. 

Trong quá khứ, một số hành giả vĩ đại ở Tây Tạng thường 
xuyên thiền định miên mật trong ẩn thất. Đôi khi việc thiền 
định của họ rất tốt và họ nói: “Hôm nay thân thể ta rất hữu ích. 
Ta sẽ cho nó một bữa ăn ngon.” Dĩ nhiên là ở Tây Tạng, ngay cả 
một bữa ăn hấp dẫn cũng không quá nhiều—chỉ có tsampa, 
phó mát khô, và bơ. Những ngày khác thiền định của họ không 
tốt, vì thế họ nói: “Hôm nay thân thể này không làm việc giỏi. 
Ta sẽ không cho nó bữa ăn ngon.” Đây là một phương pháp 
đơn giản mà họ dùng để nhắc nhở mình về việc sử dụng đời 
người này một cách tốt đẹp nhất. 

Một ngày nào đó ta sẽ chết, vì thế không còn thời gian để 


tham luyến thân thể này. Ta phải sử dụng thời gian hạn hẹp 


174 


của ta một cách khôn ngoan để nghiên cứu và thực hành Pháp. 
Suy niệm về cái chết thì tốt hơn là chỉ suy nghĩ về cái chết. Ta 
biết cái chết sẽ đến. Ta phải giải thoát sự tham luyến của ta vào 
thân thể này và học cách sống an bình và hoan hỉ, giống như 
trở về nhà của mình, bằng cách đưa Pháp vào trái tim ta. Khi 
cái chết đến, bốn yếu tố (tứ đại) lần lượt ngưng hoạt động cho 
đến khi hơi thở ngừng dứt và trái tim thôi đập. Tiếp theo sau 
là những biểu hiện vi tế của cái chết. 

Sau những kinh nghiệm này, ý thức rời bỏ thân thể và lang 
thang trong bardo. Ta có thể lang thang tới 49 ngày, trải qua 
những kinh nghiệm khác nhau và cuối cùng nối kết với đời 
sau. Kế đó ta được sinh vào một trong sáu cõi, tùy thuộc vào 
nghiệp của ta. Theo cách này, ta lang thang bất tận trong sinh 
tử. Trong Bài Œa Minh họa cho việc Hồi tưởng, Đức Jigten 


Sumgön nói: 


Khi bạn nhìn thấy sự phát triển và suy hoại của bốn 
yếu tố của thân thể, 

sự hư huyễn của sức mạnh và khả năng cũng không có 
øì là chắc chắn. 

Đóa hoa mùa thu của tuổi trẻ— 


Hãy nghĩ đi! Bạn có thể đặt niềm tin của bạn vào nó? 


Hãy suy niệm về bản tánh này. Hãy thực hành Pháp để tỉnh 
thức từ sự mê lầm này. Cho dù ta tham luyến cuộc đời đến đâu 
chăng nữa, một ngày nào đó, ta buộc phải đối diện với cái chết 


và bỏ lại thân thể này. Nếu ta phát triển sự không tham luyến 


175 


thân thể này và chân thành thực hành Pháp, ta có thể kinh 
nghiệm hỉ lạc to lớn hơn. Các đại Bồ Tát đã không ngần ngại đi 
xuống cả các cõi địa ngục để cứu giúp chúng sinh. Các ngài có 
thể làm điều đó với sự hoan hỉ bởi các ngài không tham luyến 
thân thể. Trái lại, ta không thể chịu đựng nổi nếu có ai cấu véo 
ta. 

Hãy nhìn một đóa hoa tươi tắn và đẹp đẽ trong chốc lát. Nó 
đẹp đến nỗi bạn phải chú ý. Bạn ngửi nó —thơm tho biết bao! 
Nhưng trong vài giờ, nó phai tàn và không còn là đối tượng 
của sự chú ý của bạn. Chẳng mấy chốc bạn sẽ ném nó vào 
thùng rác. Cũng giống như thế, mọi sự đều nhất thời, giả tạm. 
Hãy bảo vệ tâm bạn bằng sự thiền định, và hãy làm nó quân 


bình với sự hòa hợp. 


176 


16 Các đối tượng của giác quan giống như rác rưởi dơ bẩn. 
Chúng không có bản chất, ngay cả trong phần nhỏ 
nhất của chúng. 
Vì thế, ta nên phát triển sự nhàm chán và mãn 
nguyện. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÓ NĂM ĐỐI TƯỢNG của giác quan: các sắc tướng mà ta nhìn; 
âm thanh ta nghe; mùi thơm ta ngửi; hương vị ta nếm; và 
những vật chất ta xúc chạm. Trong thế giới này, tất cả chúng ta 
đều vướng mắc vào những đối tượng này. Ta thường xuyên 
chạy theo những kinh nghiệm giác quan này và chịu đựng gian 
khổ ghê gớm để cố chiếm hữu chúng. Nhưng cuối cùng, giống 
như rác rưởi dơ bẩn, chúng chỉ mang lại đau khổ. 

Hãy suy nghĩ về những tương đồng này và ta đã liều mạng 
chẳng vì mục đích gì ra sao: 


* Tham luyến sắc tướng giống như một con bướm đêm nhìn 
ngọn lửa nến. Nó chết vì tham luyến ngọn lửa đẹp đẽ. 

* Tham luyến âm thanh giống như một con thú hoang chết vì 
bị âm thanh quyến rũ. Ở một vài nơi, các thợ săn quyến rũ 
hươu nai và những thú vật khác bằng khí cụ giống như cái 
sáo của họ. Khi các thú vật bị họ hấp dẫn, chúng trả giá 
bằng thân mạng của chúng. 


177 


* Tham luyến mùi thơm giống như con ong bị mắc kẹt trong 
những bông hoa. Những con ong tham luyến mùi thơm 
của hoa, nhưng sau đó hoa bao vây chúng và chúng mất 
mạng. 

* Tham luyến hương vị giống như một con cá bị vướng lưỡi 
câu có mồi. Để lấy con trùng, nó phải trả giá mạng sống 
của nó. 

* Tham luyến sự xúc chạm giống như một con voi bị sa lầy 
trong bùn. Khi trời nóng, các con voi nghịch nước và bùn, 
nhưng chúng bị sa lầy trong đó bởi chúng quá nặng. 


Như trong các ví dụ này, ta cũng trở nên tham luyến các đối 
tượng giác quan và bị chúng lừa dối. Hãy suy niệm điều này và 
phân tích xem đâu là lợi ích thực sự của chúng. Ngay cả trong 
phần nhỏ bé nhất của chúng, các đối tượng giác quan không có 
ý nghĩa lâu dài. 

Thực ra, các đối tượng giác quan là những phản chiếu của 
hoạt động tâm thức của ta; tất cả chúng đều tùy thuộc vào 
trạng thái của tâm ta. Chẳng hạn như, khi ta gặp một người 
bạn, người bạn mới đó có vẻ là một người hết sức tuyệt vời và 
ta trở nên hết sức dính mắc với anh ta. Sau một thời gian, ta và 
người bạn đó có thể có những bất đồng và tranh chấp, và khi ấy 
ta coi người bạn đó như kẻ thù. Tất cả những điều này đều giả 
tạm và là đối tượng của sự thay đổi. Vì thế hãy thực hành sự 
không tham luyến và hoan hỉ với những gì bạn có. 

Nhàm chán có nghĩa là không tham luyến; mãn nguyện có 
nghĩa là một nhận thức đơn sơ thoát khỏi sự bám chấp hay 
dính mắc đối với những gì bạn đã sở hữu. Hãy hoan hỉ với 
những gì bạn có; bạn không thể sở hữu toàn thể thế giới. Là 


178 


một hành giả tu tập, khi nhìn thấy những điều dễ chịu (đẹp đế), 
ta có thể cúng dường chúng trong tâm thức cho tất cả chư Phật 
và Bồ Tát ở mười phương như một cách thức tích tập công đức 
và trí tuệ vĩ đại. Khi bạn lái xe và chợt bắt gặp ở một nơi có 
những bông hoa tuyệt đẹp, hãy nói: “Con cúng dường tất cả 
những bông hoa này cho các đấng giác ngộ.” Khi bạn nghe một 
âm thanh tuyệt đẹp, hãy biến nó thành một món cúng dường 
cho tất cả các đấng giác ngộ. Cũng làm như thế với mùi, vị và sự 
xúc chạm. Nếu bạn đi siêu thị, hãy nhìn vào tâm và đưa tất cả 
những món hàng đáng ao ước vào tim bạn. Hãy cúng dường 
chúng cho các Đạo sư giác ngộ. Theo cách này, không chỉ bạn 
rút ra được lợi lạc từ việc cúng dường, nhưng những người sở 
hữu những món đồ này cũng được lợi lac như thế. Như thế, khi 
ta gặp những đối tượng giác quan này, chúng không còn khiến 
bạn vướng kẹt trong sinh tử mà trở thành một nguyên nhân 
của giác ngộ. Đây là một phương pháp đặc biệt để thực hành 
Pháp. 

Hãy hít một hơi dài và suy nghĩ về con ruồi. Con ruồi bị thu 
hút vào những nơi chốn dơ bẩn. Đối với nó, càng dơ bẩn thì 
càng vui thú. Cho dù ta có xua đuổi nó thì nó vẫn tiếp tục liều 
mạng vì sự dơ bẩn đó. Tương tự như thế, nhiều người đau khổ 
trong bất lực bởi sự tham luyến của họ. Vì thế hãy thiền định: 
“Bản chất của điều đó là gì?” Nếu bạn thấy mình quá tham 
luyến, hãy truy xét thật cẩn trọng để tìm ra bản chất đối tượng 
của sự hấp dẫn. Nếu ở đó bạn không thấy điều gì có ý nghĩa, 
hãy từng bước thực hành sự không tham luyến, và kéo tâm bạn 
khỏi đối tượng đó. Hãy an lập tâm bạn ở nơi nó an tĩnh và yên 
bình. Hãy phát triển thiện tâm và lòng bi mẫn sâu xa. 


179 


17 - Sinh, lão, bệnh và tử giống như cá dẫy dụa trên cát 
nóng, 
Sự dày vò và đau khổ khủng khiếp của nó thật 
không thể chịu đựng nổi. 
Ngoại trừ Pháp, không điều gì giúp được ta. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐỜI NGƯỜI QUÝ BÁU NÀY thật kỳ diệu. Ta có nhiều cơ hội, 
nhưng cơ hội tốt đẹp nhất là nó cho phép ta thực hành và 
nghiên cứu Giáo pháp. Nhưng cuộc đời cũng rất khó khăn. 
Không ai mong muốn những đau khổ của sinh, lão, bệnh và tử, 
nhưng dù ta có học vấn hay không, dù ta giàu hay nghèo, tầm 
thường hay đầy quyền lực, mọi người đều phải trải nghiệm 
những nỗi khổ đó. 

Sinh ra là sự bắt đầu của cuộc đời ta. Ta được sinh ra trong 
nỗi khổ to lớn nhưng đừng quên điều đó bởi đau khổ vô cùng 
dữ dội. Nó khiến ta đau đớn đến nỗi ngăn che ký ức của ta về 
đời trước. Sau đó, ta già đi theo năm tháng. Khi ta là một thiếu 
niên hay ở độ tuổi hai mươi, ta không chú ý xem các sự việc sẽ 
ra sao trong tương lai. Nhưng khi ta bốn mươi hay năm mươi, 
ta có nhiều trách nhiệm hơn nhưng lại ít năng lực hơn, và ta 
muốn sống lại những năm hai mươi. 

Trước kia có một Lạt ma vĩ đại ở độ tuổi sáu mươi. Ngài có 


nhiều đệ tử và đã ban những giáo lý rất quý báu. Một số đệ tử 


180 


liên tục xin ngài kể về cuộc đời của ngài. “Ngài đã bắt đầu việc 
thực hành Pháp ra sao?” v.v.. Ngài luôn luôn trả lời: “Ta không 
có điều gì đặc biệt để nói. Bây giờ ta già rồi.” Họ nài ép ngài 
liên tục vì thế ngài trả lời: “Cho đến khi ta ở độ tuổi hai mươi, 
ta không nghĩ gì về việc thực hành Pháp. Cuộc đời trôi qua khi 
ta mải vui chơi đây đó. Trong hai mươi năm kế tiếp, ta nghĩ là 
mình nên nỗ lực để nghiên cứu và thực hành Pháp. Nhưng 
không thực sự bắt đầu, ta đã trải qua thời gian bận rộn với 
cuộc đời này. Bây giờ ta sáu mươi tuổi. Hãy nhìn xem ta đã 
lãng phí cuộc đời của mình ra sao. Ta vẫn không thực hành tu 
tập Pháp. Đó là câu chuyện của ta. Ta vô cùng hối tiếc vì đã 
lãng phí biết bao nhiêu thời gian của mình.” Hãy quán chiếu về 
những lời này và nhớ rằng ta đang già đi trong từng giây phút. 

Trước kia có một người kết bạn với Thần Chết. Ông hỏi Thần 
Chết: “Ông sẽ cảnh báo cho tôi vài năm trước khi tôi chết để tôi 
có thể chuẩn bị cái chết chứ?” Không chú ý là thời gian trôi 
qua, ông trở nên già nua với mái tóc bạc và cái lưng còng. Một 
hôm Thần Chết xuất hiện và nói; “Ngày mai ông sẽ chết.” 
Người đàn ông vô cùng đau khổ bởi ông không có thời gian để 
chuẩn bị chuyến đi đến cái chết. Ông ta nói: “Ông thật tàn 
nhẫn, tôi đã yêu cầu ông cảnh báo cho tôi.” Thần Chết trả lời: 
“Nhưng tôi đã cảnh báo ông. Hãy nhìn thân thể, mái tóc và 
khuôn mặt của ông.” Người ấy nói: “Ông có lý, tôi đã không 
chánh niệm và quá tham luyến những công việc của cuộc đời 
này.” 

Ở tuổi già, việc nhìn ngắm, tiêu hóa thức ăn, đứng lên ngồi 


xuống trở nên khó khăn. Tóc ta bạc đi, mặt mày nhăn nhúm, và 


181 


rụng răng. Mọi người trong thế giới đau khổ khi họ già đi. Thể 
chất và tinh thần của ta bị giới hạn. Sống ở phương Tây, dường 
như ta còn khổ hơn. Ở đây khi về già, ta không có nhiều việc để 
làm. Ta rút lui khỏi thế giới. Nếu ta có một gia đình hạnh phúc, 
con cái cố gắng săn sóc ta, nhưng chúng cũng phải làm việc để 
chăm lo đời sống của chúng. Sau đó nếu ta có đủ tiền, chúng 
gởi ta vào nhà an dưỡng. Không ai nghe những lời ta nói và ta 
cảm thấy thật cô độc. Ta rất đau khổ và cảm thấy đời không 
đáng sống. Ta có thể làm được gì? 

Khi tôi ở Tây Tạng vào năm 1998 và 1999, tôi để ý thấy 
những người già đi nhiễu các đền chùa, bảo tháp, và tu viện, và 
liên tục trì tụng những thần chú với lòng kính ngưỡng mãnh 
liệt. Mặc dù họ từng chứng kiến tai ương khủng khiếp trong 
cuộc đời họ, nhiều người vẫn quán chiếu về sự quý báu của 
Giáo Pháp. Họ không cảm thấy cô độc hay thấy cuộc đời không 
có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng điều này thực đáng kinh ngạc. Cho dù 
không có ai chăm sóc họ, mỗi buổi sáng họ làm những gì họ có 
thể, có thể là đi tới ngôi chùa với chiếc gậy chống. Nếu ngày 
nào họ có thể tụng khoảng một ngàn thần chú, họ cảm thấy vô 
cùng hoan hỉ. Đây là cách mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của ta. 
Ở nơi đây ta cũng cần có điều gì như thế, thay vì để cho những 
người già cảm thấy cô độc, lôi thôi, vô dụng và buồn chán. 

Già là một căn bệnh mà không loại thuốc nào chữa được. 
Nhiều người cố gắng chống lại nó và làm cho trẻ lâu bằng cách 
dùng thuốc và giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng dù thế nào chăng 


nữa thì họ đang già đi. Ngoài ra, tuổi già lôi cuốn những bệnh 


182 


tật khác, và ta dễ dàng chịu thua chúng. Và như thế cuộc đời 
chấm dứt như nó đã bắt đầu—với sự đau khổ. 

Khi ta già, bạn hữu hay gia đình có thể giúp ta nấu nướng hay 
rửa ráy. Khi ta bệnh, ta có thể tìm được sự giúp đỡ từ các bác 
sĩ hay thuốc men. Nhưng vào lúc chết thì không có sự trợ giúp 
nào. Cho dù tất cả những người bạn tốt nhất bao quanh ta, ta 
ra đi một mình và không mang theo bất kỳ điều gì. Như một 
sợi lông được rút ra khỏi thỏi bơ, ta để lại đằng sau mọi sự. 

Nếu bạn câu một con cá đang bơi lội thật dễ thương trong 
nước và thình lình quăng nó trên cát nóng. Con cá cảm thấy 
điều gì? Nó dẫy dụa trong sự bất lực như thể nó đang ở trong 
một địa ngục. Có lần tôi nhìn thấy trên ti-vi một con cá đang bị 
kéo ra khỏi một hồ chứa trong một nhà hàng. Người bếp 
trưởng mở toang dạ dày của con cá, nạo sạch các bộ phận và 
ném nó vào dầu sôi—tất cả những động tác đó được làm trong 
khi con cá vẫn còn sống. Ở trong chảo, con cá kêu xèo xèo 
trong vài giây rồi nhảy lên. Hãy hình dung nỗi đau khổ đó! Đây 
là loại đau khổ bất lực mà ta kinh nghiệm trong sinh, lão, bệnh, 
và tử. Trong Bài CŒa Minh họa cho việc Hồi tưởng, Đức ]Jigten 


Sumgön nói: 


Khi bạn nhìn thấy đau khổ của sinh và tử, 


` TS 


hạnh phúc của các tập hội trời và người không có gì là 
chắc chắn. 
Sướng và khổ của bánh xe sinh tử— 


hãy nghĩ xem! Bạn có thể đặt niềm tin ở chúng? 


183 


Những giáo lý này khai mở cho ta thực tại của sinh tử. Mỗi 
người chúng ta đều phải trải qua những điều này. Để đối mặt 
với những kinh nghiệm này một cách tích cực, ta phải thực 
hành Giáo pháp. Không có Pháp, ta sẽ nhận ra là không thể đối 
mặt với chúng một cách tích cực. Với Giáo pháp, cho dù ta già 
hay yếu, bệnh tật hay phải chết; ta sẽ luôn luôn có sự tin cậy. 
Hãy đặc biệt chú tâm vào bản chất của đau khổ và đào sâu 
thêm việc thực hành Pháp của bạn. Việc hiểu biết về đau khổ 
giúp ta chuẩn bị đối phó với nó. Khi ta bàn về những điều này, 
dường như ta quá sức tuyệt vọng bởi ta đào quá sâu vào văn 
hóa chối từ. Ta cố gắng cất dấu đau khổ sau tấm màn che. Nếu 
ta đã có thể tránh được đau khổ, ta sẽ không khốn khổ khi học 
tập về nó. Nhưng ta phải đối mặt với nó, vì thế ta nên tự chuẩn 
bị. Như thế, khi ta trải nghiệm đau khổ, ta sẽ thực sự nhận thức 
sâu sắc những giáo lý này về việc chuyển hóa tư tưởng của ta 
và nhìn vào khía cạnh tích cực. 

Câu chuyện này cho ta một ví dụ về cách chiến thắng đau khổ 


của sinh, lão, bệnh và tử: 


Xưa kia, ở miền trung Ấn Độ, có một vị vua tên là 
Dawa Sangpo và con trai là hoàng tử Daway Ö, Nguyệt 
Quang (Ánh sáng Mặt Trăng). Khi hoàng tử lớn lên, nhà 
vua nói: “Bây giờ là lúc con cai trị vương quốc.” Hoàng 
tử trả lời: “Con không muốn làm vua và cai trị đất 
nước.” Nhà vua cảm thấy khó chịu và nói: “Nhưng bổn 
phận của một hoàng tử là lên ngôi vua và điều phục mọi 


kẻ thù của đất nước.” Hoàng tử nói: “Con không thể làm 


184 


việc này. Chúng ta đã có một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ 
rất khó đương cự, và con sợ kẻ thù ấy hơn tất cả những 
kẻ thù khác của đất nước ta. Trước hết, chúng ta phải 
điều phục kẻ thù đó.” 

Nhà vua hỏi: “Con đang nói đến kẻ thù nào?” Hoàng tử 
đáp: “Vị thống lãnh đội quân thù địch đó là sự chấp ngã, 
và binh lính của đội quân đó là sinh, lão, bệnh và tử. Lực 
lượng hùng mạnh đó được trang bị vũ khí năm độc. Bởi 
chúng ta đã không chiến thắng kẻ thù đó nên trong 
tương lai sẽ còn khó điều phục họ hơn nữa.” 

Vua Dawa Sangpo hỏi: “Kẻ thù này ở đâu?” Con trai 
ông trả lời: “Mọi hình tướng của nhà vua là những bám 
chấp và chấp ngã của những phiền não lớn lao, các vị 
thượng thư của năm độc. Ngài bị các kẻ thù sinh, lão, 
bệnh và tử vây quanh. Chúng khoác áo giáp mười ác 
hạnh và sử dụng vũ khí tư tưởng khái niệm.” 

Nhà vua hỏi: “Làm cách nào có thể đánh bại một kẻ 
thù như thế?” Người con trả lời: “Ta phải hỏi Đức Phật.” 
Vì thế họ cùng đi tới Shravasti, nơi Đức Phật đang an 
trụ, và khẩn cầu Ngài dạy cho các phương pháp để chiến 
thắng những kẻ thù này. Đức Phật nói: “Nếu nhà Vua 
muốn đánh bại những kẻ thù này, hãy từ bỏ sự tham 
luyến của cải và hãy thực hành bố thí. Hãy mặc áo giáp 
nhẫn nhục và cưỡi con ngựa tỉnh tấn. Hãy xây một cung 
điện trên cánh đồng sùng mộ, và trong sảnh đường 
thiền định của nó, hãy mang vũ khí trí tuệ phân biệt. 


Hãy chống lại kẻ thù này bằng mười thiện hạnh.” 


185 


Cả hai cha con đã thực hành miên mật như lời Đức 
Phật dạy. Sau một thời gian, các che chướng trong tâm 
họ hoàn toàn được tịnh hóa, khiến họ giải thoát khỏi 
những đau khổ của sinh, lão, bệnh và tử. Mặc dù họ già 
yếu, bệnh tật và chết, họ không trải nghiệm bất kỳ đau 
khổ nào liên quan đến những sự việc này. Bởi họ đạt 
được chứng ngộ to lớn như thế, từ không trung, các vị 


trời tán thán bằng bài kệ này: 


Vị chỉ huy lẽ vô thường của sinh tử 
đã tiến hành một cuộc Pháp-chiến chống lại lực 
lượng sinh, lão, bệnh và tử. 
Được trang bị đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng, ngài đã 
chiến thắng vẻ vang. 


Quả là một cuộc chiến đấu phi thường! 


Cũng thế, nếu ta muốn thoát khỏi bốn con sông lớn đau khổ, 
ta phải thực hành Pháp một cách chân thành và tỉnh tấn từ tận 
đáy lòng ta khi ta có cơ hội và khả năng. 

Trừ phi ta chứng ngộ, ta không có sự hỗ trợ vào lúc bắt đầu 
hay chấm dứt cuộc đời. Dĩ nhiên là ta sẽ già. Nhưng nếu ta thực 
hành Pháp, đặc biệt là Bồ đề tâm và Mahamudra (Đại Ấn), 
những đau khổ này chỉ là điều huyễn hóa. Đức Milarepa nói: 
“Nếu bạn không nhận ra sinh, lão, bệnh, và tử là huyễn hóa, đau 
khổ mà chúng mang lại thật không thể chịu đựng nổi.” Chừng 
nào mà sinh, lão, bệnh, và tử có thực đối với ta, mọi đau khổ mà 


ta kinh nghiệm trong cuộc đời này sẽ là điều thật có. Khi ta 


186 


thực sự đối mặt với hoàn cảnh này, chắc chắn là Pháp sẽ có ích 
lợi. Các hành giả Giáo pháp sẽ không đau khổ quá nhiều như 
những người không thực hành Pháp. Vì thế, ta phải thực hành 
Giáo pháp quý báu ngay bây giờ, trước khi ta gặp phải những 
đau khổ này. 

Trong chốc lát, hãy quán tưởng một con cá dẫy dụa trên cát 
nóng tại một bãi biển. Trong sự bất lực, nó chết ở đó mà không 
có một hỗ trợ nào. Có nhiều người trong thế giới; một số người 
giàu có, nổi tiếng, hay có học vấn, và một số thì không. Nhưng 
tất cả đều phải đối mặt với nỗi khổ của lão, bệnh và tử. Hãy 
phát triển lòng bi mẫn lớn lao và cầu nguyện rằng bạn có thể 
chấp nhận những đau khổ này. Hãy lập một thệ nguyện thành 


tựu Phật quả và cứu giúp tất cả chúng sinh. 


187 


18 Trong bardo, ý thức của ta giống như một chiếc 
lông chim bị gió thổi tung. 
Một cách bất lực, nó bị ngọn gió nghiệp thổi dạt và 
bị Thần Chết dẫn đi. 
Ngoài Tam Bảo, không có nơi nào khác để nương 
tựa. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NÓI CHUNG, những người chết từ từ, từng bước một, trên 
giường của họ, sẽ trải nghiệm nhiều giai đoạn khác nhau trong 
tiến trình chết. Thân thể ta được cấu tạo bởi bốn yếu tố: đất, 
nước, gió, và lửa. Khi yếu tố đất (địa đại) ngừng vận hành, nó 
tan biến thành nước, và người hấp hối cảm thấy giống như bị 
chìm trong lòng đất. Sau đó yếu tố nước (thủy đại) tan biến 
thành lửa, và người hấp hối cảm thấy mình bị quét đi trong 
một trận lụt lớn. Khi yếu tố lửa (hỏa đại) tan biến thành yếu tố 
gió (phong đại), người hấp hối cảm thấy như bị thiêu đốt trong 
một ngọn lửa. Khi yếu tố gió tan biến thành ý thức, người hấp 
hối cảm thấy giống như bị một cơn lốc xoáy cuốn đi. 

Những thay đổi vật lý tương ứng rất rõ ràng. Khi yếu tố nước 
tan biến, miệng trở nên khô khốc. Khi yếu tố lửa tan biến, thân 
thể trở nên lạnh. Khi hơi ấm rút vào tim, tứ chỉ trở nên lạnh. 
Khi yếu tố gió tan biến, người hấp hối trở nên khó thở. Sau đó, 


hơi thở ngừng lại. Ý thức chưa rời đi vào lúc này. Cái được gọi 


188 


là hơi thở bên trong vẫn còn ở đó. Sau đó người hấp hối kinh 
nghiệm ánh sáng trắng như một mặt trăng tròn, trong trẻo ở 
giai đoạn được gọi là hình tướng trắng. Tâm trở nên vi tế hơn 
khi những tư tưởng thô nặng tan biến. Sau đó đến giai đoạn 
được gọi là sự tăng trưởng đỏ, một kinh nghiệm về ánh sáng 
đỏ, sâu thẳm, sáng chói, và tâm trở nên vi tế hơn nữa. Khi ấy, 
người hấp hối cảm thấy mình đang ở trong một giấc ngủ sâu, 
giống như một đêm trong trẻo không có mặt trăng. Sau đó 
người hấp hối trở nên mất ý thức trong một thời gian vào giai 
đoạn được gọi là tối tăm gần thành tựu. Theo sau nó là sự chói 
ngời, được gọi là ánh sáng trong trẻo (tịnh quang). Dù có là 
hành giả Giáo pháp hay không, mọi người đều phải trải qua 
những giai đoạn này. Những người bình thường kinh nghiệm 
các giai đoạn này mà không có sự tỉnh giác, như trong giấc ngủ. 
Tuy thế, nếu ta có một sự chứng ngộ vĩ đại và kiên cố về 
Mahamudra, ta có cơ hội tỉnh giác về những kinh nghiệm này, 
để giải thoát bản thân khỏi sinh tử, và đạt được giác ngộ. 

Độ dài của tiến trình chết thay đổi từ một chốc lát cho tới vài 
giờ, hay dài tới hai hay ba ngày, tùy thuộc vào cá nhân. Đến lúc 
chấm dứt, tâm trở nên thô nặng hơn và từ tối tăm trở thành đỏ 
và trở lại hình tướng trắng. Khi người sắp mất hoàn toàn ý 
thức, họ cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ phải ra đi: “Tôi đang 
ở trong một căn nhà mục nát. Tôi không thể sống ở đây. Mái 
nhà đang sụp và sàn nhà không tốt. Bây giờ tôi phải ra đi.” Khi 
ấy ý thức rời khỏi thân, và người ấy thực sự chết. 

Mặc dù không còn một thân thể thịt-và-xương nữa, người chết 


có một thân tâm thức, trong trạng thái bardo, giai đoạn giữa cái 


189 


chết và sự tái sinh. Thân tâm thức này di chuyển tới lui do bởi 
các tập quán nghiệp. Khi gió nghiệp phương đông xuất hiện, nó 
bị thổi sang phía tây. Khi gió nghiệp phương nam đến, nó bị thổi 
sang phương bắc, cứ tới lui như thế. Như một chiếc lông chim 
trong gió, ta không kiểm soát được phương hướng mà nó sẽ đi. 
Ngay bây giờ, mặc dù tâm ta rất tích cực, do bởi thô nặng nên 
thân thể vật lý của ta không thể di chuyển nhanh chóng. Để đi 
đây đó, ta cần có một chiếc xe hơi hay máy bay. Nhưng chỉ với 
một thân tâm thức trong bardo, ta có thể đi sang một quốc gia 
khác trong một giây chỉ bằng cách nghĩ về quốc gia đó. Nhanh 
hơn một tia chớp! Mặc dù như thế, do bởi thân tâm thức không 
có gì là vững chắc, ta còn kinh nghiệm đau khổ hơn nữa. Ta bất 
lực và kinh nghiệm rất nhiều nỗi sợ hãi, như được mô tả trong 
Tử Thư Tây Tạng. Đây là điều tác giả nhắc đến khi ngài sử dụng 
ẩn dụ bị ngọn gió nghiệp thổi dạt đi. 

Bạn ở trong trạng thái bardo này tối đa bốn mươi chín ngày. 
Mỗi tuần, bạn kinh nghiệm một cái chết ngắn và sau đó, tùy 
thuộc vào nghiệp của bạn, bạn được tái sinh vào một trong sáu 
cõi. Trong thời gian này giữa cái chết và sự tái sinh, không có 
nơi nương tựa nào khác ngoài Tam Bảo. Bạn không thể nương 
tựa ở những người có quyền lực, những người thân, hay bạn 
bè tốt nhất của bạn trong một chốc lát. Nguồn an ủi duy nhất là 
nghĩ đến Phật, Pháp và Tăng. 

Nếu bạn thiền định tốt đẹp, bạn có thể an trú trong thực 
hành của bạn mà không bị thổi đi khắp nơi. Nếu bạn quy y 


Tam Bảo trong đời này và thực hành tinh tấn thì vào lúc bạn 


190 


chết, các ngài sẽ là những vị bảo hộ đích thực của bạn. Đó là lý 
do vì sao việc quy y rất quan trọng. 

Pháp Bảo của sự Giải thoát mô tả sự suy niệm về lẽ vô 
thường và cái chết như sau: “Cuộc đời ta chấm dứt, hơi thở 
này ngưng lại, thân thể này trở thành một tử thi, và tâm này 
phải lang thang ở những nơi chốn khác nhau.” Ta thật bất lực 
nếu không có thực hành Pháp. Hãy nhìn vào tình thế của ta 
ngay lúc này. Ta có chút ít năng lực để kiểm soát tâm mình bởi 
ta không có đủ kinh nghiệm về sự an định. Ta muốn thiền định, 
nhưng tâm không tuân theo. Ta muốn nuôi dưỡng lòng từ ái, 
nhưng sân hận mạnh mẽ đến nỗi nó đưa tâm ta đi theo hướng 
đối nghịch. Ngay cả khi ta đang sống, ta cũng bất lực dù ta có 
các giáo lý và có thể thực hành. Những tập quán chồng chất 
của ta, nghiệp mà ta đã tạo ra, sẽ đưa ta đi mà không thể chọn 
lựa. Ta dự tính rất nhiều nhưng ta thực sự không biết điều gì 
sẽ xảy ra bởi nghiệp dành mất quyền quyết định của ta. 

Ta nói về các đối tượng quy y, Tam Bảo (Phật, Pháp, và 
Tăng), là những gì ở bên ngoài ta. Nhưng vấn đề ở đây là thực 
hành của riêng ta. Việc hoàn toàn nương tựa vào Đức Phật và 
thực hành Giáo pháp là sự quy y chân thực. Một ý thức về sự 
sáng tỏ trong tâm, sự tin cậy ở Bồ đề tâm, sự tịnh hóa các tư 
tưởng tiêu cực—nếu ta thực hành Pháp trong một tâm thái 
như thế, thì đó là sự quy y chân thực mà ta có thể thực sự 
trông đợi. Không có nó, dù ta có thông minh, tài trí đến đâu 
chăng nữa, ta sẽ không thể thoát khỏi sinh tử. 

Hãy tạm ngừng một lát và nhìn vào tâm. Tâm thật dao động, 


như một chiếc lông chim trong gió. Tâm bị lôi cuốn liên tục bởi 


191 


những phóng chiếu của nó và bởi không có sự vững chắc. Nó 
không thể an trụ một cách êm ả. Những loại đau khổ khác 
nhau trong tâm được tạo nên từ công việc này. Hãy ngừng lại, 
hít một hơi dài và cố gắng làm tâm an dịu. Hãy nghỉ ngơi như 
một ngọn núi kiên cố. Điều này sẽ mang lại an bình sâu xa và hỉ 
lạc thực sự. Hãy lập một hứa nguyện: “Tôi sẽ thực hành Pháp 


trong phần đời còn lại của tôi.” 


192 


19 - Ba cõi thấp giống như một căn nhà sắt không cửa. 
Ở đó, ta bị đau khổ hành hạ và không có cơ may 
giải thoát. 
Vì thế, hãy hết sức chú tâm đến nhân và quả. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BA CÕI THẤP là các cõi địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh. Mỗi cõi 
có một loại đau khổ đặc biệt. Chẳng hạn như có tám địa ngục 
nóng. Một ngọn lửa đàn hương được cho là nóng hơn một 
ngọn lửa bình thường bảy lần và địa ngục đầu tiên nóng hơn 
địa ngục ở phía trên nó bảy lần. Khi ta đi xuống, mỗi cõi địa 
ngục nóng hơn cõi trên nó bảy lần, và ở đó đau khổ dữ dội 
hơn. Cũng có tám địa ngục lạnh. Khi chúng sinh bị sinh ra ở đó, 
thân thể bị vỡ nứt ra thành nhiều mảnh và không thể phân 
biệt được thân thể và băng đá. Kể cả các địa ngục lân cận và 
không thường xuyên thì có tất cả mười tám cõi địa ngục. 

Các ngạ quỷ chịu đau khổ không thể tưởng tượng nổi vì đói 
và khát. Câu chuyện dưới đây mô tả những kinh nghiệm của 


một ngạ quỷ bị đau khổ bởi những che chướng bên ngoài: 


Thủa xưa, khi Đức Phật đang ở Rajgir, ngài Mục Kiền 
Liên và Xá Lợi Phất đã phát khởi Bồ đề tâm và thực 
hành pháp này hết sức chân thành. Để chứng minh cho 


giáo lý này, các ngài đi tới những cõi thấp để làm lợi lạc 


193 


các chúng sinh ở đó. Các ngài gặp một nữ nøgạ quỷ già có 
cái bụng lớn như một thung lũng và miệng nhỏ như một 
lỗ kim. Toàn thân bà ta đầy lông và lửa bốc cháy từ 
trong miệng. Bà ta đau khổ khủng khiếp, than van và 
kêu khóc trong nỗi thống khổ. Thức ăn và nước uống 
xuất hiện với bà như máu và mủ. Bà ta không có chút 
may mắn để ăn hay uống, ngay cả việc ăn uống phân và 
nước tiểu mà bà ta nhận biết. Ngài Mục Kiền Liên và Xá 
Lợi Phất hỏi bà: “Bà đã tạo ra loại nghiệp nào mà phải 
chịu đựng đau khổ khủng khiếp này?” Bà ta trả lời: “Xin 
hỏi Đức Phật vấn đề này.” Các ngài đi gặp đức Phật và 
hỏi về những gì các ngài nhìn thấy. Đức Phật kể câu 
chuyện này: 

“Nhiều đời về trước trong quá khứ, có một thương gia 
giàu có ở Rajgir có một nhà máy làm đường mía. Ở khu 
rừng bên cạnh có một vị Duyên Giác (Phạn: 
pratyekabuddha) cô độc với rất ít của cải. Ngài phải chịu 
đựng một cơn khát không thể thỏa mãn, do đó ngài hỏi 
một bác sĩ về cách chữa trị. Bác sĩ khuyên ngài uống 
nước đường mía. Vì thế, vị Duyên Giác đi gặp chủ nhà 
máy và xin nước đường mía. Vị thương gia đồng ý cho 
ngài nhưng bởi đang vội tham dự một công việc kinh 
doanh quan trọng, ông yêu cầu người giúp việc dâng 
tặng nước đường mía. Người giúp việc rất keo kiệt, ngay 
cả với của cải của người khác, và bà ta nghĩ: “Nếu bây 
giờ ta cho ông ta đầy đủ nước đường mía thì ông ta sẽ 


trở lại hoài. Để tránh điều này, thật vô lễ, bà ta đã đổ 


194 


đầy nước tiểu dê vào tô khất thực (bình bát). Ở trên lớp 
mặt, bà đổ một ít bọt đường mía và đưa nó cho vị Duyên 
Giác. Vị Thầy tôn quý này biết rõ bản chất của bà ta và 
ném cái tô xuống đất. Hành động này là nguyên nhân 
khiến bà ta tái sinh làm một ngạ quỷ với đau khổ ghê 
gớm. Khi suy xét câu chuyện này, ta nên tịnh hóa sự keo 
kiệt và tham lam trong tâm ta, và không tham muốn của 


cải của ta hay của người khác.” 


Một số ngạ quỷ đau khổ bởi những che chướng bên trong 


như được minh họa trong tường thuật sau đây: 


Có lần ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đi tới một 
miền quê, các ngài gặp một nữ ngạ quỷ cái có khuôn mặt 
đầy những vết phỏng. Bà ta đau đớn khủng khiếp: nước 
và những con sông khô cạn khi bà nhìn chúng; khi mưa 
đổ xuống, những giọt mưa biến thành tia lửa; tất cả 
những gì bà ta ăn biến thành sắt trong bao tử. Các ngài 
hỏi nữ ngạ quỷ: “Bà đã tạo ra loại nghiệp nào mà phải 
chịu đựng đau khổ khủng khiếp này?” Bà ta trả lời: “Xin 
hỏi Đức Phật vấn đề này.” 

Các ngài đi gặp đức Phật và hỏi về những gì các ngài 
nhìn thấy. Đức Phật kể câu chuyện này: 

“Trong quá khứ, một thiếu nữ đang khiêng một bình 
nước lớn về nhà. Trên đường đi, cô gặp một tu sĩ đang 
khát và xin cô nước. Ông nói: “Nếu cô cho tôi nước, cô sẽ 
tích tập đức hạnh. Cô nói: 'Cho dù ông có chết khát, tôi 


195 


cũng không cho ông giọt nước nào.' Bởi cô keo kiệt chút 
nước đó, cô bị tái sinh trong hoàn cảnh này và chịu đau 
khổ không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn điều này, ta nên 
tịnh hóa mọi che chướng của ta về sự keo kiệt và tham 


lam, và hãy thực hành bố thí, ngay cả với chút ít nước.” 


Các thú vật trải qua việc bị giết và bị ăn thịt. Nói chung, 
chúng vô cùng ngu dại, và không có cơ hội để nhận thức thấu 
đáo về đức hạnh và tránh sự bất thiện. Chúng không nhận thức 
được các lợi lạc của thần chú. Vì thế chúng cũng không có cơ 
may để giải thoát. Điều này thì giống như việc bị mắc kẹt trong 
một căn nhà sắt với những bức tường dày và không cửa. 

Trong các cõi thấp, chúng sinh có thể sở hữu tâm thức minh 
mẫn nào đó, với tâm thức này họ hiểu biết về đức hạnh và điều 
bất thiện, nhưng do bởi ác nghiệp nên các chúng sinh này chỉ 
có thể chịu đựng đau khổ. Ba cõi thấp này được mô tả chỉ tiết 
trong Pháp Bảo của sự Giải thoát và Chuyển hóa Đau khổ. Mục 
đích của giáo lý này không phải để làm cho mọi người thất 
vọng. Các giáo lý này là nền móng quan trọng nhất cho các giáo 
lý cao cấp. Chúng gây hứng khởi cho ta để tránh việc tái sinh 
trong những hoàn cảnh này, và để nuôi dưỡng một nhận thức 
sâu sắc về sự hiện hữu làm người quý báu này. Chúng trở 
thành một nền móng vững chắc cho việc thực hành lòng bi 
mẫn vĩ đại. Càng suy niệm về những giáo lý này, ta càng phát 
triển lòng bi mẫn, đặc biệt là đối với chúng sinh không được 


giúp đỡ như các thú vật. 


196 


Ta phải xem xét kỹ lưỡng các nguyên nhân của những cõi 
thấp và quay lưng lại với chúng. Hậu quả tệ hại nhất của việc 
dẫn mình vào mười ác hạnh là bị tái sinh trong các cõi địa 
ngục. Hậu quả trung bình dẫn đến việc tái sinh làm một ngạ 
quỷ. Ít nhất, mười ác hạnh sẽ khiến bạn bị tái sinh làm một súc 
sinh. Việc thực hành mười thiện hạnh khiến bạn được tái sinh 
trong ba cõi cao hơn. Đó là lý do vì sao việc tránh mười ác 
hạnh và bảo vệ mười thiện hạnh thì vô cùng quan trọng đối 
với việc thực hành Pháp của ta. Trong các cõi thấp, chúng sinh 
không thể gặp được Giáo pháp quý báu, nói gì đến việc nghiên 
cứu hay thực hành. Vì thế hãy yêu quý cơ hội có được một tái 
sinh làm người cao quý này và hãy giữ gìn mười thiện hạnh. 

Như đã được đề cập ở trên, việc quán chiếu về đời người quý 
báu của ta giải thoát ta khỏi sự ngã lòng, chán nản. Nó nâng 
cao tâm hồn ta. Sinh ra làm người có nghĩa là ta có thể giải 
quyết những vấn đề của mình, mở rộng trái tim, và phát triển 
mọi phẩm tính tốt lành. Điều tối quan trọng là phải có những 
tư tưởng tích cực, cao cả. Nếu bạn nhìn bản chất của sinh tử 
với một tâm thức tích cực, đặc biệt là nếu bạn suy niệm về ba 
cõi thấp và hiểu rõ nguyên nhân của đau khổ đó, bạn sẽ tránh 
được mọi điều bất thiện một cách vui vẻ và sẽ hoan hỉ chuyên 
chú vào các thực hành tốt lành. Khi Đức Phật giảng Bốn Chân 
lý Cao quý (Tứ Diệu Để), Ngài nói: “Đây là Chân lý Đau khổ.” Ta 
suy niệm về đau khổ bởi đó là cách thức để thoát khỏi đau khổ. 

Hệ thống giáo lý Hinayana (Thanh Văn Thừa) chú trọng đến 
đời người quý báu và việc thật khó có được đời người đó, 


nhưng chỉ để đạt được sự giải thoát cá nhân. Trên con đường 


197 


Bồ Tát, đời người quý báu còn quan trọng hơn nữa bởi có 
được nó có nghĩa là ta có thể nuôi dưỡng Bồ đề tâm, tư tưởng 
vĩ đại dẫn đến Phật quả viên mãn. Đây là tâm thức có thể mang 
lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh. Trong Kim cương thừa, thậm 
chí đời người còn quý báu hơn nữa bởi với nó, ta có thể thiền 
định về bản chất của Phật (Phật tánh); năm skandha hay năm 
uẩn, có thể được coi là năm vị Phật; và có thể thành tựu giác 
ngộ trong một đời. Khi bạn tiến bộ qua những giai đoạn khác 
nhau này của Phật pháp, đời người trở nên càng lúc càng quý 
báu hơn. 

Hãy nghĩ tưởng trong chốc lát về một nhà tù có những bức 
tường bắng sắt và không có cửa. Các tù nhân ở bên trong 
không có cơ may ra khỏi đó. Tương tự như thế, những người ở 
trong sinh tử có ít cơ hội để giải thoát bản thân và đạt được 
giác ngộ. Vì thế hãy suy niệm về điều này và tạo cảm hứng bằng 
cách nói: “Tôi sẽ giải thoát bản thân khỏi sinh tử và đạt được 
Phật quả, và dẫn dắt tất cả chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử.” 


198 


20 - Hỉ lạc của những cõi cao giống như thực phẩm độc 
hại. 
Nó có bề ngoài hạnh phúc nhưng chỉ là nguyên 
nhân của đau khổ. 
Sinh tử không có bản chất. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NHỮNG CỐI CAO ám chỉ cõi người và đặc biệt là các cõi trời. Ẩn 
dụ thực phẩm độc hại có cùng ý nghĩa như câu kệ 11. Thực 
phẩm độc hại này trông thơm ngon, rất nhiều màu sắc và hấp 
dẫn. Thật hồn nhiên, ta nghĩ: “Nếu tôi ăn món này, tôi sẽ hạnh 
phúc. Nó sẽ mang lại cho tôi niềm vui và sự mãn nguyện.” 
Nhưng sau khi ăn món đó, ta kết thúc với rất nhiều đau đớn, 
khốn khổ. Tương tự như thế, ta bị tham luyến bởi hỉ lạc và 
hạnh phúc của sinh tử. Ta ném mình vào sinh tử và hoàn toàn 
bị sai khiến bởi năng lực của nó. Nhưng cuối cùng thì không có 
hạnh phúc hay an bình lâu dài. Điều này mô tả đau khổ của sự 
biến hoại hay lạc thú hay thay đổi; đó là hỉ lạc nhất thời. 

Giả sử bạn có một buổi tiệc tối quan trọng, và bạn đã mời bạn 
hữu và một vài người có thế lực. Bạn phải mặc những y phục 
đắt tiền nhất của bạn. Khi bạn uống trà, bạn phải hết sức thận 
trọng để không có giọt trà nào đổ lên quần áo. Nếu một giọt trà 
đổ, bạn cảm thấy bối rối và lập tức rút chiếc khăn ăn và lau 


sạch nó. Đây là đau khổ thực sự. Bạn phải cư xử thật tốt, hết 


199 


sức cẩn trọng về cách bạn đi, cách bạn ngồi, cách bạn trò 
chuyện. Bạn hoàn toàn mất tự do! Bàn của bạn phải hoàn hảo, 
với mọi chén đĩa được sắp xếp đúng chỗ. Mọi sự đều giả tạo, 
bề ngoài. Đâu là bản chất tối thượng trong việc này? Đâu là lợi 
lạc lâu dài mà nó mang lại. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa 
là ta nên cẩu thả trong xã hội. 

Những giáo lý này khai mở cho ta thực tại của sinh tử. Giáo lý 
này không biến đổi sinh tử thành một cái gì tiêu cực, mà đúng 
hơn nó khai mở cho ta bản tánh chân thực của sinh tử. Toàn bộ 
sinh tử không có hạnh phúc hay an bình trường cửu. Như thế vì 
sao không hy sinh chút hạnh phúc nhỏ nhoi để nghiên cứu 
Pháp, và sau đó thực hành để thành tựu hạnh phúc tối thượng? 


200 


21. Như thế đau khổ của sinh tử giống như một ngục tù. 
Không có cơ may để hạnh phúc và tự do ở đó. 
Vì thế hãy phát triển lòng thương xót và nhàm chán. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY TÓM TẮT những loại đau khổ khác nhau được 
mô tả ở trên. Tóm lại, từ các cõi trời đến các cõi địa ngục, toàn 
bộ sinh tử giống như một ngục tù. Cho dù sinh ra ở đâu trong 
sáu cõi, ta không có cơ may được hạnh phúc hay tự do thực sự. 
Đau khổ còn đồng hành với ta chừng nào ta còn ở trong trạng 


thái sinh tử. Đau khổ thường được chia làm ba loại: 


* Đau khổ của đau khổ (khổ khổ) 
* Đau khổ của sự biến đổi (hoại khổ) 


* Đau khổ toàn khắp, hay đau khổ của hoàn cảnh (hành khổ) 


Đau khổ thứ nhất hiển nhiên nhất. Nó ám chỉ đau khổ thuộc 
về thân và tâm, là điều đã được thảo luận trước đây trong sự 
nối kết với đau khổ của những cõi thấp, và trong việc sinh, lão, 
bệnh, và tử của cõi người. Ngoài ra, ta đau khổ trong mối quan 
hệ với những người khác và trong khi tạo lập của cải. Ta không 
có được những gì ta muốn, và ta có những gì ta không mong 
muốn. Khi ta có được của cải thì khó có thể bảo vệ nó. Dù ta có 


tâm linh hay không, dù ta tin tưởng ở một tôn giáo hay không 


201 


tin bất kỳ điều gì, tất cả chúng ta đều nỗ lực để giải thoát bản 
thân khỏi sự đau khổ vật lý và có một vài hạnh phúc. Không chỉ 
con người mà các thú vật cũng khéo léo trong việc giải thoát 
bản thân chúng khỏi loại đau khổ thứ nhất này. Chẳng hạn như 
chúng xây tổ hay tìm kiếm những nơi chốn đặc biệt để tránh 
nguy hiểm. 

Loại đau khổ thứ hai được gọi là đau khổ của sự biến đổi 
(hoại khổ). Các thú vật có ít cơ hội để nhận ra hạnh phúc nhất 
thời là một loại đau khổ. Tuy thế, nhiều người và các hành giả 
tâm linh có ý thức về loại đau khổ này và cố gắng giải thoát 
bản thân họ khỏi nó bằng những hành xử khác nhau và các 
thực hành thiền định. Mọi niềm vui, hạnh phúc, an bình, và lạc 
thú của ta trong sinh tử đều bị lệ thuộc vào sự biến đổi. Nhưng 
mặc dù những hạnh phúc này thì nhất thời, người ta vẫn tiếp 
tục bám chặt vào chúng cho đến khi chúng cạn kiệt. 

Ta phải hiểu điều này thật rõ ràng. Lấy ví dụ một bữa ăn 
ngon. Ta quá tham luyến nó, đặc biệt là khi ta thực sự đói. 
Nhưng nếu bữa ăn đó là một nguyên nhân đích thực của lạc 
thú thì càng ăn ta càng thêm vui thú. Tuy nhiên, khi ăn quá 
nhiều, ta gặp những vấn đề về dạ dày. Điều ta nghĩ là những 
thay đổi thích thú biến thành một nguyên nhân của đau khổ. 
Điều này được gọi là đau khổ của sự biến đổi (hoại khổ). Tốt 
hơn là ta nên chọn lựa một cách thức tiết chế (điều độ), hay 
một cách trung dung, trong mọi sự. 

Đau khổ thứ ba được gọi là đau khổ toàn khắp, hay đau khổ 
của hoàn cảnh. Chừng nào ta còn bị quy định bởi sự vô minh 


thì ta còn hiện hữu trong trạng thái đau khổ. Cho dù ta đi tới 


202 


nơi đâu, cho dù ta có thể sống ở quốc gia nào, ta không thể tìm 
ra một nơi không có đau khổ. Điều này chỉ rõ bản tánh chân 
thật của cuộc đời ta, của sinh tử, và hướng dẫn ta khao khát sự 
giải thoát khỏi trạng thái đau khổ này. Ta cần có một trí tuệ 
hay nội quán đặc biệt để nhận thức sâu xa về đau khổ này; việc 
thâu suốt bản chất của nó sẽ khiến ta thoát khỏi sinh tử. Đức 
Phật đã giảng dạy điều này để cuối cùng ta có thể nhận thức 
đau khổ của hoàn cảnh như đau khổ bằng sự nội quán phán 
đoán. Giáo pháp vô cùng sâu xa; nó cho phép ta thâm nhập 
thực tại tuyệt đối của sinh tử và đạt được giác ngộ bằng cách 
vượt qua đại dương sinh tử. Để làm được điều đó, ta cần phải 
phát triển lòng thương xót và nhàm chán. Khi ta biết cách phát 
triển lòng thương xót và nhàm chán, ta sẽ thực sự được thúc 
đẩy để toàn tâm thực hành Giáo pháp. 

Ta kinh nghiệm hạnh phúc, hỉ lạc, và an bình, nhưng điều này 
được gọi là hạnh phúc ưu phiền bởi nó được trải nghiệm bởi 
một tâm thức chưa thoát khỏi những cảm xúc phiền não và vô 
minh. Điều này không nói rằng không có an bình hay hạnh 
phúc, nhưng đúng hơn, kinh nghiệm của ta không phải là an 
bình và hạnh phúc tối thượng. Đó là lý do vì sao ta không nên 
bị dính mắc vào những hỉ lạc nhất thời. Ta nên hoàn toàn từ bỏ 
sinh tử và nuôi dưỡng tâm khao khát sự giác ngộ viên mãn. 
Những khác biệt vi tế này vô cùng quan trọng. Chúng vạch rõ 
lằn ranh giữa sinh tử và niết bàn. 

Vì thế, việc quán chiếu về đau khổ nhắc nhở ta nhiều phẩm 
tính tích cực. Bồ Tát Hạnh nhắc nhở ta: 


203 


Ngã lòng bởi đau khổ, thái độ kiêu kỳ được tẩy trừ. 

Lòng bi mẫn sinh khởi đối với chúng sinh trong sinh tử. 

Ác hạnh được từ bỏ, và hỉ lạc được tìm thấy trong đức 
hạnh. 

Đây là những lợi ích của việc quán chiếu về đau khổ. 


204 


22 Của cải-cúng dường, thịt và của cải của những 
người tội lỗi thì như tro nóng. 
Chúng mang theo tội lỗi và che chướng nặng nề và 
ngăn trở mọi phẩm tính tốt lành của ta. 
Vì thế, hãy nỗ lực trong việc tịnh hóa thiền định và 
sự trì tụng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI CÚNG DƯỜNG CỦA CẢI cho Phật, Pháp và Tăng, người ta 
làm điều này với lòng kính ngưỡng và vô cùng trông cậy. Họ 
làm việc vất vả để phát triển của cải cho bản thân họ và dâng 
cúng những kết quả cho các tăng ni với lòng tôn kính lớn lao. 
Chẳng hạn như tại một trung tâm Giáo pháp, tiền bạc được 
thâu thập từ các buổi giảng dạy và những chương trình khác 
nhau phải được sử dụng một cách thận trọng—không được 
lãng phí mà không có mục đích hay lợi ích, hay được sử dụng 
để làm giàu cho những cá nhân. Những của cải này nên được 
sử dụng một cách nghiêm chỉnh cho việc phát triển các hoạt 
động Phật pháp, tạo các điều kiện thuận lợi, và ấn hành các 
bản văn. Nếu ta không ý thức rằng những của cải được cúng 
dường đó không giống như những của cải khác và lạm dụng 
chúng, điều đó sẽ dẫn đến ác nghiệp nặng nề. 

Có nhiều câu chuyện minh họa vấn đề này. Đây là một trong 


những chuyện đó: 


205 


Trước kia có một tu sĩ là người quản lý của một tu viện và 
chịu trách nhiệm giữ gìn các món cúng dường. Ông ta đã 
lạm dụng bằng cách mời bạn hữu và các cư sĩ hưởng thụ 
các món cúng dường này, và cũng bằng cách tích trữ một 
ít cho bản thân. Khi những người ấy chết, người quản lý bị 
tái sinh trong hình dạng của một cái cây, và tất cả những 
người đã lợi dụng các món cúng dường một cách ích kỷ bị 
tái sinh làm những con châu chấu ăn cái cây đó. Loại cây 
này tạo ra một âm thanh khủng khiếp bởi nó đã trải 


nghiệm nỗi thống khổ của việc bị ăn thịt. 


Từ điều này ta có thể thấy là các tham luyến của ta gây ra cho 
ta tai họa to lớn. Vẻ bề ngoài của chúng thật phi thường, nhưng 
ở bên dưới, tro nóng thiêu đốt đức hạnh của ta. 

Mọi người, đặc biệt là những người không xuất gia, nên 
tránh sử dụng của cải đã được cúng dường. Việc lạm dụng của 
cải cúng dường khiến tâm thức chậm lụt và thiếu minh mẫn. 
Việc thực hiện thiền định tịnh hóa như thực hành Kim Cương 
Tát Đỏa sẽ khiến tâm ta sắc bén hơn, và nhờ đó ta sẽ có thể đạt 
được sự nội quán và tỉnh giác. 

Về việc liên quan đến thịt: mọi chúng sinh đều yêu quý và 
bảo vệ mạng sống của mình. Nếu bạn chỉ đe dọa hay ra vẻ kẻ 
cả đối người nào đó, họ sẽ không hoan hỉ về điều đó. Khi các 
thú vật vô tội bị giết hại và bị ăn thịt, chúng đau khổ ghê gớm 
nhưng không thể biểu lộ điều đó. Vì lý do này, ta phải tôn 


trọng mạng sống của nhau và thực hành lòng từ và bi thuần 


206 


tịnh. Khi loại quan hệ này được tạo lập, ta có thể có được sự an 
bình và hỉ lạc không tạo tác trong xã hội của ta và trong thế 
giới nói chung. Nhưng nếu ta lấy đi sinh mạng của chúng sinh 
khác để cứu sinh mạng của ta hay để vui thú, điều này mang lại 
một tác động tiêu cực cho môi trường. Bởi ta ăn nhiều loại 
chúng sinh khác nhau, rất nhiều bệnh tật khác nhau xuất hiện, 
nhiều loại bệnh không được nghe nói đến trước đây. Vì thế, 
bởi lý do sức khỏe và để thoát khỏi những tác động tiêu cực, ta 
nên tránh ăn thịt. 

Không phí phạm những gì được cúng dường cũng rất quan 
trọng. Về mặt này, nhiều người trong chúng ta có một số tập 
quán xấu. Dĩ nhiên là ta phải sử dụng những gì ta cần, nhưng 
đôi khi ta lãng phí quá mức cần thiết. Đức Jigten Sumgön là 
một khuôn mẫu tốt đẹp để ta noi theo. Ngài nhận hàng núi vật 
cúng dường từ các vua của những vị trời, người và rồng, 
nhưng chẳng bao giờ phí phạm một xu. Tất cả đều được sử 
dụng cho hàng trăm và hàng ngàn tăng ni của Tăng đoàn, và 
cho những mục đích Giáo pháp khác. Điều này dạy ta chớ liều 
lĩnh sử dụng cơ hội quý giá này để đổi lấy những điều nhỏ bé. 
Trong số nhiều điều quan trọng mà ta có thể làm trong thế giới 
này, Pháp là điều quan trọng nhất đối với người có sự xả ly và 
tâm từ bỏ những điều xấu ác. 

Nếu ta đã tạo ác nghiệp trong đời này hay trong quá khứ xa 
xưa thì điều tối quan trọng là phải tịnh hóa nó. Các thức để làm 
điều này là sử dụng bốn năng lực (xem câu kệ 34). Được thúc 
đẩy bởi ước muốn thoát khỏi những kết quả của ác nghiệp 


này, hãy sử dụng các phương pháp của Bồ đề tâm hay bất kỳ 


207 


pháp Bổn Tôn du già nào. Hãy quán tưởng một Bổn Tôn, chẳng 
hạn Đức Quán Thế Âm, là bản thân bạn hay an trụ trên đỉnh 
đầu bạn, kế đó tụng thần chú với sự hoàn toàn tin cậy và kính 
ngưỡng. Lúc kết thúc, hãy thực hành sự giải tan và tụng lời 
nguyện hồi hướng. Cuối cùng, hãy lập một hứa nguyện không 
tái phạm ác hạnh. 

Nếu của cải được cúng dường cho Tăng đoàn không được sử 
dụng một cách đúng đắn, điều đó sẽ gây ra một hậu quả 


nghiêm trọng. Câu chuyện sau đây minh họa điều äó: 


Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một đầm lầy 
lớn và dơ bẩn ở gần nơi Ngài cư trú tại Shravasti. Một 
sinh vật lạ sống ở đó; nó có đầu người nhưng toàn thân 
bị phủ bởi hàng triệu côn trùng châm chích. Dĩ nhiên là 
sinh vật này đau khổ khủng khiếp, đau đớn đến nỗi nó 
chạy tới chạy lui trong đầm lầy ngầu đục. Tin tức về 
cảnh tượng này được lan truyền và nhiều người tìm đến 
để xem sinh vật lạ này. Đức Phật cũng nghe tin này. Với 
trí tuệ tràn đầy bi mẫn, Ngài biết đã đến lúc để cứu giúp 
chúng sinh đó cũng như làm lợi lạc cho nhiều chúng 
sinh khác. Vì thế Ngài đi đến đầm lầy cùng với phái đoàn 
đông đảo tu sĩ và những vị Thầy khác. Các tu sĩ chuẩn bị 
một tòa ngồi đặc biệt cho Đức Phật ở bên cạnh đầm lầy. 
Đức Phật an tọa trong tư thế thiền định và hỏi: “Có phải 
ông là người được gọi là Đạo sư Tam Tạng' không?” 
Sinh vật trả lời: “Vâng, đúng thế.” Đức Phật hỏi: “Ai làm 


cho ông có mặt ở đây mà đau khổ khủng khiếp như 


208 


thế?” Sinh vật đáp: “Ngoài tôi ra chẳng có ai khác.” Đức 
Phật nói tiếp: “Có phải ông đau khổ như thế là bởi 
những ác hạnh ông đã phạm với thân, ngữ và tâm?” Sinh 
vật thú nhận: “Vâng, tôi đã làm thế.” 

Tập hội các tu sĩ và cư sĩ rất muốn biết về điều gì xảy 
ra và gây nên tình huống này, vì thế ngài Ananda thỉnh 
cầu đức Phật giảng về nghiệp của sinh vật này. Đức Phật 
trả lời: 

“Trong vô lượng kiếp trước, Đức Phật Toàn Trí đang 
đi kinh hành. Một gia chủ hiểu được bản chất của sinh 
tử và được thôi thúc để trở thành một tu sĩ. Ông ta giàu 
có nhưng ông đã cúng dường tất cả của cải cho Đức Phật 
Toàn Trí và được xuất gia. Với sự hoàn toàn chuyên chú, 
ông đã nghiên cứu thật tỉnh cần và trở thành một học 
giả. Ông rất giỏi về mọi phương diện tri thức, nhưng đặc 
biệt là am tường Tam Tạng Kinh điển, vì thế ông được 
gọi là Đạo sư Tam Tạng. Ông nổi danh là một vị Thầy và 
được nhiều người tôn kính. 

“Ở vùng lân cận của Đồi Đen, có các tu sĩ đã thành tựu 
những cấp độ chứng ngộ khác nhau: con đường tu tập, 
con đường vô học v.v.. Tất cả có 70.000 tu sĩ đã lập 
nguyện thực hiện một khóa nhập thất mùa hè ở đó. Họ 
khẩn cầu Đạo sư Tam Tạng làm người quản lý của họ và 
ông đã chấp nhận. Trong khóa nhập thất, một nhóm 
gồm năm trăm thương gia trở về sau một chuyến vượt 
biển thành công. Họ cư trú tạm thời ở gần địa điểm đó 


và để ý thấy có nhiều tu sĩ trong ẩn thất. Họ vui mừng và 


209 


phát triển lòng sùng mộ to lớn. Họ tới gặp vị quản lý và 
nói: Chúng tôi có những món cúng dường cho các tu sĩ 
đang nhập thất này. Nếu Thầy có thể nhận những đồng 
vàng và bạc thì xin nhận cho. Nếu không, chúng tôi sẽ 
sắp xếp để cúng dường món khác. Sau khi vị quản lý 
nhận những món cúng dường này, ông khởi lòng tham 
muốn những món này và thay vì sử dụng nó để hỗ trợ 
cho những người nhập thất, ông ta giữ vàng và bạc cho 
riêng mình và cung cấp thực phẩm vô cùng tệ hại cho 
các tu sĩ. 

“Sau một thời gian, các tu sĩ phàn nàn với vị quản lý: 
'Chúng tôi không thể sống bằng thực phẩm đạm bạc này. 
Ông có thể cố tìm thực phẩm tốt hơn một chút cho 
chúng tôi không? Vị quản lý trả lời một cách giận dữ: 
“Tôi đã mang lại cho quý vị tất cả những gì tôi có. Nếu 
quý vị không hài lòng, hãy đi khất thực trong làng và tự 
quản lý khóa nhập thất.” Một số tu sĩ nhìn thấy các 
thương gia ở gần đó và yêu cầu họ bảo trợ cho khóa 
nhập thất. Các thương gia đuổi họ ra và nói: “Chúng tôi 
đã cúng dường quý vị đầy đủ vàng và bạc cho toàn bộ 
khóa nhập thất. Khởi ý nghi ngờ, các thương gia đến 
gặp vị quản lý và hỏi: “Điều gì đã xảy ra cho của cải cúng 
dường của chúng tôi? Vì sao ông cho các tu sĩ thực phẩm 
tệ hại như thế? Đạo sư Tam Tạng bối rối và lúng túng. 
Ông ta nói với các tu sĩ: Quý vị đang cố làm nhục tôi! 
Thay vì phục vụ tu sĩ các ông, tôi chìm trong một đầm 


lầy chất thải của con người thì tốt hơn. Khi ấy, các tu sĩ 


210 


vẫn im lặng. Về sau, Đạo sư Tam Tạng hối hận về những 
øì ông đã làm và xin thứ lỗi. 

“Sinh vật trong đầm lầy này là tái sinh của vị tu sĩ rất 
am tường Tam Tạng. Ông ta bị sinh ra như thế là bởi sự 
oán giận và những lời nói thô lỗ đối với 70.000 tu sĩ giữ 
giới luật nghiêm cẩn và đã thành tựu trạng thái bất lai 
(A Na Hàm). Ông ta bị sinh ra như thế trong nhiều đời. 
Trong mỗi cuộc đời, ông sinh trong một đầm lầy dơ bẩn 
như đầm lầy này. Trong tương lai, sau khi một ngàn vị 
Phật xuất hiện trên trái đất này, Đức Phật Xuất Hiện sẽ 
ra đời. Do bởi có sự nối kết với Đức Phật Toàn Tri, Đạo 
sư Tam Tạng sẽ trở thành một tu sĩ trong Tăng đoàn của 
vị Phật đó và sẽ đắc quả A La Hán.” 

Như thế Đức Phật đã giảng dạy thật rõ ràng về bản 
tánh không thể sai lạc của nhân quả và bản chất của 
sinh tử. Các tu sĩ và cư sĩ vô cùng xúc động và quy y 
Phật, Pháp và Tăng. Họ tiếp tục trì giữ các giới luật và 
chân thành thực hành Pháp. Nhiều người đã thành tựu 


những cấp độ giác ngộ khác nhau. 


Khi quán chiếu về câu chuyện này, ta nên luôn luôn tỉnh thức 
về những hậu quả của nghiệp và giữ giới luật thật tốt. Vì lợi lạc 
của riêng ta và chúng sinh, ta phải thực hành Pháp một cách 
chân thành và tịnh hóa các tư tưởng xấu ác của ta. Chỉ biết một 
ít Giáo pháp thì không đủ. Điều tối quan trọng là tận đáy lòng 
ta, ta phải kinh nghiệm ý nghĩa của các giáo lý và làm cho tâm 


ta vô cùng thuần tịnh. 


211 


23. Việc nhớ tưởng chân thành về Giáo pháp giống 
như tóc ta bắt lửa. 
Không có gì quan trọng hơn điều đó. 
Vì thế, chớ lười biếng hay tham luyến lạc thú. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VỚI SỰ CHÂN THÀNH, HÃY NHỚ LẠI các giáo lý đã được đề 
cập trước đây: sinh tử không có thực chất; nó như đống tro tàn 
hay thực phẩm có chất độc. Nó chẳng là gì ngoài sự khổ đau vô 
tận. Hãy nhớ tưởng bản tánh của sinh tử: đời người quý báu, 
nhân và quả không thể sai lạc, những đau khổ của sáu cõi, sự 
vô thường của mọi hiện tượng, và sự mê lầm. Sau đó hãy thực 
hành một cách chân thành. Đức Jigten Sumgön đã nói: “Hãy 
nhớ tưởng bản chất của sự giác ngộ—các thực hành từ ái, bi 
mẫn, và Bồ đề tâm.” Ngài cũng nói: “Chánh niệm liên tục là xa lộ 
của chư Phật.” 

Khi ta bắt đầu nhận ra Giáo pháp quý báu ra sao, ta muốn 
thực hành một cách chân thành. Ta cảm thấy là không có gì có 
thể thay thế cho Pháp, và ta hoan hỉ cam kết thực hành với một 
cảm nhận về sự may mắn và hỉ lạc. Pháp là điều vĩ đại nhất mà 
ta có thể muốn làm. Đó là sự nhớ tưởng chân thành—không 
đơn thuần là một bài tập có tính chất thông tuệ, nhưng là một 


cảm xúc chân thành trong trái tim. Đây là cách thoát khỏi sinh 


212 


tử. Nhưng sức cám dỗ của sinh tử vô cùng mạnh mẽ và những 
thiên hướng của ta bị lấn át khi ta đánh mất sự nhớ tưởng. 

Nếu tóc bạn bắt lửa, bạn sẽ làm gì? Bằng mọi cách, bạn sẽ 
muốn dập tắt ngọn lửa tức thì. Dù bạn đang nấu một món rất 
đặc biệt cho những vị khách quan trọng, bạn sẽ ngừng lại và 
quan tâm đến ngọn lửa. Trong Lá thư cho một Người bạn, Long 
Thọ nói: “Hãy mặc cho tóc bạn bắt lửa. Hãy tiếp tục thực hành 
Pháp bởi hoàn toàn không có điều gì quan trọng hơn nó.” Ở 
đây trong bản văn này, tác giả cũng khuyên ta có thái độ này 
đối với Pháp, khiến ta không quên ngay cả một cơ hội thực 
hành trong chốc lát. Nếu bạn đốt cháy tóc bạn, tóc sẽ mọc trở 
lại. Nhưng nếu bạn không thực hành khi có thời gian, bạn sẽ 
không chấm dứt đau khổ. Bạn sẽ không thể tìm lại được thời 
gian đó. Nó đã trôi đi vĩnh viễn. 

Ta phải có sự hồi tưởng hay chánh niệm vô cùng mạnh mẽ. Mỗi 
khi những tư tưởng tiêu cực như tham muốn, sân hận, kiêu ngạo 
và ghen tị xuất hiện trong tâm, hãy lập tức hồi tưởng về đau khổ 
chắc chắn sẽ đến từ chúng. Hãy nhớ rằng những tư tưởng này là 
nguyên nhân của sinh tử. Vào lúc đó, hãy ngưng bất kỳ điều gì 
bạn làm, và nhớ lại thực hành Pháp của bạn. Đây là cách đối trị 
cần thiết cho ba loại lười biếng: tham luyến lạc thú, tham luyến 
những hoạt động thế gian, và lừ đừ và trì hoãn. 

Một câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật minh họa cho điều 


này: 


Một vị vua không đi theo Đức Phật nhưng vợ của ông là 


một Phật tử hết sức sùng mộ. Một hôm, họ chuẩn bị một 


213 


buổi lễ vô cùng xa hoa. Nhà vua mời tất cả những vị 
Thầy quan trọng của mình, và hoàng hậu cũng yêu cầu 
được mời vị Thầy của bà. Bà gởi thư mời Đức Phật đến 
dự lễ hay gởi các đệ tử mang lại nhiều lợi lạc nhất. Đức 
Phật phái đệ tử của ngài là Katyayana đến dự. 

Lễ kỷ niệm được tổ chức linh đình với vũ điệu, thực 
phẩm và thức uống. Vào cuối ngày, nhà vua hỏi tất cả 
những vị thượng thư và các vị khách quan trọng là họ 
đã thưởng thức lễ hội ra sao. Mọi người trả lời: “Lễ hội 
thật tráng lệ! Thật phi thường!” Khi vua tới chỗ tu sĩ 
Phật giáo, ông cũng hỏi câu đó. Tu sĩ nói: “Tôi không có 
khả năng thưởng thức nó.” Thật sửng sốt, nhà vua kêu 
lên: “Sao ông lại có thể nói một điều như thế? Sự phô 
diễn tráng lệ này được chuẩn bị để ông thưởng thức 
ngay trước mặt ông!” Tu sĩ trả lời: “Tôi hiểu sự bối rối 
của ngài. Không dễ gì hiểu được phản ứng của tôi. Liệu 
tôi có thể khẩn cầu ngài làm điều gì đó để ngài hiểu 
được điều tôi muốn nói?” Nhà vua đồng ý. “Ngày mai, 
xin thực hiện lại màn trình diễn và âm nhạc này. Xin đưa 
đến một tử tội cùng hai lính gác, một người đứng trước 
và một người đứng sau. Xin đưa cho anh ta một cái tô 
đầy nước và bảo anh ta đi vòng quanh và thưởng thức lễ 
hội. Nhưng cũng nói với anh ta rằng nếu anh ta làm đổ 
ngay cả một giọt nước khỏi cái tô, anh ta sẽ bị hành 
quyết tức thì, và nếu anh ta không làm đổ nước, anh ta 


sẽ được trả tự do.” Nhà vua đồng ý. 


214 


Mọi sự được thực hiện như vị tu sĩ đề nghị. Tù nhân đi 
vòng quanh và không làm đổ ngay cả một giọt nước. Vào 
cuối ngày, tu sĩ yêu cầu nhà vua hỏi xem tù nhân có 
thưởng thức các bài hát và những màn trình diễn tuyệt 
vời hay không. Tù nhân nói: “Tôi không thấy hay nghe 
bất kỳ điều gì. Tâm tôi hoàn toàn tập trung vào cái tô 
này. Nếu làm đổ một giọt, tôi sẽ bị giết.” Vị tu sĩ nói: 
“Đây là nhân chứng của tôi. Tương tự như thế, tôi không 
có thời gian để vui hưởng. Tôi thấu hiểu sự vô thường 
và nhìn mọi sự như ảo ảnh. Nếu tôi có thể duy trì việc 
thiền định, tôi cũng sẽ thoát khỏi ngục tù sinh tử.” Nhà 
vua rất cảm kích và nói: “Thật tuyệt vời! Tu sĩ này hoàn 
toàn chánh niệm về nỗi khổ của sáu cõi và sự vô 
thường.” Vào lúc đó, nhà vua quy y Phật, Pháp và Tăng 
đoàn, và sau đó chân thành tuân theo giáo lý. 

Không có gì quan trọng hơn Pháp. Vì thế, chớ lười biếng hay 
tham luyến lạc thú. Ta phải chiến thắng sự lười biếng của ta 
bằng cách suy tưởng về bản tánh quý báu của Giáo pháp. 

Hãy quán chiếu trong chốc lát. Khi tóc của người nào đó bị 
bắt lửa, người ấy sẽ chấm dứt bất kỳ điều gì đang làm và dập 
tắt ngọn lửa bởi sự nguy hiểm cho sinh mạng của họ. Tương tự 
như thế, có quá nhiều việc để hoàn thành trong cuộc đời ta, 
nhưng điều tối quan trọng là việc thực hành Pháp. Nếu ta 
không toàn tâm toàn ý dẫn mình vào việc thực hành này, ta sẽ 
mất cơ hội để có được một cuộc đời an bình sâu xa và cuối 


cùng thoát khỏi sinh tử. 


215 


24 Sự xả ly và tâm từ bỏ điều bất thiện giống như một 
thuyền trưởng điều khiển một con tàu. 
Việc thoát khỏi sinh tử tùy thuộc vào những tâm đó. 
Vì thế, luôn luôn nghĩ về điều này không chút xao 
lãng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA là từ bỏ sinh tử, đặc biệt là 
tư tưởng bất thiện. Ít nhất, ta có thể lập một hứa nguyện từ bỏ 
những điều như tham lam, sân hận, sỉ mê, thù ghét, kiêu ngạo, 
ganh tị v.v.. Những tư tưởng đó là nguyên nhân chính yếu của 
đau khổ. Trên nền tảng của sự từ bỏ mãnh liệt, bất kỳ loại thực 
hành Pháp nào, ngay cả một thực hành hết sức đơn giản, cũng 
có thể là một nguyên nhân cho sự giác ngộ. Trái lại, không có 
sự từ bỏ như thế, ngay cả Mật điển vô cùng cao cấp hay bất kỳ 
thực hành Pháp sâu xa nào khác, cũng sẽ không đưa dẫn ta 
thoát khỏi sinh tử. Tất cả các hành khách trong một chiếc tàu 
và vị thuyền trưởng đều phải chia sẻ một cảm xúc mạnh mẽ là 
họ muốn đi sang bờ bên kia. Không có cảm xúc này, trước hết, 
họ sẽ không quan tâm tới việc ở trên tàu. Nhờ có thái độ từ bỏ 
này, ta sẽ thoát khỏi mười ác hạnh. 

Chẳng hạn như, hãy suy nghĩ về người phi công lái chiếc máy 
bay vượt qua đại dương với nhiều hành khách. Cho đến khi 


viên phi công tới phi trường, dù việc này mất bao nhiêu thời 


216 


gian chăng nữa, ông ta phải cảnh giác trong từng giây phút. 
Tương tự như vậy, để vượt qua đại dương sinh tử, ta cần có sự 
từ bỏ mạnh mẽ. Nếu tâm bị xao lãng và bị những hoạt động 
sinh tử lôi kéo, ta sẽ đối mặt với nhiều trở ngại, và việc thoát 
khỏi sinh tử và thành tựu giác ngộ sẽ không thể thực hiện 
được. 

Từ bỏ điều bất thiện có nghĩa là từ bỏ mọi ác hạnh thuộc về 
tâm và thân là nguyên nhân chính yếu của đau khổ. 

Cho dù các thực hành của ta sâu xa đến đâu chăng nữa, 
chúng đều bắt đầu với những giáo lý then chốt này. Những 
chuẩn bị hay nền móng này được coi là quan trọng hơn rất 
nhiều so với những thực hành mà ta gọi là giáo lý cao cấp. Hãy 
luôn luôn suy niệm về điều này, bởi không có gốc và thân cây 
thì không thể có lá, hoa và quả. 


hà Ví 


25 Có một cuộc đời với những tự do và thuận lợi thì 
giống như đến một đảo ngọc. 
Ta có giải thoát hay không thì tùy ở ta. 
Vì thế, hãy bảo đảm là bạn sẽ không về tay không. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT LẦN NỮA, câu kệ này nói đến đời người quý báu. Tự do có 
nghĩa là thoát khỏi tám điều kiện bất lợi, đó là không bị sinh ra 


* trong ba cõi thấp: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh 
* như một người man dã không có ý thức về đức hạnh hay 
sự bất thiện 
* như một vị trời trường-thọ, nơi tắt mất mọi cảm thức, hay 
nơi các vị trời bị xao lãng bởi những lạc thú thế gian và 
không có thời giờ để suy niệm về Pháp 
* không có đầy đủ khả năng 
* giữ tà kiến về lý nhân quả 
* vào lúc không có Phật xuất hiện. 
Khi thoát khỏi những điều kiện bất lợi này, ta có khả năng 
suy niệm về Giáo pháp cao quý. 
Thuận lợi, hay may mắn, bao gồm mười điều kiện cốt yếu, được 
chia làm hai phần. Năm thuận lợi liên quan đến bản thân ta: 


* là một con người 


218 


* sống ở một nơi Pháp được giảng dạy 

* có đủ mọi khả năng 

* không có ác nghiệp nặng nề 

* có lòng kính ngưỡng Tam Bảo và thừa nhận Vinaya (Luật) 
là nền móng của mọi thực hành tâm linh. 


Và năm thuận lợi là những điều kiện tuyệt hảo phải phát 
khởi hay gặp được: 


* một vị Phật phải xuất hiện trong thế gian 

* một vị Phật phải giảng dạy Giáo pháp 

* Giáo pháp mà Ngài giảng dạy tiếp tục tồn tại 

* các thành viên trong Tăng đoàn thực hành Pháp và đi 
theo các Đạo sư 

* có sự hỗ trợ đầy bi mẫn 


Khi ta sở hữu mười thuận lợi hay mười phẩm tính, ta có khả 
năng, cơ hội, và điều kiện cần thiết để nghiên cứu và thực hành 
Giáo pháp. 

Việc sở hữu mười tám phẩm tính thuận lợi giống như đến 
một đảo ngọc, nơi có thể tìm thấy những viên ngọc như ý. Nếu 
một người có một cơ hội như thế mà trở về tay không, cả thế 
giới sẽ coi người đó là ngu xuẩn hay điên khùng. Tương tự như 
thế, người đã đến cổng của sự giác ngộ và không vào mà quay 
trở lại nhà tù sinh tử thì vô cùng bất hạnh. 

Giờ đây ta đã có một đời người quý báu, ta đã nghe giáo lý và 
có thời gian để thực hành. Việc ta có thoát khỏi sinh tử hay 
không thì tùy ở ta. Ta hoàn toàn có trách nhiệm về điều này. 
Khi ta chết, nếu ta không nhận được lợi lạc nào từ Pháp thì 


219 


điều đó còn ngu xuẩn hơn việc đến được đảo châu báu mà về 
tay không. Các viên ngọc như ý có thể mang lại cho ta của cải 
cho cuộc đời này, nhưng một đời người cao quý có thể giải 
thoát ta khỏi sinh tử mãi mãi. 

Milarepa là một hành giả Giáo pháp thành công như thế. Ngài 
đã đạt được Phật quả trong một đời duy nhất bởi ngài có sự từ 
bỏ sinh tử thật mãnh liệt. Ngài suy xét về đời người quý báu 
của ngài và nhận ra là cơ hội mà nó mang lại thì vô cùng vĩ đại. 
Nhưng ngài cũng thấy là nó vô thường và mỏng manh biết bao. 
Ngài đã thiền định về bản chất của sinh tử. Đối với ngài, sinh 
tử là một nhà tù tồi tệ nhất, một nơi chẳng có chút cơ may nào 
để có sự an bình. Với ngài, tính chất của nhân và quả sống 
động và rõ ràng đến nỗi tâm ngài hoàn toàn thấm đẫm Giáo 
Pháp. Ngài không hoài nghi, thậm chí không có chút do dự nào 
khi hy sinh cuộc đời ngài cho Giáo pháp. Chính bởi những lý do 
này mà ngài trở thành một hành giả Pháp thành công như thế. 

Hãy quán chiếu. Chẳng hạn như nếu bạn tìm thấy một viên 
ngọc vô cùng quý giá và đắt tiền, bạn sẽ cảm thấy vui mừng 
biết bao nhiêu. Bạn sẽ xem xét cẩn thận cách sử dụng của trời 
cho ấy một cách khéo léo. Tương tự như thế, ta nên nhận ra 
đời người quý báu như một viên ngọc quý báu nhất. Nó mang 
lại cho ta mọi khả năng để đạt được Phật quả. Vì thế hãy quyết 
tâm sử dụng cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất trong khả 
năng của bạn để giải thoát bản thân và chúng sinh khỏi sinh tử. 
Bạn nên hoan hỉ về điều này. 


220 


26 Cố ý làm điều sai thì giống như một người điên 
cướp đi mạng sống của chính mình. 
Ta chỉ hủy diệt bản thân theo cách này. 
Hãy thường xuyên nhớ tưởng điều này. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRƯỚC HẾT, điều quan trọng là phải có một ý niệm về điều gì 
đúng và điều gì sai. Khi bạn được khai mở và hiểu rõ Bốn Chân 
lý Cao quý (Tứ Diệu Đế) —-những hình thức đau khổ khác 
nhau, nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ, và con 
đường dẫn đến sự chấm dứt—thì bạn sẽ không còn quan tâm 
đến việc liên tục tạo ra ác nghiệp nữa. Hãy suy xét các ví dụ về 
bệnh tật, nguyên nhân của bệnh tật, sự thoát khỏi bệnh tật, và 
việc sử dụng thuốc để chữa khỏi bệnh tật. Trước hết, ta nên 
nhận dạng bệnh tật. Kế đó, ta nên hiểu biết và từ bỏ nguyên 
nhân của bệnh tật. Tiếp theo, ta nên có một khát khao mãnh 
liệt được chữa lành, và sau đó ta nên sử dụng thuốc một cách 
thích đáng. Tương tự như thế, vì bạn yêu quý hạnh phúc của 
riêng bạn, bạn nên hết sức nỗ lực để tránh các ác hạnh và thực 
hiện các thiện hạnh. Người cố ý tạo ra ác nghiệp mặc dù có 
hiểu biết thì giống như một người điên. Ông ta đang phạm tội 
tự sát tâm linh. Điên khùng đã là tệ rồi, nhưng thêm vào đó còn 
lấy đi sinh mạng của chính mình thì còn tệ hại hơn nữa. Tương 
tự như thế, chỉ ở trong sinh tử không thôi đã đủ tệ, thêm vào 
đó lại còn tạo thêm ác nghiệp thì thật là bất hạnh. 


221 


Trong thế gian này không ai không chân thành quan tâm, 
chăm sóc bản thân, ngay cả một thú vật hay con côn trùng 
cũng làm thế. Trong thực tế, một số người sẽ hy sinh bất kỳ 
điều gì để có được hạnh phúc và hỉ lạc cho riêng họ. Dĩ nhiên là 
điều này chỉ tạo nên rất nhiều bất thiện và hủy diệt cội gốc đức 
hạnh, và kết quả là họ sẽ còn đau khổ hơn nữa. Điều này là do 
bởi mê lầm, một loại mù quáng trong tâm thức. Shantideva đã 
nói: “Mọi người đều khát khao hạnh phúc, nhưng do bởi vô 
minh, họ hủy diệt nó như thể nó là một kẻ thù. Họ chạy theo 
đau khổ mặc dù ước muốn thoát khỏi chúng.” 

Đau khổ mà ta kinh nghiệm đến từ ác hạnh của chính ta. 
Không ai mang đau khổ đến cho ta. Không sức mạnh nào có 
thể ném ta vào cõi địa ngục ngoại trừ những ác hạnh của ta. Ta 
hy sinh rất nhiều thứ và hết sức nỗ lực để mang lại chút ít 
hạnh phúc cho cuộc đời ta. Nhưng việc cố gắng tạo lập hạnh 
phúc bằng những ác hạnh chỉ có thể hủy diệt hạnh phúc của ta. 
Chẳng hạn như, nếu bạn lấy đi sinh mạng của người khác, bạn 
có thể cho rằng bạn đang hủy diệt nguyên nhân đau khổ của 
bạn, nhưng thực ra bạn chỉ đang hủy diệt chính mình. Chính 
bản thân bạn là nạn nhân thực sự, và bạn sẽ phải đau khổ 
trong nhiều cuộc đời. Khi bạn bị giận dữ và kiêu ngạo khuất 
phục, con mắt trí tuệ bị mù lòa. Vì thế, hãy nhìn vào nghiệp quả 
một cách cẩn trọng và nhớ lại ví dụ về người điên để làm lợi 
lạc cho bản thân bạn và cho người khác. 

Câu chuyện sau đây cho ta một ví dụ về một chúng sinh bị sự 
giận dữ của mình tiêu diệt: 


Ngày xưa có một con sư tử mỗi ngày giết một con thú 
trong lãnh thổ của mình để làm thức ăn. Một hôm, đến 


222 


lượt con thỏ bị ăn thịt. Con thỏ khiếp sợ và nghĩ xem 
làm thế nào để thoát khỏi cái chết sớm này. Khi đi loanh 
quanh và đầy lo lắng, tình cờ nó thấy một cái giếng ở 
gần đó. Nhìn xuống giếng, nó thấy bóng phản chiếu của 
nó. Nó lúc lắc cái đầu và ánh phản chiếu cũng làm tương 
tự. Nó nhăn răng thì phản chiếu cũng nhăn răng. Điều 
này mang lại cho nó một ý tưởng. 

Một lát sau, nó đến trình diện sư tử. Sư tử rất giận dữ 
và muốn biết vì sao con thỏ làm trễ bữa ăn trưa. Con thỏ 
nói: “Tôi đến trễ bởi trên đường đến đây tôi gặp một 
sinh vật hung dữ đến thách thức ngài.” Sư tử vô cùng 
khó chịu và hỏi: “Kẻ nào có thể làm điều đó? Hãy chỉ nó 
cho ta!” Con thỏ dẫn sư tử đến cái giếng và nói: “Xin 
nhìn xuống dưới. Đó, ngài có thể nhìn thấy nó rõ ràng.” 
Sư tử nhìn xuống giếng và dĩ nhiên là nhìn thấy phản 
chiếu của nó. Khi nó lắc đầu thì sinh vật trong giếng 
cũng làm như thế và khi nó nhe nanh thì kẻ xa lạ cũng 
làm thế. Sư tử điên tiết, nhào xuống tấn công kẻ lạ mặt 
và chết trong giếng. 


Tương tự như thế, ta nên hiểu rõ sự bất lợi của việc giận dữ. Nó 
hủy diệt môi trường và khiến cho mọi người xuất hiện như kẻ thù 
của ta. Vì thế, ta phải khảo sát thật cẩn trọng sự giận dữ và những 
lỗi lầm của nó và tịnh hóa chúng bằng việc thực hành Pháp. 


223 


27 - Đạo sư tâm linh giống như một người dẫn dắt trên 
con đường. 
Ngài bảo vệ ta khỏi những cối thấp và đưa ta đến 
giải thoát. 
Hãy phụng sự ngài thật kính cẩn với thân, ngữ, và 
tâm. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐIỀU HẾT SỨC QUAN TRỌNG là một Đạo sư tâm linh có mọi 
phẩm tính cần thiết (xem ở phần trên). Một Đạo sư tâm linh 
với mọi phẩm tính cần thiết, đặc biệt là vị Thầy có Bồ đề tâm, 
sẽ trợ giúp bạn trên con đường dẫn đến giác ngộ. Khi bạn du 
hành tới một miền xa lạ, một người dẫn đường sẽ chỉ cho bạn 
một cách chính xác nơi nào để đi. Tương tự như thế, một Đạo 
sư tâm linh sẽ dẫn dắt bạn trên con đường đúng đắn bằng cách 
giảng cho bạn biết làm thế nào tránh ác nghiệp, nguyên nhân 
của sự tái sinh trong những cõi thấp, và làm thế nào để thực 
hành con đường hướng đến giác ngộ. Khi ta đi theo những giáo 
huấn của Đạo sư tâm linh một cách đúng đắn, đó là cách ngài 
bảo vệ ta khỏi những cõi thấp và đưa ta đến giải thoát. 

Phụng sự một Đạo sư tâm linh có nghĩa là lắng nghe giáo lý 
của ngài một cách cẩn trọng và sau đó chân thành đưa chúng 


vào thực hành. Ta kính cẩn bởi Đạo sư tâm linh tượng trưng 


224 


cho giáo lý, nguồn ánh sáng khơi dậy tâm trí tuệ của ta. Thật 
quý báu biết bao khi tìm ra phương cách để thoát khỏi mọi đau 
khổ, phương cách để đạt được mọi an bình và hạnh phúc! Ta 
nên coi một Đạo sư tâm linh chân chính như một vị Phật, bởi 
nhờ đó ta sẽ nhận được đầy đủ những gia hộ. Điều quan trọng 
không phải là những gì Đạo sư tâm linh ban tặng, mà đúng hơn 
là ta sẽ kinh nghiệm được bao nhiêu phẩm tính của Đức Phật. 
Nếu bạn đọc những câu chuyện về sự giác ngộ của Đức Phật, 
bạn sẽ nhận ra rằng Ngài đã tu học trong ba vô lượng kiếp 
trước khi thành Phật. Những tiểu truyện về cuộc đời của Ngài 
cũng sâu xa và bao la như giáo lý của Ngài. Đây là một trong 


những tiểu truyện đó: 


Thuở trước, vị Phật tương lai là một vị vua. Vua đi vào 
rừng gặp một Đạo sư, lễ lạy, cúng dường một xâu chuỗi 
ngọc vô giá, và thỉnh cầu giáo lý. Đạo sư nghĩ rằng nhà 
vua có thể lấy lại xâu chuỗi, vì thế ngài nói: “Trước hết, 
hãy nhảy từ vách núi này xuống thung lũng.” Vị vua Bồ 
Tát trả lời: “Nhưng nếu tôi chết trước khi nhận được 
giáo lý thì điều gì sẽ xảy ra? Xin ban cho tôi giáo lý trước 
rồi tôi sẽ nhảy.” Đạo sư ban giáo lý về mười đức hạnh. 
Khi chấm dứt, ngài nói: “Bây giờ hãy nhảy đi.” Nhà vua 
hoàn toàn hài lòng và cảm thấy hạnh phúc và may mắn 
đến nỗi ông nhảy xuống mà không có chút sợ hãi hay do 
dự. Thật may mắn, ông không có nghiệp phải chết vào 


ngày hôm đó và ông vẫn sống. Đây là một ví dụ về cách 


225 


Đức Phật phụng sự một Đạo sư tâm linh và thực hành 


giáo lý, dù phải hy sinh mạng sống của mình. 


Ta cũng nên xem Đạo sư tâm linh như một bác sĩ. Bệnh nhân 
nên làm tất cả những gì bác sĩ nói phải làm. Việc nghiên cứu và 
thực hành Pháp cũng giống như thế. Đạo sư tâm linh nên được 
coi như một người bạn thân yêu hay một bậc cha mẹ vô cùng 
nhân từ và có thể tin cậy. 


226 


28 Giáo pháp thiêng liêng mà ngài giảng dạy giống 
như chất cam lồ bất tử. 
Xua tan tất cả lỗi lầm và sở hữu mọi phẩm tính tốt 
lành không thiếu điều gì. 
Hãy cúng dường ngài theo ba cách làm hài lòng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


GIÁO PHÁP THIÊNG LIÊNG, thanh tịnh do Đạo sư tâm linh 
giảng dạy giống như chất cam lồ, một chất trường sinh bất 
nhiễm chuyển hóa mọi tiêu cực của ta thành điều tốt lành và 
biến mọi chất độc thành cam lồ. Nếu chúng ta đưa những giáo 
lý này vào tim, chúng tịnh hóa mọi tư tưởng và nghiệp tiêu cực 
của chúng ta. Giáo pháp có mọi kỹ thuật cần thiết để chuyển 
hóa sự tiêu cực của ta nếu ta có đủ nỗ lực. Vào lúc bắt đầu, ta 
không nên trông đợi sự hoàn hảo. Nếu chúng ta hoàn hảo ngay 
lúc bắt đầu, ta sẽ không phải nghiên cứu và thực hành. Bởi ta 
có những tư tưởng tiêu cực và che chướng này nên ta phạm 
những sai lầm. Nhưng thay vào đó, nhờ thực hành Pháp nên ta 
có thể nhận ra các sai lầm và hiển lộ những phẩm tính tốt lành. 

Nếu ta biết cách thực hành, mọi tư tưởng tiêu cực của ta có 
thể được sử dụng như thực hành Pháp. Hãy lấy một bông hoa 
làm ví dụ. Bông hoa tuyệt đẹp vào ngày hôm nay sẽ úa tàn sau 
một thời gian và ta vất nó vào thùng rác. Nhưng những gì ta 


ném vào thùng rác có thể trở thành phân bón tốt sẽ đem lại 


2z 


thêm nhiều bông hoa đẹp khi chúng được sử dụng ở cánh 
đồng. Tương tự như thế, những tư tưởng tiêu cực của ta là nền 
tảng từ đó ta có thể phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại. 
Không có những tư tưởng tiêu cực như căm ghét, sân hận, 
tham lam, và si mê, ta không có cách nào khám phá giác ngộ. 
Nhưng ta phải biết cách sử dụng chúng. Nếu không, chúng chỉ 
là rác, một nguyên nhân của đau khổ. Một tâm thức không có 
những tư tưởng tiêu cực chẳng thể phát triển điều gì; nó giống 
như một sa mạc khô cằn. Một tâm thức với rất nhiều sự chấp 
ngã—ở đó Giáo pháp có thể phát triển thật tốt đẹp khi ta thực 
hành bởi nó có rất nhiều phân bón. Đó là lý do vì sao chúng ta 
nên tự khuyến khích mình để hiểu rõ cách thức sử dụng điều 
tiêu cực. 

Ta không nên cảm thấy xấu xa khi có rất nhiều sân hận và 
tham muốn. Đúng hơn, ta nên thừa nhận điều đó và học cách 
sử dụng những cảm xúc này thay vì theo đuổi chúng. Kỹ thuật 
này được giải thích trong lo jong, hay các thực hành, sự tu tập 
tâm thức. Hơn là bị sân hận hay tham muốn trói buộc, ta học 
cách sử dụng chúng để phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại. 
Theo cách này, càng nhiều sân hận thì ta càng hiến mình một 
cách kiên định cho việc duy trì sự thực hành. 

Bởi ta có được những phẩm tính quý báu của chư Phật từ vị 
Thầy của ta, ta cúng dường theo ba cách: bằng cách cung cấp 
những nhu cầu cần thiết, bằng cách phụng sự, và đặc biệt là 
bằng việc thực hành Pháp. 

Không phải là vị Thầy tâm linh cần đến của cải hay sự phục 


vụ của ta. Đúng hơn, ta tiến hành pháp cúng dường để tịnh hóa 


228 


tánh keo kiệt và tham muốn của chính ta. Để thoát khỏi tánh 
tự phụ và lười biếng, ta thực hành việc phụng sự. Những điều 
này được thực hiện vì lợi ích của bản thân ta, để củng cố lòng 
kính ngưỡng của ta đối với Giáo pháp. 

Cho dù ta không thể đạt tới những đỉnh cao mà Đức Milarepa 
đã làm, ta có thể học hỏi từ gương mẫu của ngài. Sự xả ly (từ 
bỏ) của ngài vô cùng mạnh mẽ, và lòng khao khát Giáo pháp 
của ngài mãnh liệt đến nỗi ngài phụng sự Thầy Marpa bằng 
cách làm hài lòng Thầy theo ba cách, thậm chí phải trả giá 
bằng sinh mạng của mình. Và sau khi ngài nhận được giáo lý 
thì ngài thực hành tuyệt vời biết bao! Đây là ý nghĩa đích thực 
của việc cúng dường theo ba cách làm hài lòng. 

Khi ngài Atisha ở Tây Tạng, một trong những đệ tử Tây Tạng 
của ngài là Drom Tonpa. Vị này đã cúng dường sự phụng sự 
hoàn hảo cho Atisha. Khi Atisha xuyên qua tuyết để vượt rặng 
Hy mã lạp sơn, ngài không thể du hành nhanh chóng như 
những người bản xứ Tây Tạng và phải dừng lại nghỉ dọc 
đường. Từ vùng đất thấp, trên suốt con đường, Drom Tonpa 
mang trên lưng một túi đất khô. Khi Atisha cần nghỉ ngơi trên 
núi tuyết, Drom Tonpa ném đất vào tuyết và thỉnh cầu Atisha 
ngồi lên đó để không bị quá lạnh. Loại hành giả này trở nên hết 
sức thành công trong việc thực hành Pháp. Nhưng điều quan 
trọng là nhớ rằng Đạo sư phải có mọi phẩm tính cần thiết. Nếu 
không, ta chỉ là những nô lệ vì lý do không tốt lành. 

Sự thực hành Pháp là phương cách thứ ba để làm hài lòng vị 
Thầy, và là phương cách quan trọng nhất. Bất kỳ giáo lý nào 


bạn thọ nhận, hãy thực hành chúng với sự chân thành tận đáy 


229 


lòng. Thực hành Pháp có nghĩa là phát triển những phẩm tính 
của tâm ta, không phải là việc tính đếm số lượng thần chú ta 
đã tụng được. Ta có thể tụng nhiều thần chú, nhưng nếu 
những phẩm tính bi mẫn, rộng mở, khoan dung, can đảm v.v.. 
của ta không phát triển, thì nỗ lực ta đã bỏ ra không mang lại 
ích lợi. Ta phải phát triển những phẩm tính tốt đẹp cùng với 
việc trì tụng thần chú và thiền định. Ta có thể thành tựu thiền 
định tốt lành, nhưng nếu những tư tưởng tiêu cực của ta 
không bị nhổ bật gốc nhờ nội quán trọng yếu thì chúng sẽ còn 
quay trở lại. 

Hãy tạm nghỉ và suy niệm trong một lát. Giả sử bạn rất đói; 
bạn không có bữa ăn nào trong vài ngày. Bạn sẽ sung sướng 
biết bao khi có được một bữa ăn ngon lành! Không chút do dự, 
bạn sẽ ăn thực phẩm đó với sự tràn đầy vui thú. Tương tự như 
thế, chúng ta đã không có cơ hội nghiên cứu và thực hành 
Pháp trong nhiều đời. Vì thế ta vẫn còn đau khổ trong luân hồi 
sinh tử. Giờ đây việc ta gặp được Giáo pháp giống như một 
người đói gặp thức ăn. Không chút bất kỳ hoài nghi hay sợ hãi 
nào, hãy tận dụng cơ hội này để thực hành Pháp, các giáo lý 


cao quý. 


230 


29 Không đưa giáo lý vào tim qua việc thực hành thì 
giống như âm thanh của một tiếng vang. 
Nó trống không và không có ý nghĩa. 
Vì thế, hãy đặt tâm bạn vào Pháp. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRƯỚC HẾT, TA PHẢI nhận ra đau khổ và những nguyên nhân 
của nó. Kế đó, để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, ta 
phải thấy rằng Giáo pháp là giải pháp duy nhất. Hãy có can 
đảm để quán chiếu trong chốc lát. Hãy quán sát sự yên tĩnh và 
vắng lặng của tâm. Bản chất của nó an bình và tuyệt đẹp biết 
bao! Tương tự như thế, ta có thể đi đến chỗ hiểu được Giáo 
pháp quý báu ra sao, đó là phương pháp để nhổ bật gốc những 
mê lầm của ta. Ta bắt đầu nhận ra sự an bình và hạnh phúc 
tuyệt đối mà ta có thể thực hiện. Trên nền tảng này, ta có thể 
đưa Pháp vào trái tìm và thực hành nó. Thay vào đó, nếu ta coi 
Giáo pháp chỉ là một loại kiến thức khác, giống như nghệ thuật 
hay toán học, thì nó giống như một tiếng vang. Một tiếng vang 
không có ý nghĩa, không thực chất; nó chỉ là một phản chiếu. 
Bạn có thể nghe âm thanh của nó khi bạn đi tới một ngọn núi 
đá, nhưng nó thật vô nghĩa. Bạn chỉ nghe nó và bỏ mặc nó. Vì 


thế nếu bạn nghe các giáo lý và không tuân theo chúng, bạn 


231 


biến chúng thành những tiếng vang —một sự lãng phí thời 
gian cho cả Đạo sư tâm linh lẫn bản thân bạn. 

Cho dù bạn chỉ nghe Giáo pháp trong một giờ, hãy hoàn toàn 
chú tâm. Hãy thực hiện mọi nỗ lực để áp dụng nó thay vì chỉ 
tranh cãi. Giáo pháp là cách thức để thành tựu sự an bình, hòa 
hợp, tĩnh lặng, và một tâm thức dịu dàng. Hãy đưa điều đó vào 
trái tìm bạn bằng cách suy niệm: “Tôi muốn thành tựu những 
phẩm tính này bằng cách thọ nhận những giáo lý này.” Đây là 
mục đích của việc nhận lãnh giáo lý—không chỉ để trí thức 
hóa, không để trở thành một người lão luyện trong triết học, 
nhưng đúng hơn để học cách thực hành và hòa nhập tâm bạn 
với giáo lý. Đây là ý nghĩa của câu hãy đặt tâm bạn vào Pháp. 

Ví dụ như, ta kiên trì cố gắng đưa lòng từ ái và bi mẫn vào 
tim ta. Điều đó không dễ. Trong thực tế, nó rất khó bởi tâm ta 
thì quá quen thuộc với sự tiêu cực. Ta có thể nghĩ: “Có lẽ tôi sẽ 
mất giấy chứng minh, và khi đó ai sẽ bảo vệ tôi?” Tâm ta hoàn 
toàn tự động đi theo hướng đó. Đôi khi ta nghĩ: “Có hy vọng gì 
không? Ta đã thực hành rất nhiều năm, và tâm ta vẫn luôn 
luôn đi về một hướng.” Tuy nhiên, ta không có sự chọn lựa. Ta 
phải tiếp tục thực hành. Việc tịnh hóa mọi cảm xúc rối loạn là 
hoạt động tối yếu của ta, vì thế hãy đặt mọi nỗ lực của bạn vào 
việc hòa nhập tâm bạn với Giáo pháp. 

Đạo sư tâm linh giải thích những giáo huấn về cách tu tập và 
tịnh hóa tâm thức phù hợp với các giáo lý của Đức Phật. Khi ta 
lắng nghe những giáo lý này, có ba lỗi cần phải tránh: 

Không nghiên cứu: Trước hết, không toàn tâm thọ nhận giáo 


lý thì như một chiếc bình lật úp. Cho dù bạn rót vào đó những 


232 


chất thơm ngon đến đâu chăng nữa, chúng sẽ không thể đi vào 
bình. Thân bạn có thể hiện hữu, nhưng hai tai bạn đóng lại. Đôi 
khi tâm bạn lang thang—thân hiện diện nhưng tâm đi ra ngoài 
hay đang ngủ trong khóa giảng dạy. 

Không suy niệm: Thứ hai, không nhớ các giáo lý mà bạn nghe 
và không suy niệm chúng thì như một chiếc bình có một cái lỗ. 
Mặc dù chiếc bình đứng thẳng và mở rộng, cho dù bạn đổ bao 
nhiêu nước vào đó, nó sẽ thoát hết ra ngoài. Tương tự như vậy, 
bạn có thể nhận các giáo lý và nói chúng thật kỳ diệu và cao 
quý, nhưng ngay khi bạn rời nệm thiền, các giáo lý ở lại phía 
sau. Chỉ có một tâm thức trống rỗng ở lại. 

Không thiền định: Thứ ba, việc lắng nghe và suy niệm các 
giáo lý với một động lực bất tịnh thì như một chiếc bình bị 
nhiễm độc. Khi thực phẩm được đặt vào bên trong một chiếc 
bình như thế, nó bị hư hỏng và không lợi ích nữa. Tương tự 
như vậy, nếu bạn không có một động lực thanh tịnh (có nghĩa 
là tư tưởng Bồ đề tâm) để tịnh hóa tâm bạn, để giúp đỡ tất cả 
chúng sinh, và để đạt được giác ngộ, và thay vào đó bị lầm lạc 
bởi sự kiêu ngạo, ganh tị, tham muốn, hay sân hận khi bạn thọ 
lãnh những giáo lý này, giáo lý trở thành “độc hại.” Chúng 
không còn lợi lạc cho sự tịnh hóa nữa. Thay vào đó chúng hỗ 
trợ cho sự kiêu ngạo và ganh tị của ta. Theo cách đó chất nước 
thanh tịnh, nguyên sơ, trong trẻo của Giáo pháp quý báu bị 
hoen ố bởi tâm thức của động lực bất tịnh và không thể uống 
được nữa. 

Phật Pháp —đặc biệt là giáo lý Đại thừa và Kim cương thừa— 


giải thích thật chi tiết những cấp độ khác nhau của tâm: làm 


233 


thế nào để hiểu biết các hiện tượng bên ngoài, và làm thế nào 
để duy trì và tịnh hóa tâm thức bên trong. Đây quả là một trí 
tuệ quý báu! Có rất nhiều loại kiến thức trong thế giới, nhưng 
không kiến thức nào có thể hoàn toàn giải thích tâm thức của 
chúng ta. Tâm là cội gốc của sinh tử và niết bàn, hay nói cách 
khác, nguyên nhân chính yếu của sự đau khổ và giác ngộ của 
ta. Bản thân Đức Phật đã khám phá một cách toàn triệt 
phương cách tuyệt đối của sự an định, bản tánh của tâm, và đã 
giảng dạy cho các môn đồ của ngài bằng trí tuệ nội tại, trùm 
khắp và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh. Ngài đã đối đãi 
với mỗi chúng sinh như Ngài đối xử với mẹ hay con trai của 
Ngài. 

Vì thế, hãy đưa Pháp vào tận đáy lòng bạn. Khi ta thực hành 
Pháp, điều trọng yếu là củng cố sức mạnh trong động lực của 
ta hơn là cảm nhận mong manh, yếu ớt về mặt thân xác hay 
tỉnh thần. Khi ta nhận lãnh Giáo pháp và sau đó tâm thức trở 
nên yếu ớt, điều này cho thấy ta không có sự hiểu biết rõ ràng. 
Ta nên học cách đối mặt với những vấn đề của ta, cách xua tan 
các chướng ngại với sức mạnh tỉnh thần, cách chấp nhận đau 
khổ và vượt qua nó bằng thực hành thiền định. Nếu ta được 
giảng dạy theo cách này thì các chướng ngại không có gì là 
quan trọng, đau khổ chẳng thành vẫn đề. Ta có thể sử dụng nó 
dù đó là đau khổ trong thân xác hay tâm thức. Giáo pháp gồm 
chứa mọi khả năng—äó là lý do vì sao tôi nói nó rất quý báu. 

Ta cần có sức mạnh như thế để chiến thắng các xung đột và 
chướng ngại trong tâm, để nhổ bật gốc lầm lạc và để khám phá 


bản tánh nền tảng của sự hiện hữu của ta. Với sức mạnh tinh 


234 


thần, ta sẽ đối mặt với các chướng ngại mà không sợ hãi. Hơn 
nữa, nhờ trí tuệ và kinh nghiệm, đau khổ và các chướng ngại 
mang đến một cơ hôi để tịnh hóa nghiệp xấu ác bởi chúng làm 
vững chắc tư tưởng giác ngộ. Điều này khiến Giáo pháp trở 
thành điều cần thiết. 

Hãy dành một chốc lát để quán chiếu. Trên một ngọn núi đá, 
một tiếng vang không có thực chất hay ý nghĩa. Tương tự như 
thế, cuộc đời không có Giáo pháp quý báu thì thật trống rỗng 


và vô nghĩa. 


235 


30 Bốn chuẩn bị giống như nền móng của một tòa nhà 
nhiều tầng. 
Không có chúng, chẳng điều gì được hoàn thiện. 
Vì thế, hãy nuôi dưỡng sự nhớ tưởng kiên trì. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI TA XÂY CẤT một tòa nhà một trăm tầng, nó phải có một 
nền móng vững chắc. Không có một nền móng vững chắc, tòa 
nhà có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nó giống như việc xây dựng 
một lâu đài trên cát hay băng đá. Vì thế nên móng cũng quan 
trọng không kém công trình kiến trúc. Bốn chuẩn bị là nền 
móng cho cung điện tâm linh của chúng ta. Không có chúng, ta 
không có nền tảng để bắt đầu việc thực hành tâm linh hay 
nghiên cứu. Ta không có nền móng để phát triển kinh nghiệm 
của ta. Các thực hành thiền định của ta không thể tiến bộ; 
không điều gì được cải thiện hay trở nên viên mãn. Ta không 
có cách nào giải thoát bản thân khỏi sinh tử. Bốn sự chuẩn bị 
này vô cùng quan trọng; ta phải thường xuyên nhớ tưởng về 
chúng và yêu quý chúng để nâng cao việc thực hành Pháp của 
ta. Không có những sự nhắc nhở này, ta sẽ trở thành những 
hành giả lười biếng. Bị dính mắc vào sinh tử nhưng không tỉnh 
giác về điều đó, ta sẽ chỉ trải qua cuộc đời mình một cách vô 
nghĩa. Đây là lý do vì sao bốn chuẩn bị thì vô cùng quý báu. 


Bốn sự chuẩn bị là những nhớ tưởng về 


236 


* đời người quý báu, nền tảng của sự làm việc để đạt được 
Phật quả 

* sự vô thường của mọi hiện tượng 

* bản chất đau khổ của sinh tử 


* nguyên nhân và kết quả của mọi hành vi của ta. 


Bốn nền móng này tạo thành nền móng thiết yếu cho sự 
thiền định hữu ích. Thông thường thì khi chúng tôi khuyên 
những người Tây phương “thiền định,” họ nghĩ rằng tâm họ có 
điều gì sai lầm, nghĩ rằng họ là người không “bình thường”. Họ 
thiền định để giải thoát mình khỏi khó khăn đó. Thực ra, ta cần 
có một tâm thức vô cùng tốt lành, sắc sảo và được chuẩn bị kỹ 
lưỡng cho việc thiền định, là cái gì vô cùng chính xác nhưng 
thư thản. Không có một tâm thức trong trẻo, thanh thản, ta 
không thể thiền định. Cho dù ta đã thực hành một vài thiền 
định nào đó, nó cũng sẽ cạn cợt, và không phải là một thiền 
định hữu ích. Chẳng hạn như, khi mặt đất trong một khu vườn 
được cày xới kỹ càng và mặt đất mềm và màu mỡ, bất kỳ hạt 
giống nào ta gieo xuống cũng sẽ phát triển. Không có các yếu 
tố đó, ta không thể hy vọng một kết quả tốt đẹp cho dù một hạt 
giống được gieo trồng tốt đẹp tới đâu chăng nữa. 

Một số người cho rằng những chuẩn bị này không quan 
trọng. Họ chú ý đến thực hành Mật điển Du già Tối thượng hay 
Đại Ấn và nói: “Những thực hành đó thật sâu xa.” Nghĩ rằng các 
nền móng không quan trọng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy 


việc tu tập sẽ không thành công. Những thực hành Mật điển Du 


237 


già Tối thượng hay Đại Ấn chắc chắn là những thực hành cao 
cấp và thâm sâu, tuy nhiên để có thể thành công như một hành 
giả, bạn phải xây dựng một nền móng tốt. Chỉ với một cảm xúc 
“Ồ, điều này tốt đẹp biết bao!” và những kỳ vọng nhiệt thành, 
sự thích thú của ta sẽ không kéo dài. Nói cách khác, ta phải có 
sự chuẩn bị tốt đẹp, một tâm thức tốt lành. 

Để thực sự hiểu rõ những điều này, ta phải có một đời người 
quý báu được nối kết với Giáo Pháp. Pháp mang lại mọi cơ hội 
để chiến thắng đau khổ và những nguyên nhân của đau khổ, 
mọi cơ hội để thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Quý báu 
biết bao! Việc quan tâm đến Pháp không thể mua được ở bất 
kỳ nơi đâu. Ta chỉ có thể phát triển nó ở trong tâm. Sự quan 
tâm này mang lại cho ta trí tuệ vĩ đại, là chìa khóa để xua tan 
vô minh và mê lầm. Nhờ sự quan tâm này, ta có thể củng cố Bồ 
đề tâm, tâm giác ngộ. Hãy dành một chốc lát để hoan hỉ và cảm 
thấy may mắn về bản thân bạn, về đời người quý báu của bạn, 
và về việc bạn gặp được Thánh Pháp. Một đời người quý báu 
như thế thật hiếm có và khó gặp. 

Mọi hiện tượng, kể cả cuộc đời của chúng ta, đều là đối 
tượng của sự biến hoại. Đời người quý báu này mong manh 
như giọt sương trên ngọn cỏ. Ta nghĩ rằng ta khỏe mạnh, 
nhưng chẳng bao giờ ta biết chắc được điều đó. Đặc biệt là 
trong thời hiện đại, cuộc đời trôi qua nhanh chóng hơn bao giờ 
hết. Ngoài cái chết tự nhiên, có những tai nạn do xe hơi, xe 
buýt và máy bay. Cuộc đời thật mỏng manh. Nó như một chiếc 
xe hơi; nếu thiếu một sợi giây nhỏ xíu, toàn bộ chiếc xe không 


sử dụng được. Trong thân thể ta, nếu một hệ thống thần kinh 


238 


nhỏ xíu bị hư hỏng, cả thân thể bị suy nhược. Vô thường không 
phải là điều mà Phật giáo tạo ra. Đây là bản chất đích thực của 
mọi hiện tượng, của mọi sự duyên hợp. 

Bản chất của sinh tử là đau khổ. Điều này không có nghĩa là 
ta luôn luôn khốn khổ, nhưng đau khổ bắt buộc phải sinh khởi. 
Cho dù ta làm điều gì, đau khổ cũng đang chờ sẵn ở đó. Cho dù 
ta có được những gì mong muốn, ta vẫn không thoát khỏi đau 
khổ. Điều quan trọng là nhận ra điều này. Mọi đau khổ là sự 
hiển lộ của những nguyên nhân mà chính ta tạo nên. Ta có thể 
nhìn thấy điều này thật rõ ràng trong bản chất của sinh tử. 
Điều này khiến ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc 
nghiên cứu và thực hành Pháp. 

Không có nền móng tốt lành này, và với sự vô cùng trông cậy 
vào việc thực hành của ta, ta không thể nghỉ ngơi tâm thức 
trong thiền định. Việc nghĩ tưởng những điều như: “Có thể 
trong thời khóa này tôi sẽ đạt được chứng ngộ nào đó. Trong 
khóa tu này, tôi sẽ đạt được kết quả cao nhất,” sẽ làm ta xao 
lãng. Kế đó ta đè nén tâm, điều đó làm sự việc trở nên tệ hại. 
Ta cần để cho tâm ta nghỉ ngơi và sáng tỏ với sự hiểu biết rằng 
khi các tư tưởng xảy ra, không có gì được thành tựu bên ngoài 
tâm. Khi các tư tưởng qua đi theo cách này, không có gì để 
được. Nếu chúng qua đi theo cách kia, cũng chẳng có gì để 
được. Ta cần có sự tỉnh giác sáng suốt rằng tâm không có nơi 
để đi. Bạn đừng đàn áp các tư tưởng, mà hãy nhận ra rằng 
ngoài tâm ra, chẳng có gì để thành tựu, bạn có thể thiền định 


và tịnh hóa các tư tưởng của bạn một cách đơn giản. Loại trí 


239 


tuệ này được thành tựu nhờ bốn nền móng vô cùng quan 
trọng này. 

Không có loại thiện xảo và tỉnh giác này, ta sẽ không cảm 
thấy cần thiết phải quy y Phật, Pháp và Tăng. Khi ta hiểu rằng 
sinh tử là đau khổ, đau khổ đó được tạo nên bởi những tư 
tưởng bất thiện và sự lầm lạc của ta, và ta không biết làm cách 
nào thoát khỏi đau khổ, thì ta có một lý do để quy y. Ta đi đến 
chỗ hiểu Phật là gì, đi đến chỗ hiểu Pháp là gì, đi đến chỗ hiểu 
Tăng là gì, và nương tựa vào các ngài. 

Điều vô cùng quan trọng thứ hai là nhờ sự nhớ tưởng về bốn 
nền móng này, ta nâng cao và tiến bộ trong thực hành của ta. 
Bốn nền móng này vô cùng quan trọng trong việc duy trì cuộc 
đời trong ẩn thất. Nếu ta không xác tín về bốn chuẩn bị này, 
đặc biệt là về lẽ vô thường và sự đau khổ của sinh tử, mặc dù 
ta có thể nhập thất trong núi non, tâm ta vẫn lang thang trong 
sinh tử, săn đuổi điều gì đó. Không chỉ có thế; nếu bạn thúc ép 
mình và nhập thất chỉ với nhiệt tâm nhất thời và đầy cảm tính 
thay vì được dựa trên một nền móng của lý trí, có thể bạn sẽ 
đánh mất sự thích thú sau vài tuần lễ. Trên nền tảng của bốn 
nền móng, bạn có thể thực hành Quy y, Kim Cương Tát Đỏa, 
Đạo sư Du già (Guru Yoga), Bồ đề tâm, Bổn Tôn Du già hay Đại 
Ấn—bất kỳ điều gì bạn thích—và bạn sẽ vui hưởng thực hành 
của bạn. 

Điều quan trọng cuối cùng là sự trống không (tánh Không). 
Những điều gì trống không? Tâm Kinh nói: “Sắc là không, 
không cũng là sắc; sắc không khác không, và không cũng chẳng 


khác sắc.” Bản chất rốt ráo của bốn nền móng này là tánh 


240 


Không. Không có tánh Không nào hiện diện ở nơi nào khác. Đó 
là lý do vì sao chúng được gọi là “các nền móng.” Ta không thể 
hoàn toàn phớt lờ chúng. Nếu ta nghĩ chúng không cần thiết, 
đây là một dấu hiệu cho thấy ta là một hành giả thất bại. 

Năm skandha hay năm uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. 
Chúng là nền tảng của mọi hiện tượng phức hợp, kể cả bốn 
nền móng, sinh tử và niết bàn. Ngay cả đời người quý báu cũng 
phụ thuộc vào năm điều kiện này. Chúng thì vô thường một 
cách tự nhiên, là nền tảng của sự đau khổ của ta, của nghiệp 
mà ta tạo ra, và là những kết quả mà ta kinh nghiệm. Khi đã 
hiểu rõ điều này, ta quy y Phật, Pháp, và Tăng đoàn. Ta nuôi 
dưỡng Bồ đề tâm bằng năm uẩn. Với năm uẩn này ta chuyển 
hóa thành trạng thái Bổn Tôn. Không có năm uẩn này, không 
điều gì có thể được tịnh hóa. Ta thực hành Đại Ấn với thân 
năm uẩn này. Ta thực hành tánh Không với năm uẩn này. Đây 
là cách ta đặt nền cho thực hành của ta. Trong thực tế, không 
có gì hiện hữu bên ngoài các uẩn này. 

Bốn dấu ấn vĩ đại của Pháp phác họa giáo lý tổng quát của 
Đức Phật là 


1. Mọi hiện tượng phiền não có bản chất đau khổ. 
2. Mọi hiện tượng phức hợp có bản chất vô thường. 
3. Mọi hiện tượng thì trống không tự bản chất. 


4. Niết bàn hoàn toàn an tịnh. 


241 


31 Địa điểm siêu việt của sự cô tịch như một pháo đài 
được canh giữ kiên cố. 
Tám mối quan tâm thế tục là nguyên nhân của tâm 
lang thang. 
Vì thế, hãy duy trì những ngọn núi và ẩn thất. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VỚI MỘT SỰ HIỂU BIẾT TUYỆT VỜI về bốn nền tảng, một ý 
thức thuần tịnh về sự từ bỏ sẽ hiển lộ. Do bởi điều đó, sự tham 
luyến sinh tử yếu đi, và bạn tìm kiếm một địa điểm của sự cô 
tịch để thực hành thiền định. Khi bạn không vướng mắc một 
cách chân thành vào sinh tử, bất kỳ nơi đâu bạn tìm kiếm chính 
mình có thể là một địa điểm siêu việt của sinh tử. 

Sự cô tịch thường được tìm thấy trong những núi non hay 
trong những nơi được bảo vệ kỹ càng khỏi những phóng dật. 
Nơi này nên như một pháo được canh giữ kiên cố, nơi không có 
tai họa nào có thể đến với thân và tâm bạn. Khi tâm bạn thoát 
khỏi những hoạt động, bất kỳ nơi nào cũng là chốn cô tịch. Căn 
phòng của bạn có thể là nơi cô tịch. Trái lại, sống trong sự cô 
tịch không bảo đảm là bạn sung mãn. Nếu tâm bạn không được 
bảo vệ, thì nơi nhập thất của bạn có thể chỉ là chốn sinh tử 
khác. Thân bạn có thể ở trên núi, nhưng tâm bạn sẽ vẫn ở 


trong tiệm tạp hóa. 


242 


Mặc dù việc sống trong cô tịch là một trong những phương 
pháp tốt đẹp nhất để thành tựu sự tĩnh lặng trong tâm, điều 
này không có nghĩa là những người không có cơ hội này không 
nên thực hành. Ta phải thực hành bất kỳ khi nào ta có thể. Ta 
phải thường xuyên nhắc nhở chính mình để đưa Giáo pháp vào 
trái tim và thực hiện các thực hành an định và trí tuệ nguyên 
sơ. Vì thế điều quan trọng là tìm một nơi chốn cô tịch, không có 
nó không thể thiết lập vững chắc những thực hành này. 

Người ta thường hỏi vì sao ngày nay ta không nghe nói về rất 
nhiều Đạo sư chứng ngộ. Phần lớn là bởi tất cả chúng ta quá 
bận rộn đến nỗi không có thời giờ để tự củng cố trong thiền 
định. Nếu bạn thực sự muốn củng cố những phẩm tính tâm 
linh được nhắc tới trong những tiểu truyện từ những thời gian 
trước, bạn phải quyết định duy trì một sơn thất (ẩn thất trong 
núi non) trong nhiều năm. Một cuộc nhập thất ba-năm chỉ là 
một khởi đầu. Một số người thật ưu việt có thể có những thành 
tựu vĩ đại trong một thời gian ngắn như thế, nhưng những 
người bình thường hơn thì phải ở trong ẩn thất trong mười 
lăm, hai mươi, ba mươi năm, hay thậm chỉ cả đời người. Một 
khi một người được thiết lập vững chắc việc thực hành trong 
tâm và đã thành tựu chứng ngộ sự chắc chắn, trong trường 
hợp đó họ có thể giúp đỡ những người khác một cách hữu hiệu 
hơn. 

Một tâm thức trong trẻo, kiên định là cốt tủy cho việc thiền 
định, nhưng tám mối quan tâm thế tục không cho phép tâm an 
định trong một nơi chân chính. Tám mối này—việc được và 


mất của cải v.v.. —là nguyên nhân căn bản của một tâm thức 


243 


lang thang. Vì thế ta có thể thấy rằng một cuộc đời bận rộn 
không hỗ trợ cho một thực hành thiền định thành công. Để làm 
an định tâm “khỉ vượn” bận rộn, những hành giả nghiêm túc 
phải đi vào một ẩn thất với một môi trường an bình và những 
điều kiện tốt lành khác. 

Khi tâm tràn ngập sự an bình, sự sắc sảo là nguyên nhân thúc 
đẩy phản ánh hữu hiệu trên bốn nền tảng và Bồ đề tâm. Trên 
căn bản của thiền định được lặp lại về bốn nần tảng, một sự 
hoàn toàn xác tín trong niềm tin của chúng xuất hiện, và đưa 
đến kết quả là sự từ bỏ đích thực. Khi ấy thiền giả sẵn sàng 
nhập thất trong cô tịch, nơi sự chứng ngộ giác ngộ toàn vẹn có 
thể được thành tựu. Một khi bạn quyết định theo đuổi thực 
hành nghiêm túc, giáo lý nào sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này? Bạn nên 
làm các thực hành nào? Trong mục kế tiếp của bản văn, tác giả 


bắt đầu giảng nghĩa điều này. 


244 


32 Các giáo lý quý báu của Drikung Kagyu như kho 
tàng của một vị vua, 
không thiếu Giáo pháp thiêng liêng nào. 
Không cần phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khác. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHO TÀNG CỦA MỘT QUỐC VƯƠNG CỦA THẾ GIỚI không 
thiếu món gì; nó bao gồm mọi của cải hiện hữu trong thế gian. 
Tương tự như thế, dòng Drikung Kagyu trì giữ mọi Giáo pháp 
mà Đức Phật đã giảng dạy cho những người muốn đạt được 
giác ngộ toàn triệt. Không lâu trước khi thị tịch, Pháp Vương 
Gampopa đã tập hợp tất cả đệ tử của ngài. Ngài nói với hội 
chúng rằng vị nối Pháp của ngài, Đức Phagmo Drupa Dorje 
Gyalpo, là một trong số những vị thành tựu nhất trong việc 
hiểu biết triết học Phật giáo và thực hành thiền định. Đức 
Gampopa nói: “Ông ta và ta—không có khác biệt nào trong sự 
thành tựu tâm linh. Nếu bất kỳ ai trong quý vị có nghi ngờ hay 
câu hỏi nào về Pháp, hãy tới ông ấy và thọ nhận giáo lý.” 
Phagmo Drupa đã thiết lập tu viện của mình tại Phagdru. Ở 
đó ngài tập hợp 80.000 đệ tử, trong số đó có 500 vị đạt được 
thành tựu cao cấp trong các chứng ngộ. Trong nhóm đệ tử tài 
năng đó, Đức Jigten Sumgön trở thành vị trì giữ-pháp tòa của 
ngài, có nghĩa là chứng ngộ của ngài và Phagmo Drupa thì như 


nhau. Đặc biệt là Đức Jigten Sumgön là vị đã hoàn toàn thành 


245 


tựu Con Đường Năm Nhánh của Đại Ấn, tâm yếu của các giáo 
lý của Phagmo Drupa bao gồm mọi Kinh điển và Mật điển của 
Đức Phật. 

Sau khi nghiên cứu nghiêm ngặt và miệt mài thực hành, Đức 
Jigten Sumgön đã thành tựu Phật quả khi ngài ba mươi lăm 
tuổi và đã thiết lập tu viện của mình tại Drikung Thi] năm ba 
mươi bảy tuổi. Ở đó, ngài đã tập họp hàng ngàn đệ tử, gồm cả 
người lẫn phi-nhân, và ban tặng những giáo lý bao la và rộng 
lớn cho họ trong bốn mươi năm. Nhiều đệ tử của ngài đã đạt 
được Phật quả toàn triệt bằng cách đi theo năm con đường 
này, trong khi những người khác đạt được chứng ngộ về các 
địa (bhumi). Ngay cả những người kém cỏi nhất trong số đó 
cũng thực hiện toàn bộ bản tánh của tâm. Các tường thuật về 
cuộc đời và sự giải thoát của Đức Jigten Sumgön đã được xuất 
bản dưới những tựa đề chẳng hạn như Gọi Đạo sư Từ Xa, Các 
Đạo sư Kagyu Vĩ đại, và những tác phẩm khác. 

Từ lúc đó, dòng Drikung Kagyu đã giữ gìn và thực hành giáo 
lý Đại Ấn Năm Nhánh. Giáo lý này bao gồm mọi sự mà một cá 
nhân cần có để thành tựu Phật quả toàn triệt. Bởi nó chứa 
đựng mọi yếu tố và thành phần cần thiết, nó không thiếu Giáo 
pháp thiêng liêng nào. Khi bạn hoàn toàn thấu hiểu điều này, 
bạn sẽ không phải tìm kiếm các giáo lý ở quá nhiều nơi chốn 
khác nhau. Cuộc đời thì ngắn ngủi và không có nhiều thời gian. 
Vì thế, hãy hoàn toàn tập trung và hồi hướng cuộc đời bạn cho 


việc nghiên cứu và thực hành Giáo pháp. 


246 


Có một câu tục ngữ: “Đại Ấn giống như một sư tử tuyết, 
nhưng không có Con Đường Năm Nhánh thì nó bị mù.” Con 


Đường Năm Nhánh của Đại Ấn bao gồm năm phương diện này: 


1. Sự nuôi dưỡng Bồ đề tâm, bao gồm việc nghiên cứu mọi hệ 
thống Kinh điển—bốn nền tảng, sự quy y, lòng từ ái, bi 
mẫn, Bồ đề tâm, ba tu tập, sáu ba la mật, và mọi giai đoạn 
của con đường dẫn tới giác ngộ của Bồ Tát. 

2. Thực hành Yidam, nơi ta nghiên cứu mọi giai đoạn của 
kriya, carya, yoga, và anuttara yoga, các loại quán đảnh, 
và những giai đoạn xuất hiện và thành tựu, kể cả Sáu 
pháp Yoga của Naropa. 

3. Guru Yoga. Ở đây, guru tối thượng là Đức Phật. “Yoga” có 
nghĩa là một phương pháp để hợp nhất tâm của riêng ta 
với tâm Phật——giác tánh bên trong tối thượng, không tạo 
tác, tâm nguyên thủy. Trong nghiên cứu và thực hành 
này, bốn thân (kaya, sắc tướng) của Đức Phật là 
nirmanakaya (Hóa Thân), thân vật lý mà một vị Phật hiển 
lộ khi cần thiết trong bất kỳ cõi nào trong sáu cõi; 
sambhogakaya (Báo Thân), một thân vi tế mà một vị Phật 
hiển lộ cho những Bồ Tát chứng ngộ vĩ đại, cao cấp; 
dharmakaya (Pháp Thân), Phật quả toàn hảo được nhận 
thức bởi một vị Phật duy nhất; và svabhavikakaya (Thân 
Tự Tánh), bản tánh hợp nhất của các thân tướng của tất 
cả chư Phật. 

4. Mahamudra, Đại Ấn. Ở đây, ta nghiên cứu mọi hiển lộ của 


tâm: sinh tử—bị tạo tác và hư cấu do mê lầm—và giác 


247 


248 


ngộ, sự toàn thiện không tạo tác của tâm. Trên con đường 
này, có một sự tiến bộ của các thực hành bắt đầu với 
samadhi (định) (TT: samten, sự tập trung thiền định). Có 
bốn giai đoạn samadhi trong sắc giới và bốn giai đoạn 
trong cõi vô sắc. Thiền giả phải tiếp tục cho đến khi ông 
được thiết lập tốt đẹp trong và quen thuộc với thiền định 
này khiến càng lúc càng ít cần đến nỗ lực. Điều này trở 
thành một nền tảng tốt cho sự chứng ngộ Đại Ấn. Bốn 
Yoga của Đại Ấn đồng nhất và giới thiệu bản tánh của tâm 
với nội quán đặc biệt (TT: lhag thong). Giáo lý này giảng 
nghĩa làm thế nào ổn định bản tánh của tâm và làm thế 
nào tiến bộ qua những giai đoạn cho tới khi Pháp Thân 
được thực hiện. Tóm lại, Bốn Yoga của Đại Ấn thì như 


sau: 


* Yoga nhất-tâm. Một sự làm ổn định như-kim cương cần 
cho chứng ngộ Đại Ấn. Để nếm trải Đại Ấn, thiền giả 
cần một tâm kiên định không bị bối rối bởi bất kỳ che 
chướng nào. 

* Yoga thoát khỏi sự tạo tác. Nhờ nội quán đặc biệt sâu 
sắc, thiền giả trực tiếp tri giác sự hợp nhất không thể 
tách lìa của sự sáng ngời và thiền định. 

* Yoga nhất vị. Sau khi thực hành những gì ông ta đã 
chứng ngộ về con đường và tự quen thuộc với những 
gì đã kinh nghiệm nhờ nội quán đặc biệt, thiền giả sẽ 


kinh nghiệm nhất vị của bản tánh duy nhất, cốt tủy của 


sinh tử và niết bàn, bản tánh không thể tách lìa của sự 
tương thuộc và tánh Không. 

* Yoga không-thiền định. Việc tịnh hóa mọi che chướng vi 
tế và còn lại hoàn toàn khám phá tâm nguyên thủy 
không được tạo tác, là giác tánh nguyên thủy. Khi 
không có kẽ hở giữa thiền định và không-thiền định, 
và mọi sự thì vô dụng công, sự không-thiền định đã 


được thành tựu, sự giác ngộ toàn triệt. 


5. Hồi hướng. Mỗi khi ta bị thu hút vào bất kỳ dự án hay công 
việc nào, cuối cùng có một kết quả để chính ta vui hưởng 
hay chia sẻ với những người khác. Việc nghiên cứu và 
thực hành cũng tương tự như thế. Bất kỳ tích tập nào ta 
thu thập—đức hạnh, công đức, hay trí tuệ—tất cả được 
hồi hướng cho sự thành tựu Phật quả, nó mang lại kết 
quả của an bình và niềm vui tối thượng cho bản thân ta 


và chúng sinh. 


Như thế, ta có thể thấy rằng toàn bộ các giáo lý của Đức Phật 
được chứa đựng trong hệ thống này. 

Con Đường Năm Nhánh của Đại Ấn là tâm yếu của các Kinh 
điển, Mật điển, và các luận giảng, một chìa khóa để mở ra cánh 
cửa của mọi giáo lý của Đức Phật. Nó bao gồm điểm tỉnh túy 
của mọi loại Mật điển và là kho tàng tâm yếu của các Đạo sư 
gốc và dòng truyền thừa. Nó bao gồm ba tạng (pitaka), hay 
những phân chia của những tác phẩm Kinh điển, và bốn Mật 


điển mà một cá nhân cần có để thành tựu giác ngộ. Con đường 


249 


này thì đầy đủ; không có nó, Phật quả không thể thực hiện 
được. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, ta phải thực hành mỗi 
một trong năm phương pháp này để đạt được Phật quả. 

Nếu bạn học tập những giáo lý này và thực hành chúng một 
cách tốt đẹp, bạn có thể hiểu được làm thế nào ta giải thoát 
chính mình khỏi sinh tử và làm thế nào để giúp đỡ chúng sinh. 
Đừng nghĩ rằng năm con đường này quá khó thực hành. Một 
chốc lát thực hành có thể bao gồm cả năm giáo lý. Nếu ta có 
những giáo huấn và biết cách thực hành, ta có thể thành tựu 
chúng chỉ trong một đời duy nhất. Ví dụ như, khi bạn dùng 
bữa, trước tiên hãy nuôi dưỡng Bồ đề tâm và sau đó chuyển 
hóa toàn bộ con người bạn thành Bồ đề tâm, nó hiển lộ như 
một Bổn Tôn yidam. Sau đó, giữa cổ họng, hãy quán tưởng Đạo 
sư của bạn. Trong sự bất nhị thoát khỏi tham luyến hay ganh 
ghét, hãy vui hưởng bữa ăn. Cuối cùng, ta có thể thực hiện tất 
cả năm thực hành này cùng một lúc. 

Đức Jigten Sumgön đã cho lời khuyên về điều này, và được 


ghỉ lại trong Viên Ngọc Như-Ý: 
Khi nói về những đức hạnh vào lúc bắt đầu, lúc giữa, và 
lúc cuối đã được chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị 


lai liên tục giảng dạy, Đạo sư siêu phàm bảo ta: 


Các đức hạnh của Bồ đề tâm, [thực hành] Bổn Tôn 


yidam, lòng sùng mộ đối với Đạo sư, 


250 


những điểm chính yếu của Đại Ấn tối thượng, và sự 
hồi hướng các đức hạnh được tích tập trong ba thời 
và bẩm sinh— 

không có Giáo pháp nào tuyệt vời hơn những Giáo 
pháp này. 

Hãy thực hành chúng cho đến khi các con đạt được 


giác ngội 


Ngài đã nói như thế. 


201 


33 - Tam Bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời. 
Lòng bi mẫn của các ngài thì vô tư và không bao 
giờ cạn kiệt. 
Hãy quy y từ tận đáy lòng bạn. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TAM BẢO là Phật, Pháp, và Tăng. Trong Phạn ngữ, Tam Bảo 
được gọi là ratna, những viên ngọc quý mang lại hỉ lạc. Lãnh 
vực hoạt động của mặt trời là một phép ẩn dụ để chỉ điều gì 
hoàn hảo, trùm khắp và không bao giờ cạn kiệt, nó xua tan 
bóng tối và soi sáng một cách vô tư trên tất cả. Phật, Pháp, và 
Tăng có những phẩm tính đầy đủ và toàn hảo, và sở hữu mọi 
khả năng xua tan đau khổ và ban những gia hộ cho chúng sinh. 

Phật có nghĩa là đấng đã hoàn toàn giác ngộ. Nói cách khác, 
một vị Phật đã hoàn toàn tỉnh giác khỏi giấc ngủ của sự mê 
lầm. Ngài thoát khỏi mọi che chướng thô lẫn tế, và đã khám 
phá hai giác tánh trí tuệ nội tại. Phật quả là bản tánh được thiết 
lập một cách tự nhiên, không pha trộn, không phụ thuộc vào 
những điều kiện khác. Một vị Phật có trí tuệ toàn hảo, đã hoàn 
toàn thành tựu bản tánh của lòng bi mẫn, và có mọi năng lực 
để hiển lộ mọi hoạt động xuất sắc. Có nhiều vị Phật trong quá 
khứ, hiện tại, và tương lai. Thực ra, có nhiều vị Phật như vô số 


hạt bụi. Về cơ bản, thuật ngữ Phật ám chỉ bất kỳ ai có tâm thức 


252 


hoàn toàn giác ngộ và ám chỉ những vị thoát khỏi mọi đau khổ 
và những nguyên nhân của nó. Khi ta chỉ rõ Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni là một vị Phật, Ngài là một khuôn mẫu của điều này. 
Một vị Phật có bốn thân tướng, tất cả hóa hiện từ Pháp Thân: 


1. Hóa Thân (Ñirmanakaya) là một vị Phật hóa hiện trong 
một thân tướng vật lý. Một Hóa Thân có thể hóa hiện ở 
bất kỳ nơi đâu như điều gì có sinh khí hay vô tri vô giác— 
như một con người, một con vật, hay thậm chí một chiếc 
cầu, nếu cần thiết. Chẳng hạn như, ta thấy trong tiểu 
truyện của ngài Asanga (Vô Trước) là Đức Phật Di Lặc đã 
hóa hiện làm một con chó, nó bị những con dòi phủ kín để 
tạo ra những nhân duyên qua đó Asanga có thể có cơ hội 
nhìn thấy Ngài. Trong thực tế, những hiển lộ của một vị 
Phật không thể bị đo lường, bởi chúng thật vô hạn. 

2. Báo Thân (Sambhogakaya) là sự biểu hiện của hiển lộ đầy 
đủ, toàn hảo của những phẩm tính xuất sắc, vô hạn của 
Đức Phật, được gọi là thân vui thú —huy hoàng và chói 
lọi. Mọi vị Phật xuất hiện và hiển lộ trong những cõi Phật 
vô hạn trong hình thức này. Các Ngài không tụ họp ở đó, 
các Ngài cũng không nhỏ bé hơn. Báo Thân thì không thể 
nghĩ bàn và siêu vượt tư tưởng hay sự đo lường tâm 
thường. Tuy thế, các đại Bồ Tát là những vị đã thành tựu 
sự chứng ngộ cao cấp có thể hiểu được hình thức này. 
Báo Thân có ngôn ngữ vô hạn, nó hòa hợp, du dương và 


thích hợp với tâm thức của mọi chúng sinh. Hóa Thân và 


253 


Báo Thân hiển lộ để làm lợi lạc mọi chúng sinh qua lòng 
bi mẫn tinh khiết, trùm khắp. 

3. Pháp thân (Dharmakaya) là sự toàn thiện của riêng ta, 
hoàn toàn thoát khỏi mọi mê lầm và đau khổ. Pháp Thân 
vô hạn và siêu vượt mọi ranh giới. Ta không thể nhìn thấy 
nó bằng đôi mắt vật lý hay xúc chạm nó bằng bàn tay. Tuy 
thế nó là căn bản của mọi phẩm tính tuyệt vời, vô hạn— 
trí tuệ bao la, vô hạn, giác tánh nguyên sơ, và lòng bi mẫn. 
Nó là căn bản cho sự hiển lộ của an bình, hòa hợp, và đức 
hạnh, ngay cả trong trạng thái tương đối. Mọi hình tướng 
hay thân khác nhau của một vị Phật hóa hiện từ Pháp 
Thân. 

4. Thân Tự tánh (Svabhavikakaya) là bản tánh bất khả phân 
của ba thân tướng khác. Nói cách khác, bản tánh trống 
không của thân là Pháp Thân. Từ đó, hiển lộ không ngừng 
nghỉ của mọi thân tướng là Hóa Thân, và sự không thể 
chia lìa của hai thân này là Báo Thân. Hóa Thân và Báo 
Thân cùng được gọi là rupakaya (Sắc Thân). Sắc Thân và 
Pháp Thân thì không thể tách lìa và được bao gồm trong 
Báo Thân. Chẳng hạn như, tâm trí tuệ của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni là Pháp Thân, ngữ của Ngài là Báo Thân, thân 
Ngài là Hóa Thân, và bản tánh không thể tách lìa của Ngài 


là Báo Thân. 


Giáo pháp có nghĩa là phương pháp để bảo vệ tâm khỏi các 


klesha (các phiền não trong tâm). Các Giáo pháp có liên quan 


254 


tới chân lý tuyệt đối và tương đối, trước hết được Đức Phật 


Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là Bốn Chân lý Cao quý: 


* Chân lý Đau khổ 

* Chân lý Nguồn gốc của Đau khổ 

* Chân lý Ngừng dứt Đau khổ 

* Chân lý Con đường Thành tựu sự Ngừng dứt 


Bốn điều này bao gồm hai chân lý—điều thứ nhất, thứ hai và 
thứ tư được bao gồm dưới chân lý tương đối, và điều thứ ba là 
chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối là một chiếc cầu dành cho 
chúng sinh bình thường sử dụng để thể nhập chân lý tuyệt đối. 
Chân lý tương đối cũng được gọi là “Chân lý của Con Đường,” 
nghĩa là nó là một phương pháp để tịnh hóa những che 
chướng thô và tế. Con đường khám phá mọi phẩm tính toàn 
hảo của Đức Phật, bao gồm lòng đại bi và trí tuệ nội tại. Con 
đường là cách đối trị tối thượng đối với mọi phiền não trong 
tâm không loại trừ điều nào. Chân lý tuyệt đối thì không thể 
nhận thức được, nghĩa là nó không thể được giải nghĩa bởi tâm 
phiền não. Sự không nhị nguyên không thể được tri giác bởi 
tâm-nhị nguyên. Tâm bận rộn của ta không thể định nghĩa 
được ý nghĩa tối thượng, tuy nhiên tự bản chất chúng không 
thể chia la—không có chân lý tương đối thì không có chân lý 
tuyệt đối. 

Chúng ta nghiên cứu Giáo pháp và thực hành chân lý tương 
đối để kinh nghiệm và chứng ngộ chân lý tuyệt đối, sự giác 


ngộ. Mọi sự ta nghiên cứu và thực hành có quan hệ với hai 


255 


chân lý: ngay từ lúc đầu khi ta bắt đầu đọc bảng mẫu tự abc và 
học đếm, rồi sau đó khi ta nhận ra mười đức hạnh và bắt đầu 
tránh xa mười ác hạnh. Kế đó ta cố gắng từng bước một và 
vượt qua Năm Con Đường. Bốn con đường đầu tiên (con 
đường tích tập, con đường chuẩn bị, con đường nội quán sâu 
sắc, và con đường thiền định) có liên quan tới chân lý tương 
đối. Chân lý tuyệt đối (con đường vô học hay con đường của sự 
toàn thiện) được nhận ra khi ta thành tựu Phật quả. 

Ta đi theo năm con đường này với sự hỗ trợ của ba tu tập: 
shila (giới), samadhi (thiền định quân bằng, định), và prajña 
(giác tánh thấu suốt phân biệt, tuệ). Khi ta xây một căn nhà, ta 
cần những vật liệu để làm cột, xây tường, và trần nhà. Bằng 
cách kết hợp những điều kiện này, ta có thể xây một căn nhà 
đẹp. Tương tự như vậy, để xây căn nhà giác ngộ, ba tu tập này 
là những vật liệu thô sơ, thiết yếu. Nếu một trong ba điều này 
bị bỏ quên, lâu đài giác ngộ không thể được xây dựng. Vì thế 
mọi hành giả Pháp phải cẩn trọng từng phần và như nhau 


trong ba tu tập. Hãy yêu quý chúng trong trái tim bạn. 


Sangha (Tăng) ám chỉ cộng đồng những người tận tụy với 
việc nghiên cứu và thực hành Giáo pháp. Có nhiều cách xếp 
loại Tăng đoàn: Các Shravaka (Thanh Văn), Pratyekabuddha 
(Phật Độc Giác), và các Bồ Tát, những vị đã thành tựu những 
giai đoạn khác nhau chẳng hạn như những con đường khác 
nhau hay mười bhumi (thập địa). Tất cả các ngài đã có những 
phẩm tính khác nhau, tùy thuộc vào những thành tựu của các 


ngài trong con đường tâm linh. Tăng đoàn các hành giả cư sĩ 


256 


giữ năm giới và có niềm tin không thể lay chuyển nơi Phật, 
Pháp, và Tăng. Tăng đoàn các tăng và ni là những hành giả giữ 
các giới luật xuất gia và cam kết hướng cuộc đời mình vào việc 
nghiên cứu và thực hành Giáo pháp. Những tăng đoàn này là 
những ví dụ lớn lao về những hành giả thành công, là những vị 
đi theo bước chân của Đức Phật. Các ngài là những đối tượng 
của sự tôn kính, sùng mộ, và khát khao. Các ngài hoàn toàn 
hiến mình cho việc tịnh hóa những mê lầm trong tâm, những 
tư tưởng tiêu cực và tuân thủ thái độ giác ngộ. Ta có thể quy y 
Tăng là những vị đã thể nhập Con Đường thứ Ba và ở trên, 
những vị đã thành tựu sự hiểu biết phê bình sâu sắc. Đặc biệt 
là, ta quy y Tăng đoàn bao gồm những vị đã thành tựu cao cấp 
sự chứng ngộ về hai loại trí tuệ và đã thoát khỏi sinh tử. Vì thế, 
ba quy y này—Phật, Pháp, và Tăng—thì quý báu và là suối 
nguồn của mọi lợi lạc trong thế gian. 


Một viên ngọc như-ý có những phẩm tính này: 


* rất khó tìm trong thế gian 

* có bản chất thanh tịnh 

* có khả năng đáp ứng những ước nguyện của con người 
trong vùng lần cận 

* là vật trang sức vô song của một quốc gia 

* là của cải siêu việt trong mọi loại của cải 


* có bản tánh không bao giờ biến đổi 


Tương tự như vậy, Phật, Pháp, và Tăng sở hữu những phẩm 


tính tương tự như những phẩm tính của một viên ngọc như-ý: 


257 


* quý hiếm trong sinh tử 

* hoàn toàn tịnh hóa mọi che chướng thô và tế 

* có mọi khả năng đem lại sự an bình tương đối và tuyệt đối 
và mọi phẩm tính xuất sắc 

* là những vật trang sức siêu việt của thế giới, có thể tạo nên 
sự hòa hợp tuyệt đối 

* lỗi lạc nhất trong chúng sinh 

* không bao giờ nao núng trong việc làm lợi lạc chúng sinh 


nhờ trí tuệ, lòng bi mẫn, và các hoạt động. 


Trên căn bản của bốn nền tảng, hãy thấu hiểu rằng ba điều 
này —Phật, Pháp và Tăng —là nơi quy y (nương tựa) không 
bao giờ vơi cạn và bi mẫn. Vì thế tự đáy lòng bạn, hãy quy y ba 
điều này. Đặc biệt là, Đức Phật có lòng bi mẫn vô điều kiện đối 
với mọi chúng sinh. Lòng bi mẫn và trí tuệ của Đức Phật đến 
với mọi chúng sinh không loại trừ ai. Trong tâm Đức Phật 
không có chút phân biệt nào, ngay cả giữa con người và chúng 
sanh phi nhân. Ngài đã nuôi dưỡng lòng từ ái một cách không 
phân biệt. Những gia hộ của Đức Phật không lớn hơn đối với 
Đạo sư cao cấp, và không suy kém đối với chúng sinh bình 
thường, ngay cả đối với những côn trùng nhỏ bé. Ta có thể 
nghe nói rằng một Đạo sư nào đó có một thị kiến của Đức Phật, 
vì thế ta có thể nghĩ rằng Đức Phật gần vị Thầy này hơn và xa 
ta hơn. Điều này không đúng. Ta nên cảm thấy hoàn toàn tin 
tưởng rằng Đức Phật thì vô phân biệt và không bao giờ vơi 


cạn. Mặt trời chiếu sáng một cách vô phân biệt trên ngọn núi 


258 


cao và trong thung lũng hẹp. Mặt trời có thể được phản chiếu 
trong hàng ngàn ao hồ không loại trừ cái nào. Tương tự như 
thế, các gia hộ của Tam Bảo đến với mọi chúng sinh đều ngang 
bằng nhau. 

Nếu ta thực hiện một nỗ lực, sự hỗ trợ của Đức Phật luôn 
luôn có đó. Bản tánh không phân biệt của Đức Phật thì chân 
chính đối với tất cả chúng sinh. Điều này giảng nghĩa vì sao 
Giáo pháp không chỉ dành cho tăng và ni, nhưng có thể được 
thực hành bởi bất kỳ chúng sinh bình thường nào. Giáo pháp 
dạy ta làm thế nào giải thoát khỏi đau khổ phổ quát. Đức Phật 
luôn luôn có mặt bất kỳ nơi nào có cơ hội để giúp đỡ. Khi ta ở 
trong khí hậu nóng và chạm vào một cơn gió lạnh, ta có thể 
cảm thấy rằng điều này là gia hộ khỏe khoắn của Đức Phật. Khi 
trời lạnh và ta cảm thấy một xúc chạm với ánh nắng ấm áp, 
điều đó cũng là hoạt động gia hộ không bao giờ vơi cạn của 
Đức Phật. Những gia hộ của Phật, Pháp, và Tăng đồng xuất 
hiện với khát khao giải thoát khỏi đau khổ và sự quy y của ta. 
Cả hai đều cần thiết đối với kết quả hoàn hảo. 

Ta biết rằng sinh tử là lầm lạc và đau khổ và ta muốn thoát 
khỏi trạng thái đó, nhưng ta không biết phải làm sao. Vì thế, ta 
cần một người hướng dẫn có thể cho ta một phương pháp 
hoàn hảo, có thể chỉ cho ta phương cách để hoàn toàn thoát 
khỏi mọi mê lầm. Về điều này, ta hướng về sự quy y Phật, Pháp, 


và Tăng. Đây là những lợi lạc của sự quy y: 


* Ta trở thành một Phật tử và có mọi cơ hội để nghiên cứu và 


thực hành Giáo pháp cao quý. 


259 


* Sự quy y trở thành nền tảng để thọ nhận mọi giới nguyện 
khác và soi sáng con đường giải thoát. 

* Quy y tịnh hóa và xua tan mọi che chướng không loại trừ 
điều gì, giống như nước rửa sạch sự bất tịnh. 

* Việc hãm hại từ người và các phi nhân trở nên bất lực. 

* Quy y không chỉ thuộc về trí tuệ; đúng hơn, quy y bao hàm 
toàn bộ con người của ta. 

* Phật là thân của sự tịnh hóa mọi che chướng, Pháp là 
phương pháp để tịnh hóa các che chướng, Tăng là nhóm 
người trong đó ta thực hành Pháp. Vì thế khi ta quy y Tam 
Bảo và thực hành Pháp, các che chướng không thể hoạt 
động, giống như bóng tối phai lạt khi mặt trời mọc. 

* Ta thành tựu mọi điều mong muốn. Chẳng hạn như, ta có 
thể thành tựu sự toàn thiện của bản tánh nội tại, thuần 
tịnh của trí tuệ. Ta có thể hiển lộ sự an bình, hạnh phúc, 
danh vọng, và của cải mà không cần nỗ lực và cuối cùng 
đạt được Phật quả. Trong khi ấy, ta sẽ tái sinh trong các 
cõi trời và người. 

* Nhờ quy y, mọi phẩm tính của trí tuệ và lòng bi mẫn sẽ tăng 
trưởng vô hạn. 

* Bằng cách quy y Tam Bảo, ta nhanh chóng đạt được Phật 
quả. Việc nghiên cứu và thực hành Giáo pháp, từng bước 
một, tịnh hóa mọi che chướng không loại trừ điều gì và 
cuối cùng dẫn tới mục đích tối hậu. 

* Khi ta thực hành một cách đúng đắn và chân thành, ta sẽ 


không tái sinh trong những cõi thấp. 


260 


Câu chuyện dưới đây minh họa vấn đề này: 


Norbu là một vị thần đầy năng lực, một nhà lãnh đạo 
trong các vị trời. Ông chơi đùa trong vườn của Cõi Trời 
thứ Ba mươi ba, ở đó nhiều con trai và con gái của 
những vị trời khác vây quanh ông. Một hương thơm dễ 
chịu tỏa ra từ thân ông và những vật trang sức của ông 
luôn luôn tươi tắn. Những người khác không thể chịu 
đựng nổi việc xa lìa ông. Họ miệt mài trong hoan lạc đến 
nỗi một trăm năm đã trôi qua trong một chốc lát ngắn 
ngủi. 

Thật không may, những điềm triệu xấu đã bắt đầu xuất 
hiện trên thân của Norbu. Những bông hoa và vật trang 
sức của ông đã phai tàn, và một mùi hôi xuất hiện từ 
thân ông. Ông trở nên bất mãn với vị trí của mình. Các 
con trai và con gái của các vị trời nhận ra điều này và từ 
bỏ ông. Norbu quán chiếu và tự hỏi: “Điều gì đang xảy 
đến cho ta?” Bởi các vị trời có sự thấu thị phân biệt, ông 
đã nhận ra tình huống và khám phá rằng mọi đức hạnh 
và thiện nghiệp mà ông thiết lập trong quá khứ đã bị hủy 
hoại và cạn kiệt. Bận rộn với những lạc thú, ông đã 
không tích tập công đức mới mẻ trong đời mình. Khi đó 
ông tìm kiếm nơi ông sẽ tái sinh sau khi chết và nhận ra 
rằng ông sẽ bị thụ thai làm một con heo trong một vũng 
bùn khổng lồ. Việc đề phòng số phận này khiến ông đau 
khổ không thể chịu đựng nổi. 


261 


Norbu đi tới Indra (trời Đế Thích), vua của các vị trời, 
và xin được bảo vệ để thoát khỏi sự tái sinh khủng khiếp 
này. Nhưng trời Indra nói: “Ta không có khả năng để 
giúp ông. Ông nên đi tới Đức Phật để xin cứu giúp.” 
Trong giây lát, Norbu xuất hiện trước Đức Phật và khẩn 
cầu một cách chân thành và tuyệt vọng. Khi lễ lạy, ông 
cầu xin được bảo vệ để khỏi bị tái sinh trong những cõi 
thấp. Đức Phật khuyên: “Hãy quy y Phật, Pháp, và Tăng,” 
và ban cho ông giới nguyện quy y và giáo huấn trong 
việc thiền định. Norbu đã nhất tâm thực hành một cách 
chân thành. Ngay lập tức sau khi chết, Norbu được tái 
sinh làm vua của cõi trời Brahma (Phạm thiên). 

Indra tự hỏi không biết con trai của các vị trời tái sinh 
ở đâu, vì thế ông hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo ông ta tìm 
kiếm trong cõi Phạm Thiên bởi Norbu đã được sinh ra 
làm một vị vua ở đó. Khi Indra nhìn thấy điều này là sự 
thực, ông ngạc nhiên trước năng lực phi thường của sự 


quy y, và ông đã hát tụng lời tán thán này: 


Người quy y Phật, Pháp, và Tăng— 

mặc dù được dự định sẽ tái sinh trong một cõi thấp, 
thay vào đó, ông được sinh trong một cõi trời khác 
bởi ông ta đã quy y khi ở đây trong một cõi trời. 

Cao quý biết bao, phi thường biết bao, năng lực và gia 


hộ của sự quy y! 


262 


Hơn nữa, nếu ta quy y Tam Bảo và đi theo con đường, những 


đời sau của ta sẽ được những lợi lạc: 


* Ta sẽ được đối diện các vị Phật được tô điểm những dấu 
hiệu chính và phụ, hay gặp những Đạo sư kim cương vĩ 
đại. 

* Trong liên tục những cuộc đời, ta sẽ không bao giờ xa lìa 
việc nghe Giáo pháp. 

* Ta sẽ gia nhập tập hội Tăng đoàn. 


Hãy thư thản trong chốc lát và thở một hơi dài. Trong không 
gian trước mặt bạn, hãy quán tưởng Đức Phật, hiện thân của 
trí tuệ và lòng bi mẫn; Pháp, giáo lý toàn hảo; và Tăng, các Bồ 
Tát và A La Hán vĩ đại. Hãy phát khởi lòng sùng mộ vĩ đại và 
khát khao thoát khỏi sinh tử. Hãy quy y một cách chân thành 


và tụng lời cầu nguyện này hai mươi mốt lần hay hơn nữa: 


Nam mô Phật. 
Nam mô Pháp. 


Nam mô Tăng. 


Sau đó, hãy tan hòa sự quán tưởng thành ánh sáng, kế đó ánh 
sáng này tan vào bạn. Hãy thiền định rằng bạn thọ nhận những 
gia hộ về trí tuệ và lòng bi mẫn, chúng tịnh hóa mọi che 
chướng của bạn. Hãy ngơi nghỉ tâm thức trong trạng thái tự 
nhiên, là tâm Phật, trong một thời gian. Cuối cùng, hãy hồi 


hướng công đức. 


263 


34 - Nhơ uế của những hành vi xấu xa và che chướng 
giống như bùn che phủ một viên ngọc. 
Mặc dù alaya thì thuần tịnh, nó không thể hiển lộ 
các phẩm tính. 
Sự sám hối của bốn năng lực thì thiết yếu. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỌI CHÚNG SINH trong sáu cõi bị thống trị bởi những cảm xúc 
phiền não, bởi nghiệp và kết quả, tuy thế bản tánh bẩm sinh 
của mỗi một và mọi người trong chúng ta ngập tràn Phật tánh 
toàn hảo. Nhơ uế của những hành vi xấu xa và che chướng ám 
chỉ những tư tưởng xấu ác, những che chướng, và mọi loại 
nghiệp khác nhau của ta, đặc biệt là những khuynh hướng 
thâm căn cố đế cắm rễ sâu xa. Những ô nhiễm này giống như 
bùn lầy che phủ viên ngọc quý báu của Phật tánh. Khi một viên 
kim cương bị bùn lầy che phủ, phẩm tính của nó có suy giảm? 
Không, một viên kim cương là một viên kim cương. Nhưng khi 
nó bị lớp bùn che phủ, ta không sử dụng nó như một vật trang 
sức. Khi ta khám phá một viên kim cương ở dưới bùn, ta lấy nó 
ra và lau chùi nó. Tương tự như vậy, bản chất của tâm ta không 
khác với tâm Phật. Khi nhận ra điều này, ta có thể “khám phá” 
tâm bằng cách tịnh hóa những tư tưởng xấu ác. Khi ta trực tiếp 


kinh nghiệm điều này, đó là tâm toàn trí của Đức Phật. 


264 


Trước khi ta có thể làm điều gì, ta phải nhận ra rằng một 
viên ngọc thuần tịnh tự nhiên đang hiện diện trong bùn lầy. 
Một khi được khám phá, trước hết ta lau sạch viên ngọc bằng 
miếng vải nhám hay nước muối. Sau đó, ta lau chùi nó nhẹ 
nhàng hơn. Cuối cùng, ta rửa nó một cách nhẹ nhàng với nước 
thuốc và đánh bóng bằng một chiếc khăn lụa. Nhờ những nỗ 
lực này, viên ngọc thanh tịnh được khám phá. Ta khám phá 
Phật tánh của ta trong cùng cách thế. Trước tiên, ta thực hành 
bốn nền tảng để tiệt trừ những lớp bùn thô. Sau đó ta thực 
hiện tu tập ngöndro—các thực hành chuẩn bị —để khám phá 
những che chướng vi tế hơn. Sau đó, Bồ đề tâm tương đối và 
tuyệt đối sẽ khám phá lớp tâm thức vi tế nhất, và kết quả là 
viên ngọc thuần tịnh của tâm giác ngộ! 


? ( 


Từ alaya có những nghĩa khác nhau. Đôi khi nó ám chỉ “nhà 
kho” hay “tâm thức kho tàng” nơi mọi tư tưởng và nghiệp được 
cất giữ. Đôi khi nó ám chỉ tánh Không, cơ sở cho sinh tử lẫn 
niết bàn. Khi chúng ta lầm lạc về ý nghĩa của tánh Không, ta 
lang thang trong sáu cõi sinh tử. Khi ta trực tiếp dấn mình vào 
tánh Không, ta thành tựu niết bàn. Trong trường hợp này, 
alaya được dùng như một đồng nghĩa của Phật tánh, căn bản 
của các thực hành thiền định của ta và nền tảng cho sự giác 
ngộ. Nếu ta không thông hiểu Giáo pháp và tạo ra ác hạnh thay 
vì thực hành tốt lành, đó là căn bản cho sinh tử. Khi ta thực 
hành với sự hiểu biết, tin cậy, lòng can đảm, và sự sùng mộ, ta 
trực tiếp khám phá alaya thuần túy, Phật-tâm. 

Giả sử một gia đình nghèo đang sống trong một căn nhà đổ 


nát, họ không biết rằng một kho tàng kếch sù nằm dưới đất đai 


265 


của họ. Sau đó giả sử như có một thợ mỏ đến và bảo họ rằng họ 
có một kho tàng to lớn ở dưới đất. Ông ta chỉ dẫn cho họ làm 
thế nào để khám phá kho tàng, và họ không ngừng đào xới lớp 
này tới lớp khác theo hướng dẫn của ông ta. Họ không mất can 
đảm, mặc dù công việc rất khó khăn, mất thời gian và năng lực. 
Cuối cùng họ khám phá kho tàng và trở nên giàu có. Trong 
thực tế, họ đã giàu có suốt thời gian đó bởi kho tàng luôn luôn 
ở với họ. 

Chúng sinh lang thang trong sáu cõi sinh tử như gia đình 
nghèo khó đó. Kho tàng của mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức 
Phật ở trong họ, nhưng nó bị che dấu bởi bùn lầy của những 
cảm xúc phiền não thô và tế. Kết quả là chúng sinh cảm thấy 
nghèo túng và tràn đầy đau khổ. Đức Phật, như một người thợ 
mỏ, đến thế giới này và giảng dạy Giáo pháp. Ngài đã chỉ ra 
rằng trong chúng ta, mỗi người đều có Phật tánh, như một kho 
tàng vô tận. Do bởi điều này, Đức Phật không phải tạo lập bất 
kỳ điều gì. Ngài chỉ phải chỉ cho ta cách nhận ra thực tại đó. Vì 
thế, Ngài đã giảng dạy mọi cấp độ khác nhau của Giáo pháp 
như phương pháp toàn hảo để khám phá Phật tánh của ta. Ta 
không phải luôn luôn cảm thấy quá cùng khốn và đau khổ. Nếu 
ta nỗ lực khám phá kho tàng, ta có mọi khả năng để thành tựu 
hạnh phúc tối thượng. Ta chỉ cần dọn sạch bùn lầy, tịnh hóa 
những ô nhiễm ngẫu nhiên che ám Phật tánh này. 

Đức Phật đã ban cho ta nhiều khí cụ để khai mở hạt giống 
này của sự giác ngộ. Với niềm tin nơi Giáo pháo, ta nghiên cứu 
và thực hành bốn nền tảng, lòng từ ái và bi mẫn vô lượng, Bồ 


đề tâm, các thực hành thiền định Kim Cương Tát Đỏa, và Con 


266 


Đường Năm Nhánh của Đại Ấn. Bằng cách áp dụng bộ khí cụ 
đầy đủ này, không chút nghi ngờ, ta sẽ có thể nhận thức giác 
ngộ. Từ những khí cụ này, việc áp dụng bốn năng lực là một kỹ 
thuật thiết yếu để tịnh hóa các che chướng. Bốn năng lực là (1) 
ân hận, (2) cách đối trị, (3) giải pháp, và (4) quy y hay tin cậy. 
Ân hận. Ta phải nhận ra rằng các tư tưởng và nghiệp xấu ác 
mà ta đã tạo ra không có lợi lạc chân thực. Việc nhìn các sự việc 
theo cách này được gọi là năng lực của sự ân hận. Bị lầm lạc 
bởi tham, sân, và si, ta nghĩ rằng ta đang bảo vệ chính mình hay 
hủy diệt các kẻ thù, nhưng thực ra ta chỉ tạo ác nghiệp. Tuy 
nhiên, vào lúc chết, ta sẽ thấy thật rõ ràng là lợi lạc của việc 
tham luyến bản thân và những người thân thuộc thì ít ỏi biết 
bao. Ác nghiệp mà ta đã tạo ra sẽ đi theo ta như một cái bóng 
và là suối nguồn của đau khổ đời này sang đời khác. Những 
hoạt động của ta có thể đưa đến một vài lợi lạc cạn cợt, nhưng 
nếu so sánh thì ác nghiệp mà ta tạo ra sẽ to lớn hơn rất nhiều. 
Ân hận không phải là một tội lỗi. Đúng hơn, đó là việc nhận 
ra sự mê lầm đã khiến ta nỗ lực rất nhiều mà không mang lại 
hạnh phúc. Nó giống như việc trở nên tỉnh giác rằng bạn đã rơi 
vào một đầm lầy dơ dáy. Bạn cảm thấy bối rối và khẩn thiết 
ước mong ngay lập tức thoát khỏi bùn nhơ. Những giáo lý này 
được dựa trên lý trí, không chỉ là sự “cho phép.” Vì thế hãy suy 
niệm kỹ lưỡng điều này: mặc dù những hy sinh ta đã tạo ra, kết 
quả là ta để lại không nhiều lợi lạc trong một thời gian dài. 
Tịnh hóa có thể được thực hành qua sự áp dụng một trong 
bốn năng lực, nhưng áp dụng cả bốn thì hiệu quả hơn. Nhưng 


ân hận là điều quan trọng nhất bởi không có nó, những năng 


267 


lực khác không chắc xảy ra. Chúng ta nên phát triển hiểu biết 
rõ ràng rằng mọi hành vi mê lầm thì không cần thiết và là đối 
tượng của sự tịnh hóa, và sự tịnh hóa đó nên được thực hiện 
càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn như, nếu ai đó đã dùng độc 
chất mà không chủ tâm, cá nhân đó sẽ kinh nghiệm sự ân hận 
lớn lao khi anh ta nghiên cứu về những lỗi lầm của mình. Điều 
này sẽ khiến anh ta dùng hành động khẩn cấp để thoát khỏi 
độc chất. Cũng thế, ta nên coi nghiệp tiêu cực, cho dù là những 
hành động vô cùng nhỏ bé, như thuốc độc chết người. 

Cách Đối trị. Kế đó là năng lực của cách đối trị. Sự tịnh hóa sẽ 
không đầy đủ nếu ta chỉ nhận ra độc chất; ta phải hành động 
để tống khứ nó đi. Điều này giống như thực sự đi vào một trận 
mưa và rửa sạch bụi bậm. Ta phải sử dụng mọi phương pháp 
ta có thể để tịnh hóa những che chướng của ta—việc thực 
hành, thiền định, và trì tụng thần chú. Ta có thể làm gì? Ta có 
thể sử dụng nhiều kỹ thuật thực hành Giáo pháp khác nhau 
như một cách đối trị để chống lại độc chất gây nên đau khổ. 
Chẳng hạn như, ta có thể thực hiện thực hành Kim Cương Tát 
Đỏa, tụng thần chú Quán Thế Âm, hay thực hành Đức Tara. Ta 
có thể nuôi dưỡng lòng từ ái và bi mẫn và thực hành Bồ đề tâm 
và tánh Không. 

Quyết tâm. Khi đã áp dụng những phương pháp tịnh hóa này, 
tiếp đó ta quyết định không bao giờ lập lại những tư tưởng và 
hành động tiêu cực một lần nữa. Một khi độc chất đã bị tiệt trừ, 
ta phải cẩn trọng không thực hành nó một lần nữa. Tương tự 
như vậy, ta quyết định quan sát bước chân ta để không lại rơi 


vào đầm lầy ấy. Giờ đây ta biết những nghiệp tiêu cực thì 


268 


không cần thiết và chỉ mang lại đau khổ, ta thệ nguyện: “Cho 
dù phải mất mạng, tôi sẽ không bao giờ mắc phạm lỗi lầm này 
một lần nữa. Trong quá khứ, tôi đã làm điều này không có sự 
tỉnh giác và thật vô nghĩa. Giờ đây và trong tương lai, tôi sẽ 
không hành động cách này một lần nữa.” 

Tin cậy. Năng lực thứ tư là sự tin cậy vào Phật, Pháp và Tăng. 
Tin cậy là quy y, nương tựa vào những đấng giác ngộ và vào Bồ 
đề tâm. Đó là suy nghĩ: “Giờ đây, tôi không có khả năng giải 
thoát chính mình khỏi mọi che chướng.” Vì thế ta phải nương 
tựa vào một vị chỉ huy tốt lành để sửa soạn lương thực không 
bị nhiễm độc hay nương tựa vào một người hướng dẫn đáng 
tin cậy sẽ chỉ cho ta một con đường nơi ta sẽ không vấp ngã. 
Điều tối quan trọng là chúng ta thấu hiểu rằng mọi chúng sinh 
đều có Phật tánh, bởi với sự hiểu biết này, ta có niềm tin rằng: 
“Chúng ta cũng có khả năng để đạt được Phật quả.” Ta có thể 
nói với sự xác quyết: “Nếu tôi thực hành Pháp, giác ngộ là điều 
có thể thực hiện được một cách chân thật giống như đối với 
chư Phật trong quá khứ.” Trước kia các Ngài còn là những 
chúng sinh mê lầm như chúng ta, nhưng các Ngài đã áp dụng 
mọi năng lực để nghiên cứu và thực hành Giáo pháp quý báu 
cho đến khi các Ngài đạt được Phật quả thoát khỏi đau khổ và 
nguyên nhân của nó. Vì thế chúng ta cũng có thể nương tựa 
vào những đối trị với đầy đủ niềm tin rằng sự tịnh hóa, và cuối 
cùng là sự giác ngộ, sẽ xảy ra. Chẳng hạn như, một chủ trại nuôi 
dưỡng cánh đồng để phát triển mùa thu hoạch của mình. Ông 
ta cày cấy mặt đất, làm cho đất mềm, dùng phân bón, làm đất 


ẩm ướt, gieo trồng hạt giống, và bảo vệ nó khéo léo cho đến khi 


269 


nó được gặt hái đầy đủ. Cùng cách đó, ta nên vun trồng thực 
hành Giáo pháp của ta. 
Câu chuyện dưới đây biểu thị khả năng của sự tịnh hóa, ngay 


cả sau nhiều đời lầm lạc: 


Xưa kia có một gia đình trong đó người vợ rất sùng mộ 
Giáo pháp và vui mừng trong việc thực hành bố thí. Một 
cậu bé trai được sinh vào gia đình đó, và hiển nhiên là 
chẳng mấy chốc cậu có một bản chất khốn khổ. Cậu liên 
tục cản trở ước muốn bố thí của người mẹ. Người cha đã 
qua đời, vì thế cậu con trai gánh trách nhiệm gia chủ. Bà 
mẹ tiếp tục gắng sức bố thí cho người khác, nhưng cậu 
con trai luôn luôn ngăn cản bà đừng làm như thế. Một 
hôm cậu con trai nói: “Dường như mẹ không muốn bất 
kỳ của cải nào trong nhà, vì thế hãy đứng ngoài các công 
việc của chúng ta. Con sẽ trực tiếp chăm sóc ngôi nhà.” 
Cậu con trai không cho phép bà mẹ có quyền hành gì 
trong nhà; cậu chỉ cho bà đủ thực phẩm mỗi ngày để 
sống còn. 

Nhưng bởi bản tánh rộng lượng, bà mẹ tiếp tục bố thí 
một nửa thực phẩm nghèo nàn của bà cho người khác. 
Cậu con trai giận dữ về điều đó và nói: “Mẹ sắp làm căn 
nhà này trống rỗng. Con không cho nhà chút thực phẩm 
nào nữa.” Cậu không cho bà thực phẩm trong sáu ngày, 
sau đó bà mẹ xin ăn được một ít thực phẩm. Cậu ném 
một nắm đất vào một cái bát nước và đưa cho bà. Bà mẹ 


uống nước nhưng chẳng bao lâu chết vì đói ăn. 


270 


Như một kết quả của nghiệp chướng này, cậu con trai 
bị tái sinh vào Địa ngục Gào rú trong nhiều kiếp, và sau 
đó tái sinh vào cõi ngạ quỷ đói khát trong nhiều kiếp 
nữa. Ngay cả khi cậu được sinh lại làm người, cậu vẫn 
giữ tánh keo kiệt, và cuối cùng bị tái sinh làm một ngạ 
quỷ trong nhiều đời nữa. Cuối cùng, cậu lấy lại được một 
tái sinh làm người, nhưng bị sinh vào những hoàn cảnh 
luôn luôn bị đói. Có lần, một vị Phật Độc giác bị bỏ qua 
trên đường khất thực của ngài. Người đàn ông nhìn thấy 
vị sư đang nhận cúng dường, và điều này làm nảy sinh 
sự ghen ty và bủn xỉn trong tâm ông. Ông ta đánh cắp 
bình bát của vị tu sĩ và ném nó trên mặt đất. Do bởi 
nghiệp lực đó, ông bị sinh liên tục trong những tình 
huống khốn khổ. 

Sau nhiều cuộc đời như thế, Đức Phật Ca Diếp xuất 
hiện trên mặt đất và người đàn ông sinh khởi lòng sùng 
mộ đối với Ngài. Do bởi sự nối kết đó, ông ta được sinh 
làm người trong thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
và có cơ hội gặp Ngài. Hiểu rõ những gì Đức Phật đã 
giảng dạy, ông ta làm mọi sự có thể để tịnh hóa những tư 
tưởng và tập quán xấu xa của mình. Ông thành công 
trong việc tịnh hóa những khuôn mấẫu tinh thần tiêu cực 


và đã thành tựu một mức độ chứng ngộ cao cấp. 


Chúng ta nên cảm hứng bởi câu chuyện này để tịnh hóa mọi 


tư tưởng xấu xa và chân thành thực hành Giáo pháp. 


271 


Đức Phật đã giảng dạy, hay “chuyển Pháp luân quý báu,” 
trong ba giai đoạn. Trong lần chuyển Pháp luân thứ nhất, Đức 
Phật giới thiệu bản tánh của sinh tử—vì sao và làm cách nào 
từ bỏ sinh tử—để gây truyền ước muốn đạt được giác ngộ. 
Trong lần chuyển Pháp luân thứ hai, Đức Phật đã ban các giáo 
huấn về cách từng bước đi theo con đường. Trong lần chuyển 
Pháp luân thứ ba, Ngài giảng dạy sự tịnh hóa các che chướng 
vi tế và việc thực hiện Phật quả trọn vẹn và toàn hảo. Lời 
khuyên tâm huyết này về cách làm hiển lộ viên ngọc như-ý của 
Phật tánh của chúng ta—thật kỳ diệu biết bao! 

Giống như một viên ngọc thanh tịnh tự nguyên thủy, Phật 
tánh của ta thì chói ngời tỉnh khôi. Nó chỉ bị ngăn che bởi sự 
lầm lạc ngẫu nhiên. Người ta thường nói: “Bạn có thể uống 
nước này bởi nó đã được tịnh hóa.” Điều đó có nghĩa gì? Nếu 
bản chất của nước tự nó bị ô nhiễm, ta không thể tịnh hóa nó. 
Bản chất của nước là tự nó thanh tịnh, nhưng sự ô nhiễm được 
thêm vào trong một thời gian. Vì thế khi sự ô nhiễm đó bị loại 
bỏ, ta gọi là nó “được tịnh hóa” để biểu thị rằng ta đã hoàn trả 
nước về trạng thái đã-thanh tịnh của nó. Tâm ta cũng tương tự 
như thế. Sự mê lầm và lầm lạc làm ô nhiễm nó cần được loại 
bỏ. Khi những che chướng này hoàn toàn được loại bỏ, bản 
tánh chói ngời của tâm hiển lộ một cách tự do. Khi đó ta nói 


4 ” 


tâm đã được “tịnh hóa” để biểu thị rằng vật che phủ của sự lầm 
lạc, như bùn lầy, đã được quét sạch. Đây là cách tịnh hóa của 
tâm. 

Hãy dùng một chốc lát để nuôi dưỡng lòng bi mẫn và Bồ đề 


tâm đối với tất cả đau khổ. Kế đó hãy quán tưởng Đức Kim 


272 


Cương Tát Đỏa hay Quán Thế Âm như hiện thân của trí tuệ và 
lòng bi mẫn an tọa trên một hoa sen và đĩa mặt trăng trên đỉnh 
đầu bạn. Hãy tụng thần chú một trăm âm hay sáu-âm như ánh 
sáng phóng chiếu từ Bổn Tôn để tịnh hóa sáu cõi chúng sinh, 
kể cả bản thân bạn. Sau đó, Bổn Tôn tan hòa vào bạn, ban 
những gia hộ và tịnh hóa mọi ô nhiễm của bạn. Kế đó hãy thiền 
định về bản tánh bất khả phân của tánh Không và hình tướng 


và để tâm ngơi nghỉ. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức. 


273 


35 Người thâu thập hai tích tập giống như một nhà 
đầu tư khôn ngoan. 
Mặc dù người ấy thụ hưởng của cải của mình, của 
cải ấy không bao giờ cạn kiệt. 
Vì thế, hãy chuyên chú làm các thiện hạnh. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


HAI TÍCH TẬP là sự thâu thập công đức và trí tuệ. Công đức 
giống như nhiên liệu, và trí tuệ giống như ngọn lửa. Ta càng 
tích tập nhiên liệu-công đức thì lửa-trí tuệ sẽ càng to lớn. Việc 
thâu thập hai tích tập này tạo nên một cơ hội để tiêu diệt mọi 
che chướng của ta. Trong sáu toàn thiện (sáu ba la mật), sự bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và thiền định tạo thành sự tích 
tập công đức. Việc lễ lạy, trì tụng các thần chú, cúng dường 
đèn, cúng dường các tăng ni hay những Đạo sư thành tựu cao 
cấp, quán tưởng các Bổn Tôn giác ngộ, đi nhiễu các đền chùa, 
tu viện, hay những ngọn núi thiêng, cúng dường mạn đà la— 
tất cả những điều này là những phương pháp đặc biệt để tích 
tập công đức. Nếu những điều này được thực hiện với trạng 
thái tâm của trí tuệ thuần tịnh, nhờ sự nội quán sâu sắc, chúng 
cũng dễ dàng trở thành sự tích tập trí tuệ. Khi nhờ những 
phương pháp này mà một lượng công đức bao la được tích tập, 
công đức ấy dễ dàng làm khơi dậy ngọn lửa trí tuệ sắc bén. Khi 


tất cả những điều kiện này cùng tụ hội, kết quả (trí tuệ) sẽ hiển 


274 


lộ một cách tự nhiên. Những phương pháp này có thể nhổ bật 
gốc hai loại che chướng và chuẩn bị để ta kinh nghiệm bản 
tánh chói ngời của tâm. Chẳng hạn như khi một lượng nhiên 
liệu lớn được thâu thập, ngọn lửa sẽ lớn và kéo dài. Tương tự 
như thế, khi ta đã thâu thập một lượng tích tập công đức to 
lớn, nó sẽ thiêu rụi mọi che chướng và hiển lộ trong sự tích tập 
trí tuệ. 

Nếu một người đầu tư tiền bạc trong ngân hàng, hành động 
đó thâu thập lợi tức dù người đó có nhận thức về điều đó hay 
không. Trong khi người ấy thụ hưởng lợi tức đó, lợi tức vẫn 
được tích tập thêm nữa. Tương tự như thế, khi ta đầu tư bản 
thân mình một cách tích cực trong việc thực hành Pháp, ta tạo 
nên sự an bình thực sự trong tâm. Trong khi vui hưởng sự an 
bình đó, ta tiếp tục việc thực hành không ngừng nghỉ cho đến 
khi đạt được giác ngộ. Ta cần là một nhà kinh doanh tâm linh 
tốt lành và dâng hiến đời mình cho các thiện hạnh. 

Khi ta làm điều tốt lành cho người khác, ta cảm thấy dễ chịu 
biết bao! Thậm chí người đó không cần cho ta điều gì, ta cảm 
thấy hoàn toàn thoải mái khi họ nói cảm ơn ta. Khi bạn làm 
điều không tốt cho người khác, và mặt họ trở nên giận dữ và 
họ nói những điều không hay với bạn, bạn cảm thấy ra sao? Sự 
khác biệt thật rõ ràng, phải không? Không cần có giáo lý đặc 
biệt nào về điều này. Lợi lạc của việc làm những điều thiện 
lành cho người khác thì quá rõ ràng. Hãy áp dụng sự hiểu biết 
này trong đời sống hàng ngày của bạn—hãy tránh mọi hành vi 
bất thiện, đặc biệt là mười ác hạnh, và hãy dấn mình vào các 


hành vi tốt lành, kể cả mười thiện hạnh. Khi bạn biết cách làm 


275 


điều này, sự an bình, hòa hợp, hỉ lạc và hạnh phúc của bạn sẽ 
trăng trưởng vô bờ bến, đặc biệt là nếu những hành vi cao quý 
này được thực hiện với sự hỗ trợ của Bồ đề tâm. Những thực 
hành này cũng là nền móng cho sự thành tựu giác ngộ hay 
Phật quả. 

Không cần có lý do đặc biệt nào; hãy làm những điều thiện 
lành cho chúng sinh. Điều này có nghĩa là không gây tổn hại và 
mang lại an bình. An bình là sự vắng mặt của các che chướng, 
những tư tưởng bất thiện, mê lầm, và xao lãng trong tâm thức. 
Hầu hết mọi người nhận thức sâu sắc những điều tốt lành mà 
bạn làm, nhưng nếu có ai không hiểu, bạn hãy áp dụng lòng bi 
mẫn. 

Hãy dành một lát để quán tưởng toàn thể thế giới chứa đầy 
của cải tuyệt hảo vĩ đại và châu báu lộng lẫy. Không chút trông 
đợi, hãy cúng dường mọi sự, kể cả bản thân bạn, cho các đấng 
giác ngộ. Hãy hoan hỉ và hồi hướng công đức. Mỗi khi bạn tản 
bộ trong một công viên có cây cối và những đóa hoa duyên 
dáng hay bắt gặp một bầu trời trong sáng, tuyệt đẹp, hoặc một 
ngọn núi với một rừng cây, những bông hoa và bãi cỏ quyến 
rũ, hay một đại dương, hãy cúng dường những thứ này cho các 
đấng giác ngộ và cầu nguyện: “Cầu mong con thể nhập lòng từ, 
bi, và Bồ đề tâm. Cầu mong mọi chúng sinh trải nghiệm hạnh 
phúc, thoát khỏi đau khổ và nhanh chóng đạt được giác ngộ.” 
Sau đó hãy để tâm thức thư thản. 


276 


36 Sự hồi hướng Đại thừa giống như một kho tàng 
được canh giữ cẩn thận. 
Nó mang lại kết quả mỗi ngày cho đến khi ta đạt 
được giác ngộ. 
Nó thành tựu lợi lạc của bản thân ta và chúng sinh. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


HỒI HƯỚNG ĐẠI THỪA có nghĩa là ta không ích kỷ khi giữ đức 
hạnh, các phẩm tính tốt lành, và công đức cho riêng ta. Từ vô 
thủy, ta đã có nhiều cơ hội để tích tập đức hạnh và công đức. 
Nhưng ta đã không có trí tuệ để hồi hướng nó cho chúng sinh, 
đặc biệt là cho sự thành tựu Phật quả của họ, và vì điều này, ta 


chưa đạt được giải thoát. Có bốn cách làm đức hạnh cạn kiệt: 


* Đức hạnh không được hồi hướng cho sự thành tựu giác ngộ. 

* Đức hạnh được hồi hướng cho mục đích sai lạc, chẳng hạn 
như niềm vui sinh tử. 

* Để lộ các thiện hạnh cho người khác để nhận được lời khen ngợi. 

* Hối tiếc đức hạnh và công đức đã được tạo lập trước khi 


chúng được hồi hướng. 


Nếu ta nổi giận với một Đạo sư vĩ đại, chẳng hạn như một Bồ 
Tát hay Đạo sư kim cương của ta, điều đó cũng khiến cho đức 


hạnh bị hủy hoại. Vì mọi đức hạnh mà bạn đã tích tập được, 


2.47: 


hãy hồi hướng chúng không chút tư lợi cho sự thành tựu giác 
ngộ viên mãn của tất cả chúng sinh. 

Ngoài ra, sự hồi hướng không nên bị giới hạn trong đức hạnh 
tức thì của riêng ta. Mọi đức hạnh của bản thân ta và chúng 
sinh được tích tập trong ba thời, mọi đức hạnh trong sinh tử 
và niết bàn, cũng như đức hạnh bẩm sinh, nên được thâu thập 
trong phạm vi của tâm và được hồi hướng. Hãy hiểu rằng đây 
là cách thức để thành tựu thực hành hồi hướng: 


1. Ta hồi hướng với Bồ đề tâm. 

2. Ta hồi hướng trước Tam Bảo và Tam Căn như các nhân chứng. 
3. Hồi hướng với sự hỗ trợ của các thành viên trong Tăng đoàn. 
4. Hồi hướng trong trạng thái quân bình, thoát khỏi ba phạm vi. 


5. Hồi hướng liên tục. 


Nếu ta hồi hướng theo cách này, sự hồi hướng sẽ niêm 
phong các đức hạnh của ta khiến chúng trở thành một nguyên 
nhân để hiển lộ kết quả, Phật quả. Nhờ thực hành này, ta có 
thể tịnh hóa sự yêu quý bản thân của ta và trải rộng tâm cao 
quý. Theo cách này, ta tự do hiến tặng cho tất cả chúng sinh 
một nguyên nhân đặc biệt của sự giải thoát khỏi đau khổ và 
của sự thành tựu giác ngộ. Thay vì trở nên dính mắc vào giải 
thưởng này và sử dụng nó cho sự an bình và hạnh phúc của 
riêng ta, ta chia sẻ nó cho chúng sinh. 

Kho tàng của một vị vua được canh giữ cẩn thận sẽ không 
bao giờ bị lãng phí hay mất mát. Tương tự như thế, ta sẽ không 


phải lo âu về việc kho tàng công đức của ta bị mất đi nếu ta 


278 


niêm phong nó bằng cách chia sẻ nó với tất cả chúng sinh. Đây 
là một thực hành vô cùng mãnh liệt. Một tâm thức chứa đựng 
tư tưởng cao quý, vĩ đại này có không gian không giới hạn, đủ 
dung chứa cho tất cả chúng sinh. Cách thức hồi hướng Đại 
thừa này cũng là một phương tiện đặc biệt để đạt được 
dharmakaya (Pháp Thân) vì lợi lạc của riêng ta, để đạt được 
các sắc thân vì lợi lạc của chúng sinh, và nhờ đó hiển lộ các 
hoạt động cho chúng sinh mà không cần dụng công. 

Nếu ta gieo trồng hạt giống của một cây thuốc, nó sẽ đâm 
chồi, phát triển, và cuối cùng kết thành trái quả. Quả, cành, lá 
và ngay cả vỏ cây đều có thể được sử dụng làm thuốc. Mỗi bộ 
phận đều lợi lạc và có thể liên tục chữa lành và mang lại lợi lạc. 
Tương tự như thế, công đức và đức hạnh của ta sẽ tiếp tục nếu 
ta trồng chúng một cách vững chắc bằng cách hồi hướng 
chúng cho sự thành tựu Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng 
sinh. Mỗi bộ phận sẽ tiếp tục kết trái. Bản thân ta sẽ thoát khỏi 
đau khổ, sự vô minh, và lầm lạc. Khi đó, nhờ công đức và đức 
hạnh của ta, ta có thể trợ giúp tất cả chúng sinh đạt được giác 
ngộ. 

Khi ta nghiên cứu và thực hành Giáo pháp quý báu, điều 


quan trọng là phải có Ba Tuyệt hảo: 


1. Động lực Bồ đề tâm thuần tịnh, là điều thiết lâp mục đích 
của thiền định là sự thành tựu giác ngộ, không phải là sự 
giải thoát cá nhân hay mục đích sinh tử nào đó 

2. Thực hành thiền định thực sự của Bổn Tôn du già, Đạo sư 


du già, hay Đại Ấn, hành trình đi tới giác ngộ và sự viên 


279 


mãn của động lực của ta với sự hoàn toàn chú tâm, không 
lang thang hay xao lãng trong khi thiền định 


3. Sự hồi hướng mọi đức hạnh cho sự lợi lạc của chúng sinh 


Hồi hướng là một trong những thực hành quan trọng nhất 
mà ta có thể làm. Thật đáng mừng là thực hành mãnh liệt này 
thật dễ thực hiện. Ta hồi hướng lập tức sau mỗi thực hành. Có 
thể thực hành của ta chỉ là một thời khóa ngắn, nhưng nếu ta 
hồi hướng nó, nó sẽ trở nên vô hạn. Nếu ta hồi hướng mỗi khi 
ta nghiên cứu hay thực hành, các kết quả sẽ tiếp tục hiển lộ 
cho đến khi ta đạt được Phật quả viên mãn. Điều quan trọng là 
ta phải hồi hướng với Bồ đề tâm và phải sử dụng một cách 
chân thành thực hành của ta để làm lợi lạc chúng sinh hơn là 
hồi hướng nó cho lợi ích nhỏ bé của riêng ta. 


Mục hồi hướng trong Viên Ngọc Như ý nói: 


Nói chung, Đại thừa, thừa quý báu và vô song, bao gồm 
mọi sự trong thừa ba la mật (hay Kinh thừa) và Kim 
cương thừa. Thực hành của Giáo pháp quý báu này gồm 
ba phần: chuẩn bị, thực hành thực sự, và phần kết thúc. 
Mọi thực hành của sự chuẩn bị và thực hành chính yếu 
đều phát triển các cội gốc đức hạnh. 

[Đối với việc thực hành lúc kết thúc:] Mỗi Kinh và 
luận giảng của Đại thừa đều giảng rằng sự hồi hướng vô 
cùng quan trọng do bởi mọi cội gốc đức hạnh đều được 


hồi hướng, rằng chắc chắn là ta sẽ thành tựu. Kinh Hoa 


280 


Nghiêm đã giảng rộng về tầm quan trọng của sự hồi 


hướng: 


Hãy hồi hướng cho sự giác ngộ viên mãn những cội 
gốc đức hạnh mà bản thân và tất cả chúng sinh tích 
tập được trong ba thời và cội gốc đức hạnh bẩm 


sinh. 


Chương “Hồi hướng Rộng lớn của Ngọn Cờ Kim 


Cương Chiến Thắng” trong Kinh Hoa Nghiêm nói: 


Nguyện mọi trạng thái tốt lành mà chúng sinh hồi 
hướng đức hạnh của họ để đạt được— 

những đức hạnh họ có và đã phát triển, 

sẽ phát triển, và hiện đang phát triển— 


là những trạng thái mà họ sẽ trở thành. 


Hay nói các khác, hãy hồi hướng cội gốc đức hạnh bẩm 
sinh và đức hạnh được tích tập của bản thân bạn và tất 
cả chúng sinh trong ba thời được tìm thấy trong Kinh 
Hoa Nghiêm: 


Nhờ cội gốc đức hạnh bẩm sinh 
và các cội gốc đức hạnh được tích tập trong ba thời 
của bản thân con và tất cả chúng sinh, 


nguyện con và tất cả chúng sinh 


281 


nhanh chóng đạt được giác ngộ quý báu, vô song, 


xác thực, và viên mãn. 


Sự hồi hướng cũng có thể trở thành một nguyên nhân để ta 
thâu thập mọi phẩm tính tuyệt hảo của trí tuệ, lòng bi mẫn, các 
hoạt động, và đức hạnh của Đức Phật, công đức của chư vị Bồ 
Tát và A La Hán, và cũng cả mọi phẩm tính tốt lành, đức hạnh 
và công đức của tất cả chúng sinh. Hãy thâu thập chúng cùng 
với năng lực của Bồ đề tâm vào mạn đà la của trái tim bạn và 
hồi hướng tất cả những điều đó cho sự thành tựu Phật quả 
viên mãn, cho sự tịnh hóa mọi che chướng, và cho việc đạt 
được mọi phẩm tính tuyệt hảo. Hãy thực hiện sự hồi hướng 
này trong khi nhận ra tánh Không của ba phạm vi—có nghĩa là 
hành vi hồi hướng, các đức hạnh được hồi hướng, và mục đích 
của việc chúng được hồi hướng. Đây là tất cả trong “nhất vị,” 


bản tánh huyễn hóa. 


282 


37 Giới nguyện pratimoksha giống như người Nắm 
giữ các Châu báu. 
Không tin cậy vào giới nguyện này thì không có 
Thánh Phúáp. 
Nó là nền móng của mọi sự. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BA ĐOẠN KỆ KẾ TIẾP giảng nghĩa tầm quan trọng của giới 
nguyện pratimoksha. Ý nghĩa của pratimoksha là gì? 
Pratimoksha được gọi là giới nguyện giải thoát cá nhân qua đó 
mỗi một và mọi điều bất thiện được tịnh hóa từng cái một và 
mỗi một và mọi đức hạnh được tích tập cho sự giải thoát. Điều 
này được giảng nghĩa đầy đủ trong Vinaya. Ta đạt được giải 
thoát và trạng thái toàn trí của Phật quả nhờ thực hành 
Vinaya. Một số học giả nói rằng Vinaya chỉ dành cho các hành 
giả của Hinayana (Thừa Nguyên thủy). Những quyết đoán như 
thế chỉ biểu thị một sự hiểu biết không đầy đủ về Vinaya. 
Vinaya là nền tảng của thực hành thiền định; nó là nền móng 
cho mọi thực hành Phật giáo, và do bởi điều này, Đại thừa và 
Kim cương thừa được thực hành trên nền tảng của nó. Để thọ 
nhận các giới nguyện Bồ Tát và samaya (hứa nguyện) Mật 
thừa, ta phải trì giữ ít nhất một trong những giới nguyện 


pratimoksha như một nền tảng. 


283 


Dĩ nhiên, giới luật Vinaya được nhấn mạnh đối với các tăng 
và ni, những vị hoàn toàn hiến dâng đời mình cho việc nghiên 
cứu và thực hành Pháp, nhưng các hành giả cư sĩ cũng trì giữ 
các giới nguyện pratimoksha trong hình thức năm giới luật. 
Những kỷ luật này thật trọng yếu, bởi chúng tạo nên nền móng 
mà mọi thực hành khác được đặt nền trên đó. Vì thế, tác giả 
đặc biệt nhấn mạnh đến chúng ở đây. 

Người Nắm giữ các Châu báu là một ẩn dụ để chỉ đất. Mọi 
châu báu và những viên đá quý đến từ đất, vì thế nó được gọi 
là “người nắm giữ các châu báu.” Mặt đất là nền móng và nền 
tảng trên đó con người và những phi nhân tương tự an trụ và 
di chuyển. Cây cối và mùa màng được gieo trồng và phát triển 
trong đất. Không có đất, ta không thể hoạt động, vì thế ta nói 
nó là nguồn mạch và nơi hàm chứa mọi sự quý báu, mọi 
“châu báu.” Tương tự như thế, mười thiện hạnh, sáu toàn 
thiện (sáu ba la mật), những phẩm tính tốt lành của trạng 
thái tương đối, và những phẩm tính của Phật quả được đặt 
nền trên các giới hạnh. Lòng từ, bi, và Bồ đề tâm được gieo 
trồng trong và nương nhờ vào mặt đất của giới hạnh. Sự 
thiền định và nội quán sâu xa cũng được đặt nền trên giới 
luật cá nhân. Đức Nagarjuna (Long Thọ) cao quý viết trong 


Thư gởi một Người Bạn: 
Giới hạnh được nói là nền móng của mọi đức hạnh, 


giống như mặt đất là nền móng cho mọi sự di chuyển và 


đứng yên. 


284 


Khi ta trì giữ và tuân thủ năm giới luật cư sĩ, hay các giới luật 
của các tăng và ni, ta có thể nói rằng ta là những hành giả đích 
thực. Không có ít nhất năm giới luật, ta không được coi là 
những thành viên của tăng đoàn. 

Chỉ một người có kỷ luật mới có thể trì giữ giới hạnh. Điều 
này thật rõ ràng ngay cả trong đời sống bình thường. Nếu một 
học sinh không có kỷ luật trong trường học, em đó không thể 
học giỏi hay được điểm cao. Trái lại, nếu học sinh đó đi học 
đúng giờ, tập trung làm bài ở nhà, tuân giữ kỷ luật của trường 
học, và không quá quan tâm đến các buổi tiệc hay lãng phí thời 
gian, học sinh ấy sẽ thành công. Nói chung, người nghiêm cẩn 
trong việc tôn trọng đời sống và cảm xúc của người khác, tự 
chế không trộm cắp của người khác, luôn luôn sử dụng lời nói 
dịu dàng và nói sự thật, và dùng những lời lẽ khéo léo để đưa 
người khác vào sự hòa hợp sẽ được toàn thể thế gian vô cùng 
tôn kính. Một người như thế có khả năng mang lại an bình và 
lợi lạc cho chúng sinh. Tương tự như thế, người trì giữ giới 
hạnh sở hữu nền móng để tăng trưởng và hoàn thiện mọi 
phẩm tính vô song của một vị Phật. Vì thế, ta nên trì giữ giới 
hạnh như bảo vệ đôi mắt của mình. 

Có thêm nhiều lợi lạc trong việc duy trì giới hạnh: Bằng cách 
trì giữ các giới hạnh Vinaya, ta tịnh hóa các che chướng trong 
tâm. Những người bảo trợ cho người trì giữ giới nguyện của 
mình một cách thuần tịnh cũng tích tập công đức lớn lao. Như 
một cây như ý kết thành trái quả to lớn, giới hạnh thuần tịnh 
mang lại kết quả lớn lao cho bản thân và chúng sinh. Giới hạnh 


là món trang sức siêu việt trong mọi vật trang sức. 


285 


Người trì giữ giới hạnh đạt được phẩm cách và vinh quang to 
lớn. Tất cả chư vị Bồ Tát hài lòng về một người như thế, và 
người ấy được những người có phẩm chất xuất sắc và khôn 
ngoan ngợi khen. Ngay cả khi những người ấy già yếu, họ vẫn 
được các vị trời và người tôn kính và là một đối tượng để tán 
thán. Giới hạnh sẽ mang lại mọi an bình và hạnh phúc nhất 
thời của các vị trời và người. Cuối cùng, nó sẽ dẫn đến Phật 
quả viên mãn. 

Vào lúc chết, những hành giả siêu việt trì giữ giới hạnh thuần 
tinh sẽ được tái sinh trong một hoa sen trong một cõi Phật. 
Những hành giả trung bình sẽ được sinh trong thời đại của 
một vị Phật và được thọ giới xuất gia. Những hành giả hạ liệt 
trì giữ giới nguyện của họ một cách chân thành sẽ có một sự 
nối kết với sự thọ giới trong nhiều đời liên tiếp và cuối cùng sẽ 
đạt được giác ngộ. Nơi nào có thêm các tăng và nỉ thì có cơ hội 
to lớn hơn để thiết lập Phật pháp và mang lại an bình và hòa 
hợp cho cộng đồng. Việc trì giữ giới hạnh Vinaya thật đúng đắn 
là một sự tu tập đặc biệt của tâm mà ta có thể thực hành suốt 
đời. Mọi người nên tự khuyến khích mình và người khác thực 


hành Vinaya. 


286 


38 Giới hạnh thanh tịnh như một ngai tòa quý báu, 
thấm đẫm năng lực linh thánh. 
Nó là một đối tượng của những lễ lạy đối với mọi 
chúng sinh, kể cả những vị trời. 
Ta nên giữ gìn ba tu tập như giữ gìn con mắt mình. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÁC GIỚI LUẬT ĐẠO ĐỨC không chỉ bao gồm một loại giới 
luật. Chúng bao gồm mọi phương tiện để duy trì một cuộc đời 
thanh tịnh, ta thoát khỏi những ác hạnh thuộc vật lý và tỉnh 
thần. Chúng là nền tảng cho sự tự do đối với sinh tử và đối với 
sự thành tựu giác ngộ cho các Thanh Văn, Phật Độc Giác, và 
chư Bồ Tát. Hầu hết mọi người trong sinh tử tôn kính họ là 
những vị trì giữ đạo đức phẩm hạnh. Như một ngai tòa quý 
báu, những người như thế đã tán dương bằng các lễ lạy và lòng 
sùng mộ, bởi hành vi của các ngài là suối nguồn của sự thanh 
thản, chính trực và an bình. Những vị trì giữ đạo đức một cách 
thuần tịnh, các cư sĩ giữ năm hay tám giới, và đặc biệt là các 
tăng và ni với giới hạnh trọn vẹn, thì vô cùng tôn quý. 

Sau thời đại của Đức Phật, nhiều Đạo sư tâm linh xuất hiện. 
Nagarjuna nằm trong số những người đã tập hợp số lượng đệ 
tử đông đảo nhất và truyền bá rộng rãi Phật pháp. Nhiều vị 
Thầy vĩ đại cũng xuất hiện ở Tây Tạng. Trong số các vị đó, Đức 


Pháp Vương Gampopa và Đức Jigten Sumgön là những vị có 


287 


tầm quan trọng lớn lao nhất. Các ngài làm lợi lạc nhiều chúng 
sinh, tập hợp hàng trăm ngàn đệ tử, và củng cố vững chắc Phật 
giáo trên thế giới. Tất cả những bậc vĩ đại này nhấn mạnh các 
giáo lý về kỷ luật đạo đức và chính mình duy trì hoàn hảo nó. 

Giữ gìn các giới luật đạo đức là hình thức bảo vệ tốt nhất của 
ta. Giới luật này bảo vệ ta khỏi sự mê lầm và những nguyên 
nhân của đau khổ. Nó cũng cho ta một viễn cảnh trong sáng về 
cách xử sự với đau khổ. Thật ra, mọi an bình và hòa hợp đối 
với những cá nhân và xã hội nói chung xuất hiện từ sự thanh 
tịnh của đạo đức của ta. 


Ba tu tập, được gọi là trishiksha trong Phạn ngữ, là: 


* tu tập đạo đức phẩm hạnh, hay shila (giới) 
* tu tập tập trung thiền định, hay samadhi (định) 


* tu tập giác tánh trí tuệ, hay pra/ña (tuệ) 


Ba tu tập này có mối quan hệ sâu xa với nhau. Nếu một tu tập 
bị quên lãng, hai cái kia không thể được thành tựu. Shila có 
nghĩa là duy trì đức hạnh bằng cách tránh mọi tư tưởng xấu ác. 
Việc duy trì giới luật hay đạo đức phẩm hạnh mang lại sự mát 
mẻ của tâm thức an bình, là cái chính nó trở thành nền tảng để 
thực hiện sự an định và duy trì định tĩnh. Kết quả là định tĩnh 
trở thành nền tảng cho prajña, hay nội quán đặc biệt. Không 
được thiết lập tốt đẹp trong tập trung thiền định, cả sự thành 
tựu nội quán đặc biệt sâu sắc và sự chứng ngộ Đại Ấn đều 
không thực hiện được. Không có nội quán phê bình nhổ bật rễ 


mọi mê lầm, ta không thể giải thoát chính mình khỏi sinh tử. 


288 


Loại tâm thức được thiết lập và mạnh mẽ này tùy thuộc vào sự 
an định, giới luật tinh thần của định tĩnh cắm rễ trong đạo đức 
phẩm hạnh, shila. Khi ta có trí tuệ, ta có thể nhận ra sự cần 
thiết của tập trung thiền định và sẽ tiếp tục nâng cao thực 
hành đó. Một khi ta hiểu rõ rằng định tĩnh thì cần yếu cho nội 
quán đặc biệt, ta sẽ hiểu rằng ta phải thực hành đạo đức phẩm 
hạnh như nền tảng của nó. 

Nhiều người kết hợp ba tu tập dành riêng cho Hinayana 
(Thanh Văn thừa). Tuy nhiên, bất luận con đường được lựa 
chọn của bạn, ba tu tập này phải luôn luôn làm việc với nhau 
nếu bạn muốn giải thoát mình khỏi sinh tử. Trong Đại thừa, 
khó có thể có Bồ đề tâm mà không duy trì đúng đắn một giới 
nguyện pratimoksha. Trừ phi bạn bảo vệ tâm bạn khỏi các tư 
tưởng tham luyến, ganh ghét, sân giận, vô minh, oán hận v.v.., 
làm sao bạn có thể hy vọng phát triển lòng từ và bï? Ta có thể 
cố gắng, nhưng may mắn lắm thì nó sẽ chỉ là lòng bi mẫn cạn 
cợt, ưu phiền. Thay vào đó, trước hết ta phải làm yên bình sự 
tham luyến, sân hận, oán hận, và ganh ghét bằng những giới 
nguyện pratimoksha. Rồi thì trên nền tảng đó, ta có thể phát 
triển lòng từ, bi, và Bồ đề tâm và thuộc về Đại thừa. Trên nền 
tảng của Bồ đề tâm, ta có cơ hội to lớn để thấy mọi chúng sinh 
như các Bổn tôn hay chư Phật theo thực hành Kim cương thừa. 
Vì thế tu tập Hinayana này thật cần yếu cho sự phát triển Đại 
thừa. Trước hết ta phải tránh làm hại người khác. Sau đó, dựa 
trên điều đó, ta có thể giúp đỡ chúng sinh. 

Những tu tập này được kết hợp với Vinaya (Luật) và Bồ đề 


tâm thì đặc biệt quan trọng trong Kim cương thừa. Không có 


289 


giới luật vật lý và tỉnh thần, ta không thể thực hành các giai 
đoạn phát triển hay thành tựu của thực hành. Không có một sự 
quán tưởng và thiền định kiên cố về Bổn Tôn trong các giai 
đoạn phát triển và thành tựu, sẽ không thể thành tựu Đại Ấn 
hay bất kỳ thực hành thiền định nào khác. Không có lòng từ, bị, 
hay Bồ đề tâm, thực hành Bổn Tôn du già không hiệu quả và sẽ 
không dẫn tới việc thoát khỏi sinh tử hay tới sự thành tựu giác 
ngộ toàn hảo. Thực ra, thực hành Bổn Tôn du già có thể nguy 
hiểm nếu thực hiện mà không có Bồ đề tâm đúng đắn. Ta có 
thể bị tái sinh làm quỷ ma mạnh mẽ, chẳng hạn thế, nếu thực 
hành của ta bị bóp méo bởi sự sân giận hay oán hận. Hiện 
tượng này được gọi là “Bổn Tôn xuất hiện như một quỷ ma.” 
Thay vào đó, hãy điều phục tâm thức mềm mại như bông gòn 
và mạnh mẽ như một ngọn núi. Hãy phát triển lòng can đảm 
để đối mặt với các chướng ngại và đau khổ, làm cho các phiền 
não trong tâm hoàn toàn bất lực. Khi đó các thực hành thiền 
định Kim cương thừa trở thành một phương tiện vô song để 
mang lại giác ngộ toàn hảo. 

Đôi mắt của ta nằm trong số những bộ phận quan trọng nhất 
của thân thể ta. Mọi người quan tâm đến việc bảo vệ thị lực và 
làm cho mắt họ đẹp hơn. Người ta tốn rất nhiều tiền để giữ đôi 
mắt được khỏe mạnh. Tương tự như thế, ta cần nuôi dưỡng 
“đôi mắt trí tuệ” để nhận ra bản tánh của nội quán đặc biệt. 
Không có nó, không có cách nào đạt được giác ngộ. Vì thế, ta 
giữ gìn đạo đức phẩm hạnh của mình để bảo vệ con mắt trí tuệ, 
và thực hành định lực để cải thiện thị kiến của ta. Nhờ những 


hỗ trợ này, ta sẽ có được trí tuệ thâm sâu nhận ra bản tánh của 


290 


sinh tử và giác ngộ. Vì thế, ta nên yêu quý ba điều này: đạo đức 
phẩm hạnh, thiền định và trí tuệ. Đây là một câu chuyện của 


người đã thực hiện điều đó: 


Xưa kia, có một cặp vợ chồng giàu có nhưng chẳng may 
không có con. Họ cầu nguyện Phật, Pháp, và Tăng đoàn 
phò trợ, và sau một thời gian, người vợ hạ sinh một cậu 
con trai. Cặp vợ chồng nuôi dưỡng cậu bé thật cẩn trọng, 
thương yêu, và với lòng bi mẫn, và đặt tên nó là Padma 
Dokchen, Như-Hoa Sen, bởi cậu rất đẹp. Do địa vị xuất 
chúng của họ, cha mẹ cậu nghĩ rằng họ nên sắp xếp một 
cuộc hôn nhân cho con trai của họ. Nhưng khi lớn lên, 
cậu con trai nói: “Xin lắng nghe, cha mẹ tốt lành. Cuộc 
đời của gia chủ như một đầm lầy và con không muốn 
mắc kẹt trong đó. Cuộc đời gia chủ như một thân cây đầy 
độc chất mà con không thể ăn. Con muốn từ bỏ sinh tử 
và trở thành một tu sĩ. Xin cho phép con làm điều đó.” 
Cha mẹ cậu chấp nhận, và cậu trở thành một tu sĩ chân 
thành thành tựu chứng ngộ nhờ thực hành thiền định. 
Thời gian trôi qua và theo truyền thống, mỗi buổi sáng 
tu sĩ Padme Dokchen đi ra ngoài để khất thực cho bữa 
trưa. Có một lần, ông đến một vùng xa lạ và tới một nơi 
có các cô gái điếm tụ tập. Có một cô gái điểm tuyệt đẹp 
gây ấn tượng cho ông với sự hấp dẫn đến nỗi nó như thể 
một mũi tên bắn vào tim cô ta. Không ngần ngại, cô trực 
tiếp tới gần vị tu sĩ và tôn kính thỉnh mời ông tới nhà cô. 


Nghĩ rằng cô mời thỉnh mình tới dùng bữa trưa, ông đã 


291 


chấp nhận vị trí cúng dường. Cô sắp đặt một bữa trưa và 
hỏi ông về Giáo pháp. Nhưng khi ông ngồi xuống ghế, cô 
lại gần và yêu câu ông ngủ với cô. Tu sĩ bịt mũi và bỏ 
chạy, la lên: “Đối với tôi, chết thì tốt hơn làm một việc 
như thế!” 

Cô gái điếm hoàn toàn bị mê mẩn bởi dục vọng đến nỗi 
cô thuê một nữ huyền thuật dùng mánh lới đưa tu sĩ 
quay trở lại. Vì được trả rất nhiều vàng, nữ huyền thuật 
dùng thần chú đưa vị tu sĩ trở về nhà thổ. Cô gái điếm 
nói với vị tu sĩ: “Hoặc là ông phải ngủ với tôi hoặc phải 
nhảy vào ngọn lửa này.” Tu sĩ cởi chiếc y và nhìn vào vị 
huyền thuật, ông nói: “Xin đưa chiếc y này về tu viện. Đối 
với tôi, ngủ với một người đàn bà thì không thể chấp 
nhận được, vì thế tôi sẽ nhảy vào ngọn lửa.” Khi ông 
chuẩn bị nhảy, nữ huyền thuật trải nghiệm sự hối hận 
sâu xa và rút lại câu thần chú. Sau đó bà lễ lạy dưới chân 
vị tu sĩ. Cô gái điếm đi theo bà, và cả hai khẩn cầu Giáo 
pháp. Với lòng đại bi và chăm sóc, ông ban cho họ những 
giáo lý sâu xa về những lỗi lầm của sự tham luyến mà 
chắc chắn đó là những giáo lý họ cần có. Họ chân thành 


thực hành và đã thành tựu trạng thái nhập lưu. 


Được thúc đẩy bởi bản tường thuật này, ta nên thực hành 
Giáo pháp một cách chân thành và giải thoát tâm ta khỏi mọi 
tư tưởng tiêu cực. 

Giáo pháp nên được giữ gìn ở giữa trái tim ta. Đây là một 


cách thức tốt đẹp để hiểu biết và thực hành một cách chân 


2/5 


thành. Một số người chỉ muốn nghiên cứu Phật giáo một cách 
trí thức. Những người như thế không cần nhận lời khuyên 
riêng tư này. Họ không phải nhận những giới luật hay quy y 
nếu họ không chọn lựa điều đó. Bản văn này bao gồm nhiều 
thông tin để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết tổng quát của 
họ. Nhưng đối với những người thực sự muốn đi theo Giáo 
pháp và thực hành nó, những câu kệ này định nghĩa một cách 
chính xác cách thức đưa nó vào trái tim ta và biểu lộ cách thức 
đi theo con đường trong khi thực hiện cuộc hành trình bên 
trong hướng về giác ngộ. Ta có làm điều này hay không là tùy 
ở cá nhân ta. Đôi khi, những người có các ảo tưởng hay khả 
năng tưởng tượng về con đường và giả sử rằng có một độc 
chất ma thuật tạo ra Phật quả. Đáng buồn thay, hy vọng này là 
nguyên nhân để những người lãng phí thời gian và năng lực 


của mình cho mục đích ngắn ngủi. 


293 


39. Các hậu quả của sự vô đạo đức thì dơ bẩn, như một 
tử thi. 
Chúng làm sinh khởi sự bận tâm của các bậc linh 
thánh và hủy diệt cội gốc đức hạnh. 
Những kẻ vi phạm đạo đức trở thành đối tượng 
của sự khinh thường. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI TA KHẢO SÁT giới luật tâm linh chi tiết hơn, ta nhận ra 
rằng ba thiện hạnh được kết hợp với hành động của thân— 
tránh sát sinh, trộm cắp, và tà dâm. 

Không sát sinh. Thay vì sát sinh, hãy bảo vệ và tôn trọng đời 
sống của chúng sinh, đặc biệt là con người. Đây là một câu 


chuyện về người đã thệ nguyện không sát sinh: 


Thuở xưa có một cặp vợ chồng hiếm muộn thiết tha cầu 
xin một đứa con. Cuối cùng, người mẹ mang thai và sinh 
ra một đứa bé trai dễ thương. Cha mẹ cậu bé và tất cả 
những người thân thuộc rất vui mừng, vì thế họ tổ chức 
một buổi lễ long trọng ở gần bờ sông. Trong buổi lễ, mọi 
người đều muốn chạm vào đứa bé và bế nó. Thật không 
may, khi một người đàn bà đứng ở gần con sông bế đứa 
bé, nó tuột khỏi tay bà và rơi xuống sông. Đứa trẻ không 


có nghiệp phải chết vào lúc ấy, vì thế nó chìm xuống 


294 


nước, bị một con cá lớn nuốt chửng và nó vẫn sống ở 
trong bụng cá. 

Không quá xa nơi đó là một ngôi làng nhỏ. Một người 
đánh cá ở ngôi làng này ngẫu nhiên đánh cá ở cùng con 
sông đó và bắt được một con cá lớn. Khi mổ bụng cá, 
ông ta sửng sốt khi thấy có một đứa trẻ còn sống. Trong 
làng có một cặp vợ chống hiếm muộn vì thế người đánh 
cá mang đứa trẻ lại cho họ. Cặp vợ chồng này nuôi 
dưỡng đứa trẻ thật tử tế và cẩn thận như con của họ. 

Những tin tức về đứa trẻ kỳ diệu được tìm thấy trong 
một con cá lan rộng và cuối cùng lan tới ngôi làng của 
cha mẹ đứa bé, ở đó cha mẹ thực sự của nó biết được tin 
này. Người cha đi tới ngôi làng của người đánh cá và 
giải thích: “Cách đây không lâu, con tôi rơi xuống sông. 
Có lẽ đứa trẻ của ông chính là con của chúng tôi, vì thế 
cho chúng tôi xin lại.” Nhưng gia đình thứ hai không 
muốn đưa lại cho ông và nói: “Hẳn là con ông đã chìm 
dưới sông. Cho dù nó có bị cá nuốt, làm sao nó có thể 
sống được? Trong quá khứ, chúng tôi đã khẩn nguyện 
và cầu xin một đứa con. Đứa trẻ này là của chúng tôi và 
chúng tôi sẽ không giao nó cho ông.” Bởi không thể giải 
quyết bất đồng này, họ đi gặp nhà vua và xin vua dàn 
xếp việc tranh cãi. 

Nhà vua lắng nghe mọi thông tin được dâng lên cho 
ngài rồi tuyên bố quyết định của mình: “Đứa trẻ này sẽ 
được cả hai bên cha mẹ nuôi dưỡng.” Như thế đứa trẻ 


may mắn có bốn cha mẹ, hai người mẹ và hai người cha 


295 


nuôi dưỡng nó trong sự xa hoa. Khi đứa trẻ lớn lên và có 
thể tự quyết định cho bản thân, nó nói với bốn cha mẹ: 
“Sau khi được sinh ra, con rơi xuống sông và bị một con 
cá nuốt mất. Bởi điều đó, con bị một nỗi đau đớn hành 
hạ. Con không thể chịu đựng nỗi khổ đó được nữa, con 
phải thực hành Pháp. Xin cho con đi tới một tu viện bởi 
con muốn thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ.” 
Được bốn cha mẹ cho phép, cậu trở thành một tu sĩ và 
thành công mỹ mãn trong việc thực hành Pháp. 

Nghiệp mang lại những kết quả này như sau: Trong 
đời trước của đứa trẻ, nó đã cúng dường một đồng vàng 
cho một Đạo sư vĩ đại và nguyện không bao giờ sát sinh. 
Bởi hành động đó, cuộc đời của cậu bé được che chở và 
nó được bốn cha mẹ nuôi dưỡng trong sự xa hoa. Cuối 


cùng, cậu bé đắc quả A La Hán. 


Khi gặp những câu chuyện như thế này, ta cũng được thôi 
thúc để không sát sanh và xa rộng hơn nữa, bảo vệ mạng sống 
của chúng sinh. 

Không trộm cắp và lừa dối: Mọi người đều yêu quý sức khỏe 
và của cải của họ, vì thế về phương diện pháp lý hay đạo đức, 
trộm cắp của người khác là điều không đúng đắn. Thay vào đó, 
hãy thực hành bố thí. 

Không tà dâm: Đối với người tại gia, điều này có nghĩa là 
không thực hiện hoạt động tính dục có hại và đối với người 
xuất gia là tránh mọi hoạt động tính dục. Nhiều cặp vợ chồng 


ly dị một hoặc hai lần trong đời họ là hậu quả của những hoạt 


296 


động tính dục sai trái của họ trong đời này hay những đời 
trước. 

Có bốn thiện hạnh được kết hợp với lời nói: không nói dối, 
không nói lời chia rẽ, không nói lời thô lỗ khó nghe, và không 
bị cuốn hút vào sự chuyện trò vô ích. 

Không nói dối. Hãy tránh nói dối, đặc biệt là những lời nói dối 
thuộc về tâm linh. Thay vào đó, hãy nói sự thật. Câu chuyện 


dưới đây cho ta thấy những kết quả của việc không nói dối: 


Thuở xưa, có một vị vua ở Varanasi (Ba la nại) tên là 
Tsangjin. Hoàng hậu của ông hạ sinh một cô con gái, và 
họ ăn mừng sự ra đời của cô bé thật long trọng. Cô gái 
lớn lên, trở nên xinh đẹp và thanh tú và được gọi là Con 
Gái Kashila Tuyệt đẹp. Tiếng tăm của cô lan đến sáu 
vương quốc lân cận. Tất cả sáu vị vua đều muốn cưới cô 
con gái cho con trai mình. Vua Tsangjin rất khó khăn để 
quyết định là nên chọn ai. Ông nghĩ: “Nếu ta trao con gái 
ta cho một vị thì tất cả những vị kia sẽ không bằng lòng.” 

Một hôm, tất cả sáu hoàng tử cùng đến Varanasi cùng 
với đoàn tùy tùng đông đảo và tô điểm bằng những vật 
trang sức lộng lẫy. Vua Tsangjin đi đi lại lại trên tầng 
thượng trong sự muộn phiền và suy nghĩ nên làm gì 
trong hoàn cảnh tế nhị này. Cô con gái nhận ra tâm 
trạng phiền muộn của cha mình và hỏi lý do. Thân phụ 
cô giải thích: “Ta không biết phải làm gì hay xử sự với 
tình huống này ra sao. Cha của tất cả các hoàng tử mà ta 


không chọn sẽ tuyên chiến và tiêu diệt vương quốc của 


297 


ta.” Cô nói: “Ồ, điều này không khó. Xin cha bảo cả sáu 
hoàng tử đến đây vào một ngày đặc biệt và con sẽ chọn 
người chồng của con.” Nhà vua vui mừng và báo cho các 
vị vua ý kiến của cô. 

Vào ngày đã định, sáu hoàng tử đến cùng những vật 
trang sức lộng lẫy, đoàn tùy tùng tráng lệ, các ngai vàng 
và v.v.. Mỗi vị đều nghĩ mình sẽ là người được chọn. 
Không tô điểm bằng bất kỳ món trang sức nào, Kashila 
và đoàn tùy tùng của cô đến trước sáu hoàng tử. Bằng 
một giọng du dương và tuyệt diệu, cô nói: “Than ôi! Mọi 
loại thân xác giống như trò phô diễn của một nhà ảo 
thuật, chúng thật vô thường. Mọi sắc tướng giống như 
một cầu vồng sẽ biến mất không để lại một dấu vết. 
Đừng tham luyến những điều như thế. Thân thể này 
giống như đóa hoa mùa thu sẽ dễ dàng và không thể 
tránh khỏi sự phai tàn, vì thế đừng dính mắc vào nó. Vì 
sao quý vị coi thân thể này quan trọng quá mức như 
vậy? Sự tự phụ ghê gớm của quý vị trói buộc quý vị vào 
vương quốc; điều này sẽ đưa đến những cõi thấp. Việc 
tịnh hóa tánh kiêu mạn khiến hỷ lạc sinh khởi. Tôi 
không quan tâm đến những hoạt động sinh tử này. Là 
gia chủ trong luân hồi sinh tử là một nguyên nhân chính 
yếu của đau khổ. Đừng tham luyến điều này. Mọi của cải 
được tích tập đều hư huyễn; đừng ôm giữ nó như điều 
øì vĩnh cửu. Tôi đã quyết định không sống ở vương quốc 


này. Thay vào đó, tôi sẽ hiến mình cho Giáo pháp và 


298 


thiền định trong cô tịch.” Sau khi nói những lời này, cô 
đi đến nữ tu viện và trở thành một sư cô. 

Sáu hoàng tử đó bị giọng nói du dương và tuyệt diệu 
của Kashila quyến rũ đến nỗi họ nghe theo lời cô. Nhờ 
uy lực của cô, họ cũng tuân theo Giáo pháp. Họ đã thành 
công trong việc thực hành và thoát khỏi mọi nguyên 
nhân của đau khổ. 

Năng lực của cô có ảnh hưởng như thế đến từ những 
đời trước. Xưa kia, cô được sinh trong một gia đình ở đó 
sự nói dối được thực hành và khuyến khích. Nhưng là 
người vợ của gia đình, cô không bao giờ nói dối và luôn 
luôn nói thật. Bởi cô đã không bao giờ nói dối trong đời 
trước, lời cô nói trong đời này có một phẩm tính thu hút 
mạnh mẽ, và các hoàng tử tuân theo những gì cô nói 


một cách tự nhiên. 


Tránh làm cộng đồng chia rẽ. Đặc biệt là tránh chia rẽ Tăng 
đoàn. Thay vào đó, hãy cố gắng tạo sự hòa hợp cho người khác. 
Tránh dùng lời thô lỗ, khó nghe. Thay vào đó, hãy nói năng 
dịu dàng. Câu chuyện dưới đây cho ta một ví dụ về những hậu 


quả có thể xảy ra của việc nói lời thô lỗ: 


Thuở xưa, vào thời của Đức Phật, có một gia chủ sinh ra 
một con khỉ. Về sau, con khỉ trở thành một bé trai. Khi 
đứa bé trưởng thành, nó nhận ra bản chất của sinh tử và 
muốn trở thành một tu sĩ. Cậu cầu xin Đức Phật, và Đức 


Phật cho phép cậu thọ giới xuất gia. Người thanh niên 


209 


chân thành nghiên cứu và thực hành Pháp, và đắc quả A 
La Hán. Sau đó vị tu sĩ này hỏi Đức Phật vì sao ông sinh 
ra làm khỉ mà lại biến thành một con người. 

Đức Phật nói: “Nhiều đời trước, vào thời một vị Phật 
khác, con là một cậu bé đi theo một tu sĩ. Có lần hai 
người cùng du hành và đi đến một lạch nước. Vị tu sĩ 
nhảy qua bờ lạch và cậu bé nói: “Thầy giống một con khỉ 
nhảy thật giỏi. Vị tu sĩ quở trách cậu: Đừng nói như 
thế! Khỉ là một con vật và con sẽ tạo ác nghiệp nặng nề 
bởi đã so sánh ta, một A La Hán, với một chúng sinh ở 
cõi thấp hơn." Là một cậu bé, con đã cảm thấy vô cùng 
hối tiếc và chân thành xin lỗi. Mặc dù con không nói 
năng với sự giận dữ hay tiêu cực, con bị sinh làm khỉ 
trong năm trăm đời. Bởi con đã tạ lỗi, con biến thành 


con người trong mỗi lần sinh ra.” 


Ta nên luôn luôn nhìn vào lời nói cũng như các hoạt động 
của thân và tâm ta. Ta phải vô cùng cẩn trọng với mỗi loại 
nghiệp mà ta tạo ra, dù lớn hay nhỏ. Ta không thể bỏ qua 
nghiệp ta đã gây ra cho dù được tạo lập từ một trăm kiếp 
trước, bởi nó sẽ không biến mất trừ phi được tịnh hóa. Khi 
đến lúc và các điều kiện cùng tụ hội, chắc chắn nghiệp đó sẽ 
hiển lộ. 

Tránh chuyện trò vô ích. Thay vào đó, hãy nói những điều có 


ý nghĩa và đi vào vấn đề. 


300 


Có ba hành vi đạo đức được kết hợp với hoạt động của tâm: 
tránh tham muốn, tránh những tư tưởng hiểm độc và tránh 
các tà kiến. 

Tránh tham muốn. Thay vì tham muốn, hãy thực hành sự hài 
lòng. Câu chuyện này liên quan đến người thành công trong 


việc tránh tạo ra lỗi lầm này: 


Trước kia có một cậu bé sinh vào gia đình một thương 
gia thành đạt. Ngay khi cậu sinh ra, của cải và sự thịnh 
vượng của gia đình tăng trưởng, ngay cả mùa màng 
trong vùng đó cũng thịnh vượng một cách đặc biệt. Bởi 
những điều này, đứa bé được đặt tên là Lekye, Thiện 
Sinh. Một thời gian sau người cha chết, vì thế Lekye tốt 
lành đi vào lãnh vực thương mại để giúp đỡ gia đình. 
Trong khi du hành, anh mướn một căn phòng ở một thị 
trấn và ngủ ở đó. Người địa chủ xảo trá mang một pho 
tượng vàng ở nhà ông ta và dấu nó giữa hàng hóa của 
Lekye. Hắn dự định sáng hôm sau sẽ kết tội Lekye ăn 
cắp pho tượng vàng. 

Nhưng vào ban đêm, cha của Lekye xuất hiện với anh 
trong giấc mơ và cảnh báo: “Xứ này không phải là một 
nơi yên bình. Con nên biết rằng địa chủ đã dấu một pho 
tượng vàng trong của cải của con. Hãy đưa pho tượng 
đó ra ngoài và dấu nó dưới đất.” Sau khi ra khỏi giấc mơ, 
Lekye trở nên tò mò và bắt đầu xem qua hàng hóa của 
mình. Anh thật ngạc nhiên khi thấy quả là có một pho 


tượng vàng trong đồ đạc của mình. Anh nhanh chóng 


301 


dấu nó đi, như giấc mộng đã khuyên bảo. Đến sáng, 
người địa chủ nói: “Anh đã ăn cắp pho tượng của tôi.” 
Người thương gia phủ nhận điều này, và địa chủ yêu cầu 
kiểm tra tài sản của anh. Tất cả những người trong nhà 
tìm kiếm thật kỹ càng nhưng không thể tìm thấy nó. 
Lekye đóng gói lại tất cả của cải và trở về quê hương của 
mình. Những người dân làng lấy làm ngạc nhiên về tất 
cả những øì đã xảy ra cho anh. 

Nguyên nhân của các sự việc này đến từ những đời 
trước của anh. Trong quá khứ, Lekye cũng được sinh 
làm con trai của một thương gia. Mặc dù bận bịu trong 
việc buôn bán, anh luôn luôn tránh tham lam, tư tưởng 
ác hại, xảo quyệt, và dối trá. Anh luôn luôn hài lòng với 
những gì đã nhận được và mãn nguyện với tất cả những 
øì mình có. Bởi đã thực hành theo cách này trong nhiều 
đời, anh luôn luôn thọ hưởng những cuộc đời thịnh 


vượng và an bình. 


Câu chuyện này có thể thôi thúc ta thực hành Pháp bằng cách 
giải thoát bản thân khỏi những tư tưởng tham muốn và ác hại. 
Ta nên luôn luôn hoan hỉ và nhận thức sâu sắc những øì ta có. 

Tránh những tư tưởng hiểm độc. Thay vào đó, hãy thực hành 
lòng từ và bi. Hiểm độc là một trong những ác hạnh rất dễ đưa 
đến sự tái sinh trong một cõi địa ngục. Câu chuyện dưới đây có 


liên quan đến người đã tránh được một tái sinh như thế: 


302 


Trước đây có một vị vua tên là Lekjin, được một thượng 
thư có nhiều tài năng phò tá. Một thời gian sau, vị vua và 
thượng thư bị chia rẽ vì sự xảo quyệt của một vài 
thượng thư khác. Vị thượng thư thực sự là người hiền 
lành, chánh niệm và minh mẫn, luôn luôn lặng lễ và an 
bình. Nhưng nhà vua bắt đầu không tin thượng thư bởi 
vài người nói rằng vị này đang cố gắng áp đảo nhà vua. 
Nhà vua lo âu đến nỗi ra lệnh tử hình vị thượng thư và 
đưa ông tới nghĩa địa để hành quyết. Thượng thư nói: 
“Không chỉ trong đời này mà trong nhiều đời trước, tôi 
không bao giờ có một tư tưởng ác hại với bất kỳ ai và 
đặc biệt là đối với nhà vua. Bởi điều này, cho dù vua có 
cố giết tôi, tôi sẽ không chết.” 

Nghĩ rằng: “Ông ta thật lắm lời. Hãy xem điều gì xảy 
ra,” nhà vua ra lệnh cho đao phủ làm việc. Khi đao phủ 
đưa lưỡi kiếm lên, nó gãy thành nhiều mảnh. Nhà vua 
sai anh ta ném thượng thư xuống sông. Ngay khi đao 
phủ làm điều đó, con sông hoàn toàn khô cạn. Sau đó 
nhà vua giam cầm vị thượng thư trong một hang động 
của quỷ thần. Các quỷ thần báo cho nhà vua: “Hãy lấy 
thân ông làm gương và từ bỏ việc làm hại người khác. 
Hãy nhìn xem ông yêu quý cuộc đời ông ra sao, và hãy 
bắt đầu yêu quý cuộc đời của chúng sinh theo cách đó. 
Hãy lắng nghe giáo lý của Đức Phật và trì giữ mọi giới 
nguyện.” Sau khi nói điều này, các quỷ thần nhận ra vị 
thượng thư là một vị Phật và đi nhiễu quanh ông bởi 


lòng tôn kính. Về sau, họ tránh sinh khởi những tư 


303 


tưởng ác hại. Sau việc này, nhà vua lại tin tưởng ở vị 
thượng thư và chân thành xin lỗi ông. 

Nghiệp tạo nên tất cả những kết quả này như sau: 
Trong đời trước, vị thượng thư có một kẻ thù vô cùng ác 
độc liên tục đe dọa mạng sống của ông. Tuy nhiên, ông 
luôn luôn canh giữ tâm mình để không phát khởi các tư 
tưởng ác hại. Ông chân thành và cẩn trọng thực hiện 
điều này, và không bao giờ nuôi dưỡng ngay cả trong 
chốc lát một tư tưởng ác hại đối với chúng sinh. Vì lý do 
đó, vị thượng thư sống an bình, hài hòa, và tốt lành 
trong đời này. Kẻ thù ác hại từ đời trước của ông sinh ra 
làm vua. Cuối cùng cả hai đạt được Phật quả sau khi 


sống hòa hợp trong phần đời còn lại của họ. 


Tránh tà kiến. Thay vì tà kiến, hãy tin tưởng và hiểu biết 
giáo lý nhân quả. Đây là một câu chuyện về người bị vô minh 
khuất phục: 


Ngày xưa có một người ngu đần kiếm sống bằng cách 
leo lên cây tìm hoa quả. Một hôm anh ta ngồi trên một 
cành cây trong khi cưa nó. Một người tình cờ nhìn 
thấy và cảnh báo: “Đừng chặt cành theo cách đó. Cả 
anh và cành cây sẽ rơi xuống đất, và anh có thể chết.” 
Người hái trái cây này nói: “Điều gì xảy ra khi ta 
chết?” Người khách qua đường đáp: “Đổ máu, một cái 


miệng mở và đôi mắt nhắm,” và bỏ đi. Người ngu đần 


304 


tiếp tục chặt cây và dĩ nhiên là cuối cùng anh ta và 
cành cây rơi xuống đất. 

Mặc dù chân tay bị thương nặng nhưng anh không 
chết. Nhưng vì máu chảy ra và v.v.. nên anh nghĩ: “Bây 
giờ ta phải chết.” Anh đi về nhà và nói với gia đình: “Xin 
đưa tôi ra nghĩa địa bởi tôi sắp chết.” Người nhà phản 
đối nhưng anh nài nỉ: “Xem này! Tôi đang đổ máu, 
miệng tôi mở và mắt tôi nhắm.” Do sự kiên trì của anh, 
gia đình đưa anh ra nghĩa địa. Anh ở đó, không có gì để 
ăn ngoại trừ các xác chết ở xung quanh. Đúng lúc đó, 
mắt anh ta có màu vàng ệch; thân thể ngả sang màu 
xanh dương bởi không được quần áo và chỗ cư trú che 
chở. Lông anh ta mọc dài và phủ khắp người. 

Một vị Thầy tình cờ đi qua nghĩa địa và nhận xét: “Bộ 
lông của anh làm anh giống một con mèo.” Người ngu 
đần trả lời: “Thưa Đạo sư, nếu thế cầu mong con được 
sống với ngài, như thú cưng của ngài.” Vị Đạo sư đồng ý, 
và anh ta ở với vị Thầy một thời gian cho đến một hôm 
có một cuộc tụ hội vĩ đại được tổ chức ở thị trấn bên 
cạnh. Vị Đạo sư bảo người ấy đi tới thị trấn và xem tất 
cả những cuộc trình diễn và trưng bày ở đó. Người ngu 
nói: “Nhưng nếu con lang thang ở một cuộc tụ hội lớn, 
con có thể bị lạc.” Vị Thầy trấn an anh ta, nói rằng: “Con 
sẽ không bị lạc. Những người khác có vật trang sức khác 
nhau, bông tai, chuỗi hạt v.v.. để nhận dạng. Hãy đeo sợi 


chỉ này quanh cổ và con sẽ không bị lạc. Đây sẽ là dấu 


305 


hiệu của con.” Vì thế người ấy đeo sợi chỉ và đi đến nơi 
tụ hội. 

Anh ta nhìn thấy những điều thú vị và vô cùng hạnh 
phúc trong đám đông. Nhưng rồi, giữa tất cả những 
người hối hả tới lui, anh ta làm mất sợi chỉ. Anh ta nghĩ: 
“Ta bị lạc rồi. Ta nên làm gì?” Anh kêu gào thảm thiết: 
“Tôi bị lạc. Có ai nhìn thấy tôi không?” Mọi người nói: 
“Anh là anh, bởi anh luôn luôn là như vậy.” Anh ta nói: 
“Không, tôi mất sợi chỉ, vì thế tôi bị lạc.” Anh ta nhìn 
quanh, nhìn đi nhìn lại đám đông và cuối cùng gặp một 
người tử tế. Người ấy nói: “Anh ngồi xuống đây. Tôi sẽ 
tìm kiếm và xem có thể tìm được anh không.” Bởi đã 
kiệt sức, người hái trái cây ngồi xuống đó và ngủ thiếp 
đi. Người đàn ông tử tế tìm thấy một sợi chỉ, ông quay 
lại và buộc nó quanh cổ anh ta. Khi thức dậy, anh nhìn 
thấy sợi chỉ và la to trong niềm vui sướng: “Ta đã tìm 
thấy ta! Ta đã ở đây từ đầu đến giờ!” Và thế là anh quay 
trở lại với vị Đạo sư và thuật lại cho ngài những cuộc 


phiêu lưu của mình. 


Đây là một ẩn dụ về chính chúng ta. Ta có Phật tánh, hạt 
giống giác ngộ nội tại. Ta đã có mọi cơ hội để giải thoát bản 
thân khỏi sự mê lầm và đạt được giác ngộ viên mãn. Nó ở ngay 
trong năng lực trí tuệ của ta để xua tan mọi vô minh, nhưng ta 
tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ở bên ngoài ta. Vì thế, ta phải 


tin tưởng ở bản thân mình và tin cậy vào khả năng thể nhập 


306 


mọi phẩm tính tuyệt hảo của chư Phật và Bồ Tát nhờ việc thực 
hành Pháp. 

Những người duy trì mười thực hành này được gọi là 
“những người có giới hạnh thanh tịnh.” 

Danh sách mười thiện hạnh và ác hạnh này được nhắc đến 
trong nhiều bản văn khác nhau. Cuộc thảo luận này chỉ là một 
nhắc nhở cho các hành giả và độc giả. Dĩ nhiên là có những giới 
luật bổ túc cho người xuất gia; họ nên nghiên cứu những bản 
văn khác và tuân theo tất cả những giới nguyện họ đã thọ 
nhận. Những người vi phạm các giới nguyện của mình và tham 
dự vào những ác hạnh này được gọi là vô đạo đức, dù họ là 
người tại gia hay xuất gia. 

Trong bài kệ này, vô đạo đức đặc biệt ám chỉ sự vi phạm các 
giới nguyện. Hậu quả của những hành động như thế hủy hoại 
tâm linh của ta. Mọi thực hành mà bạn đã đảm nhận thì vô hồn, 
như một xác chết. Những người không thể trì giữ giới hạnh là 
một nguồn mạch của sự vô minh cho người khác cũng như cho 
bản thân họ. Đó là lý do vì sao họ được coi là vô đạo đức và dơ 
bẩn về mặt tâm linh, và bị người khác khinh thường. Những 
người đau khổ về tỉnh thần hay thể xác, đặc biệt là những 
người ngã lòng và tuyệt vọng, có thể cảm thấy như thể họ bị ô 
nhiễm hay vấy bẩn. Việc dấn mình vào những điều bất thiện 
tạo nên loại đau khổ này, vì thế nó cũng được gọi là “dơ bẩn.” 
Đây không chỉ là những niềm tin của Phật giáo mà là một thực 
tại phổ quát. Những người ở trên con đường tâm linh, cũng 
như các nhà lãnh đạo các quốc gia hay các cộng đồng, có một 
trách nhiệm đặc biệt dù họ có là Phật tử hay không. Họ phải 


307 


duy trì giới hạnh và an trụ vững vàng trước sự yếu kém của 
con người. 

Các bậc linh thánh là những vị chân thành thực hành Pháp, 
trì giữ các giới hạnh này một cách thuần tịnh, và là những bậc 
đã đạt được thành tựu cao cấp hay đang trên đường đi tới sự 
thành tựu. Các Đạo sư tâm linh, những vị có lòng từ và bi 
không phân biệt, cảm thấy buồn rầu khi thấy các hành giả 
không thể giữ giới nguyện của mình. Các ngài biết rằng những 
hành giả này đã hủy hoại đức hạnh của bản thân họ, cội gốc 
của an bình và hạnh phúc, và của sự giác ngộ của họ. 

Hầu hết chúng ta có thể thực hiện một hay hai khóa thực 
hành thiền định mỗi ngày mà không quá khó nhọc, nhưng trì 
giữ giới hạnh thì không dễ chút nào. Ta phải nhìn bản thân 
mình hai mươi bốn giờ một ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi 
năm. Người làm điều đó là một hành giả đích thực. Cuộc đời rất 
sôi nổi, rộn ràng; so với thời trước, hành giả ngày nay ít có sự 
hỗ trợ cho việc thực hành tâm linh. Hãy nhìn vào các vị tăng và 
ni có thể trì giữ các giới nguyện của họ. Họ không cần phải bay 
trên bầu trời hay phô diễn những năng lực thần diệu; chỉ trì 
giữ giới nguyện trong ngày hôm nay và trong thời đại này đã là 
một điều huyền diệu vĩ đại. Trong hoàn cảnh như vậy, các cư sĩ 
nên tôn kính và quý trọng các tu sĩ hơn nữa. Họ đang giương 
cao ngọn cờ chiến thắng của sự giải thoát. 

Trì giữ giới hạnh là phương pháp thực tiễn để thực hành 
Pháp thuần tịnh. Đó là phương pháp vững chắc để trở thành 
một người tốt, một công dân tốt. Bạn trở nên nhiệt tâm với 


một nhân cách tốt lành, đáng tin cậy, và xác thực. Nhờ thực 


308 


hành trì giới, ta có thể giải thoát bản thân khỏi sự mê lầm và 
những tư tưởng tiêu cực. Giới hạnh không phải là một nhà tù 
hay một cạm bẫy, hay một phương cách để giới hạn cuộc đời 
bạn. Đúng hơn, nó là một phương pháp đặc biệt để giải thoát 
bạn khỏi những tư tưởng và hành động tiêu cực và sự đau khổ 
mà chúng gây nên. Hãy coi giới hạnh như một món trang sức 
thay vì như một gánh nặng. 

Cho đến lúc này những bài kệ đã trình bày các giáo lý nền 
tảng của mọi trường phái Phật giáo. Vì thế, điều quan trọng là 
các Phật tử phải hiểu rằng tất cả chúng ta đang thực hành Phật 
pháp và có sự tôn trọng lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều là những 


môn đồ của cùng một vị Phật lịch sử. 


309 


Lời khuyên Dành cho các 
Hành giả Đại thừa 


40 Lòng từ ái giống như một chiến sĩ chiến thắng 
trong chiến trận. 
Trong chốc lát, nó tiêu diệt mọi ma quân không sót 
một di. 
Hãy thiền định về mọi chúng sinh như cha mẹ của 
bạn. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐỨC PHẬT NÓI: “Nếu các con không thể giúp đỡ chúng sinh, ít 
chất hãy tự chế không làm mọi điều ác hại.” Như thế, ý nghĩa 
cốt tủy của Phật pháp được bắt rễ trong một sự hiểu biết về 
lòng từ ái và bi mẫn. Mặc dù bốn Tư tưởng Vô lượng được mọi 
trường phái Phật giáo nghiên cứu và thực hành, chúng tạo nên 
một nền tảng đặc biệt cho thực hành Đại thừa và sự nuôi 
dưỡng Bồ đề tâm. Mọi Phật tử cần phải hiểu rõ ý nghĩa của 
chúng và từng bước thực hành Bốn Tâm Vô lượng càng nhiều 


càng tốt. Bốn tâm này là: 


*từ 
*bi 


310 


*hỉ 


* xả 


Từ ái là tâm thức muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc và 
có các nguyên nhân của hạnh phúc. Các nguyên nhân của hạnh 
phúc là thực hành mười thiện hạnh v.v.. Từ ái là tâm thuần 
tịnh thoát khỏi sự tham luyến, không phải là một tâm thức 
thiên vị, cảm xúc. Tâm từ ái thuần tịnh đó giống như một chiến 
sĩ chống lại mọi tư tưởng tiêu cực, đặc biệt là sân hận và thù 
ghét. Thực hành lòng từ ái rất cần thiết để củng cố ý nghĩa 
chân thực của lòng bi mẫn trong trái tim ta. 

Ta có thể thoát khỏi những kẻ thù và chướng ngại bên ngoài. 
Nếu ta có một thời gian tệ hại trong một thành phố, ta có thể di 
chuyển tới nơi khác và cảm thấy tốt hơn ở đó. Nhưng kẻ thù 
bên trong cùng di chuyển với bạn và thường xuyên lấy cắp của 
cải là sự hài hòa và an bình của bạn. Dù bạn ở đâu, chúng luôn 
luôn đi theo bạn như một chiếc bóng. Nếu bạn đi lên núi, 
chúng đi cùng với bạn. Nếu bạn đi tới thành phố hay bãi biển, 
chúng đi với bạn và hủy diệt sự an bình của bạn. Trong trận 
chiến đấu với những kẻ thù bên trong, sự mê lầm và vô minh, 
lòng từ ái là một trong những vũ khí hữu hiệu nhất mà bạn có 
thể sử dụng. 

Ma quân là những quỷ ma hay những kẻ gây chướng ngại. 
Trong lịch sử, bạn có thể thấy Đức Phật đã chiến thắng chúng 
ra sao khi ngài là một Bồ Tát vĩ đại trên con đường đi đến Phật 
quả. Ngài an tọa trên tòa kim cương ở Bodh Gaya, và tự nhủ: 


“Ta sẽ ngồi ở nơi đây cho đến khi thành tựu Phật quả, cho dù 


311 


điều gì xảy ra. Cho dù thân ta vỡ vụn và bị nghiền nát, ta 
nguyện đạt được giác ngộ.” Với động lực mãnh liệt này, Ngài 
an tọa và thiền định. Trong thời gian đó, hàng trăm và hàng 
ngàn ma quân đến gây ra các chướng ngại cho việc thiền định 
và giác ngộ của Ngài. Các yêu quái vây quanh Ngài. Một số 
khiêng những quả núi khổng lồ và ném vào Đức Phật trong khi 
những yêu quái khác phóng vũ khí vào Ngài. Với sự nhất tâm, 
Đức Phật thiền định về lòng từ ái thuần tịnh và rộng khắp. 
Toàn bộ con người Ngài, bản tánh hoàn hảo của tâm, ngập tràn 
lòng từ ái chân thật. Không giả tạo, Ngài nhìn tất cả những 
quân ma ấy như mẹ của Ngài và mong muốn họ có mọi hạnh 
phúc và an bình mà họ tìm kiếm được. Nhờ năng lực của tâm 
đó, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Núi non và vũ khí được 
biến thành những đóa hoa, và ma quân không còn năng lực. 
Chiến sĩ tâm linh chiến thắng trong trận chiến không phải 
bằng phương tiện của lòng thù ghét và vũ khí mà nhờ lòng từ 
ái vĩ đại. Vì thế, các ma quân bên ngoài và bên trong đều hoàn 
toàn bị đánh bại theo cách này. 

Thực hành lòng từ ái có lợi ích to lớn. Khi bạn phát triển lòng 
từ ái, trước hết trong tâm bạn có sự an bình, nó dần dần mang 
đến cho gia đình bạn và xã hội chung quanh sự an bình to lớn 
hơn. Có thể phải mất một thời gian trước khi cảm xúc chân 
thực sinh khởi. Trước tiên, bạn có thể cảm thấy thực hành là 
giả tạo và chỉ đơn thuần là trí thức. Nhưng hãy nhớ lại biết bao 
nhiêu lợi lạc bạn đã nhận được và bao nhiêu lợi lạc bạn có thể 
hiến tặng cho người khác, và hãy tiếp tục từng bước một. Khi 


ta chuyển hóa tâm ta theo cách này, những người khác sẽ kính 


312 


trọng và bảo vệ chúng ta. Loại tư tưởng thuần tịnh này là tặng 
vật tốt lành nhất. Nó đem lại nụ cười trên khuôn mặt bạn và 
không chỉ chuyển hóa tâm bạn, nó còn biến đổi hình tướng vật 
lý của bạn, khiến bạn trở thành một người đẹp đẽ. Nếu ta 
thành công trong thực hành này, các chất độc sẽ biến thành 
thuốc chữa lành. Thậm chí ta có thể thành tựu những phẩm 
tính này trước khi ta thoát khỏi sinh tử; vì thế, hãy hết sức nỗ 
lực thực hành điều này. 

Vì sao bản văn nói tất cả chúng sinh là cha mẹ của bạn? Điều 
này được đưa ra như một ví dụ bởi hầu hết mọi người đều có 
một nối kết tốt lành với cha mẹ của họ. Bạn có thể thiền định 
về bất kỳ nối kết tốt đẹp nào bạn có, dù là với một người bạn, 
người thân thuộc, hay con cái. Hãy thực hành coi tất cả chúng 
sinh như thể họ là những người thân thiết nhất với bạn. 


Ta có thể suy niệm về lòng từ ái của cha mẹ ta theo bốn cách: 


* lòng từ ái của họ trong việc họ cho bạn thân người quý báu 
này, nó dùng làm nền tảng cho việc nghiên cứu và thực 
hành Pháp 

* lòng từ ái của họ trong việc họ cho bạn một cuộc đời vững 
chắc và mạnh mẽ, và sở hữu mọi năng lực 

* lòng từ ái của họ trong việc họ mang lại cho bạn của cải 

* lòng từ ái của họ trong việc họ giới thiệu với bạn thế giới và 


cung cấp cho bạn một nền giáo dục 


Bốn sự hỗ trợ này là những gì phân biệt bạn như một con 


người. Chúng rất quan trọng và khiến cho bạn quán chiếu và 


313 


nuôi dưỡng lòng từ ái chân thật đối với cha mẹ của bạn, là 
những người mà bạn mắc nợ mọi sự. Cha mẹ bạn nuôi dưỡng 
bạn với một động cơ thuần tịnh. Dù họ giàu hay nghèo, có giáo 
dục hay không được giáo dục, họ muốn bạn thành công và 
duyên dáng. Vì thế bạn có trách nhiệm đền đáp thiện tâm của 
họ bằng cách phát triển lòng từ ái và mang lại cho họ sự an 
bình và hạnh phúc, theo một phương cách tổng quát hay trong 
một ý nghĩa tâm linh hơn. 

Bạn có thể thực hành thiền định từ ái như sau: Trước hết, 
hãy ngồi trong một lát. Hít một hơi thật sâu và thở ra mọi căng 
thẳng của bạn để làm tâm an tĩnh. Quán chiếu rằng bạn ước 
muốn mọi điều tốt lành—của cải, an bình, và hạnh phúc—cho 
cha mẹ bạn, hay cho những người gần gũi bạn nhất. Hãy suy 
niệm rằng bạn yêu quý những người đó biết bao. Sau đó mở 
rộng tư tưởng đó để bao gồm toàn thể gia đình bạn theo cách 
tương tự, bởi họ cũng khát khao hạnh phúc và thịnh vượng. Kế 
đó hãy nghĩ đến những người láng giềng, rồi đến cả làng hay 
thành phố của bạn, và cuối cùng nghĩ đến ngay cả những người 
là kẻ thù của bạn. Hãy hết lòng ước muốn tất cả những người 
ấy được hạnh phúc và lợi lạc. Hoàn toàn vượt lên sự thù ghét 
và oán hận của bạn đối với mọi người. Tiếp theo, hãy mở rộng 
điều đó đến tất cả những người trong đất nước, xứ sở của bạn, 
toàn thể thế giới, và tới các thú vật, côn trùng, và mọi chúng 
sinh trong sáu cõi. Hãy lập đi lập lại thực hành này mỗi ngày. 
Thiền định này cho phép bạn chuyển hóa môi trường của bạn 
thành một xứ sở thanh tịnh. Hãy coi tất cả chúng sinh như bạn 


hữu của bạn, và chăm sóc họ như bạn chăm sóc con cái của 


314 


bạn. Khi ta có lòng từ ái chân thật thì hỉ và xả được bao gồm 
trong đó một cách tự nhiên. Như trong những bài kệ khác 
trong bản văn này, Đạo sư vĩ đại Dharmaradza ban tặng lời 
khuyên này từ trái tim của ngài, vì thế ta nên đưa thực hành 
này vào trái tim của ta. 


315 


41. Lòng bi mẫn siêu việt giống như một bà mẹ khéo 
léo nuôi dưỡng đứa con của mình. 
Từ bỏ an nhàn, nó dấn mình vào việc làm lợi ích 
chúng sinh. 
Vì thế, hãy phát triển lòng dũng cảm của tư tưởng 
vị tha. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


LÒNG BI MẪN SIÊU VIỆT là gì? Mỗi một và mọi chúng sinh đều 
có một mức độ bi mẫn nào đó. Ngay cả những con chó sói và 
diều hâu, là những kẻ thường xuyên cố gắng cướp đi mạng 
sống của chúng sinh, cũng có lòng bi mẫn đối với con của 
chúng. Trong việc giết hại chúng sinh, chúng đang hành động 
để bảo vệ gia đình của chúng. Có một tâm thức mong muốn 
giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ của họ được gọi là “bi mẫn.” 
Bi mẫn siêu việt trải rộng đến tất cả chúng sinh, kể cả những kẻ 
thù hung ác nhất của ta. Hơn là một sự thương cảm; đó là tâm 
thức ước muốn hoán đổi hạnh phúc của riêng mình để nhận 
đau khổ của người khác. Khi bạn thực hành lòng từ ái, bạn ước 
muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc, nhưng trong thực tế 
họ đang đau khổ và tạo ra những nguyên nhân để đau khổ hơn 
nữa. Khi nghĩ rằng họ là nạn nhân của đau khổ, hãy để cho 
lòng bi mẫn mãnh liệt phát khởi trong bạn. 

Một bà mẹ khéo léo sẽ nuôi dưỡng con của mình thật tốt. Bà 
sẽ chịu đựng rất nhiều gian khổ về mặt thể chất và tỉnh thần và 


316 


sẽ từ bỏ sự an nhàn của mình để bảo vệ đứa con của bà. Lòng 
bi mẫn thì giống như thế: nhìn mỗi chúng sinh như thể họ là 
con của bạn. Ban đêm, khi một đứa trẻ đau đớn và kêu khóc, 
bà mẹ sẽ từ bỏ sự an nhàn và giấc ngủ của mình. Khi đứa con 
bị nhẫn chìm trong nước, bà sẽ lao xuống cứu con. Trong mọi 
hoàn cảnh, bà mẹ sẽ liều mình vì sự an toàn và hạnh phúc của 
con bà. Tương tự như thế, các vị Bồ Tát có lòng đại bi sẽ hy 
sinh mạng sống của mình vì lợi lạc của chúng sinh. Khi có loại 
bi mẫn đó, ta không sợ hãi hay ngại ngần hy sinh bản thân 
mình cho người khác, và ta sẽ hành động một cách hoan hỉ vì 
lợi lạc của chúng sinh. Đây thực sự là lòng dũng cảm của tư 
tưởng vị tha. 

Tuy thế, trước khi ta hành động, ta phải phát triển tư tưởng 
này trong tâm ta và thực hành nó. Đó là điều Milarepa đã làm. 
Ngài sử dụng mọi thời gian của ngài trong núi non để vun 
trồng những phẩm tính này. Sau khi ngài thể nhập các phẩm 
tính đó, ngài trở lại thế gian và làm lợi lạc chúng sinh không 
chút hoài nghi hay sợ hãi về việc làm như thế. Ngài có sự thiện 
xảo vĩ đại như thế! Vì thế, chúng ta cũng phải hiểu rõ lòng bi 
mẫn là gì và sau đó hãy nỗ lực thể nhập nó trong tâm ta trước 
khi đưa nó vào hành động cho chúng sinh. 

Để thực thành lòng bi mẫn, hãy ngồi xuống và thở một hơi 
thật sâu. Hãy thở ra mọi căng thẳng và làm an tĩnh tâm bạn. 
Hãy nhìn vào đau khổ của riêng bạn hay đau khổ của người 
thân thiết với bạn. Bạn khát khao thoát khỏi đau khổ đó biết 
bao! Hãy phát triển quyết tâm mãnh liệt đến nỗi không ai có 
thể lấy nó đi khỏi bạn! Kế đó, hãy trải rộng tâm này để bao 
gồm những người thân yêu của bạn. Hãy nuôi dưỡng đầy đủ 
lòng bi mẫn để giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. Kế đó hãy bao 


317 


gồm thị trấn hay thành phố của bạn, thậm chí cả những kẻ thù 
hủy diệt hạnh phúc của bạn và mang lại đau khổ cho bạn. 
Trong tâm bạn, hãy nuôi dưỡng lòng bi mẫn chân thành, ước 
muốn mỗi người thoát khỏi đau khổ. Một lần nữa, hãy trải 
rộng tâm đó để bao gồm những người trong quốc gia, xứ sở 
của bạn, và toàn thể thế giới. Cuối cùng, hãy trải rộng bản thân 
bạn đối với tất cả chúng sinh ở khắp mọi nơi, không chỉ có con 
người. Thực hành này không tốn nhiều thời giờ; chẳng mất gì 
cả. Nó chỉ đòi hỏi sự quan tâm, chánh niệm, và tỉnh giác của 
bạn. Thực hành này chữa lành các vết thương trong tâm bạn 
và mang lại nụ cười trên khuôn mặt bạn. Đây là phương cách 
để làm sinh khởi sự an bình và hỉ lạc không giả tạo. 

Đây là những giáo lý quan trọng và phi thường. Các thực 
hành Bổn Tôn có thể được coi là “cao cấp” và “tuyệt diệu,” 
nhưng ngay cả những thực hành này cũng phải được thực hiện 
với động lực bi mẫn. Thực hành lòng bi mẫn vô cùng thâm 
thúy, sâu xa và có thể có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào sự phát 
triển tâm linh của hành giả. Đạo sư vĩ đại Chandrakirti đã giải 
thích điều này trong phạm vi của một tiến trình ba phần: 


1. Lòng bi mẫn có thể được phát triển dựa trên việc nhận ra 
đau khổ của sáu cõi. Hãy nhìn vào đau khổ về mặt thể 
chất và tinh thần của chúng sinh. Hãy suy niệm về việc 
già đi, bệnh tật, cái chết, sự đói khát và đau đớn ghê gớm 
về mặt thể chất của họ. Chúng sinh không có được những 
øì họ muốn nhưng có những gì họ không mong muốn. 
Ngã lòng và kiệt sức bởi những cảm xúc phiền não, họ trở 
nên mất can đảm và tuyệt vọng. Dù họ là bạn hữu hay kẻ 
thù của bạn, mọi người đều nỗ lực để thoát khỏi những 


318 


đau khổ này. Thêm nữa, hãy nghĩ rằng những đau khổ 
của những loại thú vật khác nhau và những sinh vật 
trong biển thật mênh mông vô hạn. Khi nhìn vào tình 
cảnh này, hãy phát triển lòng bi mẫn. 

2. Tất cả những đau khổ khác nhau này được tạo nên bởi 
tâm mê lầm. Sự lầm lạc và những cảm xúc phiền não, ba 
độc (tham, sân, si) và những hoạt động của chúng, tiếp 
theo nhau lập lại trong chúng ta mà không ngừng nghỉ, 
giống như một bánh xe xoay chuyển. Hãy suy niệm điều 
này để hiểu rõ sự thật của nó. Trên nền tảng đó, hãy phát 
triển lòng bi mẫn chân thực, ước muốn tất cả chúng sinh 
thoát khỏi những nguyên nhân này của đau khổ. Bởi chỉ 
riêng một phẩm tính sẽ bị giới hạn nên thực hành lòng bi 
mẫn bắt buộc phải dựa trên trí tuệ và thực hành trí tuệ 
được dựa trên lòng bi mẫn. 

3. Mọi hiện tượng giống như một ảo ảnh, cầu vồng, hay sự 
biểu diễn của nhà ảo thuật. Chúng thật huyễn hóa. Nhưng 
còn chúng sinh trong sinh tử? Tâm thức của họ hoàn toàn 
được tập trung trên sự mê lầm. Họ nhận thức mọi sự là 
hiển nhiên, nhưng cho dù họ hy sinh biết bao nhiêu, lợi lạc 
mà họ đạt được thật ít ỏi. Bản ngã của họ rất mạnh mẽ, sự 
kiêu mạn của họ thật lẫy lừng. Do đó, những con sóng khổ 
đau của họ không bao giờ ngừng dứt. Khi nhận ra điều 
này, Bồ Tát thành tựu cao cấp phát triển lòng bi mẫn vô 
bờ, và các hoạt động của ngài hiển lộ không ngơi nghỉ. 


Trong Bốn Tâm Vô lượng, Tâm Vô lượng thứ ba, hỉ, không 
được nhắc đến trong bản văn gốc. Hãy hoan hỉ khi người nào 
khác trải nghiệm hỉ lạc, an bình, thành công, hay hạnh phúc. 


319 


Thay vì trở nên ganh tị, hãy tự nhủ: “Tôi rất hài lòng là họ thật 
hạnh phúc. Cầu mong hạnh phúc của họ tồn tại lâu dài.” 

Khi thực hành Tâm Vô lượng thứ tư, xả, có nghĩa là thấy ngay 
cả bằng hữu tốt nhất và kẻ thù tệ hại nhất của bạn cũng ngang 
bằng nhau. Cả hai đều có quyền như nhau để kinh nghiệm an 
bình và hạnh phúc. Hãy tịnh hóa sự dính mắc vào bằng hữu và 
sự thù ghét kẻ thù của bạn. Điều này trở thành một suối nguồn 
chân thực của an bình và hỉ lạc. 

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bốn tư tưởng này được mọi 
Phật tử và đặc biệt là các hành giả Đại thừa thực hành. Bồ đề 
tâm sinh khởi từ những tâm thái mãnh liệt này. Các hành giả 
Đại thừa và Kim cương thừa không nên xử sự với chúng bằng 
sự dửng dưng, bởi chúng là nền tảng để phát triển Bồ đề tâm. 
Chúng là con đường dẫn đến sự viên mãn của Bồ đề tâm. 
Chúng là kết quả, Phật quả, từ đó các hoạt động giác ngộ hiển 
lộ không ngừng nghỉ. 

Bản văn của Dharmaradza là một nguyên tắc chỉ đạo tốt 
lành. Hãy đọc một hay hai bài kệ mỗi sáng và trì giữ chúng 
trong tâm suốt ngày. Khi bạn trở về nhà, hãy đọc thêm một ít 
bài kệ. Cho dù bạn hiểu rõ bản văn, nó sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn 
khi bạn đọc đi đọc lại nó. 


320 


42 Bồ đê tâm siêu việt như một hạt giống không hư 
thối. 
Không có nó, ta không thể đạt được giác ngộ viên 
mãn. 
Vì thế, hãy yêu quý việc nuôi dưỡng tâm Đại thừa. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY chỉ ra sự khác biệt giữa Hinayana và Mahayana. 
Những người không có Bồ đề tâm vẫn có thể thực hành Phật 
giáo. Thực hành này gọi là Hinayana, một từ Phạn ngữ có 
nghĩa là “thừa nhỏ,” (cỗ xe nhỏ). Các hành giả Hinayana được 
cảm hứng bởi và quan tâm đến sự giải thoát cá nhân hay A La 
Hán quả. Những người nuôi dưỡng Bồ đề tâm thuộc về 
Mahayana, “thừa lớn,” (cỗ xe lớn). Nó “lớn” bởi nó gồm có 
những người nhận trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho tất cả 
chúng sinh. Bất luận thực hành của bạn thuộc về loại nào, điều 
phân biệt một thực hành với thực hành khác là Bồ đề tâm. Nếu 
bạn sở hữu Bồ đề tâm, thì cho dù bạn chỉ ngồi và quán xét hơi 
thở để làm an tĩnh và tịnh hóa tâm thức, đó là một thực hành 
của Bồ Tát. Không có Bồ đề tâm, bạn không ở trên con đường 
Mahayana cho dù bạn thực hiện những pháp du già tối thượng 
và những nghỉ lễ phức tạp nhất. 

Chỉ riêng lòng từ ái và bi mẫn không thôi thì không phải là Bồ 
đề tâm. Hai phẩm tính này tạo thành nền tảng chính yếu cho 


Bồ đề tâm nhưng không nên lầm lẫn đó chính là tâm giác ngộ 


321 


(Bồ đề tâm). Một số bản văn nói rằng lòng bi mẫn thì giống 
như Bồ đề tâm, nhưng điều này không luôn luôn như thế. Có 
nhiều người phát triển lòng từ và bi, nhưng không nhất thiết là 
họ có Bồ đề tâm. Trái lại, nếu bạn có Bồ đề tâm thì nhất định là 
lòng từ và bi cũng hiện diện, bởi chúng là những hiển lộ của Bồ 
đề tâm. 

Điều tối quan trọng là nhận biết chính xác Bồ đề tâm nghĩa là 
gì trước khi ta cố gắng thực hành nó. Để phát triển Bồ đề tâm 
(tâm giác ngộ), có hai yếu tố cần thiết: lòng bi mẫn và trí tuệ. 
Lòng bi mẫn liên quan tới đau khổ của tất cả chúng sinh, nó có 
nghĩa là ta có một khát khao mạnh mẽ tất cả chúng sinh thoát 
khỏi đau khổ. Trí tuệ liên quan đến sự thành tựu Phật quả viên 
mãn, trạng thái hoàn toàn an bình. Như thế, để nuôi dưỡng Bồ 
đề tâm một cách đúng đắn, điều thiết yếu là trước hết phải 
nghiên cứu và thực hành hai phẩm tính này. Hãy gieo trồng hạt 
giống Bồ đề tâm trong mảnh đất được cày bừa kỹ lưỡng của 
một tâm được làm cho màu mỡ với lòng từ ái và được làm ẩm 
ướt bằng lòng bi mẫn. Việc nghiên cứu và thực hành lòng từ và 
bi vô hạn là những nguyên nhân bắt buộc để phát triển tâm 
giác ngộ vô hạn, Bồ đề tâm. 

Trên một trang trại, hạt giống không hư thối, hoàn hảo, được 
cần đến để tạo nên một vụ thu hoạch. Nếu hạt giống bị hư thối, 
cho dù đất có tốt đến đâu chăng nữa, dù phân bón được sử 
dụng nhiều đến đâu chăng nữa, dù có bao nhiêu ánh nắng, và 
dù bạn có tưới nước đầy đủ, sẽ chẳng có gì mọc lên bởi không 
có nguyên nhân chính yếu. Nhưng khi hạt giống tốt kết hợp với 


những điều kiện đúng đắn, ta sẽ có những vụ thu hoạch mỹ 


322 


mãn. Tương tự như thế, Bồ đề tâm là hạt giống không hư thối 
tạo nên mọi phẩm tính để một vị Phật hiển lộ. 

Khi Bồ đề tâm hiện diện, giác ngộ ở trong bàn tay bạn. Không 
có nó, không thể có Phật quả. Chắc chắn là bạn cần có tâm thức 
phổ quát khát khao thành tựu Phật quả để thành một vị Phật. 
Nếu không, cho dù bạn thực hành quan điểm sâu xa nhất, bạn sẽ 
chẳng có cách nào để đạt được Phật quả. Đức Atisha có kể một 
câu chuyện về một người tỉnh tấn tu tập pháp Hevajra, một Mật 
điển du già tối thượng. Nhưng bởi ông thiếu Bồ đề tâm, vị hành 
giả ấy đã đạt được quả vị A La Hán thay vì Phật quả. 

Ở đây, điều quan trọng là xác định Bồ đề tâm là gì. Bàn về nó 
mà không có một sự hiểu biết sơ đẳng tối thiểu thì giống như 
bắn một mũi tên mà không có mục tiêu. Bồ đề tâm đề cập đến 
việc làm lợi lạc tất cả chúng sinh, bất luận họ là ai. Họ theo 
đuổi niềm tin nào hay họ xuất thân từ nền văn hóa nào, điều 
đó không quan trọng. Cho dù họ không tin tưởng bất kỳ điều 
øì, tâm này không loại trừ họ hay bất kỳ chúng sinh nào trong 
sáu cõi. Bồ đề tâm trải rộng tâm thức để bao gồm tất cả chúng 
sinh và hiển lộ sự hoàn toàn viên mãn của tâm thức. 

Chúng ta ngưỡng mộ Phật giáo không phải vì các nghỉ lễ, 
quán tưởng, hay thần chú mà bởi nó hứa hẹn sự giải thoát khỏi 
đau khổ và mê lầm. Để thành tựu những mục tiêu này, Bồ đề 
tâm là thực hành hữu hiệu nhất. Vì Đức Phật đã viên mãn Bồ 
đề tâm, ngài hiển lộ lòng bi mẫn không ngừng nghỉ cho chúng 
sinh. Theo cách đó, người ta nói rằng Phật quả là sự viên mãn 
của Bồ đề tâm. Vì thế, hãy hiểu rõ các yếu tố tạo nên Bồ đề tâm 


và hết sức nỗ lực để nuôi dưỡng nó. Hãy yêu quý tâm này. 


323 


Năm yếu tố—nền tảng của mọi cuộc đời—thực hiện chức 
năng của chúng mà không mong cầu. Tương tự như thế, với sự 
hài hòa và trong sáng như nền tảng của tâm, hãy làm lợi lạc 
chúng sinh mà không cần nỗ lực. Ta nên tăng trưởng hết tiềm 
lực Bồ đề tâm của ta giống như vầng trăng non. Giống như mặt 
trời xua tan bóng tối, Bồ đề tâm xua tan bóng tối mê lầm. Và 
như vua các loài thú lang thang trong khu rừng của mình mà 
không sợ hãi, hành giả Bồ Tát du hành vô úy trong luân hồi 
sinh tử. 

Bồ đề tâm là xương sống của Phật giáo Đại thừa. Các Bồ Tát 
nghiên cứu và học hỏi mọi phương diện của kiến thức để 
thành tựu trí tuệ toàn tri và để làm lợi lạc vô số chúng sinh 
bằng vô vàn hoạt động. Trong các Kinh điển, Đức Phật sử dụng 
hơn hai trăm sự loại suy để mô tả Bồ đề tâm. Dưới đây là một 


ít ví dụ: 


* Bồ đề tâm như một ánh sáng xua tan bóng tối vô minh. 

* Bồ đề tâm như một thanh kiếm chặt đứt thân cây tham 
luyến. 

* Bồ đề tâm như một ngọn giáo tiêu diệt quân thù—đau khổ 
và những cảm xúc phiền não. 

* Bồ đề tâm như một viên ngọc như ý ban tặng mọi phẩm 
tính tuyệt hảo. 

* Bồ đề tâm như một bóng cây vĩ đại dưới đó mọi chúng sinh 
có thể nghỉ ngơi tránh cái nóng bức của sinh tử. 

* Bồ đề tâm như một cây cầu trên đó ta có thể vượt qua đại 


dương sinh tử. 


324 


* Bồ đề tâm như một bậc cha mẹ cung cấp mọi an nhàn sung 
túc. 

* Bồ đề tâm như một hạt giống tạo ra các mùa màng giác ngộ 
và Phật quả. 

* Bồ đề tâm như một bảo tháp, một đối tượng của sự tôn 
kính, sùng mộ, và cúng dường. Nó khiến ta trở nên siêu 
việt giữa các vị trời và người. Ngay cả bụi đất dưới chân 
một Bồ Tát cũng là một sự gia hộ. 

* Bồ đề tâm như vàng dưới lòng đất, không bao giờ bị ô 
nhiễm bởi chất gỉ cảm xúc phiền não. 

* Bồ đề tâm như mặt trời, làm chín muôi trái giác ngộ. 

* Bồ đề tâm như một thuật giả kim vĩ đại chuyển hóa tâm 
thức tầm thường, trì trệ thành vàng giác ngộ. 

* Bồ đề tâm như một đám cháy lớn thiêu rụi khu rừng rậm 
mê lầm. 

* Bồ đề tâm như chiếc cưa cắt đứt cây bản ngã. 

* Bồ đề tâm như áo giáp bảo vệ che chở ta khỏi các đạo quân 
thù ghét. 

* Bồ đề tâm như vị bảo hộ mạnh mẽ nhất bảo vệ ta trước 
những hãm hại của các loài rồng, trời, dạ xoa, người và 


phi-nhân. 


Ngoài ra các pháp loại suy về những lợi lạc của Bồ đề tâm 


được rút ra từ bảy đặc trưng của một vị Chuyển Luân Vương: 


* Bồ đề tâm giống như một bánh xe vàng thu hút mọi phẩm 


tính tuyệt hảo trong sinh tử và niết bàn. 


325 


* Bồ đề tâm giống như một con tuấn mã phi nhanh đến xứ sở 
giác ngộ. 

* Bồ đề tâm giống như một vị thượng thư hoàn thành các 
ước nguyện của tất cả chư Phật và Bồ Tát bằng cách thực 
hiện các hoạt động không cần dụng công. 

* Bồ đề tâm như một vị tướng tiêu diệt mọi quân thù—bốn 
loại ma—không bỏ sót loại nào. 

* Bồ đề tâm như một con voi chuyên chở mọi sự một cách vô 
tư và mang vác gánh nặng của chúng sinh mà không kiệt 
sức. 

* Bồ đề tâm như một hoàng hậu mang an bình và hỉ lạc cho 
tất cả chúng sinh. 

* Bồ đề tâm như một viên ngọc đáp ứng các ước muốn của 


tất cả chúng sinh trong sinh tử và niết bàn. 


Ngoài ra, giống như một lượng chất độc nhỏ không thể làm ô 
nhiễm một đại dương rộng lớn, một số nhỏ tư tưởng tiêu cực 
không thể làm ô nhiễm Bồ đề tâm bao la. Nếu ta có Bồ đề tâm, 
ngay cả một lượng đức hạnh nhỏ bé cũng trở thành vô hạn. 
Chẳng hạn như, nếu một Bồ Tát cho một thú vật một muỗng 
thực phẩm, đức hạnh của hành vi này tăng gấp nhiều lần như 
số chúng sinh trong thế giới. Điều này được gọi là phương tiện 
thiện xảo của một Bồ Tát. 

Người có Bồ đề tâm chân chính sẽ không bị giòng thác sinh 
tử cuốn dạt đi, sẽ không bị ngăn che bởi bóng tối vô minh, và 
sẽ không bị rối trí bởi của cải của thế gian. Giả sử tất cả chúng 


sinh trở thành các vị A La Hán, và bạn cúng dường cho các ngài 


326 


thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và chăn nệm. Việc 
an lập ngay cả một người trong Bồ đề tâm mang lại lợi lạc to 
lớn hơn lợi lạc có được bởi tất cả những sự cúng dường tráng 
lệ ấy. Khi hiểu rõ những phẩm tính vô hạn này, ta nên tăng 


trưởng Bồ đề tâm bằng thực hành cúng dường bảy nhánh: 


1. Cúng dường tất cả những bậc giác ngộ với thân, ngữ và 
tâm bạn. 

Dâng những món cúng dường ngoài, trong và tối thượng. 
Tịnh hóa mọi che chướng. 

Tùy hỉ mọi phẩm tính và đức hạnh tuyệt hảo. 

Thỉnh cầu chuyển bánh xe Pháp cao quý. 


CS VN VI 


Khẩn cầu các đấng giác ngộ thực hiện các hoạt động và 
không nhập niết bàn. 


7. Hồi hướng công đức. 


Đây là những phương pháp đặc biệt để tích tập công đức và 
trí tuệ vĩ đại để làm kiên cố Bồ đề tâm. Mỗi hành động có thể 
trở thành hoạt động của một Bồ Tát. Hãy luôn luôn hành động 
vì lợi lạc của giác ngộ. Hãy làm mạnh mẽ sự quan tâm của bạn 
trong Bồ đề tâm. Có sự kính ngưỡng mãnh liệt đối với Bồ đề 
tâm và luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm trong khi đi, ngồi, ăn 
hay uống. Hãy an trụ trong phạm vi của Bồ đề tâm. 

Mỗi người trong chúng ta có cơ hội để nuôi dưỡng tâm này 
bởi Bồ đề tâm không tạo ra sự phân biệt giữa nam và nữ, giàu 


hay nghèo, cao hay thấp. Mọi người có thể được cảm hứng để 


327 


trì giữ tâm thanh tịnh, thiêng liêng, cao quý này trong trái tim 
họ và đưa nó vào thực hành một cách hoan hỉ và tỉnh tấn. 

Có nhiều yếu tố khác nhau có thể khiến cho ta nuôi dưỡng Bồ 
đề tâm. Chẳng hạn như việc thực hành lòng đại bi và nhận ra 
nỗi khổ của sinh tử sẽ làm cho một số người nuôi dưỡng Bồ đề 
tâm. Họ sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi khổ mênh mông của 
chúng sinh và sẽ nhận ra rằng phương cách duy nhất để giải 
thoát các chúng sinh ấy là nuôi dưỡng Bồ đề tâm và thành tựu 
Phật quả. Những người khác sẽ nuôi dưỡng Bồ đề tâm bằng 
cách nhận ra những phẩm tính toàn hảo của một vị Phật: 
thanh thản, tráng lệ, hài hòa, an bình, và giải thoát khỏi mọi 
lầm lạc. Những người như thế hiểu rằng phương cách duy nhất 
để đạt được những phẩm tính này là nhờ sự nuôi dưỡng Bồ đề 
tâm. Một số được thúc đẩy để nuôi dưỡng tâm giác ngộ nhờ 
nguồn cảm hứng của một Đạo sư tâm linh. Đạo sư tâm linh 
giảng dạy cho các đệ tử của ngài về Bồ đề tâm quan trọng ra 
sao, việc thoát khỏi sinh tử v.v.. cần thiết như thế nào, và điều 
này dẫn dắt các đệ tử để vun trồng tâm thức. Một số người 
được hướng dẫn để nuôi dưỡng Bồ đề tâm bằng sức mạnh của 
việc tích tập công đức và trí tuệ của chính họ. Những điều này 
được giảng dạy chỉ tiết trong Pháp Bảo của sự Giải thoát và 
Tâm Yếu của Giáo lý Đại thừa. 

Quyển sách mang lại cảm hứng tuyệt vời Bao la như Thiên 
đường, Sâu thẳm như Biển cả hiện có thể đọc bằng Anh ngữ. 
Trong bản văn này, Khunu Lama Rinpoche giải thích về tầm 
quan trọng của Bồ đề tâm với những ẩn dụ và tương đồng 


tuyệt đẹp, như những dòng sau: 


328 


* Bồ đề tâm quả là một kho tàng bao la! Khi một Bồ Tát sở 
hữu nó, ngài không cần đến của cải nào khác. Quả là một 
tư tưởng quý báu! 

* Bồ đề tâm quả là một thần dược vĩ đại! Nó có thể chữa lành 
bệnh mê lầm kinh niên mà không loại thuốc tâm thường 
nào có thể làm được. 

* Bồ đề tâm quả là một chiếc cầu vĩ đại! Chỉ có bồ đề tâm mới 
có thể đưa ta vượt qua sinh tử, điều mà không chiếc cầu 
tầm thường nào làm nổi. 

* Bồ đề tâm quả là một y sĩ vĩ đại! Ông ta chữa lành mọi tư 
tưởng tiêu cực và sự mê lầm của tâm thức, những cội gốc 
của đau khổ, điều mà không bác sĩ tầm thường nào có thể 
làm được. 

* Bồ đề tâm quả là một máy bay tuyệt diệu. Nó đưa chúng ta 
đến đại lục giác ngộ, nơi không máy bay tâm thường nào 


có thể bay tới. 


Bồ đề tâm là mọi sự. Nó là con đường tuyệt vời dẫn đến Phật 
quả. Nếu chúng ta chỉ nỗ lực để vun trồng nó, Bồ đề tâm giống 
như một viên ngọc như ý. Nó có thể đáp ứng mọi ước muốn 
của ta và giải thoát ta khỏi mọi đau khổ. Nếu chúng ta thoát 
khỏi đau khổ, ta còn cần đến điều gì khác? Mỗi người trong 
chúng ta đều có cơ hội để nuôi dưỡng tâm này, duy trì nó, và 
trân quý nó. Không loại trừ ai. Đó là lý do vì sao nó vô cùng 
quý báu. Xin gìn giữ lời khuyên này trong trái tìm các bạn, và 


hãy sử dụng nó để chữa lành tâm thức bị thương tổn. 


329 


Người ta đi nghỉ mát để có thêm những môi trường an bình, 
để thấy những điều mới lạ ở những xứ sở khác, hay để trải qua 
thời gian phấn chấn trong núi non hay bãi biển. Người ta làm 
điều này để có những kinh nghiệm khác nhau, để có một vài 
hiểu biết, hay để nghỉ ngơi, nhưng những điều này không tồn 
tại thật lâu dài. Chẳng tốt hơn sao khi viếng thăm hòn đảo Bồ 
đề tâm cho một kỳ nghỉ? Chẳng tốt hơn sao khi leo núi Bồ đề 
tâm? Hay bơi lội ở bãi biển Bồ đề tâm? Hay ăn phong cách ẩm 
thực ngon lành Bồ đề tâm? Thưởng thức bia Bồ đề tâm? Nghỉ 
ngơi trên chiếc võng Bồ đề tâm? Quả là một phương cách tuyệt 
vời để có một kỳ nghỉ từ nỗi khốn khổ của những mê lầm sinh 


tử! Hãy để ra một chốc lát và suy nghĩ điều này. 


330 


43 - Bồ đề tâm nguyện như một du khách đang sắp đặt 
một chuyến du hành. 
Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ đi tới Phật quả. 
Vì thế, hãy lập một nguyện ước thuần tịnh. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VỀ MẶT NỀN TẢNG, có hai loại Bồ đề tâm: Bồ đề tâm ước 
nguyện (Bồ đề tâm nguyện) và Bồ đề tâm hành động (Bồ đề 
tâm hạnh). Ở đây, Bồ đề tâm nguyện được mô tả. 

Trước hết, một du khách chuẩn bị để bắt đầu một chuyến 
du hành bằng cách lập nguyện ước “Tôi muốn đi Hawaii.” Đó 
là một nơi nghỉ mát tuyệt vời—một nơi thật tuyệt để nghỉ 
ngơi, cùng với việc bơi lội và thời tiết tuyệt đẹp quanh năm. 
Khi nhận ra những phẩm tính tốt đẹp này, du khách khao 
khát được đến đó bởi đó là nơi tuyệt diệu hơn nhiều so với 
những nơi anh ta đã đến. Nhưng sau đó anh phải trù tính việc 
đến đó ra sao: bằng máy bay, xe hơi, xe buýt, hay tàu thủy. 
Anh phải nghĩ về những gì anh sẽ cần đến ở nơi đó và những 
øì anh sẽ cần đến trên đường đi. Tương tự như thế, nếu 
chúng ta muốn đạt được giác ngộ, ta phải thực hiện những 
chuẩn bị tốt đẹp, và phải có một nguyện ước thuần tịnh. 
Trước hết, hãy nhìn vào bản chất của sinh tử và biết rõ đau 
khổ của chúng sinh—không chỉ của riêng bạn mà của tất cả 
chúng sinh. Sau đó hãy nhìn vào những phẩm tính của giác 


ngộ, một trạng thái thanh thản lớn lao. Giác ngộ luôn luôn 


331 


thoát khỏi những cực đoan của nóng và lạnh, thoát khỏi 
những đám mây của tư tưởng khái niệm. Ở đó ta có thể nhìn 
thấy màu xanh thẫm của bầu trời Pháp Thân rộng khắp và 
thở không khí trong lành của lòng từ và bi. Nhờ nhận ra 
những phẩm tính này, chúng ta được hứng khởi để đạt được 
trạng thái đó. Nhưng ta phải biết những gì cần làm và bảo 
đảm đóng gói mọi sự ta cần có để đạt được giác ngộ. 

Một nguyện ước thuần tịnh là một ước nguyện không bị trộn 
lẫn với những tư tưởng sinh tử. Trên chuyến du hành của ta, ta 
không cần những tư tưởng tiêu cực, tham, sân, sỉ, v.v.., vì thế ta 
bỏ chúng lại sau lưng. Chúng chỉ là rác rưởi, phải không? Hãy 
để riêng tất cả những thứ tiêu cực này và thâu thập tất cả 
những phẩm tính tốt lành mà bạn cần để đạt được giác ngộ. 

Việc nuôi dưỡng Bồ đề tâm nguyện mang lại nhiều kết quả 


lợi lạc mà dưới đây chỉ là một ít: 


* Nhờ nuôi dưỡng tâm này, ta gia nhập gia đình Đại thừa. 
Không có Bồ đề tâm, ta không thể đạt được Phật quả. 

* Việc nuôi dưỡng Bồ đề tâm lập tức trở thành nền tảng cho 
thực hành ba giới hạnh của một Bồ Tát (xem bài kệ 46), vì 
thế nó giống như mặt đất nuôi dưỡng mọi mùa màng và 
cây trái. 

* Bồ đề tâm là cách đối trị siêu việt tịnh hóa mọi ác hạnh và 
mê lầm không loại trừ điều nào. Bồ đề tâm tiêu diệt những 
điều đó giống như ngọn lửa vào lúc kết thúc một thời kiếp 


thiêu rụi toàn thể thế giới. 


332 


* Bồ đề tâm là cội gốc của giác ngộ. Khi hạt giống giác ngộ 
bén rễ, cây giác ngộ có thể hoàn toàn hiển lộ và kết thành 
trái quả của mọi phẩm tính giác ngộ. Cây ấy cung cấp bóng 
mát để chúng sinh nương tựa thoát khỏi cơn nóng bức của 
sinh tử. 

* Việc nuôi dưỡng Bồ đề tâm tích tập vô lượng công đức. Có 
nhiều cách để tích tập công đức và đức hạnh, nhưng Bồ đề 
tâm là một trong những phương pháp siêu việt để tích tập 
công đức vô tận và trí tuệ. Đức Phật nói: “Nếu Bồ đề tâm 
có hình tướng, nó sẽ bao la hơn không gian.” Nếu không 
có Bồ đề tâm, cho dù ta tích tập công đức vĩ đại qua nhiều 
thiện hạnh, điều đó không mang lại Phật quả. 

* Bồ đề tâm là phương pháp hoàn hảo để làm vui lòng chư 
Phật bởi tâm đó hứa hẹn làm lợi lạc tất cả chúng sinh 
không bỏ sót một ai. Các hoạt động của chư Phật hiển lộ 
để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ và tịnh hóa 
mọi che chướng của họ, trong khi Bồ đề tâm hứa nguyện 
tịnh hóa mọi thiếu sót, mê lầm, và che chướng. Đó là lý do 
vì sao Bồ đề tâm là một phương pháp đặc biệt để làm vui 
lòng tất cả chư Phật. Đức Phật nói: “Nếu ta kính lễ chư 
Phật bằng cách chắp tay với Bồ đề tâm, điều đó sẽ khiến 
các ngài vui lòng hơn việc ta chất đầy thế giới bằng châu 
báu và cúng dường chúng cho các ngài.” 

* Bồ đề tâm là suối nguồn cho mọi chúng sinh. Có nhiều 
phương pháp bình thường để làm lợi ích chúng sinh—bố 
thí tiền của, an ủi, v.v.. Nhưng Bồ đề tâm cam kết nhổ bật 


gốc mọi nguyên nhân của đau khổ. Nó là một suối nguồn 


333 


không vơi cạn của an bình và cảm hứng. Nó được thực 
hành đời này sang đời khác trong vô lượng cuộc đời cho 
đến khi ta đạt được Phật quả. Bồ đề tâm như không gian, 
không có biên bờ hay giới hạn. Giống như bốn yếu tố (tứ 
đại), nó luôn luôn duy trì đời sống. 

* Khi ta có Bồ đề tâm, ta sẽ nhanh chóng đạt được Phật quả, 
bởi Bồ đề tâm là phương pháp đặc biệt để tịnh hóa những 
cảm xúc phiền não và các che chướng vi tế. Nó khiến ta 
đạt được mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật. Nó là tâm 
thức không an trụ trong sinh tử mà cũng không an trụ 
trong niết bàn, vì thế ta thành tựu Phật quả viên mãn, vô 
trụ, vô song. Mọi người nên có hứng khởi để thể nhập nó. 
Tâm này sẽ làm cho sự thuần tịnh hoàn hảo của giác tánh 
của bạn được biểu lộ, và sẽ mang lại một cơ hội để tâm 


thức kiệt lực của bạn được ngơi nghỉ. 


Khi nhận ra những kết quả lợi lạc này, ta phải có sự tỉnh giác 
sắc bén để không đánh mất hay quên lãng Bồ đề tâm. Đặc biệt 


là có bốn ác hạnh có thể phát khởi: 


1. Dối gạt Đạo sư gốc của bạn, các vị Bồ Tát khác, hay những 
bậc đáng tôn kính. Đạo sư gốc là người từ đó bạn nhận 
các Giáo pháp và giáo huấn, đặc biệt là những giáo lý về 
Bồ đề tâm. 

2. Làm tổn hại giới nguyện Bồ đề tâm của bạn bằng cách sỉ 


nhục các Bồ Tát khác, đặc biệt là nếu việc này làm cho họ 


334 


đánh mất giới nguyện của họ. Ác nghiệp này thậm chí còn 
nặng nề hơn năm hành vi vô cùng tàn ác (tội ngũ nghịch). 

3. Làm người khác hối tiếc về những thiện hạnh mà họ có thể 
đã thành tựu đối với Pháp. 


4. Lừa dối người khác bằng một động lực không chân thật. 


Hãy tránh bốn ác hạnh này và dẫn mình vào bốn đức hạnh 


như cách đối trị của chúng: 


1. Hãy tôn kính Đạo sư gốc và không bao giờ nói dối ngài hay 
nói dối những bậc đáng tôn kính, dù bạn phải mất mạng. 

2. Hãy coi tất cả các vị Bồ Tát như chư Phật và tán thán các 
ngài. 

3. Hãy tùy hỉ các thiện hạnh của người khác và thôi thúc họ 
thực hiện thêm các hoạt động về Pháp, đặc biệt là các 
thực hành Đại thừa. 

4. Hãy nhận thức mọi chúng sinh như những bằng hữu tốt 
lành nhất của bạn hay như chính bản thân bạn và đối xử 


với họ một cách tử tế và chân thành. 


Đây là một ít nguyên tắc chỉ đạo sẽ giúp bạn bảo vệ Bồ đề 
tâm nguyện. Hãy thực hiện bốn thiện hạnh này, hoan hỉ với 
chúng, hồi hướng công đức của chúng, và làm chúng tăng 
trưởng. nếu bạn trải nghiệm một sự sa sút, hãy chân thành 
tỉnh hóa các ác hạnh của bạn. 


335 


44 - Bồ đề tâm hạnh như một ống dẫn rộng lớn. 
Qua đó, ta có thể viên mãn hai tích tập mà không 
phải lo âu. 
Công đức sẽ sinh khởi liên tục. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY giới thiệu Bồ đề tâm hạnh. Khi một ống dẫn rộng 
lớn, tất cả nước của nó được hướng tới đúng chỗ mà không 
cần nỗ lực hay bị lãng phí. Cũng thế, việc thệ nguyện Bồ đề tâm 
hạnh dốc mọi thiện hạnh của ta đến việc đạt được giác ngộ. Ta 
có thể chính thức lập lời nguyện này từ một Đạo sư có phẩm 
tính. Sau đó, cho dù bạn chỉ trì tụng một thần chú, thực hiện 
một lễ lạy, hay nói một lời tử tế, hành động nhỏ bé đó trở 
thành một nguyên nhân để đạt được giác ngộ. 

Công đức sẽ sinh khởi liên tục, giống như lợi tức tích tập trên 
số tiền gởi trong một ngân hàng; nó tăng trưởng ngày lẫn đêm 
mà không cần nỗ lực. Nếu ta ký gởi những phẩm tính tốt lành 
của ta trong ngân hàng Bồ đề tâm, lợi tức công đức sẽ tích tập 
không ngừng nghỉ. Khi ta trì giữ giới nguyện Bồ đề tâm hạnh, 
đức hạnh của ta sẽ tăng trưởng dù ta thức hay ngủ cho tới khi 
ta đạt được Phật quả. Nó sẽ liên tục làm lợi lạc chúng sinh, trực 
tiếp và gián tiếp, vì thế Bồ đề tâm là suối nguồn vĩ đại của cảm 
hứng và lòng dũng cảm để thực hành Pháp. 

Khi hiểu biết lợi ích của giới nguyện này ra sao, ta phải chăm 


sóc và trì giữ nó thật cẩn trọng như ta giữ gìn đôi mắt mình. 


336 


Nếu ta vi phạm nó, điều ấy như thể ta lấy đi sinh mạng của một 
con người. Vì thế, điều quan trọng là phải tỉnh giác về những gì 
có thể khiến ta vi phạm giới nguyện. Những lý do quan trọng 


nhất là 


1. Hiểu sai về tánh Không bằng cách tin rằng chẳng có điều 
øì, kể cả nhân quả, hiện hữu trong tánh Không 

Bị khuất phục bởi tính chất vô tận của luân hồi sinh tử 

Bị khuất phục bởi số lượng chúng sinh bao la 


Từ bỏ sự cảnh giác 


TẠM TP DN Hi 


Bị khuất phục bởi giòng thác những cảm xúc phiền não 
Hãy ngăn ngừa bốn sa sút gốc phá vỡ giới nguyện: 
Từ bỏ Giáo pháp 


Từ bỏ giới nguyện Bồ đề tâm 


Sự bủn xỉn hiểm độc 


Kết Dợ hư 


Tư tưởng ác hại, điên cuồng 


Pháp Bảo của sự Giải thoát nói tới tám cách thức khác nhau 
mà những cảm xúc phiền não mạnh mẽ có thể khiến cho ta vi 
phạm giới nguyện của Bồ đề tâm hạnh theo hệ thống của 


Asanga (Vô Trước): 


1. Ca ngợi bản thân qua sự tham luyến của cải và thanh danh 
2. Sỉ nhục người khác do bởi ganh tị qua sự tham luyến của 


cải và thanh danh 


337 


3. Không bố thí Pháp do bởi bủn xỉn đối với những người 
không có sự hướng dẫn 

4.. Không bố thí của cải do bởi keo kiệt đối với những người 

nghèo khổ (với người có của cải để cho) 

Trừng phạt người khác bởi giận dữ 

Không chấp nhận lời xin lỗi của người khác do bởi oán giận 

Từ bỏ giáo lý Đại thừa 


œ mm ơ 


Ban giáo lý sai lạc do bởi động lực bất tịnh 


Theo hệ thống của Shantideva, có mười tám sa sút gốc và 
bốn mươi sáu sa sút phụ. (Những điều này được liệt kê ở cuối 
quyển sách này, trong Bảng Thuật ngữ Liệt kê). Những ranh 
giới hay khác biệt này không được sắp đặt để cấm đoán các 
hành giả. Đúng hơn, những nguyên tắc chỉ đạo này là một 
phương pháp thiện xảo nhằm nhận dạng những hành động 
nên tránh và những hành động nên theo. Thay vì nhìn những 
sa sút này như những hạn chế được áp đặt từ bên ngoài, hãy 
khảo sát tâm bạn và yêu quý kho tàng Bồ đề tâm. Một số người 
có thể nghĩ rằng những giới nguyện này thật khó giữ gìn, và tốt 
hơn là ta không nên thệ nguyện và có một cuộc đời dễ dàng. 
Nhưng ta không thể thoát khỏi đau khổ và đạt được Phật quả 
hay làm lợi lạc chúng sinh bằng cách coi sự việc là dễ dàng. 
Chẳng hạn như, ta phải liều mạng để đạt được thành công 
trong việc kinh doanh bởi không liều mạng, ta không thể thành 
công trong công việc của ta. 

Hai tích tập—công đức và trí tuệ—được Đức Phật giảng dạy 


khéo léo nhờ lòng bi mẫn của Ngài. Nhờ đó chúng ta hiểu được 


338 


cách thức tịnh hóa các loại đau khổ khác nhau và an lập hỉ lạc 
tối thượng. Ta càng thu thập hai tích tập, Bồ đề tâm của ta càng 
viên mãn. Khi Bồ đề tâm phát triển mạnh mẽ hơn, ta có thể 
tịnh hóa các tư tưởng tiêu cực của ta mãnh liệt hơn và hiệu 
quả hơn. Nếu Bồ đề tâm của ta yếu ớt, ta khó có thể tịnh hóa 
những cảm xúc thô lậu, tiêu cực. 

Để duy trì và thực hành Bồ đề tâm tốt đẹp, ta nên nỗ lực giải 
thoát bản thân ta khỏi sự tham luyến đối với sự tán tụng và 
thanh danh, đối với của cải và những đối tượng giác quan. Nếu 
có thể, ta nên duy trì thân, ngữ, và tâm trong sự cô tịch. Hãy 
làm mới và nâng cao giới nguyện của bạn bằng cách liên tục 
quán tưởng chư Phật và Bồ Tát trong không gian trước mặt 
bạn và phát nguyện một lần nữa. Đây là những thực hành của 


Bồ đề tâm. Hãy thường cầu nguyện: 


Cầu mong tất cả được hạnh phúc thoát khỏi đau khổ và 
nhanh chóng đạt được Phật quả. 
Cầu mong con ích lợi cho tất cả chúng sinh bằng thân, 


ngữ, và tâm con, giống như bốn yếu tố (tứ đại) đã làm. 


Con đường Bồ Tát này đã được trình bày trong các phạm trù để 
ta dễ đi theo. Chẳng hạn như hai tích tập có thể được thực hành 
như sáu toàn thiện (sáu ba la mật), được mô tả chỉ tiết trong 
những câu kệ dưới đây. Các thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, và thiền định bao gồm tích tập công đức, và việc nuôi 


dưỡng sự tỉnh giác sắc bén bao gồm tích tập trí tuệ. 


339 


Để tự nhắc nhở mình về thực hành Bồ đề tâm, bạn có thể 
tụng những lời cầu nguyện sau đây, và quán chiếu về lời bình 


giảng của chúng. 
NUÔI DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN 


Tất cả những bà mẹ chúng sinh— 

đặc biệt là những kẻ thù căm ghét tôi, những người 
ngăn trở làm hại tôi, 

và những người gây chướng ngại trên con đường dẫn 
đến giác ngộ và toàn trí của tôi— 

cầu mong họ trải nghiệm hạnh phúc và xa lìa đau khổ. 

Tôi sẽ nhanh chóng an lập họ trong trạng thái của Phật 


quả vô song, viên mãn, hoàn hảo và quý báu. 


Đây là một lời cầu nguyện đặc biệt để tụng ngay lúc bắt đầu để 
nuôi dưỡng động lực đúng đắn. Bằng cách đặc biệt tập trung 
vào những kẻ ngăn trở và kẻ thù gây chướng ngại, ta có thể 
trực tiếp cắt đứt sự thù ghét và oán hận của ta. Câu nói “Cầu 
mong họ có mọi hạnh phúc và hỉ lạc” là một thực hành Pháp 
chân thực mang lại an bình cho tâm ta. Loại câu nguyện này là 
một phương pháp trực tiếp và mãnh liệt để tập trung vào tâm 
ta. Nó mang lại cho ta sức mạnh để kiên trì trong việc thực 
hành của ta và không mang lại các chướng ngại. 

Thật là dễ dàng cảm thấy lòng từ và bi đối với những người 
hỗ trợ ta và công việc của ta và đối với những người đang đau 


khổ, nhưng trong những lúc khó khăn, thực hành này sẽ trợ 


340 


giúp ta cảm thấy lòng từ và bi đối với những người không hỗ 
trợ ta. Vấn đề thực sự nằm trong tâm ta, nhưng thật khó để 
chấp nhận điều đó. Lời cầu nguyện này giúp làm lộ mặt vẫn đề; 
nếu không, sự tiêu cực của ta tiếp tục ẩn dấu và ta vẫn không 
biết về nó. Vì thế, vào lúc ta cầu nguyện theo cách này, ta đang 
nhìn vào tâm ta và chuyển hóa những tư tưởng tiêu cực của 
chính ta, hơn là tập trung vào một người khó chịu và sự sân 
hận và thù ghét của họ. Ta có thể vượt lên và nhổ bật gốc 
những cảm xúc tiêu cực của ta bằng cách cầu nguyện cho 
những kẻ thù của ta thành tựu giác ngộ viên mãn. 

Thực hành này không chỉ ích lợi cho đời sống hàng ngày, hay 
ngay cả đời này, mà còn ích lợi cho những đời sau của ta. Một 
ngày nào đó, những gì ta trải qua trong đời này sẽ chỉ là một 
giấc mộng. Mọi kinh nghiệm của ta sẽ thuộc về quá khứ. Tuy 
nhiên, thực hành này sẽ ở lại với ta đời này sau đời khác. Thực 
hành này dạy ta cách nuôi dưỡng tâm ta và đặt nó trong một 
phương hướng đúng đắn. Nó sẽ chỉ cho ta những nguyên nhân 
của đau khổ và các nguyên nhân của hạnh phúc. Như ta biết, 
các tập khí của ta dẫn ta đi theo một hướng mà không cho ta 
chọn lựa. Ta biết những gì tạo nên hạnh phúc, nhưng ta miễn 
cưỡng đi theo con đường đó bởi nó có thể nhọc nhằn. Thực 
hành này dạy cho ta làm thế nào nhận ra những khiếm khuyết 
đó và cho phép ta thay đổi phương hướng. Hy sinh sự mê lầm 
của mình để thành tựu hạnh phúc và an bình tối thượng là 
điều đáng làm. Thực hành này mang lại một phương pháp để 
nuôi dưỡng tâm thức rộng khắp và phát triển lòng bi mẫn đối 


với mọi chúng sinh. 


341 


Khi thiền định, đôi khi ta cảm thấy an bình và có thể nghĩ: “Ồ! 
Ta phải giác ngộ ngay bây giờ!” Nhưng sau đó những tư tưởng 
khác xuất hiện và lôi ta đi khắp nơi. Ta nói những điều như: 
“Người ấy thật khủng khiếp..," và đau khổ ghê gớm. Tôi đang 
nói điều này từ kinh nghiệm riêng. Tôi cảm thấy lời cầu 
nguyện này là một thực hành Pháp đích thực. Một ý nghĩa sâu 
xa như thế đã được cô đọng thành lời cầu nguyện ngắn gọn 
này. Ta nên tụng lời nguyện này một cách chân thành và 
thường thiền định về ý nghĩa của nó. 


NUÔI DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH 


Như thế, cho đến khi tôi đạt được giác ngộ, tôi thực hiện 
các thiện hạnh với thân, ngữ và tâm. 

Cho đến khi chết, tôi thực hiện các thiện hạnh với thân, 
ngữ, và tâm. 

Từ nay cho đến thời điểm này vào ngày mai, tôi thực 


hiện những thiện hạnh với thân, ngữ, và tâm. 


Ta cần thay đổi những tư tưởng tiêu cực của ta và dần dần 
củng cố những tập quán mới một cách nhẹ nhàng. Thực hành 
thiền định này là một tiến trình của kỷ luật. Việc tọa thiền 
trong một giờ không tạo nên kỷ luật; nó phải là một nỗ lực liên 
tục và vững chắc. 

Cho đến khi tôi đạt được giác ngộ có nghĩa là cho đến khi tôi 
hoàn thiện tư tưởng này. Giác ngộ có thể xảy ra trong một đời 


hay phải mất nhiều đời, vì thế ta nói “cho đến khi tôi đạt được 


342 


giác ngộ viên mãn,” bất kỳ lúc nào. Đây là một kế hoạch to lớn, 
vì thế ta phải sử dụng mọi nguồn lực thân, ngữ và tâm ta. Ta 
phải hướng mọi năng lực vào việc thực hiện các thiện hạnh với 
thân, ngữ và tâm cho tới khi đạt được mục đích. 

Cho đến khi chết, tôi thực hiện những thiện hạnh với thân, 
ngữ, và tâm. Lời trì tụng này thừa nhận rằng ta có một đời 
người quý báu và một cơ hội hiếm có để nghiên cứu và thực 
hành Pháp. Vì thế, ta không được lãng phí nó mà thay vào đó 
hãy dấn mình vào nỗ lực tốt lành cho đến khi ta chết. Cuộc đời 
này có thể là một chiếc cầu vượt qua đại dương sinh tử, vì thế 
ta phải sử dụng nó theo phương cách đó càng nhiều càng tốt. 
Khi nói về đời người quý báu của ta, ta nhận ra rằng mỗi người 
đều có một cơ hội quý báu để nghiên cứu và thực hành các 
giáo lý và khi ta thực hành những giáo lý này, thân, ngữ, và 
tâm ta sẽ phát triển những phẩm tính tốt lành. Những giáo lý 
này tượng trưng cho con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi 
những vô minh và đau khổ và chỉ cho ta cách thức để thành 
tựu những phẩm tính tuyệt hảo. Để thành tựu điều này, ta phải 
tập trung thời gian và nỗ lực để đạt được cùng đích đó. Để 
nhận diện rõ ràng, ta phải phát triển những phẩm tính tỉnh 
thần cần thiết và sự sâu thẳm của tâm thức mà đời người quý 
báu của ta có thể thực hiện được. Những phẩm tính tuyệt hảo 
này của đời người quý báu của ta mang lại cho ta một cơ hội 
hiếm có—ta có thể thành tựu giác ngộ trong cuộc đời này. Việc 
ta có tận dụng được cuộc đời này hay không thì tùy thuộc vào 


sự chọn lựa của riêng ta. 


343 


Từ nay cho đến thời điểm này vào ngày mai, tôi thực hiện 
những thiện hạnh với thân, ngữ, và tâm. Điều này có nghĩa là 
ta phải bắt đầu ngay bây giờ. Ta tự nhắc nhở mình mỗi hai 
mươi bốn giờ để tiến bộ. Khi bạn đọc cuộc đời của Milarepa, 
bạn có thể thấy rằng ngài đã hy sinh biết bao nhiêu bởi ngài đã 
nhận ra là ngài được ban cho một cơ hội hiếm có. Sau khi 
nghiên cứu Giáo Pháp, ngài biết ngài không thể phí phạm một 
giây phút của cuộc đời ngài. Thời gian mà ta phí phạm không 
thể lấy lại được cho dù ta có nỗ lực đến đâu chăng nữa. Ai biết 
được khi nào cái chết đến—có thể là tối nay? Có thể ngày mai? 
Đức Phật đã nói: “Ta không thể biết được ngày mai hay đời sau 
của ta, cái nào đến trước.” Vì thế ta nên chuẩn bị cho đời sau 
của ta và không chỉ chuẩn bị cho ngày mai. 

Cuộc đời ta ngắn ngủi và phù du; nó hoàn toàn tùy thuộc vào 
một hơi thở ngắn ngủi. Mặc dù ta phải nuôi dưỡng tâm ta để 
thành tựu giác ngộ, ta vẫn phải sống từng ngày riêng biệt. Bây 
giờ là lúc để thực hành. Khi những tư tưởng tiêu cực khởi lên 
trong tâm, đó là lúc để thực hành Pháp. Cho dù ta ở đâu —ở 
nhà, đang làm việc, đang lái xe, bất kỳ nơi đâu—nếu ta thực 
hành theo cách này, ta sẽ trở thành người tốt hơn và tâm ta sẽ 
dần dần minh mẫn hơn. Với loại động lực này, ta sẵn sàng làm 
việc hướng tới giác ngộ, không phải vào ngày mai hay tuần tới 
mà là ngay bây giờ. Đây là điều mà ta gọi là Bồ đề tâm hành 
động (Bồ đề tâm hạnh). 


344 


Lời Khuyên về Sáu Ba la mật 


45 - Việc cho đi của sự bố thí, thoát khỏi sự tham luyến, 
như một người chủ trại gieo trồng những hạt 
giống. 

Nó thành tựu những ước muốn và ý hướng của ta 
mà không phí phạm. 

Hãy khám phá bản chất sự giàu có của bạn. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT KHI TA PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN và nuôi 
dưỡng Bồ đề tâm, bằng mọi phương tiện, ta nên tu tập tâm 
thức với sự hoàn toàn chú tâm để thành tựu những kết quả lợi 
lạc đã được mô tả. Thực hành sáu toàn thiện, hay paramita 
(sáu ba la mật), thì cần thiết để toàn thiện Bồ đề tâm và đạt 
được giác ngộ toàn hảo. Khi toàn thiện tâm mình, ta thoát khỏi 
mọi lầm lạc. Tâm đích thực này mà ta có hiện nay, khi được 
toàn thiện, là tâm hoàn toàn giác ngộ của Đức Phật. 

Bố thí là cái thứ nhất trong sáu ba la mật. Nó được đặt trước 
tiên bởi nó dễ thực hành nhất. 

Việc cho đi của sự bố thí có một phạm vi ý nghĩa rộng lớn. 
Cho đi thời gian, các thiện xảo, khuynh hướng, trí tuệ, sự vô úy, 
tình thương, thuốc men, lòng bi mẫn, sự hỗ trợ tinh thần, của 
cải, thực phẩm, nước uống, quần áo, và ngay cả thân thể của 


345 


riêng bạn—tất cả những điều này được gọi là bố thí. Một cách 
nền tảng, bố thí là một tâm thức thoát khỏi sự bủn xỉn và tham 
luyến, một trái tìm mở rộng sẵn sàng giúp đỡ chúng sinh. Từ 
việc cho tặng những điều vô cùng đơn giản tới việc trao tặng 
sự giác ngộ toàn diện, tối thượng—tất cả những hoạt động này 
là thực hành bố thí. Nó là một phương cách để ném đi chiếc 
kén sinh tử của ta và khám phá tâm phổ quát. 

Như một người chủ trại gieo trồng những hạt giống: một 
người chủ trại gieo những hạt giống một cách thoải mái, không 
giữ lại điều gì. Ông ta phải làm điều này trong mùa xuân để có 
được những kết quả vào mùa thu. Sẽ không có nhiều ý nghĩa 
đối với ông khi có sự tham luyến đối với các hạt giống và 
không gieo trồng chúng trong khi vẫn còn giữ những mong đợi 
lớn lao đối với một vụ mùa vào mùa thu. Nhưng những người 
chủ trại biết họ đang làm gì và làm điều đó một cách tự do, bởi 
nhiều thứ sẽ đến từ đó. Thực hành bố thí của ta cũng tương tự 
như vậy. Nếu ta tự do gieo trồng hạt giống bố thí này trong 
cánh đồng Bồ đề tâm, mùa gặt vĩ đại của sự giác ngộ chắc chắn 
sẽ mang lại kết quả. 

Mục đích chính yếu của thực hành bố thí là giải thoát tâm ta 
khỏi ba độc—tham, sân, và si. Thực hành này giảm thiểu bản 
ngã của ta và sự yêu mến chính mình và giải thoát sự bám 
chấp của ta. Nếu bạn cho đi thứ gì đó và hy vọng điều gì được 
đáp trả, điều này không phải là bố thí chân thực; nó chỉ là sự 
đổi chác thông thường. Thực hành bố thí nghĩa là ban tặng cho 
những người đau khổ về vật chất và tỉnh thần, cho những 
người không bè bạn, những người không người dẫn dắt hay 
bảo hộ, những người lang thang bối rối trong khu rừng rậm 


346 


của sự lầm lạc. Tất cả họ phụ thuộc vào chúng ta trong việc lo 
liệu cho những nhu cầu của họ. 

Việc bố thí cho chúng sinh theo cách này mang lại cho bạn 
niềm vui to lớn. Khi bạn làm điều gì tốt cho người khác mà 
không hy vọng được đền đáp, người ấy cảm thấy hạnh phúc và 
thư thản, và với một tâm thức rộng mở, bạn chia sẻ niềm vui 
của họ. Nếu có ai đau khổ và bạn giúp đỡ họ, bạn và người ấy 
cảm thấy sự an bình như thế. Điều đó tự nó là một kết quả to 
lớn; bạn không cần tìm kiếm điều gì hơn nó. Nếu bạn hy vọng 
điều gì hơn nữa, bạn có thể trở nên thất vọng và hối tiếc hành 
vi bố thí của bạn. 

Theo Đại thừa, mọi chúng sinh được coi là ngang bằng nhau, 
bởi trong một đời người hay trải qua vô lượng cuộc đời khác, 
họ đã từng là cha mẹ hay bằng hữu của ta. Trong Kim cương 
thừa, họ hoàn toàn bình đẳng trong việc sở hữu bản tánh của 
Bổn Tôn. Trong trạng thái giác ngộ, ta nhận ra Pháp Thân hoàn 
toàn-trùm khắp và nhận ra rằng mọi chúng sinh đều có Phật 
tánh. Bồ đề tâm thì siêu vượt giới hạn, vì thế nó đi tới mọi 
chúng sinh. Như thế, cho dù bạn bố thí một số lượng nhỏ bé, 
các kết quả trở nên vô hạn. Các hạt giống mà ta gieo trồng 
không bị phí phạm. Chúng thành tựu các ước nguyện của ta. 
Khi đạt được giác ngộ, bạn sẽ có mọi thứ bạn ao ước. Vì thế 
thay vì keo kiệt và bám chấp vào các sự việc, hãy trao tặng 
chúng với động lực Bồ đề tâm và hồi hướng hành vi của bạn 
cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. 

Kết quả đầu tiên của sự bố thí là sự hiển lộ của của cải, 
nhưng nhiều kết quả khác cũng có thể được thành tựu. Chẳng 
hạn như, có một lần khi đang còn trên đường đi tới giác ngộ, 
ngài Xá Lợi Phất đã cúng dường một vị Phật một súc vải, một 


347 


con dao, một cây kim, và một ống chỉ, và ngài đã hồi hướng 
công đức cho thực hành này. Do bởi hành động này, trí tuệ của 
ngài sắc sảo, thông minh, và thâm thúy. Khi ngài Ananda ở trên 
con đường dẫn tới giác ngộ, ngài đã cúng dường một vòng tay, 
điều đó đưa ngài tới sự tích tập vĩ đại của trí tuệ nhờ sự nghe 
và tới việc ngài có tâm thức kiên định, khó quên. Như thế, thực 
hành bố thí mang lại nhiều loại kết quả khác nhau. 

Có nhiều câu chuyện cảm động về các đại Bồ Tát đã thực 
hành bố thí. Khi ta nghe những câu chuyện đó, chúng có thể 
gây cảm hứng cho ta để thực hành với một trái tim thuần tịnh. 
Ngay khi một Bồ Tát nghe một người đang khó khăn kêu cầu: 
“Ông có thể giúp tôi? Ông có thể cho tôi thứ gì đó?” ngài vui 
mừng khôn xiết và nghĩ: “Giờ đây tôi có một cơ hội để thực 
hành bố thí. Tôi có một cách thức để hoàn thành Bồ đề tâm của 
tôi. Kỳ diệu biết bao!” Tương tự như vậy, ta cũng nên cố gắng 
thực hành như thế. Nếu ta cố gắng, ta có thể từng bước thành 
tựu sự viên mãn; mọi người đều có thể. Dưới đây là một câu 
chuyện như thế: 


Xưa kia có một chủ hộ rất giàu có nhưng bủn xỉn và thiếu 
lòng bi mẫn. Ông ta có một người đầy tớ rất già. Người 
đầy tớ sống rất gian khổ bởi người chủ nhà giàu có chỉ 
cung cấp cho bà những quần áo rách để mặc và vừa đủ 
thực phẩm để sống. 

Một hôm bà được gởi tới một con sông với một bình 
khổng lồ để mang nước về nhà. Khi bà tới bờ sông, bà 
kêu khóc và than van lớn tiếng. Bà cảm thấy không thể 
chịu đựng những tình huống của mình và ước muốn tự 
vẫn. Một nhà sư tên là Katyayana tình cờ có mặt và hỏi vì 


348 


sao bà kêu khóc. Bà ta trả lời: “Đấng Tôn quý, con già rồi 
và có quá nhiều việc để làm. Thực phẩm con dùng chỉ 
vừa đủ duy trì sự sống. Con muốn tự tử.” Nhà sư hỏi: “Bà 
có muốn bán đi sự bần cùng của bà không?” Người đầy 
tớ chế diễu: “Ai muốn mua một thứ như thế?” Tuy nhiên 
nhà sư dạy bà tắm rửa và cúng dường bất kỳ thứ gì bà 
có. Người đầy tớ già phản đối: “Con nên làm gì? Con 
không ngay cả một mảnh vải để bố thí. Ngay cả chiếc 
bình này cũng không phải của con, nó thuộc về sở hữu 
chủ của căn nhà.” Nhà sư nói: “Bà không biết cách thực 
hành bố thí. Bà có thể cho đi ngay cả nước hay một ít củi. 
Nếu bà thực sự không có thứ gì, chỉ làm đầy bình khất 
thực của ta bằng nước và ta sẽ tụng một lời nguyện hồi 
hướng cho bà.” Vì thế bà lão đã cúng dường một chén 
nước cho nhà sư. Nhà sư hồi hướng công đức hành vi 
của bà và sau đó ban cho bà các giáo lý. 

Sau đó nhà sư hỏi: “Bà có một nơi để ngủ không?” Bà 
lão trả lời: “Con ngủ ở nơi làm việc, đó là một nơi vô 
cùng dơ dáy. Đôi khi con ngủ với rác rưởi.” Nhà sư nói: 
“Hãy tiếp tục làm công việc của bà mà không oán giận. 
Hãy kiên trì trong mọi việc mà bà đang làm, nhưng giờ 
đây luôn luôn quán tưởng về Phật, Pháp, và Tăng như 
công việc của bà.” Bà ta trở về nhà và làm như nhà sư 
khuyên dạy. Một hôm bà được cho một bó cỏ khô để 
ngồi và nằm, và bà tiếp tục không nghĩ điều gì ngoài 
Phật, Pháp và Tăng. Một hôm vào lúc bình minh, bà qua 
đời và được tái sinh trong Cõi Trời thứ Ba mươi ba. 

Người chủ của căn nhà để ý là bà lão đã mất và thuê 
người tống khứ tử thi. Một người tới cột một sợi thừng 


349 


vào cổ bà, và kéo tử thi tới nghĩa địa. Tại nghĩa địa, nhiều 
vị trời và thiên nữ trút xuống hoa và hương trầm. Ánh 
sáng chiếu tỏa khắp thị trấn và mọi người ngạc nhiên 
trước những sự kiện này. 


Câu chuyện này cho ta thấy việc ta có thể tạo một nối kết với 
Pháp thì dễ dàng biết bao. Đôi khi, ta cũng có thể cảm thấy 
rằng ta đối diện với những tình huống khó khăn khi xử sự với 
mọi người hay với công việc của ta. Điều quan trọng là giữ 
những tư tưởng tích cực trong tâm ta và cố gắng tìm ra những 
giải pháp tốt lành cho những tình huống khó khăn của ta. Hãy 
nghĩ tới Phật, Pháp, và Tăng và hãy làm những điều tốt lành 
cho người khác. Các kết quả sẽ xảy ra phù hợp với những 
nguyên nhân mà ta tạo ra. Thay vì trông mong những điều 
không thể gặp, hãy thực hành Pháp và giải thoát mình khỏi 
sinh tử. 

Trong một câu chuyện tương tự, một nhóm tu sĩ đang khất 
thực cho bữa trưa và đi qua một người nữ mắc bệnh hủi. 


Trên đường đi, mọi người cúng dường cho các nhà sư. 
Người phụ nữ bị bệnh cùi cảm thấy lòng sùng kính mạnh 
mẽ đối với họ nhưng lại rất nghèo, điều đó khiến bà than 
khóc: “Tôi thật bất hạnh. Không ai quan tâm đến tôi, và 
tôi chẳng có gì để cúng dường.” Bà ta chỉ cầm trong tay 
một chén nước luộc gạo. Đức Đại Ca Diếp đi qua và chú ý 
tới bà. Ngài hiểu được ý định của bà và ra dấu là ngài 
chấp nhận món cúng dường của bà. Khi bà ta đổ nước 
luộc vào cái chén của ngài, ngón tay của bà rơi vào đó. Bà 
nhặt ngón tay ra và lo lắng khẩn nài ngài đừng dùng 


350 


nước luộc. Nhưng bởi lòng bi mẫn, ngài chấp nhận món 
cúng dường và uống nó. Bà ta vui mừng khôn xiết. Sau 
khi chết, bà ta được sinh trong cõi đời Đâu suất. Vì thế 
những øì ta có thể cúng dường—bất kỳ điều gì —ta nên 
cúng dường một cách hoan hỉ và với động lực Bồ đề tâm. 


Ta luôn luôn có một số cơ hội để thực hành bố thí. Bảo vệ 
người nào đó thoát khỏi sự bệnh tật, trộm hay cướp là một 
thực hành bố thí. Do bởi sự vô úy và bi mẫn của một Bồ Tát, 
những người ở quanh ngài sẽ bị thu hút vào cá nhân đó và 
không cảm thấy sợ hãi. Đó là sự bố thí của sự vô úy. Nếu có ai 
tuyệt vọng, việc nói một ít lời tốt lành hay thậm chí chỉ mỉm 
cười một cách tử tế là những quà tặng không quá đắt. Khi ta 
thảo luận về Giáo pháp, hay chia sẻ Pháp với những người 
khác tùy theo mối quan tâm và mức độ tâm thức của họ, sẽ có 
vô cùng lợi lạc. Đó là món quà vĩ đại nhất. Nó ngập tràn tim ta 
với niềm vui và khiến cuộc đời ta có ý nghĩa. 


351 


46 Ba loại giới hạnh giống như thanh kiếm của một 
chiến sĩ. 
Nó chặt đứt xiêng xích của những cảm xúc tối ám. 
Bạn nên có sự hồi tưởng, đúng đắn, tỉnh giác, và 
suy xét. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI BẠN HOÀN TOÀN tham dự vào thực hành bố thí, tâm bạn 
càng lúc càng được thôi thúc để thoát khỏi những tư tưởng bất 
thiện và dấn mình vào các thực hành đức hạnh. Một tâm thức 
như thế được cho là giống như thanh kiếm của một chiến sĩ. 
Thanh kiếm trong tay một chiến sĩ phải thật sắc bén và mạnh 
mẽ. Với nó, người chiến sĩ có thể dễ dàng chiến thắng kẻ thù. 
Tương tự như thế, thực hành giới hạnh này có thể chặt đứt 
xiềng xích của những cảm xúc tối ám trói buộc ta vào đau khổ 
của sinh tử. Trì giới, loại thứ hai trong sáu toàn thiện (sáu ba la 
mật), có thể chặt đứt cành nhánh của những mê lầm của ta. Với 
nó, ta sẽ thành tựu sự giải thoát chân thực. 

Trong chiến trận, một chiến sĩ luôn cảnh giác, quan sát mọi 
hướng xem quân địch có tấn công hay không. Nếu địch quân 
xuất hiện, người ấy sẽ nhanh chóng tự bảo vệ mình để khỏi bị 
giết hại. Các Bồ Tát có giới hạnh thì giống như các chiến sĩ 
trong trận chiến sinh tử. Nhưng có một sự tỉnh giác, quyết tâm, 


kính ngưỡng và chánh niệm như thế không phải là điều dễ 


352 


dàng. Các kẻ thù của ta—tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, 
và ganh tị—thì vô cùng mạnh mẽ. Trong chốc lát, chúng có thể 
cướp mất sự an bình và hỉ lạc của ta, và hủy hoại cội gốc của 
mọi đức hạnh. Là những hành giả-chiến sĩ, ta không được để 
cho bản thân bị những kẻ thù như thế đánh bại. Ta phải cẩn 
trọng nhìn vào tâm với sự bền bỉ, cho dù mất bao nhiêu thời 
gian chăng nữa để chiến thắng những kẻ thù ấy. Bằng cách 
này, cuối cùng thì những kẻ thù của ta sẽ bị tiêu diệt. Khi đó ta 
sẽ đạt được chiến thắng là Phật quả và hiển lộ vô số hoạt động 
giác ngộ mà không cần dụng công. 

Trong ba loại giới hạnh được đề cập ở đây, giới hạnh thứ 
nhất là tiết chế những ác hạnh. Như được mô tả ở trên, có 
mười ác hạnh cần tránh bởi chúng là cội gốc của sinh tử—sáu 
cõi với những mức độ đau khổ khác nhau. Với động lực Bồ đề 
tâm, các tăng, ni, Bồ Tát và tantrika (hành giả Mật thừa) nên tự 
chế mọi ác hạnh. Câu chuyện sau đây về một cặp vợ chồng giữ 


giới không tà dâm là một ví dụ hay về điều này: 


Ngày xưa có hai cặp vợ chồng là bạn rất tốt của nhau. 
Họ thường nói về những dự định của mình đối với con 
cái. Họ nói rằng nếu cả hai gia đình có con trai thì chúng 
cũng sẽ là những người bạn tốt; nếu hai gia đình có con 
gái thì cũng thế. Họ đồng ý là nếu một gia đình có con 
gái và gia đình kia có con trai thì chúng sẽ cưới nhau khi 
đã trưởng thành. Thật ngẫu nhiên, một gia đình sinh 


con trai và gia đình kia sinh con gái. Những đứa trẻ 


Si) 


được nuôi dưỡng với thiện tâm và sự khéo léo, nhờ đó 
chúng rất lành mạnh về thể xác và tỉnh thần. 

Khi cô con gái đến tuổi trưởng thành, cô nói với cha 
mẹ là cô muốn xuất gia. Cha mẹ cô nói: “Con không thể 
làm điều đó. Trước đây, cha mẹ có hứa cho con kết hôn, 
vì thế không thể có việc con đi theo Giáo pháp.” Nhưng 
người con gái không nghe cha mẹ và bỏ trốn để gia nhập 
một giáo đoàn của các sư cô. Ở đó, cô thành công trong 
việc nghiên cứu và thực hành Pháp và đã đắc quả vị A La 
Hán, thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Trong gia đình kia, người con trai nghe nói cô gái đã 
bỏ trốn. Cùng với vài người bạn thân, anh đi tới ngôi 
chùa mà cô gái đang cư trú. Họ tìm thấy cô gái đang 
thiền định, cạo đầu và đắp Pháp y. Người con trai chạm 
vào chân cô gái để cô chú ý, nhưng bởi đã đắc quả A La 
Hán, cô lập tức bay lên không trung và nói: “Cuộc đời 
sinh tử không có ý nghĩa gì. Nếu anh quay lưng lại nó và 
thọ giới xuất gia, anh sẽ đạt được giải thoát. Những hoạt 
động của sinh tử chỉ tạo nên đau khổ. Tôi không muốn 
làm phần việc đó. Anh cũng nên từ bỏ sự bám luyến vào 
sinh tử, hãy thọ giới xuất gia, và theo đuổi sự an bình và 
hạnh phúc đích thực.” Ñgười con trai và các bạn của anh 
tràn đầy cảm hứng và vô cùng xúc động. Ngay khi nghe 
những lời này, anh đắc quả Nhập Lưu, và sau đó xuất gia 
làm một tu sĩ. Sau này, anh thành công trong việc thiền 


định và cũng đắc quả A La Hán. 


354 


Hai vị này có thể thành tựu những điều như thế là nhờ 
các nguyên nhân từ những đời trước. Thuở xưa, họ là 
một đôi vợ chồng đã thọ giới không tà dâm từ một Đạo 
sư. Về sau, họ chân thành thực hành Pháp và giúp đỡ 
nhau, ước nguyện mỗi người đều thoát khỏi sinh tử. Họ 
đã hồi hướng những thiện hạnh và thiền định này để 
thành tựu quả vị A La Hán trong đời sau. Vị Đạo sư đã 
làm lễ thọ giới cho họ chính là tái sinh của vị Đạo sư đã 
chứng kiến sự hồi hướng trước đây của họ. Vì thế, khi 
nguyên nhân đã thuần thục, cả hai thành tựu quả vị A La 


Hán nhờ nêu gương mẫu tốt lành cho nhau. 


Loại giới hạnh thứ hai là giới hạnh nghiên cứu và thực hành 
Giáo pháp và thâu thập mọi trí tuệ. Điều này được hoàn thành 
bằng cách dẫn mình vào việc thực hành mười thiện hạnh và 
sáu ba la mật. Đây là nguyên nhân chính yếu của an bình và 
hạnh phúc trong sinh tử và là một chiếc cầu đưa đến sự thành 
tựu giác ngộ. Cho đến khi ta đạt được Phật quả viên mãn, ta 
nên luôn luôn được thúc đẩy để thực hành Pháp, nghiên cứu, 
và thâu thập hai tích tập công đức và trí tuệ. 

Loại giới hạnh thứ ba là giới hạnh làm lợi lạc tất cả chúng 
sinh. Khi ta hoàn toàn được củng cố trong Pháp và an trú trong 
phạm vi thuần tịnh của Bồ đề tâm, khi ấy ta có thể hỗ trợ, giúp 
đỡ, và truyền cảm hứng cho người khác để thoát khỏi sinh tử 


và đạt được giác ngộ. 


355 


Để có sự hồi tưởng, đúng đốn, và tỉnh giác, người tu tập sẽ 
nhận được lợi lạc khi tuân giữ các nguyên tắc chỉ đạo liên quan 


tới giới hạnh. Nói chung, ta phải 


* nhận lãnh các giới luật đạo đức 

* tránh làm mọi ác hạnh 

* an trụ ở một môi trường tốt lành 

* cảnh giác tránh làm ngay cả những ác hạnh nhỏ bé 

* trì giữ hoàn hảo các giới hạnh, là nền tảng của mọi tu tập khác 


* canh giữ các giác quan với sự chánh niệm bần bỉ 


Hãy tôn trọng giới hạnh của bạn bằng cách luôn luôn giữ tâm 
bình đẳng, thư thản và giữ tâm quân bình. 

Đối với việc ăn uống: Không ăn trong khi bị mê lầm bởi 
những tư tưởng khái niệm hay sự tham muốn, chẳng hạn như 
khát khao củng cố sự kiêu ngạo hay sức mạnh, hay khát khao 
muốn được đẹp đẽ. Đúng hơn, hãy duy trì thân thể bạn với 
động lực thanh tịnh trong việc ăn uống chỉ để giải trừ căn bệnh 
đói khát. Hãy ăn để trì giữ giới luật và giải trừ các khiếm 
khuyết, mê lầm, và sai lạc. Hãy ăn với động lực Bồ đề tâm. Hãy 
ăn và uống như một cách cúng dường cho Bổn Tôn yidam. 

Đối với việc ngủ: Để thành tựu mọi phẩm tính xuất sắc, hãy 
ngủ với động lực Bồ đề tâm. Để rút ra được toàn bộ thuận lợi 
của đời người quý báu này—điều kiện tốt nhất để giải thoát 
bản thân khỏi sinh tử và đạt được giải thoát hãy thực hành 
Pháp trước khi đi ngủ và vào sáng sớm. Hãy ngủ với động lực 
Bồ đề tâm. 


356 


Đối với đời sống hàng ngày: 


* Thường nhớ đến Pháp với sự hỉ lạc. 

* Trì giữ giới luật bằng cách thoát khỏi mọi sa sút. 

* Giữ tâm bạn không hối tiếc bằng cách không tạo nên các sa sút. 

* Từ bỏ sự tham luyến mạnh mẽ đối với bất kỳ người hay sự 
việc nào. 

* Thoát khỏi sự chán nản ngã lòng bằng cách nhận thức sâu 


sắc cơ hội bạn có để hiểu rõ và thực hành Bồ đề tâm. 


Theo những cách này, ta có thể được sinh ra trong thân 
tướng con người đời này sang đời khác, có thể tránh không rơi 
vào ba cõi thấp, có thể vui hưởng Giáo pháp quý báu, và cuối 
cùng có thể duy trì giới hạnh không phiền não 

Có sự suy xét có nghĩa là có ý thức về những gì Đức Phật và 
chúng sinh nghĩ tưởng. Tất cả chư Phật có sự tỉnh giác trong 
trẻo, sâu xa, không bị che chướng về hành vi của ta. Mọi sự đều 
rõ ràng đối với các ngài. Ta nên chánh niệm rằng ta luôn luôn 
sống trong sự hiện diện của chư Phật. Nếu ta cư xử không 
đúng đắn, Đức Phật sẽ nhận thức điều đó và thất vọng. Đặc 
biệt là trong các thành viên của Tăng đoàn, hãy luôn luôn quan 
tâm đến những người khác và canh giữ giới hạnh của bạn qua 
lời nói hay hành vi. Hãy nhìn vào tâm bạn một cách cẩn trọng. 
Việc không trì giữ các giới nguyện sẽ là nguyên nhân khiến ta 
bị sinh ra trong những cõi thấp. Khi bị rơi vào cảnh ngộ đó, ta 
sẽ khó tìm thấy cơ hội để nghiên cứu hay thực hành Giáo pháp 


quý báu, và ta sẽ không có phương tiện để tạo lập đức hạnh 


357 


hay công đức. Không có những điều này, ta không có cơ may 
để tạo ra hỉ lạc và hạnh phúc. Việc trì giữ giới hạnh là một món 
trang sức quý báu và tuyệt đẹp, hãy sử dụng nó để tô điểm cho 
thân, ngữ và tâm bạn. Đây là con đường dẫn đến giác ngộ. 

Trước hết, ta phải kềm chế những tư tưởng và hành động 
tiêu cực. Điều này khiến cho tâm ta an bình và minh mẫn hơn. 
Nếu không như vậy, ta sẽ không thể giúp đỡ những người 
khác. Người đang đắm chìm trong bùn lầy sinh tử không thể 
giúp đỡ người khác thoát khỏi bãi lầy đó. Trước hết, bản thân 
ta phải thoát khỏi trạng thái đó. Sau đó, khi ta nỗ lực giúp đỡ 
người khác, sự trợ giúp đó sẽ hiệu quả hơn. Sau khi điều phục 
tâm mình, ta có thể nghiên cứu và thực hành nhiều hơn nữa để 
tạo lập sức mạnh tỉnh thần. Một khi đã tu tập những thực hành 
này thật tốt đẹp, ta có thể giúp đỡ chúng sinh dễ dàng hơn nữa 
cho dù họ là ai. 

Trong Madhyamakavotara (Nhập Trung Luận), Chandrakirti 
so sánh hành giả với một chiến sĩ. Trong một trận chiến, bạn 
phải bảo vệ bản thân và đánh bại kẻ thù. Bạn có mọi cơ hội để 
chiến thắng cho tới khi thua trận. Nhưng một khi kẻ thù bắt 
được bạn, họ có thể đoạt vũ khí của bạn, giam giữ bạn bằng 
xích hay giây, và ném bạn vào tù. Từ lúc đó, bạn sẽ có rất ít cơ 
hội đánh thắng kẻ thù. Tương tự như thế, giờ đây bạn đã có 
một đời người quý báu, đã gặp một Đạo sư kim cương, và đã 
nhận những giáo lý cao quý, đây là cơ hội phi thường để chiến 
thắng những kẻ thù phiền não và giải thoát bạn khỏi sinh tử. 
Nếu bị các mê lầm giam hãm, bạn sẽ bị tái sinh trong các cõi 


thấp và ít có cơ may thoát khỏi sinh tử. 


358 


Những câu chuyện sau đây minh họa các phương cách thiện 
xảo mà ta có thể làm lợi lạc chúng sinh. Ta phải thực hiện mọi 
nỗ lực để tu tập những phương pháp bi mẫn này và sau đó sử 
dụng chúng. 


Xưa kia, khi Đức Phật an trú tại Shravasti, Ngài đi bộ với 
Ananda và chợt thấy một tu sĩ đang lâm bệnh trầm 
trọng và đau đớn khắp người. Quần áo của tu sĩ này dơ 
bẩn và hôi thối. Với lòng đại bi, Đức Phật yêu cầu tu sĩ 
đưa quần áo để Ngài giặt. Khi Đức Phật bắt đầu giặt 
quần áo, Ananda nói: “Con sẽ giặt chúng.” Đức Phật nói: 
“Tốt. Ta sẽ đổ nước.” Bằng cách này, Đức Phật và 
Ananda giặt tất cả quần áo của vị tu sĩ. Đức Phật cũng 
ban thực phẩm còn lại trong bát của Ngài cho tu sĩ bị 
bệnh. Chẳng mấy chốc vị tu sĩ hồi phục, ông xúc động 
khi nghĩ rằng mình đã được chính Đức Phật phục vụ. 
Ông nghĩ: “Giờ đây ta không thể lười biếng.” Vị tu sĩ 
củng cố dũng khí và nhiệt tâm, và ngày đêm kiên trì tu 


tập, nhờ thế ông nhanh chóng đạt được quả vị A La Hán. 


Câu chuyện thứ hai kể về một người đàn bà có đứa con trai 
duy nhất chết bất ngờ. 


Người mẹ của đứa trẻ chết bất ngờ đó không thể chấp 
nhận được cái chết đột ngột này. Bà lang thang khắp 
nơi, hy vọng người nào đó sẽ làm con của bà sống lại. 


Cuối cùng, bà gặp Đức Phật. Bà rên rỉ: “Con không chấp 


359 


nhận được cái chết của đứa con. Nếu không ai có thể 
làm nó sống lại, cuộc đời con sẽ vô nghĩa. Con cũng chết 
thôi.” Bà kêu khóc và khẩn nài Đức Phật làm con bà 
sống lại. Thấu hiểu nỗi thống khổ của bà, Đức Phật dịu 
dàng nói: “Ta hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của con. Để 
ta xem có thể làm được gì.” 

Ngài nói: “Ta sẽ trông coi tử thi. Con hãy đến từng nhà 
trong làng này và mang về một nắm hạt giống mù tạc 
xin được ở nhà nào không có người chết. Nếu con có thể 
tìm ra những hạt giống như thế, ta có thể cố gắng làm 
con của con sống lại.” Bà mẹ vui mừng khôn xiết và lên 
đường, hy vọng là có thể tìm ra những hạt giống cần có. 
Bà mất trọn cả ngày để đến từng nhà lập lại cùng một 
câu hỏi, nhưng không tìm ra căn nhà nào không từng có 
người chết. 

Đến cuối ngày thì bà vô cùng thất vọng nhưng cũng 
bắt đầu có một vài nhận thức sâu sắc. Cuối cùng bà nhận 
ra rằng con bà không phải là người duy nhất phải chết. 
Rốt cuộc thì dù già hay trẻ, mọi người đều phải chết. 
Buồn phiền và mỏi mệt, người đàn bà trở lại gặp Đức 
Phật và nói: “Con không tìm được hạt giống mù tạc. Con 
nên làm gì bây giờ?” Với lòng bi mẫn và trí tuệ, Đức Phật 
giảng cho người mẹ đau khổ bản chất vô thường, bản 
chất phù du của vạn pháp. “Đây là những gì bản thân 
con đã trải nghiệm vào ngày hôm nay. Giả sử con của 
con có sống lại thì một ngày nào đó nó cũng phải chết. 


Con và ta cũng thế. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải 


360 


chết. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi khổ này là thoát 
khỏi sinh tử. Cách duy nhất để kinh nghiệm hỉ lạc chân 
thực là đạt được niết bàn.” Với những lời này, nỗi khổ 
của bà mẹ được nguôi ngoai. Sau đó, bà đi theo con 


đường của Đức Phật và cuối cùng đạt được giải thoát. 


Đây là cách Đức Phật giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. 


361 


47 Áo giáp nhẫn nhục giống như một bộ quần áo bảo hộ. 
Nó không bị sự giận dữ xuyên thủng, và sẽ làm tăng 
trưởng mọi phẩm tính tốt lành của ta. 
Nhờ nhẫn nhục, ta sẽ có thân thể tô điểm các hảo 
tướng chính và phụ. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TOÀN THIỆN THỨ BA là nhẫn nhục. Nếu một chiến sĩ được áo 
giáp bảo vệ chắc chắn, anh ta sẽ có thêm niềm tin và bớt sợ 
hãi. Các vũ khí của người khác sẽ không thể làm hại anh, vì thế 
sức mạnh và niềm tin của kẻ thù của anh ta sẽ suy giảm và cuối 
cùng hoàn toàn biến mất. Cũng chính nguyên tắc này nuôi 
dưỡng ta trong trận chiến sinh tử. Ta cần áo giáp che chở ta 
khỏi tai họa. Sự bảo vệ đó là nhẫn nhục. Khi ta được bảo vệ 
chắc chắn, kẻ thù của ta, những cảm xúc bất thiện, không thể 
đâm thủng sự an bình của tâm ta. 

Ở đây nhẫn nhục có nghĩa là gì? Đó là một tâm thức thoát 
khỏi sự thịnh nộ, oán hận, và những tư tưởng ác hại, một tâm 
thức không bị rối loạn bởi sự chỉ trích của người khác, không 
đổ lỗi cho người khác trong sự giận dữ. Có lẽ từ nhẫn nhục 
(patience) trong Anh ngữ cho ta một cảm tưởng về sự yếu 
đuối và lãng phí thời gian. Nhưng ở đây, nhẫn nhục có nghĩa là 
giận dữ không được phép thâm nhập vào tâm an bình của ta. 


Loại nhẫn nhục này đòi hỏi sức mạnh và dũng khí to lớn. 


362 


Trong hiện tại, sự giận dữ và những tư tưởng bất thiện dễ 
thâm nhập vào tâm ta, và ta bị suy yếu bởi những tư tưởng 
này. Nhưng khi giận dữ không được phép sinh khởi trong tâm 
thì đó là sức mạnh và sự sáng tỏ của tâm thức. Vì thế hãy nỗ 
lực nuôi dưỡng thực hành nhẫn nhục này. Không dễ gì tịnh 
hóa và nhổ bật gốc những cảm xúc phiền não bắt rễ thật sâu 
trong tâm ta. Ta cần có sự hồi hướng mạnh mẽ và nhẫn nhục 
lâu dài để hoàn toàn tiệt trừ chúng. 

Thực hành nhẫn nhục thực sự là cách thức sử dụng thời gian 
tốt nhất của ta. Với sự nhẫn nhục, ta có sức mạnh và dũng khí 
như Đức Milarepa đã có. Milarepa có sự nhẫn nhục lớn lao khi 
chịu đựng những gian khổ trong núi non. Tuy nhiên ngài rất 
không kiên nhẫn nếu người nào đó làm phí phạm thời gian và 
năng lực của ngài. Ngài sẽ nói: “Ta không có thời giờ cho việc 
này. Ta sẽ đi con đường của ta và ông đi con đường của ông. Cả 
hai chúng ta đều làm những gì cần làm.” Được xây dựng trên 
trí tuệ và lòng bi mẫn, loại sức mạnh và dũng khí đó được gọi 


là “nhẫn nhục.” Câu chuyện sau đây biểu thị điều đó: 


Nhiều kiếp trước, có một nhà vua tên là Tso Jung. Trong 
xứ của ông, một đại hành giả về sự nhẫn nhục sống 
trong rừng với năm trăm đệ tử. Một hôm nhà vua cùng 
các hoàng hậu và thượng thư của ông đi tới một vùng 
quê để nghỉ ngơi. Nhà vua thấm mệt sau khi lên đến 
đỉnh núi, vì thế họ nghỉ ở đó và ông ngủ thiếp đi. Khi các 
hoàng hậu thám hiểm khu vực lân cận, tình cờ họ gặp 


một đại hành giả đang ngồi rất thẳng lưng trong một 


363 


trạng thái an bình và thanh thản. Nhìn ngài, các hoàng 
hậu cảm nghiệm một lòng kính ngưỡng mạnh mẽ. Họ 
cúng dường hoa và ngồi bên cạnh ngài để nhận những 
gia hộ và giáo lý. 

Khi thức dậy, vua nhận thấy vắng mặt các hoàng hậu 
của mình, vì thế ông phái bốn vị thượng thư đi tìm. Họ 
tìm thấy các hoàng hậu cùng với vị thánh. Nhà vua tức 
tốc đến trước mặt vị thánh và hỏi: “Ông đã thành tựu 
bốn trạng thái thiền định?” Vị thánh trả lời là ngài 
không thành tựu. “Ông đã đạt được bốn 'thần túc 
thông”?” Một lần nữa, vị thánh trả lời là không. Nhà vua 
trở nên giận dữ: “Không có sự hiểu biết này, ông nghĩ 
ông đang làm gì? Ông chỉ là một kẻ tầm thường lừa dối 
các phụ nữ.” Đại thánh nói: “Tôi ở đây để thực hành 
nhẫn nhục.” Nhà vua đáp: “Chúng ta sẽ xem ông có đang 
thực hành nhẫn nhục hay không.” Và với lời này, vua rút 
thanh kiếm sắc ra và chặt đứt hai bàn tay của vị thánh. 
“Bây giờ ông là ai?” Đại thánh chỉ nói: “Tôi thực hành 
nhẫn nhục. Nhà vua chặt đứt đôi bàn chân của vị thánh 
và hỏi: “Ông là ai?” và vị thánh chỉ nói: “Tôi thực hành 
nhẫn nhục.” 

Vào lúc này, mặt đất rung động sáu lần và từ không 
trung, năm trăm vị trời tán thán: “Mặc dù vị Thầy vĩ đại 
này bị thương tổn khủng khiếp và đau khổ ghê gớm, 
tâm ngài không hủy bỏ việc thực hành nhẫn nhục.” Nhà 
vua hỏi: “Họ đang nói về ông?” Vị Thành nói: “Phải. 


Thực hành nhẫn nhục của tôi không suy giảm chút nào.” 


364 


Nhà vua hỏi: “Làm sao ta biết được là ông đang thực 
hành nhẫn nhục?” Vị thánh trả lời: “Nếu thực hành nhẫn 
nhục của tôi không dao động, nguyện máu này biến 
thành sữa và nguyện thân tôi hoàn toàn hồi phục.” Ngay 
khi ngài nói điều này, máu đang chảy biến thành sữa và 
tứ chi của ngài được nối lại. Nhà vua vô cùng khiếp sợ 
và than khóc thảm thiết: “Tại sao tôi hãm hại vị đại 
thánh này? Xin ngài gia hộ cho con! Con thành tâm xin 
lỗi. Con rất ân hận về hành động của con.” Vị thánh đáp: 
“Ông vẫn nắm chặt trong tay thanh kiếm ông đã chặt 
đứt chân tay tôi. Nhưng lòng nhẫn nhục của tôi vững 
chắc như mặt đất này, và nhờ thực hành này mà tôi đã 
tịnh hóa các che chướng, những tư tưởng và nghiệp bất 
thiện. Chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ thành tựu Phật 
quả. Vào lúc đó, nguyện tôi chặt đứt ba độc của ông 
bằng thanh gươm trí tuệ.” 

Các vị trời và rồng tức giận vị vua đó và chuẩn bị giết 
ông. Những đám mây vần vũ trên không, tạo thành sấm 
sét và những cơn giông mưa đá nguy hiểm. Nhưng vị đại 
thánh ngăn họ lại và nói rằng: “Đừng làm điều này vì tôi. 
Đừng làm hại vị vua bất hạnh này.” Các vị trời và rồng 
xúc động vì điều này và phát khởi lòng kính ngưỡng đối 
với vị thánh. Họ quy y vị thánh đó và lễ lạy ngài. Về sau 
nhà vua đi theo vị thánh, chân thành thực hành Pháp, và 


đạt được quả vị Bất Lai. 


365 


Vị hành giả nhẫn nhục này thành tựu vô cùng cao siêu. Có lẽ 
chúng ta không thể so sánh với ngài, nhưng ít nhất ta có thể 
nhận ra tầm quan trọng của sự nhẫn nhục. Được khuyến khích 
bởi câu chuyện này, chúng ta cũng hãy tận dụng cơ hội vĩ đại 
này để thực hành Pháp và tịnh hóa những tư tưởng bất thiện 
của ta. Điều đó sẽ mang lại bình an cho trái tim và tâm ta và 
qua đó, những gia hộ sẽ trải khắp những vùng phụ cận của ta. 
Cầu mong mọi người đều được bình an và hạnh phúc! 

Khi bạn chịu đựng nỗi đau khổ về tỉnh thần hay thể xác, hay 
khi bạn đối mặt các chướng ngại, thay vì đổ lỗi cho người nào 
khác, hãy quán chiếu rằng tình cảnh này là kết quả của những 
ác hạnh trước đây của bạn. Hãy chấp nhận những tình cảnh này 
và phát triển lòng bi mẫn đối với những người phải đối mặt với 
những tình cảnh tương tự, hay thậm chí những tình cảnh khó 
khăn hơn, các chướng ngại. Hãy nhìn vào sự lầm lạc của những 
người phỉ báng và chỉ trích bạn, hay những người sử dụng 
những lời không dễ chịu đối với Phật và Pháp. Hãy xem họ mê 
lầm ra sao và hãy phát triển lòng bi mẫn hơn là sự sân hận và 
oán hờn. Đây là cách thức mang lại an bình và hòa hợp. 

Cho dù thân thể bạn đẹp đếẽ, ngay khi giận dữ phát khởi 
trong tim bạn, bạn trở nên xấu xí và mọi người không muốn 
kết giao với bạn. Nhưng một người nhẫn nhục thì luôn luôn 
tươi đẹp. Mọi người ngưỡng mộ và thích ở gần một người như 
thế. Do bởi điều này, đức hạnh sẽ tăng trưởng. 

Khi ta giận dữ, ta không bình an. Và nếu ta cứ giữ chặt sự oán 
hận đó, điều đó hủy diệt sự trong trẻo của tâm cũng như sức 


khỏe của ta. Nếu giữa một bữa trưa ngon lành, một người nào 


366 


đó mang đến một chủ đề khiến bạn tức giận, đồ ăn của bạn 
mất đi hương vị của nó; gương mặt bạn thay đổi. Từ lúc đó, 
bạn không còn thụ hưởng bữa trưa nữa. 

Đôi khi ta có thể cảm thấy mình có lý do chính đáng để giận 
dữ. Điều đó có thể đúng, nhưng sự giận dữ đó vẫn sẽ mang lại 
cho ta đau khổ. Dù bạn có quyền giận dữ hay không, đừng để 
cho sân hận sinh khởi trong tâm bạn. Nó chỉ hủy diệt sự an 
bình —an bình trong tâm bạn, gia đình và xã hội của bạn. Nó 
chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt lành. Những người phóng 
túng tràn đầy toàn thể thế giới. Ta không thể chiến thắng hay 
kiểm soát tất cả họ. Nếu ta xoay sở để điều phục năm người, 
mười người sẽ xuất hiện. Tốt hơn, bạn nên kiểm soát tâm bạn, 
hoàn toàn làm an định và điều phục tâm thức bằng cách củng 
cố một thực hành nhẫn nhục. Điều này có kết quả tương tự 
như việc chế phục tất cả chúng sinh trong thế giới này. Giả sử 
như xứ sở phủ đầy gai góc và bạn đi chân trần. Bạn không thể 
dùng da để bao phủ toàn bộ gai góc. Nhưng thay vào đó, nếu 
bạn đặt miếng da ở dưới bàn chân, điều này giống như việc 
bao phủ toàn thể xứ sở đầy gai. Cùng cách đó, khi tâm ta hoàn 
toàn được điều phục và tu tập trí tuệ và lòng bi mẫn, mọi 
người mà bạn gặp sẽ hiến tặng cho bạn cơ hội để tu tập Bồ đề 
tâm, dù bạn gặp họ trong những hoàn cảnh tốt lành hay bất lợi. 

Đặc biệt là ta cần có sự nhẫn nhục mạnh mẽ để thực hành 
Giáo pháp cao quý. Ta cần có sự nhẫn nhục vô cùng mạnh mẽ 
để nghiên cứu và thực hành từng bước một, hoàn toàn nhận 
trách nhiệm tịnh hóa bản thân với những phương pháp khác 


nhau của Pháp. Đôi khi thật khó hiểu được ý nghĩa của Pháp, 


367 


đặc biệt là khi không có kinh nghiệm trực tiếp. Điều này giống 
như ngồi xuống để ăn một bữa ăn ngon—thức ăn sẽ không 
nhảy vào miệng ta. Ta phải đặt nó vào miệng, nhai, và cảm 
nhận hương vị của nó. Nếu ta muốn mặc quần áo đẹp, chúng sẽ 
không đơn giản nhảy lên thân thể ta. Ta phải mặc chúng vào và 
xem chúng có vừa với ta không. 

Đôi khi ta thực hành với sự vô cùng trông đợi, nghĩ rằng mọi 
vấn đề và đau khổ của ta sẽ được giải quyết bằng một khóa 
thiền định hay bằng cách tụng một ít thần chú. Khi điều đó 
không xảy ra, ta trở nên mất kiên nhẫn và nghĩ rằng thiền định 
đó không “tác dụng” hay các thần chú đó không ích lợi, và ta từ 
bỏ thực hành của mình. Điều này cho thấy một sự hiểu biết 
hoàn toàn sai lạc về việc thực hành Pháp. Bạn có thể cảm thấy 
những giáo lý không giúp ích cho bạn, hay bạn có thể không 
bằng lòng chúng. Vào những lúc khác có thể khó làm hài lòng 
các vị Đạo sư, hay bạn có thể phật ý vì hành vi của các ngài. 
Vào những lúc đó, hãy kềm chế những tư tưởng bất thiện. Hãy 
duy trì sự nhẫn nhục để làm an dịu tâm bạn. Khi nghe nói về 
những phẩm tính vô hạn của Đức Phật, bạn có thể hỏi: “Làm 
thế nào tôi có thể thành tựu những phẩm tính như thế?” Hay 
bạn có thể khiếp sợ khi nghe nói về tính chất sâu xa của tánh 
Không hay thấy những giáo lý như thế thật khó tin. Vào những 
lúc này, hãy lập tức tự nhắc nhở mình rằng Giáo pháp thì quý 
báu, sâu xa và bao la biết bao. Hãy thực hành nhẫn nhục và tự 
gây truyền cảm hứng cho mình. Hãy nhớ lại rằng tâm bạn cũng 


bao la vô hạn và vô cùng thâm sâu như thế. Hãy nhớ rằng 


368 


không nghiên cứu, hiểu biết và thực hành thì bạn không thể 
thành tựu Phật quả. 

Tô điểm các hảo tướng chính và phụ ám chỉ thân thể hoàn 
hảo, không có bất kỳ khiếm khuyết nào của Đức Phật. Một 
trăm mười hai thuộc tính như thế cho thấy Đức Phật là bậc vô 
song giữa tất cả chúng sinh. Những loại phẩm tính tuyệt hảo 
này được thành tựu nhờ thực hành nhẫn nhục. Nói chung, khi 
một người có lòng bi mẫn và nhẫn nhục, dường như người ấy 
tuyệt đẹp đối với chúng ta. Nhẫn nhục hỗ trợ cho mọi người dù 
họ già hay trẻ, đẹp hay xấu—tất cả mọi người. 

Câu chuyện sau đây cho thấy Đức Phật đã biểu lộ thiện xảo 


và lòng nhẫn nhục của Ngài ra sao. 


Ngày xưa có một tên cướp ẩn núp ở một nơi hoang vắng 
để chờ các nạn nhân. Hắn không khoan dung bất kỳ ai đi 
qua vùng đó. Hắn cướp bóc của họ hay giết chết họ. Một 
hôm Đức Phật tình cờ đi qua đó. Tên cướp chặn Đức 
Phật lại và nói: “Hãy đưa tôi mọi của cải của ông nếu 
không tôi sẽ giết ông.” Đức Phật nói: “Ta không có của 
cải gì để cho ông,” vì thế tên cướp trả lời: “Như thế tôi sẽ 
phải giết ông.” 

Với lòng bi mẫn đầy thiện xảo, Đức Phật nói với tên 
cướp: “Trước khi ông giết ta, ta có vài điều hỏi ông. Có 
một cây lớn ở trên kia. Ông có thể chặt đứt tất cả lá của 
nó?” Tên cướp làm điều này thật dễ dàng, chứng tỏ hắn 


rất mạnh mẽ và kiếm của hắn rất sắc bén. 


369 


Đức Phật khen anh ta và nói: “Tốt lắm! Thật là ấn 
tượng!” Và tên cướp hỏi: “Câu hỏi kế tiếp của ông là gì?” 

Đức Phật hỏi: “Bây giờ ông có thể đặt tất cả những 
chiếc lá này lên cây không?” Tên cướp trở nên bối rối, 
lúng túng và hỏi: “Làm sao có thể làm được một điều 
như thế?” Đức Phật đáp: “Bởi ông chặt đứt chúng, ông 
phải có thể đặt chúng trở lại.” 

Tên cướp bắt đầu nghĩ về những điều hắn được hỏi và 
quên mất việc giết Đức Phật. Đức Phật gia hộ cho anh ta 
và nói: “Ông có thể giết ta thật dễ dàng giống như ông 
chặt đứt những chiếc lá kia. Nhưng ông không thể cho ta 
cuộc đời, giống như ông không thể đặt những chiếc lá 
trở lại thân cây. Hãy nhớ lại xem ông đã hãm hại bao 
nhiều người trong đời ông. Bao nhiêu người được giúp 
đỡ hay trao tặng cuộc đời? Nếu có ai lấy mạng ông, ông 
cảm thấy ra sao? Nếu có ai trả lại cuộc đời cho ông, ông 
nghĩ sao? Mọi người đều cảm nhận về những điều này. 
Hãy suy nghĩ về những điều đó.” 

Khi ấy tên cướp cảm thấy vô cùng ân hận vì đã giết rất 
nhiều người trong quá khứ. Hắn nhớ lại tất cả những 
người ấy và tuyệt vọng về những cuộc đời mà mình đã 
hủy diệt cho đến khi tâm anh hoàn toàn thay đổi. Anh ta 
kên khóc: “Hẳn là Ngài phải có lòng bi mẫn và trí tuệ 
mãnh liệt để chuyển hóa tâm con như thế này. Con hiểu 
rằng con đã tạo nên những sai lầm trong quá khứ. Giờ 
đây con muốn đi theo bước chân của Ngài. Xin chấp 


nhận con.” Đức Phật trả lời: “Hãy theo ta.” Sau đó Đức 


370 


Phật ban cho người ấy giáo huấn về thực hành lòng bi 
mẫn, sự an định, khoan dung, và đặc biệt là thiền định 
nội quán sâu sắc. Người học trò mới chân thành thực 
hành những giáo lý này và đạt được một cấp độ chứng 


ngộ cao cấp. 


Ta cần có loại thiện xảo và nhẫn nhục vĩ đại này để làm lợi ích 
chúng sinh. Thật dễ dàng tiêu diệt sự bình an và hạnh phúc của 
người khác. Chỉ một lời nói cay nghiệt là có thể dễ dàng làm 
thương tổn trái tim của người khác như thể bạn sử dụng một 
con dao. Thật khó có thể an ủi người khác, nhưng đây đúng là 
điều mà họ cần. Vì thế, hãy sử dụng thanh gươm nhẫn nhục để 
chặt đứt cây vô minh và kiêu ngạo. Hãy tỉnh giác và hồi tưởng 
những phẩm tính tốt lành của tâm thức tô điểm vẻ đẹp của bạn. 

Điều tối quan trọng là phải chánh niệm về hành vi của ta khi 
cư xử với các vị Bồ Tát. Nếu ta trở nên giận dữ hay sỉ nhục các 
vị Bồ Tát, điều này tạo nên một hoàn cảnh hủy diệt vô vàn công 
đức. Đó là bởi tâm của một vị Bồ Tát trải rộng cho tất cả chúng 
sinh. Vì thế, nếu ta làm tổn hại một vị Bồ Tát, điều này giống 
như làm hại tất cả chúng sinh. Ta nên tôn kính và ngưỡng mộ 
tất cả các vị Bồ Tát vì tâm dũng mãnh của các ngài quả quyết 
làm lợi ích chúng sinh. 

Khi bạn thực hành nhẫn nhục, hãy hoàn toàn hồi hướng nó 
cho sự thành tựu giác ngộ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 
Bạn có thể nói: “Nhờ thực hành nhẫn nhục này, nguyện mọi 
chúng sinh kinh nghiệm hỉ lạc , hạnh phúc và thoát khỏi đau 


khổ.” Việc nói lời cầu nguyện này từ trái tim bạn sẽ làm bạn 


371 


khỏe khoắn như một luồng gió mát trong tiết trời nóng nực. 
Khi một cơn giận dữ vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, hãy nói: 
“Nguyện cơn giận dữ của tôi thay thế cho sự giận dữ của tất cả 
chúng sinh, và nguyện họ thoát khỏi sự giận dữ. Nguyện tất cả 
chúng sinh bao la như bầu trời đạt được hạnh phúc và những 
nguyên nhân của hạnh phúc.” Việc lập lại lời cầu nguyện này 
nhiều lần, như một thần chú, sẽ làm giảm bớt sự giận dữ. 

Một vị Phật nhìn các phiền não, klesha, như những kẻ thù, 
nhưng nhìn chúng sinh đau khổ vì phiền não với lòng bi mẫn. 
Như thế, điều tối quan trọng là phân biệt giữa hai điều này. Ta 
cố gắng tiệt trừ các phiền não, nhưng ta mong muốn những 
người đau khổ bởi các phiền não được an bình, hạnh phúc và 
đạt được Phật quả. Ta nên hiểu rằng bất kỳ điều gì xảy ra trong 
đời ta, dù tốt hay xấu, đều là nghiệp quả của ta. Bằng cách nhận 
ra những kinh nghiệm là kết quả của các nguyên nhân mà ta đã 
tạo ra, trong tương lai chắc chắn ta sẽ phát triển thiện nghiệp 
và thực hiện những thiện hạnh. 

Khi bạn đau ốm hay đối mặt với các chướng ngại, hãy nghĩ về 
các chúng sinh, hãy có lòng bi mẫn đối với những người trải 
nghiệm những loại đau khổ tương tự, và cầu nguyện như sau: 
“Bằng đau khổ của tôi, nguyện mọi bệnh tật và chướng ngại của 
chúng sinh hoàn toàn được tiêu trừ. Nguyện mọi chúng sinh 
trải nghiệm sức khỏe tốt lành và thoát khỏi các chướng ngại.” 


Đây là cách thực hành nhẫn nhục hoàn hảo. 


372 


48 Ba loại tỉnh tấn giống như những chiếc roi da thôi 
thúc một con tuấn mã. 
Chúng là phương pháp siêu việt để làm hoàn hảo 
Giáo pháp thiêng liêng. 
Và nhanh chóng giải thoát bản thân ta khỏi sinh tử. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TINH TẤN, toàn thiện (ba la mật) thứ tư, có nghĩa là nghiên 
cứu và thực hành Pháp một cách hoan hỉ mặc dù gặp phải 
những gian khổ. Chức năng duy nhất của Giáo pháp là giải 
thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ và mang lại sự hỉ lạc tương 
đối và tuyệt đối. Ta nên hoan hỈ trước cơ hội tráng lệ này. Một 
số người liều mạng để có được niềm vui khi trượt tuyết, nhảy 
tự do từ máy bay (sky diving), hay đua xe. Họ tin chắc rằng đây 
là con đường dẫn đến hạnh phúc và nhất tâm theo đuổi những 
hoạt động này. Họ hăng hái đối mặt với các nguy hiểm bởi niềm 
vui mà họ trải nghiệm. Đây là loại động lực mà ta cần có khi 
nghiên cứu và thực hành Pháp. Đây không chỉ là một sở thích 
riêng. Ta phải hướng thẳng toàn bộ con người và mọi nỗ lực 
của ta vào Phật quả. 

Một con tuấn mã lanh lẹn và mạnh mẽ ngay cả khi không bị 
thúc dục. Mặc dù vậy, khi bị thôi thúc bằng roi da, thậm chí nó 
sẽ chạy nhanh hơn và không ngừng lại cho tới khi đạt đến đích. 


Tương tự như thế, ta nên nghiên cứu và thực hành Pháp quý 


373 


báu với sự khuyến khích của việc nhận ra những đau khổ của 
sinh tử và với sự hiểu biết rằng mọi hiện tượng (vạn pháp) đều 
vô thường. Đây là những suy niệm trọng yếu, nền tảng. Cho dù 
ta làm gì, nỗi khổ trong luân hồi sinh tử không chấm dứt. Được 
dẫn dắt bởi sự hiểu biết này, ta nên đi theo con đường dẫn đến 
Phật quả. 


Có ba loại tỉnh tấn 


* tỉnh tấn như áo giáp 
* tỉnh tấn trong sự tích tập công đức 


* tỉnh tấn không giới hạn 


Với loại tỉnh tấn thứ nhất, bạn lập một hứa nguyện đưa Giáo 
pháp vào thực hành cho đến khi bạn đạt được Phật quả vì lợi 
ích của tất cả chúng sinh. Bạn kiên quyết một cách vững chắc 
để tịnh hóa mọi che chướng trong tâm và khám phá chân tánh 
của tâm. Khi đó bạn “mặc” sự quyết tâm hay kiên quyết đó như 
áo giáp để không điều gì có thể ngăn trở bạn trong việc đạt 
được mục đích. Điều này được gọi là mặc áo giáp nỗ lực hoan 
hỉ. 

Bạn đưa hứa nguyện này vào hành động bằng cách tích tập 
đức hạnh qua các thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền 
định và trí tuệ. Tinh tấn là phương thuốc chữa lành mọi loại 
lười biếng, kể cả sự chần chừ và biếng nhác. Lười biếng sẽ 
không mang lại lợi ích cho bản thân và người nào khác. Từ vô 
lượng cuộc đời tới nay chúng ta đã lười biếng về mặt tâm linh 


và chỉ quan tâm tới việc bảo vệ cho bản thân và sự tham luyến 


374 


của ta đối với các hoạt động sinh tử. Ta đã không thể thành tựu 
bất kỳ điều gì, và nếu ta tiếp tục theo cách này thì kết quả sẽ 
vẫn y như thế. Không có thực hành Pháp, cho dù ta vẫn sống và 
thụ hưởng mọi sự xa hoa có thể có được trong một ngàn năm, 
cuối cùng ta vẫn phải bỏ lại tất cả. Giống như một giấc mộng kỳ 
diệu, và ta sẽ đi sang đời sau với bàn tay không. 

Sự tỉnh tấn của ta không nên có giới hạn. Cho đến khi ta thoát 
khỏi luân hồi sinh tử và đạt được giải thoát, ta đừng bao giờ 
thỏa mãn với những thành tựu nhỏ bé. Thay vào đó, ta nên nỗ 
lực trong sự hoan hỉ cho đến khi tịnh hóa mọi che chướng và 
đạt được những phẩm tính của một vị Phật. Ngay cả những 
Thanh Văn và Phật Độc Giác cũng hoàn toàn dâng hiến dòng 
tâm thức của các ngài cho sự giác ngộ. Cho dù thân thể tan nát, 
các ngài vẫn theo đuổi con đường mà không đầu hàng. Thấu 
hiểu bản chất của sinh tử, các ngài thấy rằng cho dù đi đến 
chốn nào trong sinh tử, các ngài cũng không thể tìm ra hạnh 
phúc hay niềm vui chân thật. Trái lại, các Bồ Tát không chỉ theo 
đuổi sự giải thoát của riêng mình mà còn làm điều đó vì lợi lạc 
của chúng sinh trong khắp thế giới. Đặc biệt là trong trường 
hợp này, điều thiết yếu là duy trì nỗ lực hoan hỉ và nhất tâm. 

Ta không thể thỏa mãn với sự tỉnh tấn của mình. Nếu bạn làm 
một thời khóa thiền định vào buổi sáng, đừng hài lòng với điều 
đó. Thay vào đó, trong suốt ngày, hãy đem theo bạn sự tỉnh 
giác đó dù bạn làm việc gì. Theo cách này, toàn bộ một ngày của 
bạn trở thành một thực hành. Trong bất kỳ trường hợp nào, ta 
phải thực hành cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Mỗi ngày, hãy 


thực hiện những thiện hạnh với động lực Bồ đề tâm và sau đó 


375 


hồi hướng công đức. Hãy tránh những tư tưởng và hành động 
ác hại. 

Việc nỗ lực tích tập đức hạnh trong sự hoan hỉ nhằm đạt 
được giác ngộ vì lợi ích của chúng sinh đã được chư Phật và Bồ 
Tát vô cùng tán thán. Nó giống như sức mạnh của một con sông 
lớn đổ xuống từ ngọn núi và đi ra đại dương không chút ngừng 
nghỉ. Nếu ta thực hành theo cách này, thực hành của ta sẽ 
không chỉ đạt được một vài danh hiệu hay uy quyền, thay vào 
đó, nó sẽ là một việc phụng sự cho tất cả chúng sinh. Vì thế, hãy 
hoan hỉ thực hành tỉnh tấn theo ba cách này. 

Không nhận những lời dạy rõ ràng trong Giáo pháp, ta có thể 
làm việc cật lực bằng nhiều cách để mang lại an bình, hạnh 
phúc, và hỉ lạc cho cuộc đời ta. Đôi khi các nỗ lực của ta mang 
lại hạnh phúc và đôi khi chúng mang lại đau khổ. Ta chẳng bao 
giờ biết chắc chắn những gì ta đang làm. Ta biết rằng ta đang 
nỗ lực, nhưng ta không thể luôn luôn bảo đảm kết quả sẽ ra 
sao. Trái lại, nếu ta có một sự hiểu biết rõ ràng và thực hành 
phù hợp với Giáo pháp, ta có thể quét sạch những chướng ngại 
của ta và trải nghiệm an lạc và hạnh phúc. Ta nên áp dụng tỉnh 
tấn một cách kiên định mà không trở nên mệt mỏi trong thân 
và tâm ta. Cách thực hành Giáo pháp này giống như bước đi của 
một con voi—một bước chân nhẹ nhàng, êm ả, vững chắc, 
không ngừng nghỉ. Nó cũng giống như câu chuyện nổi tiếng về 


con rùa và con thỏ: 


Một hôm một con rùa và một con thỏ gặp nhau và kết 


bạn. Chúng đồng ý tổ chức một cuộc đua xem ai có thể 


376 


vượt qua một ngọn núi nhanh nhất. Rùa bước đi êm ả và 
nhẹ nhàng theo sức của mình, giữ một bước chân vững 
chắc. Thỏ phóng lên với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi 
đi được nửa đường, nó nghĩ: “Ta bỏ xa bạn rùa. Ta có 
thể nghỉ ngơi ở đây một lát.” Thỏ chuồn vào triền núi để 
nghỉ ngơi, và chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ. Rùa tiếp 
tục bò đi với những bước chân chậm chạp nhưng vững 
chắc, không ngơi nghỉ cho đến khi về tới đích. Mãi sau 
đó, thỏ mới thức dậy và lại phóng nhanh về đích, chỉ để 


nhận ra rằng rùa đã chiến thắng. 


Câu chuyện này cho ta thấy ta cần nỗ lực mỗi ngày để tiến 
triển trong thực hành của ta. 

Khi ta đang theo đuổi một con đường vui và đến gần một 
kết quả hỉ lạc, làm sao ta có thể ngã lòng? Vì sao ta ngưng 
lại? Ta thực hành Pháp một cách hoan hỉ, điều này được gọi 
là “tỉnh tấn.” 

Đã có nhiều lần Đức Phật hy sinh mạng sống của mình để 
có thể thọ nhận giáo lý. Ngài làm điều này một cách hoan hỉ, 
cảm thấy mình thật may mắn. Ngài nghĩ: “Dầu sao chăng nữa, 
cuộc đời này thật vô thường. Nếu ta có thể hy sinh nó để tìm 
kiếm—để đạt được giác ngộ viên mãn vì lợi ích của chúng 
sinh —điều đó thật xứng đáng. Cuộc đời ta sẽ có ích lợi.” Bất 
luận chúng ta là những tăng, ni, hay cư sĩ, tất cả chúng ta đều 
khát khao hạnh phúc và ước muốn thoát khỏi đau khổ. Vì thế 
mỗi người trong chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm về sự 


thực hành của mình. 


377 


Hãy dùng một chốc lát và quán chiếu về điều này. Trong 
thời tiết nóng bức, thật là vui sướng khi đi tới bãi biển hay 
viếng thăm một ngọn núi thoáng mát. Cũng thế, thật sung 
sướng khi thoát khỏi mọi đau khổ, và đặc biệt là đau khổ của 
những cảm xúc phiền não. Hãy ước nguyện điều này, và hãy 
hiến mình để thực hiện một nỗ lực hoan hỉ nhằm đạt được 


trạng thái hỉ lạc đó. 


378 


49 Quân bình thiên định giống như một cung điện 
lộng lẫy. 
Ta có thể an trụ ở đó trong sự an bình và hỉ lạc và 
có thểngơi nghỉ thoát khỏi sinh tử. 
Hãy thực hành samadhi không có một tâm thức 
lang thang. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


QUÂN BÌNH THIỀN ĐỊNH hay sự tập trung là ba la mật thứ 
năm. Một cung điện lộng lẫy là một cung điện thích hợp cho 
một Chuyển Luân Thánh Vương sinh sống. Một cung điện như 
thế thì được tô điểm một cách hoàn hảo và tuyệt đẹp với các 
châu báu, gấm kim tuyến, lụa, và mọi món trang sức đẹp đẽ 
nhất. Nó bao gồm mọi sự xa hoa có thể hình dung được, như 
các vườn hoa, ao hồ, và những buổi biểu diễn, mọi thứ được 
sắp xếp để làm hài lòng quốc vương. Mọi sự thú vị nhất trong 
thế giới được tập trung ở đó. Không có nơi chốn nào tốt đẹp 
hơn hiện hữu, và Chuyển Luân Thánh Vương vui hưởng đời 
mình ở đó trong sự hoàn toàn thoải mái. Tương tự như vậy, 
không có hỉ lạc lớn lao nào hiện hữu trong thế giới hơn một 
tâm đức hạnh, sự nhất tâm. Khi tâm ta bị biến thành nô lệ bởi 
những tư tưởng tham, sân, si, kiêu mạn, và ghen tị, ta hoàn 
toàn rơi vào ảnh hưởng của những phiền não này. Trái lại, khi 


tâm ta an bình, được tô điểm bởi mười đức hạnh, và thấm đẫm 


379 


lòng từ ái, bi mẫn, và Bồ đề tâm, chính điều này là cung điện 
vinh quang của an bình và hỉ lạc đích thực. Cho dù ta có thể 
giàu có hay nổi tiếng thế nào chăng nữa, người bị tràn ngập bởi 
phiền não, đau khổ và sợ hãi thì không có hạnh phúc. 

Khi ta thành tựu quân bình thiền định, một sự nhất tâm trên 
đức hạnh, ta có thể an trụ ở đó trong sự an bình và hỉ lạc. Khi 
tâm ta yên tĩnh và thư thản, chính điều đó là niềm vui. Không 
cần tìm kiếm niềm vui ở nơi nào khác. Không kinh nghiệm nào 
trong sinh tử có thể so sánh với niềm vui này. Điều này không 
có nghĩa là ở một “cung điện” như thế ta hoàn toàn thoát khỏi 
sinh tử, nhưng ta có thể nghỉ ngơi ở đó trong sự kiên cố và 
trong trẻo. 

Một sự hiểu biết có tính chất trí tuệ về thiền định thì không 
đủ. Ta phải lặp đi lặp lại thực hành samadhi không có một tâm 
thức lang thang. Có một tục ngữ nói rằng thân thể ta nên ở nơi 
có gối thiền định, và tâm ta nên ở nơi thân thể ở. Tâm nên thư 
thản và thoát khỏi việc bám chấp và dính mắc. Điều này giúp ta 
thành tựu samadhi, hay tập trung thiền định. 

Dưới những hoàn cảnh thông thường, các điều kiện (duyên) 
không hiện diện để tâm an trụ một cách an tĩnh. Và không thiết 
lập sự an định, nội quán phê phán không thể thâm nhập vào 
kinh nghiệm của ta. Vì thế, bước đầu tiên là để ít nhất giảm bớt 
năng lực của tâm thô thiển của chúng ta. Để thành tựu điều 
này, hãy suy niệm về lẽ vô thường, những đau khổ của sinh tử, 
lòng từ ái, và bi mẫn. Những suy niệm này thì vô cùng quan 
trọng, và đây là lý do vì sao các giáo lý đưa ra rất nhiều mô tả 


về đau khổ và những nguyên nhân của nó. Với sự kiên cố trong 


380 


tâm và nội quán vào bản tánh của sinh tử, ta có thể phát triển 
động lực để giải thoát. Khi đó tâm ta có thể tìm thấy sự thoải 
mái, và ta có thể xây dựng lòng tự-trọng chân chính do bởi trí 
tuệ thay vì sự kiêu ngạo. 

Nhờ thực hành thiền định thực sự ta có thể đạt được ba 
phẩm tính của samadhi: 


1. Ngay khi ta kinh nghiệm sự an-định, một cảm xúc nghỉ 
ngơi và niềm vui sẽ xuất hiện. 

2. Khi ấy điều này trở thành một nền tảng trên đó thành 
tựu những phẩm tính vô hạn và không mệt mỏi của chư 
Phật và chư Bồ Tát. 

3. Bởi ta sở hữu những phẩm tính vô hạn này, khi ấy ta có 


thể làm lợi lạc chúng sinh mà không cần nỗ lực. 


Những phương pháp khác nhau để hướng tâm ta vào Pháp 
thì hoàn toàn được mô tả trong Pháp Bảo của sự Giải thoát và 
những bản văn khác. Chẳng hạn như: 


* Để chống lại sự sân hận và thù ghét, hãy suy niệm lòng từ ái 
và bi mẫn và nói lời cầu nguyện này: “Nguyện sự sân hận 
của tôi làm cạn kiệt sự sân hận và oán giận của tất cả 
chúng sinh, và nguyện họ đạt được sự trong trẻo tuyệt đối 
của samadhi.” 

* Để chống lại sự khao khát và tham muốn, hãy suy niệm sự 
vô thường và bản tánh trống không của mọi hiện tượng và 


hãy nói lời cầu nguyện sau: “Qua sự tham muốn của tôi, 


381 


nguyện mọi chúng sinh được thoát khỏi mọi sự khao khát 
và tham muốn của chính họ, và nguyện họ vui hưởng sự an 
bình không phiền não của samadhi.” 

* Để chống lại sự kiêu hãnh và ghen tị, hãy thực hành sự 
ngang bằng và chuyển hóa chính bạn và những người 
khác. Để làm điều này, hãy giữ một hơi thở dài và trục xuất 
mọi căng thẳng. Hãy đưa tâm bạn vào trái tim, và quán 
chiếu: “Giống như chính chúng tôi ước ao an bình và hạnh 
phúc, tất cả các chúng sinh cũng thế. Nguyện mọi người 
thoát khỏi sự kiêu hãnh và ghen tị, và nguyện mọi người 
vui hưởng an bình không phiền não.” Với tư tưởng này, 
chúng ta có thể chữa lành sự ngạo mạn và kiêu hãnh của 
mình. 

* Để duy trì sự quân bình khi đối diện các chướng ngại hay 
đau khổ, hãy cầu nguyện: “Nguyện đau khổ nhỏ bé của 
riêng tôi hoàn toàn làm cạn kiệt đau khổ của tất cả chúng 
sinh.” 

* Thay vì trở nên dính mắc vào sự an bình, hạnh phúc, hay 
thành công, ta nên kinh nghiệm và nghĩ: “Nguyện tôi mang 
lại an bình cho tất cả chúng sinh. Nguyện an bình thắng 
thế khắp vũ trụ.” Hãy đặc biệt tập trung những tư tưởng 


này trên những người mà bạn ganh tị với họ. 


Nếu tâm bạn nhận thức các hiện tượng là cụ thể và hữu hình, 
và bạn bám chấp vào chính bạn và chúng sinh như thật có, điều 
chủ yếu là phát triển một cảm thức về sự tương thuộc. Chẳng 


hạn như, nếu bạn nhìn thấy một chiếc áo sơ mi đẹp và kinh 


382 


nghiệm việc dính mắc đối với nó, hãy khảo sát rằng chiếc áo 
không thực sự là một toàn thể độc lập. Trước tiên, người thiết 
kế đã sử dụng hoạt động tỉnh thần để tạo nên bản phác thảo. 
Sau đó một người nào khác tạo nên kết cấu, và lúc này những 
người khác điều khiển máy móc làm nên chiếc áo, chuyên chở, 
và bán nó. Chỉ sau khi tất cả những bước này đã hoàn toàn 
thành công, chiếc áo mới hiển lộ trước bạn. Đây chỉ là một ví dụ 
về việc làm thế nào các sự việc được tạo lập một cách tương 
thuộc. Bằng cách nhận ra rằng mọi hiện tượng có mối liên hệ 
với nhau một cách tương tự, ta có thể tịnh hóa quan niệm sai 
lầm rằng đối tượng hiện hữu một cách độc lập. Với sự hiểu biết 
đó, sự tham luyến hay thù ghét đối với đối tượng giảm bớt một 
cách tự nhiên. 

Tương tự như vậy, khi ta có nỗi khổ trong tâm, ta có thể cảm 
thấy hoàn toàn bị nó thu hút hết tâm trí. Khi một tình huống 
khó giải quyết, ta có thể thấy rằng sự khó khăn thì rất mạnh mẽ 
và cụ thể. Không có sự nội quán về cách đau khổ xuất hiện, ta 
có thể nhận thức nguyên nhân đau khổ của ta như điều gì độc 
lập và bị tốn thương đến nỗi ta cảm thấy tự cuộc đời là vô 
nghĩa. Tuy nhiên, nếu ta phải truy xét và suy niệm một cách cẩn 
trọng, ta sẽ thấy rằng nỗi khổ đau trong tâm tùy thuộc vào 
nhiều nguyên nhân và điều kiện (duyên). Trước hết, sự mê lầm 
của ta nhận thức một đối tượng nào đó là “thật có.” Kế đó ta trở 
nên vướng mắc hoặc bằng cách trở nên tham luyến đối tượng 
hoặc bằng cách cảm nhận sự ganh ghét. Chỉ nhờ những nhân và 
duyên này mà ta kinh nghiệm đau khổ. Bằng phương tiện của 


một phân tích thấu đáo, ta có thể đi tới sự hiểu biết rằng không 


383 


có điều gì hiện hữu một cách độc lập, và khi đó ta có thể có 
được sự thiện xảo trong việc sử dụng các hoạt động và hoàn 
cảnh của ta một cách khôn ngoan và sẽ không tạo ra những 
nguyên nhân của đau khổ nữa. 

Để chuyển hóa tâm thức, ta phải để mặc những khuynh 
hướng tập quán cũ kỹ của ta và mở rộng trái tìm. Nếu ta làm 
điều này, ta sẽ nhận ra rằng mọi cảm xúc phiền não—kể cả 
chính sự vô minh—thì không hiện hữu, như một ảo ảnh. Nội 
quán này hướng vào sự tương thuộc được gọi là “tâm giác 
ngộ.” Tóm lại, khi những phương pháp khác nhau này được sử 
dụng, những tư tưởng thô lậu có ít chỗ trong đó để hoạt động, 
và điều này hỗ trợ thực hành thiền an định, là nơi ta có thể 
kinh nghiệm hỉ lạc, sự trong sáng, và tư tưởng không khái 
niệm. 

Không có sự kiên cố của an định, nội quán đặc biệt và những 
phẩm tính tuyệt hảo khác của một Bồ Tát sẽ không xuất hiện ở 
bên trong. Nhưng chỉ có nền tảng tốt lành về sự quân bình và 
trong trẻo tỉnh thần thì không đủ. Không có nội quán đặc biệt, 
hai điều này sẽ không mang lại kết quả giác ngộ. Có những câu 
chuyện trong quá khứ của những hành giả vĩ đại đã thành tựu 
những cấp độ rất cao cấp về tập trung thiền định nhưng họ 
không thoát khỏi sinh tử bởi thiếu nội quán phê bình. Thay vào 
đó, họ đạt được một trong bốn trạng thái thiền định trong cõi 
sắc hay cõi vô sắc. 

Hai phẩm tính này, an định và nội quán đặc biệt, phải được 
kết hợp. Khi đó, giống như nước từ nhiều con sông chảy vào 


một đại dương duy nhất, các phẩm tính của tất cả chư Phật và 


384 


Bồ Tát sẽ cùng chảy vào đại dương giác ngộ, và ta sẽ kinh 
nghiệm hỉ lạc và hạnh phúc đích thật. 

Có rất nhiều lợi lạc xuất hiện từ thực hành an định. Trong 
hiện tại, tâm ta bị kích động và không vững chắc, như môt ngọn 
nến trong một cơn gió mạnh, vì thế ta quên nhiều việc. Trong 
một trạng thái như thế, thật khó thành tựu những phẩm tính 
tốt lành. Nhưng khi tâm ta hòa hợp, an bình, và trong sáng, có 
nhiều điều được nhận thức trong những chiều sâu vô tận của 
tâm, kể cả những đời quá khứ và tương lai. 

Bây giờ, hãy dùng một lát để thực hành. Với tư thế thân thẳng 
đứng nhưng thư thắn, hãy thở một hơi dài và thở ra mọi căng 
thẳng của bạn. Hãy hướng mắt xuống và thư thản. Hãy thở một 
cách tự nhiên, và nhìn như hơi thở của bạn trôi chảy ra vào. 
Làm thực hành này từ năm cho tới mười phút hay lâu hơn. Hãy 
bỏ đi mọi hy vọng và sợ hãi. Hãy để cho tâm bạn an định và yên 


bình. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức của bạn. 


385 


50 - Giác tánh phân biệt như một con mắt nhìn-trong trẻo. 
Nó có thể phân biệt mọi pháp không sai lâm. 
Nó là ngọn đèn trên con đường dẫn tới giải thoát. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


GIÁC TÁNH PHÂN BIỆT là ba la mật thứ sáu, và giống như một 
con mắt nhìn-trong trẻo. Khi con mắt của người nào đó thoát 
khỏi bệnh đục thủy tỉnh thể, bệnh tăng nhãn áp, v.v... người đó 
có cái nhìn trong trẻo. Một người như thế có thể đọc sách, đi 
dọc theo một con đường mà không nguy hiểm, lái một xe hơi, 
điều khiển một máy bay, và nhận biết những người khi người 
ấy gặp họ. Cùng cách đó, người có con mắt nội quán sắc sảo có 
thể nhận ra mọi hiện tượng một cách phân biệt và hiểu rõ cách 
thức hoạt động. Tâm thức đó có thể hoàn toàn “nhìn thấy” thực 
tại và hiểu biết không sai lạc điều gì tạo nên đau khổ và điều gì 
tạo ra hạnh phúc. Do bởi điều này, ta sẽ tránh làm hành động 
phi đạo đức và đi theo con đường đức hạnh. 

Trí tuệ nguyên sơ như một ánh đèn soi sáng con đường dẫn 
tới tự do thoát khỏi sinh tử. Không có sự nhận thức như thế, 
con đường vẫn tối ám và ẩn dấu khỏi tầm nhìn. Chân lý vô tận 
là bản chất của mọi hiện tượng—sinh tử và niết bàn. Để thấm 
nhập ý nghĩa đó, ta cần có ánh đèn không tạo tác này. Không có 
trí tuệ thấm nhập bản tánh của các hiện tượng, ta không có 


cách nào để thoát khỏi sinh tử. Mặc dù chân lý vô tận của mọi 


386 


hiện tượng trong sinh tử và niết bàn thì thuộc về một cách thức 
an trụ duy nhất, chỉ có người có trí tuệ mạnh mẽ mới có thể 
nhìn nó một cách hoàn hảo. 

Có hai chân lý—chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, và có 
hai loại trí tuệ để nhận thức chúng. Chân lý tương đối bao gồm 
“thực tại” mà mọi người hiểu theo cách riêng của họ qua kinh 
nghiệm riêng hay qua những giải thích của người khác. Từ 
chúng sinh trong các cõi địa ngục cho đến các đại Bồ Tát, mỗi 
cá nhân kinh nghiệm thực tại theo nghiệp của họ. Những phóng 
chiếu này thay đổi tùy theo các nhân và duyên, và bởi điều này, 
chúng được cho là giống như một ảo ảnh, cầu vồng, thủ thuật 
của nhà ảo thuật, giấc mộng, hay bong bóng nước. Những phép 
loại suy này giúp ta nhận ra rằng mọi hiện tượng thì huyễn hóa, 
mặc dù chúng có thể giống như rất thật và cụ thể. Mọi quan hệ 
nhân quả được nhận thức bởi trí tuệ thấu biết mọi phương 
diện có thể nhận thức. 

Trong thực tại tối thượng, không có chướng ngại cho chân lý. 
Tâm hoàn toàn được giải thoát, và mọi che chướng về tỉnh 
thần đã được tịnh hóa để ta nhìn thấy qua mê lầm. Bởi mọi 
hiện tượng như một ảo ảnh, ảo tưởng, hay giấc mộng—không 
được tạo tác trong bản chất nền tảng của chúng—trí tuệ nhận 
ra điều này được gọi là trí tuệ “biết như-nó-là.” Để hiểu rõ hơn 
các hiện tượng như một ảo ảnh hay giấc mộng ra sao, hãy khảo 
sát ví dụ này: Giả sử bạn có một người bạn tốt mà bạn thân 
thiết, và một việc bất ngờ nhỏ bé xảy ra làm thay đổi mối quan 
hệ khiến giờ đây các bạn nhìn nhau như kẻ thù. Hãy quan sát 


năng lực của trạng thái tỉnh thần của bạn và nhìn xem nó thay 


387 


đổi nhận thức ra sao. Nhận thức đó được gọi là “huyễn hóa” 
bởi kinh nghiệm mà trước đây ta từng có hiện nay không hiện 
hữu. Nó đã biến mất như một giấc mộng. Những kẻ thiếu nội 
quán phê bình trở nên hoàn toàn vướng mắc vào thế giới của 
họ. Họ bị dính chặt bởi mê lầm, và đau khổ của họ tiếp tục 
không chấm dứt. Mặt khác, những người nhận thức mọi kinh 
nghiệm như một giấc mộng hay trò biểu diễn huyễn hóa thì 
thậm chí không có chút lo âu. Ta phải hoàn toàn hiểu rõ bản 
chất của thực tại thông thường để đi theo con đường thoát 
khỏi đau khổ. 

Trong sự nối kết với điều này, điều tối quan trọng là khảo sát 
một “ngã' có hiện diện hay không. Sau một thời gian, ta đã xây 
dựng một cái kén của “bản ngã” qua sự vô minh và tự-thổi 
phồng. Do bởi điều này, ta nhận thức bất kỳ điều gì ta kinh 
nghiệm là thật có và tự-hiện hữu. Điều này được gọi là “lầm 
lạc.” Bản chất của sự hiện hữu và tri giác của ta về nó là hai 
điều hoàn toàn khác nhau. Các hiện tượng thì như-ảo ảnh, 
tương thuộc, và huyễn hóa. Nhưng ta tri giác chúng như cụ thể 
và như thực sự hiện hữu. Trên nền tảng sai lầm đó, sự tham 
luyến, ganh ghét, và một khuynh hướng thiên về chứng loạn 
thần kinh chức năng xuất hiện. Như thế, đau khổ và những 
nguyên nhân của nó sẽ vô tận cho đến khi ta có thể giải thoát 


chính mình khỏi cái kén đó. Đức Jigten Sumgön đã nói: 


Người con trai tài năng của một phụ nữ hiếm muộn 
leo một cái thang làm bằng sừng thỏ và 


nuốt mặt trời và mặt trăng của bầu trời— 


388 


do đó [với những mê lầm như thếT[, sáu cõi lang thang 
trong một đại dương đầy bóng tối. 


Đây là cách sự chấp-ngã hoạt động. 


Hai loại “tự-hiện hữu” được giảng dạy —đó là tự-hiện hữu 
của con người và tự-hiện hữu của các hiện tượng. Khi khảo sát 
sự hiện hữu của con người, ta phân tích điều này hoặc này 
hiện hữu trong thân ta, trong tên ta, hay trong tâm. Thân thể 
không phải là một đơn vị; nó là một phức hợp gồm nhiều 
phần. Vì thế khi theo đuổi sự khảo sát này, ta có thể kết luận 
rằng thân thể không phải là bản ngã. Nó giống một bù nhìn 
hơn, xuất hiện như một người nhưng thực ra chỉ mặc quần áo 
nhồi rơm. 

Một tên gọi cũng không phải là bản ngã bởi tên ta đơn thuần là 
một nhãn hiệu nhất thời. Nếu có ai làm ô danh tên ta hay tán 
thán danh tiếng của ta, ta có một hành động tương ứng của việc 
thích hay không thích, như thể bản ngã của ta hiện hữu trong tên 
đó. Nhưng ta có thể thay đổi tên ta nhiều lần. Vì thế, ta có thể 
nhận ra rằng cũng không có bản ngã hiện hữu ở đó. 

Giả dụ điều này đúng như thế, ta có thể nghĩ rằng bản ngã 
phải hiện hữu trong tâm. Nhưng ta không thể nhận thức tâm ở 
trong hay ngoài thân ta, vì thế làm sao ta có thể nói rằng bản 
ngã hiện hữu trong tâm? Cũng bằng phương tiện của phân tích 
này, ta không thể tìm ra một bản ngã. Tuy nhiên, “chứng 
minh” một cách luận lý rằng bản ngã không hiện hữu thì 
không đủ. Ta phải sử dụng phân tích để hiểu chân tánh của 


mọi hiện tượng để nhổ tận gốc tập quán bám chấp vào một cái 


389 


ngã của ta. Ta cần liên tục thực hành điều này. Một khi ta bị 
thuyết phục về mặt lý thuyết và kinh nghiệm rằng bản ngã 
không hiện hữu, ta có thể thoát khỏi sự bám chấp đó. Chỉ bằng 
cách tiệt trừ những mê lầm của ta về thực tại ta mới có thể 
thoát khỏi đau khổ. 

Khái niệm sai lầm về một bản ngã thì như lông của một con 
rùa. Người ta có thể nói với bạn rằng lông rùa thì mềm, mịn, 
ấm, rất nhẹ và, do bởi những phẩm tính này, vải làm bằng lông 
rùa rất đắt. Những người không biết rằng thực ra một con rùa 
không có lông có thể tin những chuyện thần kỳ đó và muốn 
mua một số. Như thế họ lãng phí thời gian khi tìm kiếm lông 
rùa đó đây và hỏi người khác tìm kiếm nó ở đâu. Nhưng nếu 
có ai biết rằng một con rùa không có lông, họ sẽ không khao 
khát sở hữu một áo len dài tay làm bằng lông rùa, cũng không 
ghét lông rùa bởi họ không thể tìm ra nó. Sự tham muốn và 
ganh ghét sẽ không có chút nền tảng nào để xuất hiện trên đó. 
Cũng thế, khi ta sở hữu trí tuệ để hiểu rằng “bản ngã” là điều 
tưởng tượng, những tham luyến và ganh ghét dần dần biến 
mất một cách tự nhiên giống như thân, nhánh, và lá của một 
thân cây khổng lồ sẽ tự khô héo nếu ta cắt thân cây tận gốc. 

Một cây gậy thì ngắn khi so sánh với một cái bàn. Nhưng 
cũng cây gậy đó có thể là dài nếu so sánh với một cây bút. Bạn 
có thể nói rằng cái bàn thì dài, nhưng khi so sánh với bề dài 
của một căn phòng thì nó là ngắn. Và chiếc bút trước đây là 
ngắn thì không ngắn hơn khi so sánh với một cây tăm. Cây bút 
không vốn hiện diện là “dài” hay “ngắn.” Tất cả những điều 


này thì tương đối. Đây là ý nghĩa của tánh Không, và đây là lý 


390 


do vì sao các hiện tượng được mô tả là như một ảo ảnh hay 
cầu vồng—rất chính xác và sống động nhưng không hiện hữu 
theo cách mà ta nhận thức chúng. Mọi đối tượng thì trống 
không theo cách này. Nếu ta có thể áp dụng sâu xa sự hiểu biết 
này, mọi mê lầm và ô nhiễm sẽ giảm bớt và biến mất trong 
tánh Không. 

Chức năng quan trọng nhất của những thiền định này là giải 
thoát sự tham luyến của ta đối với một bản ngã. Nhưng điều 
này không có nghĩa là những nhãn hiệu hay khái niệm không 
có mục đích. Mọi sự có một nhãn hiệu phù hợp với chân lý 
tương đối. Ngay cả Đức Phật, đấng hoàn toàn chứng ngộ và 
giải thích sự vô ngã, giao thiệp với chúng ta bằng cách sử dụng 


vn 2U 


các nhãn hiệu như “sinh tử” và “niết bàn.” Nhưng chỉ đơn 
thuần có một danh hiệu và có thể cải thiện một chức năng 
không có nghĩa là một đối tượng hiện hữu một cách độc lập 
hay căn bản. Điều quan trọng là không rơi vào sự cực đoan 
của một thuyết vĩnh cửu hay hư vô. 

Năm toàn thiện đầu tiên được gọi chung là “phương pháp” 
nhờ nó ta có thể mang lại hạnh phúc và tạo nghiệp tích cực. 
Một đời người quý báu cho phép ta nghiên cứu và thực hành 
Giáo pháp bao la và sâu xa. Để có được một đời người quý báu, 
thực hành đạo đức thì cần thiết. Khi ấy bố thí tạo nên các điều 
kiện để hỗ trợ việc nghiên cứu và thực hành của ta, bao gồm 
thực phẩm và nơi trú ngụ. Nhẫn nhục đưa đến kết quả là sức 
khỏe tốt đẹp, một cuộc đời trường thọ, và bằng hữu tốt lành. 
Không có sự tinh tấn, chẳng có gì có thể được thành tựu. Và sự 


an định chuẩn bị nền tảng cho sự thành tựu những phẩm tính 


391 


tốt lành hơn nữa. Tuy nhiên, tự năm toàn thiện này thì không 
đủ để giải thoát ta khỏi sinh tử. Trí tuệ, toàn thiện (ba la mật) 
thứ sáu, là tối cần thiết. Trí tuệ và phương pháp làm việc tay 
trong tay; chúng không thể tách lìa. Năm toàn thiện bao gồm 
phương pháp mang lại cho ta sức mạnh của tâm, lòng can 
đảm, sự kiên cố, và trong sáng, và những điều này cho phép 
nội quán phê bình của trí tuệ hoàn toàn thấm nhập sự lầm lạc 
của sinh tử. Khi ấy, sự lầm lạc không gây trở ngại được nữa 
cho quan điểm của ta về thực tại. Khi phương pháp và trí tuệ 
được nhận thức như bất nhị, ba tu tập hiện diện một cách tự 
nhiên và bất khả phân trong một trạng thái tâm. 

Cho dù ta có thể cảm thấy thành công ra sao trong sinh tử, 
nỗi khổ của ta sẽ không chấm dứt. Vì thế, điều tối quan trọng 
là hiểu rõ những giáo lý này được thực hành ra sao và hãy đưa 
chúng vào trái tim. Để giải thoát ta khỏi sinh tử qua sự hỗ trợ 
của phương pháp và trí tuệ, điều quan trọng là nhận ra bản 
chất bất khả phân của chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. 
Ta nên hoàn toàn hồi hướng phần còn lại của đời ta cho sự 
theo đuổi này. Bản văn Pháp Bảo của sự Giải thoát của 
Gampopa bao hàm những giáo lý và giải thích xa rộng hơn của 
thực hành này, vì thế xin nghiên cứu chỉ tiết quyển sách này. 

Đối với vấn đề này, bản văn của Bhande Dharmaradza đã 
giới thiệu việc nghiên cứu và thực hành phù hợp với hệ thống 
Kinh điển, là nền tảng cho mọi thực hành xa rộng hơn. Một khi 
ta đã thiết lập tâm ta trong Bồ đề tâm và một sự hiểu biết về 
tánh Không, ta sẽ có một nền tảng vững chắc cho việc nghiên 


cứu và thực hành Kim cương thừa. 


392 


Lời Khuyên dành cho 
các Hành giả Kim cương thừa 


51 - Cỗ xe kim cương siêu việt như vị thủ hộ của những 
con Voi. 
Trong chốc lát, nó đem lại giác ngộ toàn hảo không 
chút khó khăn. 
Đó là tỉnh túy của các giáo lý. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VỚI CÂU KỆ NÀY, tác giả bắt đầu những bình luận của ngài về 
giáo lý Kim cương thừa. Thực hành Kim cương thừa được nối 
kết ở đây với vị thủ hộ hay lãnh đạo của những con voi. Một 
cách cẩn trọng và không sai lầm, một con voi như thế tụ hội 
bày đàn của mình và dẫn nó tới bãi cỏ và nước uống tốt nhất. 
Các con voi trong bãi cỏ là một phép ẩn dụ đối với Giáo pháp 
mà ta đã nghiên cứu và thực hành theo hệ thống sutra (Kinh 
điển). Khi những giáo lý này được sử dụng cùng những 
phương pháp Kim cương thừa, ta có thể nhanh chóng đạt được 
giác ngộ. Ta đi vào các thực hành của Kim cương thừa, hay 
tantra, bằng cách thọ nhận một quán đảnh, hay abhisheka. Nếu 


một thực hành thiền định yêu cầu một quán đảnh, nó được xếp 


393 


loại là một thực hành Mật thừa. Nếu một lễ quán đảnh không bị 
quy định, thực hành được phân loại là Kinh điển. 

Mục đích tối thượng, sự giác ngộ, thì giống nhau trong cả 
Kinh điển lẫn tantra (Mật điển). Trong cả hai hệ thống, phải có 
lòng can đảm không biết mỏi mệt để đối mặt với những 
chướng ngại và nghịch duyên lớn lao. Tuy nhiên, Kim cương 
thừa mang lại nhiều phương pháp và thiện xảo tiến bộ, với 
chúng việc thành tựu Phật quả thì dễ dàng và nhanh chóng 
hơn. Có những tường thuật của các Bồ Tát như Sadaprarudita, 
bậc đã đạt tới đệ bát hay đệ thập địa trong một đời người nhờ 
thực hành theo Kinh điển. Nhưng hầu hết các vị Thầy nói rằng 
cần một thời gian lâu dài—ba vô lượng kiếp hay hơn nữa—để 
đạt được Phật quả qua hệ thống Kinh điển. Trong Kim cương 
thừa, ta có thể đạt được giác ngộ trong một đời người, hay ít 
nhất bảy hay mười sáu đời người. 

Theo truyền thống, ta phải chịu đựng nhiều gian khó trên con 
đường Bồ Tát, chẳng hạn như sự không tham luyến thân thể 
của riêng ta trong khi vẫn mải mê trong những trí giác tầm 
thường. Khi sử dụng những phương pháp của Kim cương thừa, 
thân thể bình thường của ta biến thành “thân” của một Bổn 
Tôn giác ngộ mà bản chất thì không tách rời hình tướng và 
tánh Không. Điều này cho phép ta hoàn tất thực hành giải thoát 
ta khỏi sự tham luyến thân thể tầm thường mà không phải 
thực sự cho chúng sinh những bộ phận của nó. 

Hệ thống Kinh điển bao gồm các thực hành chay tịnh và gian 
khổ vật lý. Trong hệ thống Kim cương thừa, thực phẩm và 


nước uống được sử dụng như ganachakra, hay một cúng 


394 


dường cho các Bổn Tôn. Ở đây, đối với một mình vui thú của 
riêng ta, ta không tham luyến thực phẩm và nước uống; đúng 
hơn, ta dùng nó như một cúng dường. Khi ta nhận thức mọi 
chúng sinh là những Bổn Tôn giác ngộ, ta phát triển một tâm 
thức thoát khỏi sự tham luyến và thù ghét. Trong thực hành 
chuyển hóa này, sự tự-bám chấp và dính mắc hoàn toàn được 
tịnh hóa. Vì thế Kim cương thừa được gọi là thừa “quả," bởi 
trong Kim cương thừa ta liên tục thực hành sự hiển lộ trong 
hình tướng của một Bổn Tôn giác ngộ, mà tự nó là mục đích tối 
thượng, hay quả, được thành tựu. Trái lại, hệ thống Kinh điển 
được gọi là thừa “nguyên nhân,” bởi trong hệ thống đó ta thực 
hành trong một trạng thái bình thường và tạo ra các nguyên 
nhân để đạt được Phật quả. 

Tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai đã thành 
tựu và đạt được Phật quả nhờ con đường Kim cương thừa. Đối 
với người có lòng can đảm bất khuất, thiện xảo vĩ đại, và khả 
năng siêu việt để hiểu được các phương pháp Kim cương thừa, 
kết quả có thể hoàn toàn được thành tựu trong một thời gian 
ngắn. Vì thế, Kim cương thừa được gọi là cỗ xe siêu việt. 

Trong tantra, thuật ngữ “vajra” (kim cương) thường được sử 
dụng—như trong Kim cương thừa, Đạo sư kim cương, đệ tử 
kim cương, địa ngục kim cương, giới nguyện kim cương, hạt 
giống kim cương, và bình kim cương, chẳng hạn thế. Trong mọi 
trường hợp, “kim cương” ám chỉ tánh Không, là cái trùm khắp 
thời gian vô thủy và không thể hủy diệt. Cho dù ta hoàn toàn bị 
bối rối bởi sự mê lầm, tuy nhiên, bản tánh ấy vẫn hiện hữu. 


Ngay khi ta nhìn thoáng qua chân lý vô tận này, mọi lầm lạc bị 


395 


hủy diệt. Vì thế, Kim cương thừa được cho là phương pháp siêu 
việt giành lấy giác tánh nguyên sơ. 
Tantra được phân loại một cách thông thường nhất thành 


bốn loại: 


* kriya tantra, pháp nhấn mạnh sự trong sạch và tịnh hóa 
thuộc vật lý trong khi duy trì về mặt nội tại một thực hành 
Bổn Tôn du già trong đó yidam được xem là siêu việt hơn 
bản thân ta rất nhiều 

* carya tantra, pháp nhẫn mạnh kỷ luật ngôn ngữ và hát tụng 
trong khi duy trì về mặt tỉnh thần một thực hành Bổn Tôn 
du già trong đó yidam được coi giống như một người bạn 
thân. 

* yoga tantra, pháp nhẫn mạnh kỷ luật tỉnh thần và sự hợp 
nhất bản thân với Bổn Tôn 

* anuttara yoga tantra, hay tantra yoga tối thượng, trong đó 
mọi sự được chuyển hóa thành trạng thái giác ngộ qua các 
thực hành chakra (luân xa), prana (khí), v.v.. khi sử dụng 


các giai đoạn phát sinh và thành tựu. 


Mỗi phương pháp có thể được nói để nuôi dưỡng các hành 
giả của nó phù hợp với nhu cầu và khả năng của riêng họ. 
Chẳng hạn như, kriya tantra thông dụng đối với những người 
quan tâm hơn tới những hình tướng và nghi lễ bên ngoài. 
Carya tantra chia sẻ các đặc tính với kriya và yoga tantra và 
hiệu quả nhất đối với các hành giả với một sự quan tâm ở 


những tiến trình ngoài và trong. Một số người không quan tâm 


396 


với những hình tướng bên ngoài thì mê mải về sự phát triển 
yoga bên trong, và đối với họ các tantra yoga được giảng dạy. 
Tantra yoga cao cấp nhất được giảng dạy cho những người có 
thể thiền định trong một trạng thái nơi phương pháp và trí tuệ 
không thể phân biệt được. 

Trước đây, trong bình giảng về câu kệ số 33, có một mô tả nói 
chung, hay bên ngoài, bản tánh của sự quy y—Phật, Pháp và 
Tăng đoàn. Ở đây, thật tốt để có được một ít hiểu biết về Kim 
cương thừa, hay sự quy y bên trong. Các vị Thầy gốc và dòng 
truyền thừa, hay Lạt ma, được nhận thức là chư Phật. Các Bổn 
Tôn yidam được coi là Giáo pháp. Các Dakini và Hộ Pháp được 
coi là Tăng đoàn. Khi chúng ta nói các lời nguyện quy y phù 
hợp với hệ thống Kim cương thừa, ta quán tưởng mạng lưới 


quy y theo cách này: 


Con và tất cả chúng sinh quy y các Đạo sư gốc và dòng 
truyền thừa. 

Con quy y mạn đà la các yidam. 

Con quy y tất cả chư Phật cao quý. 

Con quy y Giáo pháp cao cả. 

Con quy y tập hội của Tăng đoàn siêu việt. 

Con quy y tất cả các daka, dakini, và các Hộ Pháp có con 


mắt trí tuệ. 


Hãy lập lại lời cầu nguyện này càng nhiều càng tốt như bạn 
muốn. Khi bạn tan hòa các hình ảnh được quán tưởng vào 


chính bạn, bạn nhận được mọi gia hộ. 


397 


52 Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý 
Ngài như suối nguồn của mọi phẩm tính tốt lành. 
Vì thế, hãy phục vụ ngài với sự tôn kính không lỗi 
lầm. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÁC PHẨM TÍNH của một Đạo sư tâm linh đã được mô tả ở 
trên và trong câu kệ 27. Điều quan trọng là có một sự hiểu biết 
tốt đẹp về chủ đề này. Nó lại được giải thích ở đây bởi ta phải 
có một Đạo sư tâm linh chân chính để đạt được thành công 
trong việc nghiên cứu và thực hành thiền định. Mặc dù sự trợ 
giúp của một Đạo sư tâm linh là quan trọng ở mọi cấp độ thực 
hành Pháp, trong Kim cương thừa điều đó trở nên tối yếu. 

Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý, một trong những sở 
hữu cao quý nhất trong toàn thể thế giới. Một viên ngọc như 
thế là cực điểm của của cải, vô cùng hiếm có và tôn quý. Trong 
các truyền thuyết, các thương gia du hành qua các đại dương 
hàng nhiều tháng để tìm kiếm châu báu vĩ đại này, và khi họ 
tìm được nó, họ sử dụng nó để đạt được bất kỳ những gì họ 
ước muốn. Cùng cách đó, Đạo sư gốc, hay vị Thầy Kim cương 
thừa, là suối nguồn của ta đối với những giáo lý quý báu, các 
phẩm tính tốt lành của một vị Phật, và tự thân sự giác ngộ. 
Đạo sư gốc tượng trưng Đức Phật, ngài trì giữ kiến thức và 


kinh nghiệm của dòng truyền thừa. 


398 


Như thế, để nghiên cứu và thực hành Kim cương thừa, điều 
chủ yếu là tìm ra một Đạo sư đích thực. Người đã thọ nhận các 
quán đảnh thích đáng, người đã hiểu rõ những hệ thống khác 
nhau của Mật thừa và đã trải nghiệm ý nghĩa của Giáo pháp 
qua thực hành thiền định, người thiện xảo trong việc thực 
hành mạn đà la của một Bổn Tôn, người sở hữu sự chứng ngộ 
về những giai đoạn xuất hiện và thành tựu và có thể giới thiệu 
trí tuệ này cho người khác trong một quán đảnh, người tu tập 
xuất sắc và đáng tin cậy, người sở hữu trí tuệ phân biệt, và 
người không biết mỏi mệt và chân thành—đây là một Đạo sư 
gốc (Bổn sư) đầy đủ phẩm tính. Các hoạt động của ngài chỉ 
được thực hiện vì lợi lạc của chúng sinh và không bao giờ do 
bởi mối quan tâm về thanh danh và của cải. Ngài chỉ ra con 
đường vô úy cho những người tu tập và luôn luôn đi theo thừa 
siêu việt, Đại thừa. Giữa những Đạo sư đầy đủ phẩm tính, một 
Đạo sư hoàn toàn xuất gia là siêu việt, kế đó là một tăng hay ni 
tập sự, và thứ ba là một Đạo sư cư sĩ-hành giả. 

Chúng ta bắt buộc phải có một Đạo sư kim cương bởi việc 
giải thoát chúng ta khỏi sinh tử thì vô cùng quan trọng. Chẳng 
hạn như, khi ta đến trường, để việc học của ta tốt đẹp, vị Thầy 
phải được giáo dục, có khả năng ăn nói lưu loát, kiên nhẫn, và 
thiện xảo trong chủ đề có liên quan. Đồng thời, đệ tử phải có 
kỷ luật, chú tâm, và quan tâm tới việc học tập. Khi hội đủ 
những vẫn đề này, một học viên nhận được một nền giáo dục 
tốt đẹp. Cũng thế, để giải thoát bản thân khỏi sinh tử, thậm chí 
ta cần đến sự hồi hướng và chuyên tâm lớn lao. Thoát khỏi 


sinh tử không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt là đối 


399 


với những người bình thường như chúng ta, những người 
nhìn các sự việc từ một quan điểm nhị nguyên và không thể 
nhận thức những phẩm tính siêu phàm của các bậc giác ngộ. 
Chúng ta phải áp dụng nỗ lực lớn lao để tịnh hóa những tập 
quán xấu xa của ta. Trừ phi cả vị Thầy lẫn đệ tử đều có những 
phẩm tính tốt lành, những kết quả tốt đẹp sẽ không hiển lộ 
cho dù bao nhiêu nỗ lực được đưa ra. Điều này giống như việc 
cố gắng ép dầu từ cát. 

Nếu ta nhận biết Đạo sư như Pháp Thân, điều này trở thành 
một nguyên nhân để đạt được Pháp Thân. Nếu ta nhận biết 
ngài như Báo Thân, ta sẽ thành tựu ý nghĩa của Giáo pháp. Nếu 
ta coi ngài như Hóa Thân, mối quan hệ sẽ là một nguyên nhân 
để làm lợi lạc nhiều chúng sinh. Nhưng nếu ta xem Đạo sư chỉ 
như một con người bình thường, ta sẽ không thành tựu bất kỳ 
phẩm tính tốt đẹp nào. Vì thế, ta phải thiền định về Đạo sư 
như Pháp Thân, bản tánh của trí tuệ nguyên sơ. Đây là hiện 
thân của thân, ngữ và tâm của ba thời chư Phật, và đồng xuất 
hiện, tự-sinh, và siêu việt tư tưởng khái niệm và biểu lộ bằng 
ngôn từ. Khi nhận thức Đạo sư theo cách này, hãy cúng dường 
mọi sự hiện hữu, bao gồm thân, ngữ, và tâm của riêng bạn, mà 
không hy vọng được hồi đáp. Hãy thu thập hai tích tập vĩ đại 
gồm công đức và trí tuệ để thành tựu sự toàn thiện những 
thành tựu thông thường và siêu việt của Phật quả. 

Việc phục vụ các Đạo sư tâm linh theo cách này mang lại 
những lợi ích vô hạn. Ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ô 
nhiễm thế gian hay bởi những chướng ngại do con người và 


chúng sinh phi-nhân tạo nên. Ba loại che chướng sẽ được 


400 


tịnh hóa. Thiền định và chứng ngộ sẽ phát triển một cách 
kiên cố. Sau khi chết, ta sẽ không bị tái sinh trong ba cõi thấp, 
và ta sẽ gặp những Đạo sư tâm linh chân chính trong tương 
lai. Cuối cùng, ta sẽ đạt được những thành tựu thông thường 


và siêu việt. 


401 


53 Lòng sùng mộ không lỗi lầm như một cánh đồng 
được cày cấy kỹ lưỡng. 
Nó là căn bản cho mọi Giáo pháp và sự thịnh vượng 
thiện lành. 
Hãy khẩn cầu một cách trân trọng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐỂ CÓ ĐƯỢC một mùa thu hoạch tốt đẹp, một chủ trại phải 
chuẩn bị một cánh đồng được cày cấy kỹ lưỡng bằng cách dọn 
dẹp mọi đá sỏi, cày xới nó, và làm nó phì nhiêu. Kế đó, khi ông 
ta gieo trồng những hạt giống, nó sẽ mọc lên không chướng 
ngại. Tương tự như vậy, khi các viên đá bản ngã được di dời, sự 
kiêu ngạo sẽ không làm chai cứng đất của tâm ta nữa. Lòng 
sùng mộ không lỗi lầm là nền tảng màu mỡ trong đó các phẩm 
tính Bồ đề tâm có thể phát triển. Khi ta có lòng sùng mộ đối với 
Giáo pháp và vị Thầy của ta, ta càng vun trồng tâm ta để giải 
thoát khỏi sinh tử, và vì thế ta thành tựu những phẩm tính xuất 
sắc. Đây là một phương pháp thiện xảo để nối kết tâm không 
giác ngộ của ta với tâm giác ngộ của Đức Phật và để dần dần 
thành tựu Phật quả. 

Lòng sùng mộ không chỉ là một truyền thống bị cột trói với 
một văn hóa đặc biệt, nó cũng không là niềm tin mù quáng hay 
sự tham luyến cảm xúc. Đúng hơn, đó là một phương pháp để 


mở tâm ta trước Giáo pháp quý báu và để cho trí tuệ và Bồ đề 


402 


tâm hoàn toàn thiết lập chính mình trong dòng tâm thức của 
chúng ta. Một số người có thể cảm nhận rằng thực hành sùng 
mộ có nghĩa là đầu hàng sự tự do ý chí của mình và sự tự do 
đối với một Đạo sư, chẳng để lại gì cho mình. Nhưng nếu Đạo 
sư có những phẩm tính tốt lành được mô tả trước đây, và được 
hướng dẫn bằng Bồ đề tâm, ta chỉ có thể hưởng được lợi lạc. 
Trái lại, nếu kỷ luật là ích kỷ và tụ phụ, hay vênh váo với sự lên 
mặt ta đây, anh ta sẽ mất mọi cơ hội để được giải thoát. Cho dù 
một Đạo sư cố gắng giúp đỡ cho những đệ tử như thế, những 
cố gắng đó sẽ không dẫn đến kết quả. 

Có một câu tục ngữ: “Đừng xử sự với Đạo sư như một con nai 
hay con hàu, hay xử sự với giáo lý như một hươu xạ hay một 
viên ngọc.” Trong một trường hợp như thế, bạn sẽ đơn giản 
săn bắn một con nai hay hàu và chiếm đoạt những châu báu mà 
không có bất kỳ quan tâm nào đến hạnh phúc của chúng. Thay 
vào đó, hãy xử sự với Đạo sư như một cây thuốc hay một bóng 
đèn. Hãy bảo vệ và chăm sóc cây cối để nó phát triển trái quả 
tốt lành một thời gian dài. Hãy sử dụng bóng đèn mỏng manh 
một cách cẩn trọng để giữ ánh sáng chiếu tỏa. 

Để thọ nhận Giáo pháp một cách đầy đủ, và đặc biệt, để hợp 
nhất ý nghĩa của các giáo lý vào tâm ta, điều tối quan trọng là 
phải có lòng sùng mộ không lỗi lầm đối với những giáo lý đó và 
đối với Đạo sư giảng dạy chúng. Mục đích của mọi nghiên cứu 
và thực hành của ta, như được mô tả trước đây, là để tự giải 
thoát mình khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ toàn hảo. Nhờ 
quán chiếu, ta có thể thấy rằng sinh tử như một ngục tù, và cho 


dù một ngục tù tiện nghi, tù nhân vẫn không có tự do và thân 


403 


phận của anh ta không chắc chắn. Do bởi điều này, một tù nhân 
sẽ luôn luôn nghĩ đến việc đào thoát. Nó tương tự với sinh tử— 
đau khổ luôn luôn cận kề và tương lai luôn luôn bất định. Dù ta 
có thể “thành công” ra sao trong cuộc đời, khi ta nhận ra bản 
chất đích thực của sinh tử, ta sẽ được cảm hứng để đi theo Giáo 
pháp. Nó là cánh cửa duy nhất dẫn ra khỏi ngục tù sinh tử. 

Khẩn cầu một cách trân trọng có nghña là thỉnh cầu các giáo lý 
và thiền định về Đạo sư. Càng thực hành, ta càng cảm kích các 
giáo lý mà ta thọ nhận. Chúng trở nên như một chất cam lồ 
chuyển hóa mọi tư tưởng tiêu cực và đau khổ của ta. Việc hành 
xử một cách tôn kính đối với vị Thầy của ta không chỉ là một 
truyền thống văn hóa mà đúng hơn là điều gì đến từ trái tim. 
Nếu giáo lý quan trọng đối với chúng ta, ta yêu quý và chăm sóc 
cả giáo lý lẫn vị Thầy. Khi một người đói, anh ta sẽ tìm kiếm 
thực phẩm một cách tuyệt vọng và khi cuối cùng anh ta tìm ra 
nó, anh ta sẽ ăn với sự hoàn toàn chú tâm. Cùng cách đó, nếu 
bạn thấy sinh tử là đau khổ và biết rằng Giáo pháp là phương 
pháp duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nó, thì bạn sẽ không 
ngừng theo đuổi Pháp. 

Trong Kim cương thừa, kinh nghiệm và chứng ngộ của ta về 
các giáo lý tùy thuộc hoàn toàn vào lòng sùng mộ. Ta có thể 
nhìn thấy điều này một cách rõ ràng trong tiểu truyện của Đức 
Milarepa. Đức Jigten Sumgön cũng biểu thị tầm quan trọng của 


lòng sùng mộ khi ngài nói: 


Ta, một yogin, đã chứng ngộ sự hợp nhất 


của Đạo sư, tâm của riêng ta, và Đức Phật. 


404 


Ta không cần lòng sùng mộ giả tạo. 
Trong sự không-nỗ lực, ta, yogin, thật hạnh phúc. 
Yogin hạnh phúc này kinh nghiệm niềm vui. 


Kinh nghiệm này về niềm vui là thiện tâm của Đạo sư. 


Bây giờ, hãy ngồi xuống một lát trong tư thế đúng đắn và 
hãy phát triển Bồ đề tâm. Hãy quán tưởng Đạo sư như Đức 
Phật nguyên sơ Kim Cương Trì (Vajradhara): thân tướng hoàn 
hảo của sự toàn thiện hiện thân Pháp Thân, Báo Thân, Hóa 
Thân, và Thân Tự Tánh (svabhavikakaya) của tất cả chư Phật. 
Với lòng sùng mộ sâu xa, khao khát, hãy khẩn cầu từ tận đáy 
lòng bạn, với những giọt lệ trên đôi mắt và hãy tụng thần chú 


sau đây: 


OM AH VAJRA DRIK MULA GURU MAHAMUDRA SIDDHI 
PHALA HUNG 


Kế đó hãy thọ nhận các gia hộ và phẩm tính giác ngộ qua 
năng lực của lòng sùng mộ này. Từ trán của Đức Kim Cương 
Trì, bản tánh của thân trí tuệ đi vào trán bạn như ánh sáng 
trắng và tịnh hóa những che chướng vật lý của bạn. Từ cổ 
họng của ngài, bản tánh của ngữ trí tuệ xuất hiện như ánh 
sáng đỏ và đi qua cổ họng của bạn, tịnh hóa những che 
chướng của ngữ. Từ trái tim của ngài, bản tánh của tâm giác 
ngộ xuất hiện như màu xanh dương và đi vào tim bạn để tịnh 
hóa những che chướng thuộc về tâm. Từ rốn của ngài, bản 


tánh hợp nhất của thân, ngữ, và tâm của Kim Cương Trì xuất 


405 


hiện như ánh sáng vàng. Điều này được thọ nhận tại rốn của 
bạn, và tràn khắp thân, ngữ, và tâm của riêng bạn, tịnh hóa 
những che chướng vi tế đối với sự toàn trí. Bởi lòng sùng mộ 
nhất tâm của bạn, Kim Cương Trì tan thành ánh sáng xanh 
dương. Ánh sáng này tan vào bạn qua đỉnh đầu và tràn ngập 
khắp toàn thân và con người bạn. Như thế, bạn được chuyển 
hóa thành bản tánh của Kim Cương Trì, hình tướng và tánh 
Không bất khả phân, không có thực chất và không tạo tác. Hãy 
đặt tâm bạn trong sự quân bình và nghỉ ngơi trong trạng thái 
tự nhiên đó một thời gian. 

Ta có thể liên tục thực hiện thiền định này. Đây là một trong 
những phương pháp mạnh mẽ và hiệu quả nhất để hợp nhất 
tâm bạn với tâm giác ngộ của Đức Phật. Vào lúc cuối, hãy tụng 


lời nguyện hồi hướng. 


406 


54 Các giáo lý của Đạo sư như một phương thuốc 
chữa lành. 
Những lời lợi lạc của nó được nói ra vì bạn. 
Vì thế, hãy thực hành phù hợp với các giáo huấn 
của Ngài. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


THÂN THỂ TA được kết hợp bởi năm yếu tố: đất, nước, lửa, 
gió và không gian. Khi năm thứ này quân bình, thân ta khỏe 
mạnh. Nếu có một sự mất quân bình hay rối loạn giữa các yếu 
tố, chúng ta mắc bệnh. Khi đó, ta tham khảo một bác sỹ là 
người quen thuộc với những loại thuốc khác nhau, và dùng 
thuốc thích hợp với bệnh tật của ta nhất. Ta làm điều này một 
cách tự do, với một tâm thức rộng mở và rất hy vọng được hồi 
phục. Ở đây, trong sinh tử, chúng ta bệnh với đau khổ không 
ngừng dứt tạo nên bởi lầm lạc và thơ ngây. Các giáo lý của Đạo 
sư “chữa khỏi” những phiền não tỉnh thần giống như một 
phương thuốc chữa lành điều trị một chứng bệnh thông 
thường. 

Trong sinh tử, tâm ta có đặc điểm là tham, sân, và si. Nhiều 
tư tưởng lầm lạc và ngây thơ hiển lộ không ngừng nghỉ như 
một kết quả. Khi đó ta phạm sai lầm và tạo những loại nghiệp 
khác nhau, từ đó những loại đau khổ khác nhau xuất hiện. Chỉ 


có các giáo lý của Đạo sư là hiệu quả trong việc chữa trị những 


407 


vết thương tinh thần. Ở mức độ Kinh điển, Đạo sư giảng dạy 
bốn nần tảng thông thường, ba tu tập, hai loại Bồ đề tâm, và 
thực hành sáu toàn thiện (sáu ba-la-mật). Trong Kim cương 
thừa, ngài sẽ giảng dạy hai thực hành phát sinh và thành tựu. 
Tất cả các Giáo pháp liên quan tới việc làm thế nào từ bỏ ác 
hạnh, là nguyên nhân của đau khổ, và làm thế nào tăng trưởng 
đức hạnh, là nguyên nhân của an bình và hạnh phúc tạm thời 
và xác định. Vì thế, tất cả những điều được Đạo sư nói ra chỉ 
để chữa lành tâm lầm lạc của người tu tập. Bởi vậy, hãy hoàn 
toàn chấp nhận những bài học này và áp dụng chúng trong 
cuộc đời bạn. Hãy để chúng chữa lành và chuyển hóa tâm bạn. 

Đạo sư thay mặt cho Đức Phật như một nhiếp chính của 
Ngài. Chúng ta không có may mắn để nhìn thấy gương mặt của 
Đức Phật hay trực tiếp nhận lãnh các giáo lý của Ngài, nhưng 
ta đủ may mắn để đi theo dòng truyền thừa không đứt đoạn 
của Đức Phật được tiếp nối một bởi Đạo sư đầy đủ phẩm tính. 
Những lời nói của một Đạo sư chính thức rất qúy báu bởi 
chúng là lời của chính Đức Phật, xuống tới chúng ta qua những 
gia hộ của dòng truyền thừa. Một Đạo sư sở hữu Bồ đề tâm 
ban giáo lý cho các đệ tử của ngài một cách chân thành, và 
không đến từ bất kỳ mối quan tâm ích kỷ nào. Những giáo lý 
này chỉ được giảng dạy vì lợi lạc của ta hay vì tất cả chúng 
sinh. Nếu ta thọ nhận những giáo lý này với một trái tim và 
tâm thức mở rộng, ta sẽ có mọi cơ hội để giống như những vị 
đã đạt được giác ngộ. Vì thế, với lòng can đảm và sự quyết 


tâm, và sự hiểu biết rằng các giáo lý là để dành cho ích lợi của 


408 


riêng ta, hãy thọ nhận giáo lý đó một cách trọn vẹn và thực 
hành nó không chút hứa hẹn. 

Khi nhận lãnh những giáo lý tôn quý này, ta nên thoát khỏi 
ba lỗi lầm. Trước tiên, nếu ta cố gắng đổ trà vào một cái tách 
úp ngược, sẽ không một giọt trà nào lọt vào chén. Thứ hai, nếu 
có một cái lỗ ở đáy cốc, tất cả trà sẽ rỉ qua đó. Thứ ba, nếu tách 
chứa chất độc, trà sẽ bị hư hỏng. Cùng cách đó, nếu thân ta 
hiện diện một cách vật lý vào lúc giảng dạy, nhưng tâm ta lang 
thang hay chìm đắm trong giấc ngủ, ta sẽ không nhận một lời 
Giáo pháp nào. Nếu ta không thể duy trì giáo lý trong tim ta, 
mọi Giáo pháp mà ta đã nghe sẽ dễ dàng bị lãng quên. Cuối 
cùng, nếu ta nhận lãnh Giáo pháp với một động lực không 
đúng đắn, chẳng hạn như trở nên nổi tiếng hay giàu có hoặc 
để ganh đua với những người khác do bởi sự ganh tị hay kiêu 
ngạo, mục đích của Giáo pháp không trọn vẹn và thậm chí có 
thể bị lạm dụng. 

Vì thế, ta nên có động cơ đúng đắn và thọ nhận Giáo pháp 
với sự toàn tâm. Ta nên nhận thức vị Thầy tâm linh như một 
bác sỹ tốt lành, bản thân ta như các bệnh nhân, và Giáo pháp 
như lương dược. Khi ta thọ nhận giáo lý, điều đó giống như 
uống thuốc chữa lành bệnh kinh niên là phiền não tỉnh thần. 
Theo cách này, ta sẽ có mọi cơ hội để đạt được giác ngộ. Vì thế, 
ta nên thực hiện mọi nỗ lực để tịnh hóa mọi che chướng 
không loại trừ điều gì và thể nhập mọi phẩm tính tuyệt hảo 
của chư Phật và chư Bồ Tát. 

Hãy thở sâu trong chốc lát. Hãy quán tưởng Đức Kyobpa 


Jigten Sumgön như một hiện thân của trí tuệ, lòng bi mẫn, và 


409 


những phẩm tính tuyệt hảo của chư Phật và hãy tụng thần chú 
của Ngài: 


OM RATNA SHRI HUNG 


Lập lại thần chú nhiều lần nếu bạn thích. Trong khi trì tụng, 
ánh sáng chiếu rọi từ Ngài và trùm khắp mọi chúng sinh, bao 
gồm bản thân bạn. Ánh sáng này xua tan lầm lạc và che 
chướng trong tâm. Khi bạn chấm dứt, hãy quán tưởng rằng 
bạn nhận lãnh bốn quán đảnh (xem câu kệ 57). Cuối cùng, Đức 
Kyobpa Jigten Sumgön tan thành ánh sáng, rồi tan vào bạn. 
Hãy nghỉ ngơi trong trạng thái Đại Ấn. Vào lúc cuối, hãy tụng 


những lời cầu nguyện hồi hướng. 


410 


55 - Cúng dường theo ba cách làm vui lòng giống như 
việc lau chùi một viên ngọc. 
Nó mang lại trận mưa những thành tựu siêu việt 
và thông thường. 
Đạo sư là hiện thân của mọi đối tượng quy ÿ. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NHƯ BÀI KỆ trên đã nói, ta nên làm vui lòng một Đạo sư tâm 
linh đích thực, có phẩm tính theo ba cách. Ba cách làm vui lòng 


bao gồm những điều sau: 


1. Cúng dường vật chất như một bộ phận của việc tu tập bố 
thí của ta. Thực hành này giúp ta tích tập công đức to lớn 
và cho phép ta xây dựng sự tin cậy nơi Đạo sư này bằng 
cách gắn liền với ngài qua thời gian. Điều này nên được 
thực hiện với động lực thuần tịnh và sự chân thành, 
không giả dối. Hãy chỉ cúng dường những vật phẩm có 
được nhờ sinh kế đúng đắn, và cúng dường tất cả những 
øì cần thiết mà không do dự. Điều này tịnh hóa tính bủn 
xỉn và bám chấp của ta. 

2. Dấn mình vào thực hạnh phụng sự để phát triển thêm lòng 
kính ngưỡng và niềm tin của ta. Không có lòng kính 
ngưỡng, bản thân ta không thể nhận lãnh hay kinh 
nghiệm Pháp, giống như mặt trăng không thể phản chiếu 


411 


khi không có ao nước và như mùa màng không thể phát 
triển nếu không có mảnh đất màu mỡ. Với sự hoàn toàn 
tin cậy Đạo sư, hãy chăm sóc ngài và mang lại những sự 
phục vụ khác nhau. Hãy luôn luôn chánh niệm về cách 
hành xử thuộc về thân và ngữ của bạn trước sự hiện diện 
của Đạo sư. Đây là một trong những phương cách hiệu 
quả và quan trọng nhất để thoát khỏi những tập khí 
ngoan cố của ta. Hãy thường xuyên nghĩ: “Cầu mong tôi 
phụng sự Đạo sư thật tốt đẹp với thân, ngữ và tâm tôi.” 
Điều này tịnh hóa sự kiêu ngạo và tự phụ. 

3. Nhận thức Đạo sư như một vị Phật và toàn tâm toàn ý 
nghiên cứu và thực hành Pháp để phát triển tâm thức của 
ta. Một Đạo sư đầy đủ phẩm tính luôn luôn nghĩ đến 
những điều tốt đẹp nhất cho chúng sinh và ước muốn họ 
trải nghiệm mọi an bình và hạnh phúc, thoát khỏi mọi loại 
đau khổ và những điều kiện không mong muốn, và đạt 
được sự giác ngộ viên mãn của một vị Phật. Việc thực 
hành Pháp hoàn thành ước nguyện sâu xa nhất của Đạo 
sư đối với ta, vì thế đây là điều sẽ làm ngài vui lòng nhất. 
Việc chân thành thực hành sẽ làm Đạo sư vui lòng hơn là 
nếu bạn cúng dường số viên ngọc như ý đủ để làm tràn 


ngập toàn thể thế giới. 


Việc làm vui lòng Đạo sư theo ba cách có những lợi lạc to lớn. 
Nó là một phương pháp trọng yếu mà ta có thể sử dụng để tịnh 
hóa các che chướng, thoát khỏi các sa sút, và phát triển kinh 
nghiệm của ta với thực hành thiền định. Nhờ thực hành theo 


412 


cách này, ta sẽ không bị tái sinh trong những cõi thấp. Ngoài ra, 
các thực hành này sẽ tạo nên sự nối kết cho phép ta gặp được 
các Đạo sư tâm linh vĩ đại trong đời sau. Cuối cùng, ta sẽ đạt 
được những thành tựu thông thường và phi thường và sẽ làm 
vui lòng tất cả chư Phật. 

Việc lau chùi một viên ngọc có cùng ý nghĩa với điều được 
giảng trong bài kệ 34. Mặc dù viên ngọc có năng lực ban cho ta 
những điều ước muốn, nó không thể làm được điều đó nếu nó 
bị dơ bẩn. Vì thế, khi ta tìm được một viên ngọc như ý, ta phải 
lau chùi nó một cách cẩn trọng. Khi đó nó có thể ban tặng 
những điều ước muốn của mọi người trong vùng đất. Tương tự 
như thế, việc làm vui lòng một Đạo sư đầy đủ phẩm tính theo 
ba cách lau chùi viên ngọc-tâm nhơ bẩn của ta. Điều này nên là 
động lực của những ai muốn đạt được Phật quả mà không phải 
đối mặt với các chướng ngại. 

Khi ta tìm ra một Đạo sư có đầy đủ phẩm tính tốt lành, ta cần 
loại bỏ những tập quán tham luyến và biểu lộ lòng can đảm và 
quyết tâm. Ta nên coi Đạo sư đó như một vị Phật thực sự và 
chăm sóc ngài dù có gian khổ đến đâu chăng nữa. Không quan 
tâm đến nỗi khổ, thực phẩm, quần áo, hay chỗ ở của riêng ta, ta 
nên thực hành nhẫn nhục. Ta nên hoàn toàn nhận trách nhiệm 
để thông hiểu Giáo pháp và đạt được chứng ngộ. 

Một điều cũng rất quan trọng là đừng hài lòng với một sự 
hiểu biết nhỏ bé về Pháp. Ta phải chăm sóc Đạo sư tâm linh 
trong một thời gian dài. Ta phải liên tục tu tập nhờ sự nghiên 
cứu, thực hành thiền định, tịnh hóa, và sự thâu thập hai tích 


tập. Nếu ta nhận ra những lỗi lầm trong hành vi của Đạo sư tâm 


413 


linh, ta nên lập tức nghĩ: “Đây là lỗi lầm của tâm thức và nhận 
thức bất tịnh của tôi. Vị Thầy vĩ đại này đang thực hiện những 
hành động phù hợp với nhu cầu của chúng sinh.” Theo cách 
này, ta nên coi Đạo sư ngang bằng với Đức Phật. Chúng ta 
không tạo Đạo sư thành một vị Phật, nhưng đây là cách nhận 
lãnh các gia hộ của Đức Phật qua Đạo sư. Ta có thể sử dụng 
những phương pháp này để khám phá sự giác ngộ của riêng ta 
và để lòng bi mẫn, trí tuệ, năng lực, và các hoạt động của ta 
được hiển lộ. 

Có hai loại siddhi, hay thành tựu. Các loại thành tựu thông 
thường là những năng lực siêu nhiên chẳng hạn như sự thấu 
thị, bay trên không, biết được tư tưởng của người khác (tha 
tâm thông) v.v.. Những bậc giác ngộ và những người không 
giác ngộ có thể thành tựu những điều này nhờ thiền an định. 
Mặc dù những năng lực này có thể gây ấn tượng sâu sắc, chúng 
không giải quyết được những vấn đề căn bản của ta. Những 
thành tựu phi thường gồm có sự nội quán đặc biệt, sự xua tan 
các che chướng, và sự khám phá bản tánh nguyên sơ của tâm. 
Được hỗ trợ bởi những chứng ngộ này và thực hành Bồ đề tâm, 
ta đi theo con đường và cuối cùng thành tựu Phật quả, thành 
tựu hay siddhi tối thượng trong tất cả. 

Hiện thân của mọi sự quy y ám chỉ Đạo sư tâm linh đích thực 
sở hữu mọi phẩm tính vĩ đại và hoàn toàn hiện thân và đại diện 


cho các đối tượng quy y: 


414 


* Tâm giác ngộ của Đạo sư là Phật; ngữ của Đạo sư truyền 
dạy giáo lý, là Pháp; thân của Đạo sư là tăng đoàn. Đây là 
bốn sự quy y bên ngoài. 

* Tâm Đạo sư là Đức Phật Kim Cương Trì; ngữ của Đạo sư là 
yidam; thân của Đạo sư là dakini hay Hộ Pháp, hình tướng 
và tánh Không bất khả phân. Đây là ba sự quy y bên trong. 

* Tâm Đạo sư là dharmakaya (Pháp Thân), ngữ của ngài là 
sambhogakaya (Báo Thân), và thân ngài là nirmanakaya 
(Hóa Thân). Sự bất khả phân của ba thân này là 
svabhavikakaya (Tự tánh Thân). Đây là sự quy y của bốn 
kaya (bốn thân). 


Như thế, Đạo sư là hiện thân của mọi sự quy y. Khi ta có sự 


hiểu biết, kinh nghiệm, và cái thấy thanh tịnh này, ta sẽ thọ 


nhận mọi gia hộ không loại trừ điều nào. 


415 


56 Samaya của Đạo sư giống như tâm thức và sự sống 
của ta. 
Việc vất bỏ nó tạo nên một tử thi không thể sống 
lại. 
Ta không thể làm việc mà không có nó. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


SAMAYA là một từ Phạn ngữ có nghĩa là “lời cam kết.” Thuật 
ngữ đó trong tiếng Tây Tạng là damtsig, một sự kết hợp của các 
từ dampa và tsig. Dampa có nghĩa đen là thiêng liêng, thanh 
tịnh, hay cao quý, và nói một cách văn hoa thì nó ám chỉ Đức 
Phật đãng thiêng liêng, thanh tịnh, và cao quý nhất—là đại 
diện của Ngài, Đạo sư tâm linh đích thực trì giữ dòng truyền 
thừa của Đức Phật. 7síg có nghĩa là “ngôn từ,” lời của Đức Phật, 
và bao gồm mọi Giáo lý mà Đức Phật đã giảng dạy và được Đạo 
sư tâm linh giảng nghĩa rõ ràng. 

Việc giữ gìn samaya đòi hỏi sự duy trì một cái nhìn thanh tịnh 
của Đạo sư tâm linh; áp dụng mọi hoạt động, nghiên cứu, và 
thực hành của chúng ta mà không e dè đối với tất cả những gì 
ngài giảng dạy; và đặc biệt là duy trì một cách thuần tịnh một 
tâm thái giác ngộ. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn điều phục tâm 
thức của ta bằng cách tránh mọi ác hạnh; dấn mình vào mọi 
thiện hạnh có thể thực hiện được; và từ bỏ những tập quán 


sinh tử của ta nói chung. Cho dù quán đảnh hay giáo lý Kim 


416 


Cương thừa nào có thể được ban truyền, tất cả đều rất cần 
thiết. Tuy thế, cụ thể hơn, samaya là hứa nguyện mà ta thực 
hiện khi thọ nhận một quán đảẳnh. Vào lúc đó, ta thệ nguyện trì 
tụng thần chú của một Bổn Tôn và thực hành thiền định có liên 
quan. Và bởi ta nhận lãnh những giáo lý và quán đảnh này từ 
một Đạo sư, hứa nguyện đó được gọi là samaya của Đạo sư. 

Không có tâm thức và sự sống, ta sẽ chết, một tử thi không có 
sinh khí, năng lực, hay khả năng để thành tựu bất kỳ điều gì. 
Bởi sự sống và tâm thức của ta được nối kết với nhau, ta có thể 
phân biệt những cảm xúc về hạnh phúc, an bình, đau khổ, và sự 
buồn bã. Vì thế ta có thể hành động để từ bỏ những nguyên 
nhân của đau khổ và tạo ra những nguyên nhân của hạnh phúc. 
Tương tự như thế, samaya của một Đạo sư đích thực là điều 
cần thiết đối với đời sống tâm linh của ta. Chừng nào mà mối 
quan hệ của ta với Đạo sư không bị sứt mẻ, tâm ta được hoàn 
toàn nối kết với Pháp. Samaya là chiếc cầu giữa bóng tối sinh 
tử và sự chói lọi của giác ngộ. 

Tuân giữ samaya một cách đúng đắn có nghĩa là ta duy trì 
thật kiên định mối liên hệ của ta với dòng truyền thừa và giáo 
lý của Đức Phật dù ta có thể gặp những chướng ngại hay ngăn 
trở nào. Nếu ta từ bỏ samaya bởi những cảm xúc phiền não của 
ta quá mạnh mẽ, sự nối kết của ta với Đạo sư tâm linh và Giáo 
pháp thiêng liêng sẽ bị cắt đứt. Khi ấy chỉ còn lại một xác chết 
tâm linh, và chừng nào ta còn ở trong trạng thái ấy, sẽ chẳng hy 
vọng gì phục hồi lại những phẩm tính tâm linh của ta. Ta sẽ 
chẳng có cách nào thoát khỏi sinh tử. Làm sao ta có thể kinh 


nghiệm ý nghĩa của Giáo pháp thiêng liêng? 


417 


Bởi giờ đây ta có sự nội quán nào đó về các giáo lý thuần tịnh, 
ta phải hết sức nỗ lực để không từ bỏ Giáo pháp cho dù phải 
mất mạng sống của mình. Dù điều gì xảy ra, ta nên luôn luôn 
duy trì mối quan hệ của ta với Phật, Pháp, và Tăng đoàn và với 
một Đạo sư có phẩm tính, đích thực. Ta không thể thực hành 
Pháp nếu không có những điều đó. Khi hiểu biết samaya và Đạo 
sư quan trọng ra sao, hãy hết sức cẩn trọng về việc khảo sát các 
phẩm tính của Đạo sư, như được mô tả trong bài kệ 27. Đừng 
nương tựa vào những ấn tượng lúc ban đầu. 

Một số người ngộ nhận điều này và cho rằng họ bị mắc kẹt 
bởi việc chấp nhận và tuân giữa samaya. Họ lo rằng hứa 
nguyện của họ sẽ không cho phép họ lang thang một cách tự do 
và làm bất kỳ điều gì họ thích. Trái lại, việc chấp nhận và hoàn 
toàn tuân giữa samaya có nghĩa là trái tim ta rộng mở hơn 
khiến ta có thể nhận ra chân tánh của sinh tử và niết bàn. 

Luân hồi sinh tử như một hầm lửa. Chừng nào còn ở trong 
căn hầm đó, ta không thể hy vọng có được sự an bình hay hỉ 
lạc; ta chỉ có thể kinh nghiệm ngọn lửa dữ dội đó. Giáo pháp là 
khí cụ duy nhất ta có thể dùng để giải thoát bản thân. Vì thế 
tuân giữ samaya có nghĩa là giữ gìn thân, ngữ, và tâm ta trong 
phạm vi của Giáo pháp. Vì sao? Bởi ác hạnh là nguyên nhân của 
đau khổ mà ta cố tránh. Vì thế, tuân giữ samaya có nghĩa là trải 
rộng các đức hạnh của ta, bởi các đức hạnh này là suối nguồn 
của mọi an bình và hòa hợp. Dù ta ở trong một cung điện hay 
một hầm lửa, ta phải liên tục nhìn vào tâm mình và bằng cách 
ấy luôn luôn tuân giữ samaya của ta. Trái lại nếu ta xem 


thường samaya, nghĩ rằng nó như một cạm bẫy, tâm ta sẽ bị bỏ 


418 


ngỏ để ác hạnh lọt vào. Sự vô minh và đau khổ thực sự là 
những cạm bẫy. Bởi thế, hãy luôn luôn nghĩ tưởng đến thiện 
tâm của Đạo sư tâm linh và sự thuần tịnh của Giáo pháp và nhớ 
rằng đó là những yếu tố cần thiết để thoát khỏi đau khổ. 

Bằng cách tuân giữ samaya một cách thanh tịnh, ta kinh 
nghiệm cả niềm vui và hạnh phúc nhất thời và tối thượng. Các 
dakini sẽ xua tan các chướng ngại và hỗ trợ ta tất cả những gì 
ta muốn làm, và mọi thịnh vượng của cuộc đời này sẽ phát 
khởi. Các kết quả thông thường và tuyệt đối sẽ hiển lộ giống 
như ta ước muốn. Các điều kiện trong cuộc đời tương lai của ta 
sẽ càng lúc càng được hoàn thiện. Nhưng nếu ta không thể tuân 
giữ samaya một cách thanh tịnh, ta sẽ bị sinh trong những cối 
thấp và sẽ không đạt được những gì ta hy vọng thành tựu trong 
đời này. Ngoài ra, ta sẽ gặp một hay cả tám nỗi sợ hãi. Mọi công 
đức ta có thể đã đạt được sẽ suy giảm. Và cho dù ta cố gắng để 
đạt được những thành tựu, ta sẽ không thành công. Vì thế, hãy 
cố gắng hết sức để tuân giữ samaya. 


419 


57 - Sự thuần thục bốn quán đảnh giống như một dòng 
cam lồ. 
Chúng tịnh hóa bốn che chướng và gieo trồng các 
hạt giống của bốn thân. 
Chúng là con đường của Mật thừa. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NGHI LỄ quán đảnh, hay abhisheka, là một phương pháp hữu 
hiệu để tịnh hóa các che chướng. Trong nghỉ lễ này, ta có cơ hội 
để trải nghiệm sự tỉnh giác trí tuệ. Mặc dù cái thấy (kiến) về 
tánh Không thì như nhau trong Kinh điển lẫn Mật điển, Mật 
điển có nhiều kỹ thuật có thể khiến ta nhận ra cái thấy đó mà 
không phải trải qua những gian khổ lớn lao. Nhưng các hành 
giả vẫn cần đến sự dũng cảm, sự chính xác của tâm thức, và sự 
thiện xảo để thông hiểu những giáo lý này. Tự lễ quán đảnh 
phân biệt một thực hành Kim cương thừa hay Mật thừa với 
thực hành theo kiểu Kinh thừa. Nếu một quán đảnh là điều bắt 
buộc, thực hành là Kim cương thừa; nếu không bắt buộc, đó là 
một thực hành theo kiểu Kinh thừa. Người ta nói rằng bằng 
thực hành giả kim, hàng trăm kim loại thường có thể được biến 
thành vàng. Tương tự như thế, nhờ quán đảnh, tâm thức tầm 
thường và mê lầm của ta có thể được chuyển hóa thành tâm 


giác ngộ cao quý, thuần tịnh, siêu việt. 


420 


Trong Kim cương thừa, tâm mê lầm được cho là thô lậu và 
không thuần thục. Ta không thể ăn trái cây chưa chín. Tương 
tự như thế, tâm phóng túng, không thuần thục của ta không thể 
tích tập những nguyên nhân của đức hạnh và các phẩm tính 
giác ngộ. Nhưng khi tâm được thuần thục nhờ Bồ đề tâm và trí 
tuệ của Đức Phật, nó trở nên hoàn toàn dễ dùng (khả thĩ). Lễ 
quán đảnh là tiến trình nhờ đó ta được thuần thục, có nghĩa là 
các phẩm tính giác ngộ của ta được hiển lộ. Để hoàn thiện 
những phẩm tính này, ta được đưa vào giai đoạn sinh khởi hay 
phát triển và giai đoạn thành tựu của sự thiền định. Phương 
pháp làm thuần thục và giải thoát này là tột đỉnh của mọi 
phương pháp siêu việt của Giáo pháp. Nếu ta đủ may mắn, lễ 
quán đảnh quét sạch bụi đất của những che chướng và biểu lộ 
sự chói lọi nguyên sơ, tròn đầy của tâm thức. 

Mỗi một trong bốn loại tantra (Mật điển) có loại lễ quán đảnh 
riêng của nó. Bốn quán đảnh được nhắc đến trong bài kệ này 
thuộc về loại anuttara tantra (Mật điển Vô thượng Du già). 
Chúng tịnh hóa bốn che chướng và cuối cùng giúp ta thể nhập 
bốn kaya (bốn thân) và năm trí tuệ. Những bước này là các yếu 
tố căn bản của con đường Mật thừa, cội gốc của con đường Mật 
chú. Không có những phương pháp thiện xảo này, ta không có 
quyền thực hành Kim cương thừa, vì thế ta nên yêu quý chúng 
và thực hành như được chỉ dạy. Bốn quán đảnh là quán đảnh 
cái bình, quán đảnh bí mật, quán đảnh trí tuệ, và ngôn từ quý 
báu, hay quán đảnh “thứ tư.” Bốn che chướng được tịnh hóa là 
là các che chướng thuộc về thân, ngữ, tâm, và vi tế. Bốn kaya 


được thành tựu là nirmanakaya (Hóa thân), sambhogakaya 


421 


(Báo thân), dharmakaya (Pháp thân), và svabhavikakaya (Tự 
tánh thân). Năm trí tuệ được thể nhập là trí tuệ nền tảng trùm 
khắp (Pháp giới thể tánh trí), trí tuệ như gương (Đại viên cảnh 
trí), trí tuệ an tĩnh (Bình đẳng tánh trí), trí tuệ phân biệt (Diệu 
quan sát trí), và trí tuệ hoạt động thành tựu tất cả (Thành sở 
tác trí). 

Quán đảnh cái bình. Có bốn loại mạn đà la: cát, hình vẽ trên 
vải hay giấy, được kết hợp, và quán tưởng trong tâm. Tùy 
thuộc vào mạn đà la đã được thiết lập, ta thọ nhận quán đảnh 
cái bình bằng các phương tiện cam lồ, mũ miện, chuông và 
chày, danh hiệu, hay Đạo sư kim cương. Nhờ buổi lễ này, mọi 
che chướng của thị kiến bất tịnh, năm uẩn (skandha), mười 
tám yếu tố (dhatu), và mười hai xứ (ayatana) được tịnh hóa, và 
chúng ta được ban tặng cơ hội nhận ra tính chất bất khả phân 
của hình tướng và tánh Không trong một thân tướng của Bổn 
Tôn. Đây là nơi năm trí tuệ được giới thiệu như chân tánh của 
năm cảm xúc phiền não. Quan niệm thông thường của ta về bản 
thân ta như những hình tướng có thật gồm thịt và xương là 
một cội nguồn của đau khổ. Như một kết quả của lễ quán đảnh, 
nếu ta có thể nhận thức một cách rõ ràng bản thân ta trong một 
hình tướng không thật có, giống như một cầu vồng, ta có thể 
chuyển hóa thân vật lý của ta thành một thân tướng giác ngộ. 
Nói cách khác, ta chuyển hóa bản thân ta thành một Bổn Tôn 
giác ngộ hay Phật, và nhờ đạt được trạng thái của một Bổn Tôn, 
ta gieo trồng hạt giống để thành tựu Hóa Thân. 

Quán đảnh bí mật. Nhờ chất cam lồ nhận được trên lưỡi ta 


trong quán đảnh này, chúng ta được củng cố trong bản tánh 


422 


của dli và kali. Ngữ bất tịnh của ta được hoàn toàn tịnh hóa, và 
ta tỉnh hóa các che chướng do ngữ gây ra. Mọi luân xa (chakra) 
và kinh mạch được thể nhập không gì khác hơn là trạng thái 
giác ngộ. Trong thiền định, chúng ta được giới thiệu với sự bất 
nhị của lạc và không, và sự huyên thuyên không ngừng dứt và 
những lời nói tiêu cực của ta được chuyển hóa thành ngữ của 
một vị Phật. Như thế, bằng cách tịnh hóa các che chướng thuộc 
về ngữ của ta, ta gieo trồng hạt giống để thành tựu Báo Thân. 

Quán đảnh trí tuệ. Việc thọ nhận chất cam lồ trang nghiêm 
này giới thiệu cho ta bản tánh của tâm như giác tánh nguyên sơ 
và tịnh hóa các che chướng trong tâm ta. Mọi mê lầm của ta 
được chuyển hóa thành trí tuệ nguyên sơ, và tâm ta được kinh 
nghiệm là vô hạn. Bằng cách tịnh hóa các che chướng trong 
tâm ta như thế, ta gieo trồng hạt giống để thành tựu Pháp 
Thân. 

Quán đảnh ngôn từ quý báu, hay quán đảnh thứ tư. Thành trì 
nguyên thủy, tối hậu của giác tánh nguyên sơ được giới thiệu 
bởi quán đảnh ngôn từ. Ở đây, ta nhận lãnh những giáo huấn 
về bản tánh của sự an bình tối thượng, bản tánh vô sanh của 
các hiện tượng vô ngã. Ta nhận ra rằng mọi hiện hữu thì siêu 
vượt các khái niệm về hiện hữu và không hiện hữu và vì thế 
giải thoát sự bám chấp của ta vào các uẩn, các yếu tố, và các xứ 
(sense-sources). Trong lễ quán đảnh này, ta được giới thiệu 
bản tánh của tâm, và ta có được mọi cơ hội để chứng ngộ Đại 
Ấn. Nhờ thọ nhận quán đảnh này, ta tịnh hóa các che chướng vi 
tế cho sự giác ngộ và gieo trồng hạt giống để thành tựu 
svabhavikakaya (Thân Tự tánh). 


423 


Nhờ bốn quán đảnh này, ta có thể nhận ra rằng mọi hiện 
tượng của sinh tử và niết bàn có cùng một bản tánh, bản tánh 
thoát khỏi mọi ranh giới. Khi kinh nghiệm này được hoàn toàn 
củng cố, ta hoàn toàn được giải thoát. 

Bài kệ này nhắc đến một dòng cam lồ khiến ta nhớ lại phẩm 
tính của sự chuyển hóa được đề cập trước đây. Cam lồ trong 
Phạn ngữ là amrita, và trong tiếng Tây Tạng là đú£si, là chất 
chuyển hóa chất độc thành cam lồ hay thuốc men. Trong thuật 
giả kim, các kim loại thường được biến thành vàng, và trong 
tantra (Mật điển), tâm ta được chuyển hóa thành vàng của sự 
giác ngộ nhờ lễ quán đảnh. Khi dòng cam lồ này được đổ vào 
chúng ta trong buổi lễ, ta nên thiền định rằng ta được chuyển 
hóa thành một Bổn Tôn, bằng cách ấy tịnh hóa mọi ô nhiễm và 
che chướng của ta. Theo cách này, toàn bộ con người ta—thân, 
ngữ và tâm—được chuyển hóa thành mạn đà la của Bổn Tôn. 
Tuy nhiên, chất độc của các che chướng không được chuyển 
hóa theo nghĩa đen. Thay vào đó, phương pháp này cho phép 
ta nhận ra rằng tự thân chất độc vốn không hiện hữu. Khi ta 
hoàn toàn thấu hiểu rằng chất độc không hiện hữu thì tự nó là 
chất cam lồ chân thực. Quán đảnh phải được củng cố bởi thực 
hành thiền định theo sau để tự quen thuộc với trạng thái Bổn 
Tôn mà ta được giới thiệu. 

Việc thọ nhận một quán đảnh có nghĩa là gì? Nếu nó chỉ có 
nghĩa là tham dự một chương trình thì bạn và con chó ngồi 
cạnh bạn đều có thể nhận lãnh cùng một thứ. Vì thế chỉ tham 
dự một nghỉ lễ không thôi thì không đủ. Thực sự thọ nhận một 


quán đảnh có nghĩa là mọi chỉ tiết của buổi lễ được giảng nghĩa 


424 


và ta chú tâm đến mọi sự. Ít nhất, ta cần nhìn thoáng qua hay 
có được sự hiểu biết nào đó về mỗi giai đoạn. Như thế, các đệ 
tử sẽ thọ nhận một quán đảnh ở nhiều cấp độ khác nhau tùy 
thuộc vào khả năng của họ để nhận thức hay kinh nghiệm 
phẩm tính của sự giác ngộ. 

Những người đã sẵn sàng có thể đạt được giải thoát ngay thời 
điểm của buổi lễ. Đức Milarepa là một khuôn mẫu của bậc đã 
đạt được sự chứng ngộ toàn triệt ý nghĩa của một quán đảnh. 
Trong lễ quán đảnh Chakrasambhava chính yếu, ngài Marpa, vị 
Thầy của Milarepa, đã chỉ vào mạn đà la cát như một biểu 
tượng duy nhất, và chỉ dẫn cho các đệ tử của ngài nhìn mạn đà 
la Bổn Tôn thực sự hiện diện trước mặt họ. Milarepa nhìn và 
thấy mọi chỉ tiết của Bổn Tôn cùng đoàn tùy tùng của mạn đà 
la. Ngay lúc đó, Bốn Tôn Chakrasambhava ban cho Milarepa 
danh hiệu bí mật Mila Shepa Dorje (Mila Tiếng Cười Kim 
Cương). 

Sau khi thọ nhận một quán đảẳnh từ một Đạo sư kim cương, ta 
cần thực hành và sau đó liên tục thọ nhận quán đảnh cho tới 
khi sự chứng ngộ được viên mãn. Đây được gọi là quán đẳnh 
“con đường.” Khi con đường này được viên mãn—đó là, khi ta 
không thể tách lìa Bổn Tôn—điều này được gọi là “quán đảnh 
“kết quả.” 

Hãy bỏ một chút thời gian và thư thản, xem lại các giáo huấn 
trong luận giảng cho bài kệ 53. Hãy tự thọ nhận bốn quán đảnh 
và thể nhập kinh nghiệm. 


425 


58 - Giai đoạn phát triển giống như sự lên ngôi của một 
Vị vua. 
Qua đó, ta trở thành bậc thủ hộ của toàn thể sinh 
tử và niết bàn. 
Vì thế, hãy từ bỏ cách nhìn tầm thường. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


SAU KHI THỌ NHẬN một quán đảnh, ta nên nhận các giáo huấn 
về giai đoạn phát triển từ Đạo sư ban truyền nó, học tập cách 
theo đuổi từng bước của thực hành thiền định, và sau đó thực 
hành như được chỉ dẫn để thành tựu chứng ngộ. Mục đích của 
việc thực hành giai đoạn phát triển này là để tịnh hóa thị kiến 
bất tịnh, sự mê lầm sinh tử của ta, và để khám phá thân tướng 
của sự giác ngộ viên mãn. 

Khi các che chướng được coi là không hiện hữu, ta kinh 
nghiệm sự chói ngời và giác tánh nguyên sơ theo một cách thế 
sống động, trong trẻo. Khi đó, bản tánh của sinh tử được tịnh 
hóa và bản chất giác ngộ được thể nhập. Ta thành tựu điều này 
bằng cách quán tưởng bản thân như một Bổn Tôn. Điều này 


"Xứ 


cũng được gọi là “sự sinh khởi như một Bổn Tôn, 


J (ứ 


sự hiển lộ 
trong thân tướng Bổn Tôn,” và “phát triển bản thân như Bổn 
Tôn.” 

Ở đây, tiến trình phát triển bản thân như một Bổn Tôn được 


so sánh với sự lên ngôi (đăng quang) của một vị vua. Không có 


426 


một sự lên ngôi hay tôn phong, ta không thể thực hiện như vị 
lãnh đạo của một quốc gia, cho dù ta có những phẩm chất nào 
chăng nữa. Nhưng khi ta được thụ phong, ta lập tức có mọi 
thuộc tính của một vị vua, tổng thống, hay thủ tướng. Theo 
đúng nghĩa, ta có năng lực để cai trị; khả năng để bảo vệ các cư 
dân; trách nhiệm để duy trì hòa bình, hòa hợp, và thịnh vượng; 
và nói chung, khả năng để mang lại lợi lạc cho toàn thể quốc 
gia. Tương tự như thế, sau khi nhận một quán đảnh, ta có 
quyền thực hành giai đoạn phát triển. Khi ta được “lên ngôi” 
(đăng quang) như Quán Thế Âm hay Tara, chẳng hạn thế, và ta 
đảm nhận các thuộc tính của các ngài, ta có thể hiển lộ mọi 
phẩm tính và hoạt động của đấng giác ngộ. Khi ta hiển lộ trong 
trạng thái giác ngộ vô hạn, ta tịnh hóa mọi giới hạn của ta. 

Tuy nhiên, điều này sẽ không đơn thuần xảy ra chỉ bằng cách 
thọ nhận các gia hộ của một lễ quán đảnh. Ta phải thực hành 
giai đoạn phát triển; nếu không, ta sẽ không nhận được lợi lạc 
mà ta trông đợi. Ta cần duy trì thực hành này cho đến khi nó 
trở nên không cần nỗ lực. Nó giống như việc tập luyện máy vi 
tính. Khi bạn mới tập, bạn hiểu cách thức mở các file v.v.., 
nhưng nếu không thực hành đầy đủ, bạn sẽ quên nó thật dễ 
dàng. Cần có thời gian để quen thuộc với những kỹ năng này, 
nhưng nếu ta thực hành đủ lâu dài thì chúng trở nên không cần 
nỗ lực. 

Khi ta đã hoàn thành việc tự hiển lộ là một Bổn Tôn giác ngộ, 
nhân vật chính yếu của một mạn đà la, khi ấy mọi phẩm tính 
tuyệt hảo của Phật ——lòng từ, bi, Bồ đề tâm, thân tướng giác 


ngộ, trí tuệ trùm khắp, khả năng vô hạn, các hoạt động tự 


427 


nhiên, v.v.——sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Mọi mê lầm 
được thay thế bằng sự nội quán. Theo cách này, ta trở thành 
bậc thủ hộ của mọi sinh tử và niết bàn. Thủ hộ có nghĩa là vị 
lãnh đạo, người có thể mang lại lợi lạc và cứu giúp mọi chúng 
sinh không loại trừ ai. 

Trong cách nhìn tầm thường của ta, bị mê lầm bởi sự nhị 
nguyên, ta nhận thức các sự việc là “tốt” hay “xấu” và kết quả là 
ta phát triển sự thích và không thích. Sự lầm lạc này là nguyên 
nhân chính yếu của đau khổ. Ta trở nên dính mắc vào những gì 
ta thích và cảm thấy ghét bỏ những gì ta không thích. Với thực 
hành của giai đoạn phát triển, ta hoàn toàn siêu vượt mọi sự 
phân biệt này và thiết lập cái thấy thuần tịnh. Nhưng ta nên 
hiểu rằng ta không tạo lập sự thuần tịnh ngoài cái gì bất tịnh 
một cách tự nhiên; đúng hơn, ta đang nhận ra bản tánh tối 
thượng của riêng ta và của tất cả chúng sinh. Trong Kim cương 
thừa, từ bỏ cách nhìn tầm thường là điều trọng yếu để thành 
tựu Phật quả. Với sự hỗ trợ của loại thiền định này, ta có thể 
chuyển hóa bóng tối của những mê lầm thành ánh nắng của 
trạng thái giác ngộ và nghỉ ngơi tâm thức trong trạng thái hình 
tướng và tánh Không bất khả phân siêu vượt sự vô minh. 
Không cần đến gian khổ nhọc nhằn—chỉ cần có khả năng hiểu 
biết và duy trì thực hành này. Đây quả là một phương tiện 
thiện xảo! 

Ta không chỉ tự hiển lộ như một Bổn Tôn giác ngộ, ta cũng 
thực hành việc thấy mọi chúng sinh khác theo cùng cách đó. 
Điều này có thể thực hiện được bởi mọi chúng sinh đều có Phật 


tánh. Về bản chất cốt tủy, không có sự khác biệt giữa một con 


428 


chó, con mèo hay một con kiến. Mỗi con vật này có cùng một 
Phật tánh mà tất cả chúng ta đều có. Vì thế trước hết hãy thực 
hành lòng từ và bi để loại bỏ sự thù ghét, oán giận và những tư 
tưởng ác hại. Trên căn bản này, hãy thực hành xem mọi chúng 
sinh như bậc giác ngộ thay vì như một chúng sinh tâm thường. 
Hãy an trụ trong cách nhìn này. Điều này được gọi là thực hành 
Mật thừa. 


429 


59 - Sự rõ rùng của các hình tướng giống như cây cung 
của Đế Thích. 
Chúng không pha trộn, sống động, hoàn hảo, và 
không có thực chất. 
Hãy từ bỏ việc bám víu vào chúng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂY CUNG CỦA INDRA (Đế Thích) là một từ đồng nghĩa với cầu 
vồng. Khi một cầu vồng hùng vĩ xuất hiện, màu sắc của nó rõ 
ràng, không pha trộn, sống động, và hoàn hảo. Nó có vẻ thật 
đến nỗi bạn có thể cố gắng chạm vào nó hay nắm bắt nó. Tuy 
thế tất cả chúng ta đều biết nó không có thực chất và không thể 
nắm bắt. Tương tự như thế, khi ta thực hành giai đoạn phát 
triển của một Bổn Tôn giác ngộ, mọi chỉ tiết của sự quán tưởng 
xuất hiện rõ ràng và chính xác trong tâm. Thân tướng của Bổn 
Tôn không có xương, thịt, và máu và giống như một ảnh ba 
chiều (hologram) hay một phản chiếu. Ngai tòa của Bổn Tôn— 
bao gồm hoa sen, đĩa mặt trời và mặt trăng—và toàn bộ những 
món trang sức và những chiếc y xuất hiện rõ ràng nhưng không 
hiện hữu chân thực. 

Hãy gợi lại trong tâm hình ảnh Bổn Tôn theo cách này, ở trên 
đỉnh đầu bạn, trước mặt bạn, hay như thân tướng của chính 


bạn. Chẳng hạn như nếu bạn quán tưởng Đức Quán Thế Âm 


430 


trong hình thức Báo Thân, có mười ba thuộc tính khác nhau, 
năm thuộc tính liên quan tới các bộ y và tám thuộc tính liên 
quan tới các món trang sức. Quần áo lụa của Đức Quán Thế Âm 
bao gồm một dải ruy băng buộc tóc ở trên đầu, một chiếc khăn, 
một thượng y, một giây lưng, và một hạ y. Các món trang sức 
gồm có vương miện năm đầu nhọn trên đầu ngài, khuyên tai, 
chuỗi đeo cổ, vòng tay, vòng chân, và nhẫn. Hãy quán tưởng 
những thuộc tính này thật chỉ tiết. Ngoài ra, hãy hình dung rõ 
ràng và đầy đủ gương mặt, tư thế thân thể và các cử chỉ bàn tay 
(thủ ấn) của ngài. 

Việc nhớ lại rằng Bổn Tôn được quán tưởng không có thực 
chất giống như một cầu vồng hay một phản chiếu là một cách 
đối trị đặc biệt cho sự tham muốn và bám chấp. Trong bản tánh 
không có thực chất này, không có gì để bám chấp và không có 
gì để nắm giữ. Chỉ là một sự xuất hiện. Khi một cầu vồng xuất 
hiện, ta vui thú ngắm nhìn nó, nhưng ta không nỗ lực để nắm 
bắt nó. Tương tự như thế, trong pháp Bổn Tôn du già (deity 
yoga), ta sử dụng quán tưởng như một cách đối trị sự tham 
luyến vào thân thể của riêng ta. Bằng cách quán tưởng bản 
thân ta trong trạng thái không có thực chất hay bằng cách thiền 
định về Bổn Tôn theo cách này, tham muốn và thù ghét tự 
nhiên tàn lụi. Việc liên tục duy trì thực hành thiền định này 
mang lại một cơ hội vĩ đại để làm an tĩnh tâm thức chúng ta và 
làm hiển lộ hay thành tựu thân tướng giác ngộ. Đây là một 
phương pháp đặc biệt để thể nhập Báo Thân. 

Khi trở nên quen thuộc với thực hành này, tâm trở nên càng 


lúc càng tỉnh tế và chính xác hơn. Khi bạn xuất hiện như Bổn 


431 


Tôn, hãy suy niệm xem thân tướng Bổn Tôn đến từ đâu. Thân 
tướng bình thường của bạn đã đi đâu? Thân tướng Bổn Tôn 
không đến từ đâu, và thân tướng của bạn chẳng đi nơi đâu. Bạn 
phải thiền định một cách đúng đắn về hai vấn đề này. Thực 
hành này sẽ giải thoát bạn khỏi ảo tưởng của việc đến và đi, và 
sẽ khiến cho bạn chứng ngộ bản tánh bất nhị, không thể tách 


lìa của hình tướng và tánh Không. 


432 


60 - Chánh niệm thuần tịnh giống như một chuỗi ngọc. 
Nó lần lượt phô diễn những phẩm tính khác nhau. 
Mỗi phẩm tính của chúng đều cần thiết. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI TA SỬ DỤNG một chuỗi ngọc, mỗi hạt là một hỗ trợ quý 
báu cho sự chánh niệm của ta. Ta phải đếm từng hạt một để tạo 
nên một vòng tròn đầy đủ. Nếu ta quên một hạt, việc thực hành 
của ta không viên mãn. Thiền định thuộc giai đoạn sinh khởi 
cũng giống như thế. Mỗi thuộc tính hay phẩm tính của Bổn Tôn 
được quán tưởng thật quý báu, như một viên ngọc. Tất cả 
chúng đều nối kết với nhau như những yếu tố của một xâu 
chuỗi, hay mala. Mỗi thuộc tính nên được coi như một phản 
chiếu trong một tấm gương, hay như một phản chiếu của mặt 
trăng trong nước. 

Mỗi thuộc tính của một Bổn Tôn giác ngộ đóng góp một ý 
nghĩa quan trọng giúp ta hiểu rõ và thể nhập những phẩm tính 
phong phú của một vị Phật. Chẳng hạn như tòa sen tượng 
trưng tâm thuần tịnh, vô ưu, không bị nhơ uế bởi bùn lầy sinh 
tử. Đĩa mặt trời tượng trưng sự chói lọi nguyên sơ của tâm, nó 
xua tan bóng tối vô minh. Đĩa mặt trăng tượng trưng lòng bi 
mẫn hoàn toàn vô tư làm nguôi mát sức nóng của đau khổ. Việc 
an tọa trên một tòa ngồi như thế biểu thị rằng một đấng giác 
ngộ hiện thân những phẩm tính này. Búi tóc trên đầu một Báo 
Thân Phật có ý nghĩa là ngài thoát khỏi sự tham luyến sinh tử. 
Đội vương miện năm mũi nhọn biểu thị sự thành tựu năm trí 

433 


tuệ hay năm vị Phật. Ba chuỗi cổ biểu thị sự thể nhập tất cả ba 
thân tướng, hay kaya, của Phật. Hai vòng tai tượng trưng sự 
viên mãn của hai chân lý. Các món trang sức châu báu ——các 
vòng tay, nhẫn v.v.—biểu thị sự viên mãn của sáu toàn thiện 
(sáu ba la mật). 

Màu sắc của những Bổn Tôn khác nhau cũng có nhiều ý 
nghĩa. Màu trắng có nghĩa là mọi sự thù ghét được hoàn toàn 
tan biến vào sự an bình không phiền não. Màu xanh dương cho 
thấy vô minh được tan biến vào tánh Không trùm khắp. Màu đỏ 
biểu thị rằng dục vọng và tham muốn được siêu vượt trong bản 
tánh của trí tuệ trong trẻo. Màu vàng biểu thị sự hoàn thiện của 
mọi phẩm tính của sự giàu có. Màu xanh-đen đậm biểu thị sự 
thù ghét đã được siêu vượt. Màu xanh lá cây biểu thị sự ganh tị 
được chuyển hóa thành trí tuệ hoạt động. 

Theo cách này, mỗi một và mọi phẩm tính và món trang sức 
có một ý nghĩa cần thiết và tượng trưng. Ta phải thực hành 
những phẩm tính này và cuối cùng thể nhập chúng. Ta không 
cố gắng kinh nghiệm tánh Không đơn thuần mà đúng hơn, ta 
kinh nghiệm tánh Không bất khả phân với những phẩm tính 
viên mãn này của một vị Phật. Điều này vô cùng quan trọng: để 
trở thành một vị Phật —một đấng giác ngộ—ta phải hoàn thiện 
mọi phẩm tính. Vì thế khi ta xuất hiện như một Bổn Tôn đặc 
biệt nhờ sự thiền định, ta nên tập trung vào việc thành tựu 
những phẩm tính này hơn là khái niệm hóa các phẩm tính như 
thật có. Hãy quán chiếu về những phẩm tính này khi bạn quán 
tưởng Bổn Tôn, và thực hành phù hợp với sự chánh niệm 
thuần tịnh. 


434 


61 Tự hào kiên cố giống như viên ngọc của vị anh hùng. 
Không cần tìm kiếm ở bên ngoài, bởi nó hoàn toàn 
được thiết lập từ nguyên thủy. 
Hãy thấu suốt chân tánh của bạn. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT VỊ ANH HÙNG thì can đảm và mạnh mẽ, không chút sợ 
hãi, và có khả năng bảo vệ những người khác trong khi thay 
mặt họ dành được chiến thắng. Nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn của 
mình, một anh hùng-Bồ Tát chiến thắng trong trận chiến đấu 
với những cảm xúc phiền não. Ngài có thể bảo vệ chính mình 
bằng cách tự kềm chế không làm các ác hạnh và đồng thời 
mang lại lợi lạc cho người khác bằng cách chỉ cho họ con 
đường đúng đắn. Một viên ngọc của vị anh hùng ám chỉ của cải 
không thể tranh cãi thuộc về chủ nhân của nó, vị anh hùng—là 
điều không ai có thể lấy đi. Vị anh hùng hoàn toàn tin tưởng 
rằng mình có thể sử dụng của cải này, và tâm ngài được nâng 
đỡ bằng sự hiểu biết rằng ngài thoát khỏi sự nghèo khó. Tự 
hào kiên cố ám chỉ sự tự hào kim cương, được đặt nền trên sự 
xác quyết. Việc nhận ra và duy trì bản tánh chân thật, nguyên 
sơ, không bị tạo tác của bạn được gọi là tự hào kim cương. Khi 
bạn “trở thành” một Bổn Tôn trong thiền định, lòng tự hào này 
không sinh khởi từ sự tự phụ hay tham luyến. Nó sinh khởi từ 
trí tuệ và sự xác quyết về việc ở trong trạng thái đó. Đó là cách 


thức an trụ tối thượng. 


435 


Nhờ những phương pháp và giáo huấn Kim cương thừa, ta 
có thể hiển lộ một cách tự tin trong thân tướng của một Bổn 
Tôn yidam. Ta không chỉ đơn thuần tưởng tượng bản thân ta 
là Bổn Tôn. Đúng hơn, không vô minh hay mê lầm, ta thiền 
định về việc đảm đương thân tướng Bổn Tôn. Không cần phải 
tìm kiếm vị Bốn Tôn đó ở bên ngoài ta; ta là Bốn Tôn. Những 
Bổn Tôn bên ngoài là khuôn mẫu của những gì ta khao khát 
trở thành, của cách thức ta có thể biểu lộ bằng cách xua tan 
những ô nhiễm ngẫu nhiên. Trước hết, ta nghiên cứu lịch sử 
của các ngài để học hỏi xem các ngài đạt được Phật quả như 
thế nào và các ngài hiển lộ các hoạt động ra sao. Điều này 
mang lại cho ta một hình ảnh rõ ràng về cách thức ta có thể 
làm điều tương tự. 

Đảm đương một thân tướng Bổn Tôn không phải là một phát 
minh giả tạo, mà đúng hơn, đó là điều cố hữu ở trong ta từ 
nguyên thủy. Mỗi một và mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Chỉ 
có một vấn đề duy nhất là bản tánh đó có được khám phá hay 
không. Nếu được khám phá, ta được gọi là một vị Phật. Nếu ta 
không khám phá nó, ta vẫn khốn khổ trong luân hồi sinh tử. 
Như câu kệ 34 nói: “Nhơ uế của những hành vi xấu xa và che 
chướng giống như bùn che phủ một viên ngọc. Mặc dù alaya 
thì thuần tịnh, nó không thể hiển lộ các phẩm tính.” Nói cách 
khác, ta đã sẵn có mọi phẩm tính thuần tịnh của một vị Phật; ta 
chỉ cần khám phá chúng bằng những thực hành thiền định này. 
Trong ta có một tiềm năng phát triển vô tận. Chẳng hạn như ta 
học abc trong nhà trẻ và sau đó dần dần tiến tới học vị Tiến sĩ. 


Nhưng vẫn còn những điều phải biết. 


436 


Bởi mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, mỗi người chịu trách 
nhiệm đi theo con đường này đều có thể khám phá Phật tánh 
nội tại. Chẳng hạn như, hạt giống nhỏ bé của một cây gỗ đỏ 
gồm chứa trọn vẹn một cây gỗ. Tương tự như thế, ta có thể 
“phát triển” một vị Phật viên mãn từ hạt giống Phật tánh ở 
trong ta. 

Xưa kia, khi Đức Jigten Sumgön đang nhập thất, một người 
đàn ông bị một tỉnh linh ám nhập khiến cho ông ta đau khổ 
phê gớm. Chỉ nhờ nghe danh hiệu của Đức ]Jigten Sumgön, 
người đàn ông được thôi thúc thực hiện một chuyến đi gian 
khổ để gặp ngài. Bởi Đức Jigten Sumgön đang nhập thất nên 
ông ta không thể diện kiến ngài, vì thế ông nhờ một vị thị giả 
xin ngài ban cho giáo huấn để thoát khỏi tinh linh này. Ông 
được khuyên là hãy quán tưởng chính mình một cách kiên cố 
trong thân tướng Đức Quán Thế Âm trong ít nhất là một tuần. 
Ngay khi ông thiền định về Quán Thế Âm, tinh linh chỉ thấy 
Đức Quán Thế Âm tại chỗ ở của ông ta. Tinh linh cảm thấy 
mình đã lạc mất con mồi, tìm kiếm khắp nơi và hỏi: “Người 
đàn ông của ta đâu?” Cuối cùng tỉnh linh bỏ đi và người đàn 
ông thoát khỏi sự đau đớn và khốn khổ. Hãy nhập tâm những 
giáo huấn này và duy trì chánh niệm của bạn. 

Để thực hành Bổn Tôn, ta cần có ba phẩm tính là sự thuần 
tịnh, sáng tỏ, và kiên cố mà không xa lìa Bồ đề tâm. Khi ta thực 
hành phương pháp này, toàn bộ thân, ngữ và tâm đều được 
tận dụng. Mọi hoạt động của ta trở thành hoạt động Phật (Phật 
sự). Chẳng hạn như khi ta xuất hiện như Bổn Tôn yidam, mọi 


sự ta ăn và uống đều trở thành một sự cúng dường. Ta nhận ra 


437 


thân ta là thân của một vị Phật, một thân tướng thoát khỏi mọi 
ác hạnh. Bởi thân ta chính là một tập hợp của nhiều bộ phận và 
không có thực chất, ta có thể trở thành thân huyễn hóa thuần 
tịnh. Ngôn ngữ của ta, là ngữ giác ngộ, không dính mắc mọi 
phẩm tính tiêu cực hay bất thiện và là sự biểu lộ của trí tuệ và 
lòng bi mẫn. Tâm ta, là tâm của Bổn Tôn, không dính mắc sự 
mê lầm, và sáng tỏ, chói ngời và hỉ lạc. Tâm đó như không 
gian—siêu vượt mọi ranh giới, tham luyến và bám chấp. Hãy 
thấu hiểu rằng chân tánh của bạn là tâm Phật, và hãy để tâm 
bạn ngơi nghỉ. Điều này sẽ giúp bạn tịnh hóa thị kiến bất tịnh 
của bạn và chứng ngộ Đại Ấn. 

Để có được những kết quả từ giai đoạn phát triển này, điều 
thiết yếu là phải tuân theo những giáo huấn này. Vì thế, hãy 
ngơi nghỉ tâm bạn trong trạng thái thuần tịnh của Bổn Tôn 
hơn là để nó lang thang trong một trạng thái bất tịnh của sự 
mê lầm. Đây cũng là một phương pháp quan trọng để củng cố 
thiền an định. Điều này hoàn tất giáo huấn về thực hành thiền 
định Kim cương thừa của việc phát triển bản thân bạn như 
một Bổn Tôn. 


438 


62 - Sự trì tụng kim cương như một ngọn lửa rừng. 
Trong chốc lát, nó thiêu rụi hai che chướng và mọi 
bệnh tật, xu hướng và những dồn. 
Nhờ phương tiện của nó, ta nhanh chóng thành 
tựu năng lực. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY BẮT ĐẦU tiết mục về các thực hành giai đoạn 
thành tựu Mật thừa. Có hai loại: những thực hành với các dấu 
hiệu và những thực hành không có dấu hiệu. Thực hành “với 
các dấu hiệu” bao gồm việc trì tụng các thần chú và thực hiện 
các thực hành kinh mạch và luân xa (chakra) trong khi quán 
tưởng các Bổn Tôn yidam. Việc thực hành “không có các dấu 
hiệu” là thực hành Đại Ấn, sẽ tiếp theo về sau trong quyển sách 
này. 

Trì tụng kim cương là việc hát tụng một thần chú với sự hoàn 
toàn chánh niệm trong trạng thái Bổn Tôn. Việc hát tụng bao 
gồm âm thanh, hơi thở, và bản thân thần chú. Bởi đây là một 
thực hành tịnh hóa, nếu ta sử dụng bốn năng lực được mô tả 
trong luận giảng cho câu kệ 34, phương pháp này sẽ là vô song 
cho sự tịnh hóa và cho việc tự thiết lập trong trạng thái giác 
ngộ. Đây là một thực hành đặc biệt hiệu quả nhanh chóng 
thiêu đốt khu rừng của những che chướng, những khuynh 
hướng tiêu cực, và bệnh tật cùng cách thế mà một ngọn lửa 


rừng hoàn toàn thiêu rụi mọi cây cối, những bãi cỏ, và bụi cây 


439 


trong con đường của nó. Nó cũng rất hiệu quả bởi ta duy trì 
thân, ngữ, và tâm ta trong một trạng thái thuần tịnh: hiển lộ về 
mặt vật lý trong thân tướng một Bổn Tôn tịnh hóa những hình 
tướng sinh tử, trì tụng thần chú là ngữ của Phật, và tâm được 
trì giữ trong trạng thái giác ngộ. 

Việc trì tụng một thần chú khẩn cầu năng lực giác ngộ 
chuyển hóa mọi tiêu cực. Vị Bổn Tôn mà ta quán tưởng trước 
đây đã vun trồng Bồ đề tâm và thực hành trên con đường. Khi 
đã phát triển tư tưởng vị tha bằng cách nói: “Cầu mong bất kỳ 
ai chỉ đơn thuần nghe danh hiệu của tôi hay thấy thân tướng 
tôi được thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ,” Bổn Tôn đó 
đã tịnh hóa mọi che chướng và đạt được giác ngộ toàn hảo; vì 
thế, thần chú của các ngài có những gia hộ tráng lệ và đa dạng. 
Do bởi điều này, ta cũng có thể vun trồng Bồ đề tâm và hiển lộ 
như các Bổn Tôn yidam. 

Hai che chướng là những cảm xúc phiền não ngăn che sự giải 
thoát, và những che chướng vi tế đối với sự giải thoát. Cả hai 
có thể được tịnh hóa bởi việc trì tụng các thần chú. Tiến hành 
ra sao? Hãy an trụ trong trạng thái của tự thân một Bổn Tôn 
chuyển hóa mọi đau khổ và che chướng của ta. Qua năng lực 
của việc duy trì trong trạng thái giác ngộ, các bệnh tật, những 
xu hướng tiêu cực, và các quỷ ma, hay các đốn, được tiệt trừ 
một cách tự nhiên. Các dön là những tỉnh linh xấu ác, các thực 
thể tạo nên các chướng ngại và mối nguy hại. Đặc biệt là, 
chúng mang lại các năng lực tiêu cực ảnh hưởng một tâm thức 
đã lầm lạc và ngây thơ. Khi ta an trụ trong trạng thái Bổn Tôn 


và hát tụng các thần chú với động lực Bồ đề tâm, những chúng 


440 


sinh này có thể trở thành những vị Hộ Pháp và tạo ra một môi 
trường tốt lành cho ta. 

Khi các kết quả của sự thực hành được mô tả theo cách này, 
đôi khi con người phát triển những hy vọng cao cả rằng mọi 
vấn đề của họ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, 
khi ta thực hành những thiền định mạnh mẽ này, có thể là, như 
một dấu hiệu của sự tịnh hóa, đôi khi nghiệp tiêu cực có thể 
xảy ra và ta sẽ đối mặt với những chướng ngại về bệnh tật và 
bất hạnh. Chẳng hạn như, khi Đức Jigten Sumgön gần chấm 
dứt khóa nhập thất bảy năm, nghiệp tiêu cực chín mùi và ngài 
mắc bệnh hủi. Ngài nghĩ đến tất cả chúng sinh và quán chiếu: 
“Ta đã thọ nhận những giáo lý sâu xa và bao la như thế. Bởi 
điều này, cho dù giờ đây ta có chết đi, ta sẽ thoát khỏi sinh tử. 
Nhưng khi đó tất cả chúng sinh trong sinh tử sẽ không được 
che chở khỏi đau khổ vô tận của họ.” Tư tưởng này khiến ngài 
sinh khởi một lòng bi mẫn lớn lao không thể chịu đựng nổi. 
Ngài tiếp tục thiền định trong trạng thái đó, và điều này đã xua 
tan những che chướng còn sót lại của ngài. Trong một ít ngày, 
ngài đã thành tựu giác ngộ toàn hảo. 

Khi những chín mùi như thế xảy ra, ta cần can đảm để đem 
chúng vào con đường như một dấu hiệu của sự tịnh hóa thay 
vì nghĩ chúng là các chướng ngại cho thiền định của ta. Khi ta 
đọc các tiểu truyện của những Đạo sư vĩ đại, ta thấy rằng các 
ngài đã trải qua những kinh nghiệm tương tự. Thay vì nhìn 
những vấn đề của mình như các chướng ngại, các ngài đã sử 
dụng chúng như các nguyên nhân cho sự giác ngộ. Nói chung, 
không có đau khổ ta không có cảm hứng thực hành Giáo pháp. 


441 


Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống trong khi thực hành 
Pháp, hãy cố nhẫn chịu nó một cách vui vẻ như một cơ hội vĩ 
đại để tịnh hóa. Ít nhất, đừng sử dụng nó như một bào chữa 
cho sự từ bỏ việc thực hành Pháp. Điều này sẽ là một chướng 
ngại tuyệt đối cho việc thực hành của bạn. Không gì chướng 
ngại to lớn hơn việc từ bỏ Giáo pháp. 

Bởi mọi sự được nối kết qua sự tương thuộc, ta biết rằng 
một bộ đầy đủ các nguyên nhân và điều kiện (duyên) sẽ dễ 
dàng hiển lộ như một kết quả. Nhưng nếu một nguyên nhân bị 
lãng quên hay chỉ một phần các điều kiện (duyên) còn hiện 
diện, kết quả không thể hiển lộ. Vì thế, biết cách quán tưởng 
thì vô cùng quan trọng khi trì tụng các thần chú. Trước hết, ta 
cần thiết lập Bồ đề tâm như nần tảng cho thực hành của ta. Sau 
đó, với chánh niệm hoàn hảo, ta đảm đương thân tướng của 
một Bổn Tôn và hát tụng thần chú phù hợp với những giáo 
huấn về thực hành của vị Bổn Tôn đó. Nhưng nếu tâm ta không 
kiên cố, lang thang trong mọi phương hướng và không thể duy 
trì sự thuần tịnh, trong sáng và kiên cố, thì việc hát tụng của ta 
trở thành tương tự việc hót líu lo của một con vẹt. 

Với thực hành đúng đắn, năng lực của trí tuệ, lòng bi mẫn, và 
sự thanh tịnh phát triển nhanh chóng. Khi tâm trở nên trong 
trẻo, thanh tịnh, và kiên cố, mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức 
Phật sẽ hiển lộ, và khi đó ta có thể thực hiện các hoạt động để 
làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Như thị, hay bản tánh nội tại, của 
thân là thân tướng của Bổn Tôn. Như thị của ngữ là việc trì 
tụng các thần chú thoát khỏi sự xao lãng của việc trò chuyện 


vẩn vơ v.v.. Như thị của tâm là an định thoát khỏi sự tán loạn 


442 


tỉnh thần. Nếu ta thực hành với một tâm tán loạn, ta sẽ không 
thành tựu được kết quả mà ta hy vọng. Phật quả sẽ không xuất 
hiện nếu ta thực hành trong một trạng thái bình thường, cho 
dù ta đã thực hành sáu ba-la-mật trong nhiều kiếp. Nhưng việc 
thực hành Mật thừa với thị kiến thanh tịnh của trạng thái giác 
ngộ được hỗ trợ bởi Bồ đề tâm sẽ khiến cho Phật quả nhanh 
chóng thành tựu. 

Dưới đây là một trì tụng kim cương đơn giản cho mọi hành 
giả. Thực hành thiền định này được dựa trên việc trì tụng thần 
chú OM AH HUNG. Ba chữ này là tinh túy và gốc rễ của mọi 
thần chú khác. Chữ OM trắng có bản tánh của thân trí tuệ của 
Đức Phật, chữ AH đỏ là ngữ trí tuệ của Đức Phật, và chữ HUNG 
xanh dương là tâm trí tuệ của Đức Phật. Thực ra có vô số vị 
Phật, nhưng để làm cho dễ hiểu, các Ngài thường được mô tả 
như tập trung thành năm gia đình được dựa trên sự tịnh hóa 


năm phiền não tâm linh nguyên sơ: 


* Khi được tịnh hóa, sự thù oán hay căm ghét được thực hiện 
trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật Bất Động. 
Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ-như-gương (Đại 
viên cảnh trí), sự toàn thiện của alaya thuần tịnh. 

* Khi được tịnh hóa, tự phụ hay kiêu ngạo được thực hiện 
trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật Bảo Sanh. 
Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ bình đẳng (Bình 
đẳng tánh trí), sự toàn thiện của thức phiền não. 

* Khi được tịnh hóa, khát khao hay tham muốn được thực 


hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật A Di Đà. 


443 


Trí tuệ của nó là giác tánh nguyên sơ phân biệt (Diệu quan 
sát trí), sự toàn thiện của thức thứ sáu. 

* Khi được tịnh hóa, sự ganh tị hay thèm muốn được thực 
hiện trong bản tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật Bất 
Không Thành tựu (Amoghasiddhi). Trí tuệ của nó là giác 
tánh nguyên sơ hoạt động trùm khắp (Thành sở tác trí), 
sự toàn thiện của năm cửa của thức giác quan. 

* Khi được tịnh hóa, sự vô minh được thực hiện trong bản 
tánh nguyên sơ của nó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Trí tuệ 
của nó là giác tánh nguyên sơ mở rộng Giáo pháp (Pháp 


giới thể tánh trí), sự toàn thiện của thức alaya. 


Mỗi vị Phật cùng có thân, ngữ, và tâm trí tuệ như nhau. Vì thế, 
nếu ta thực hành một, ta có thể thành tựu cả năm. Chư Phật vô 
hạn có thể xuất hiện như một, và mỗi vị Phật có thể hiển lộ thành 
hằng hà sa số hình tướng. Điều này giống như nói rằng vũ trụ có 
thể được bao gồm trong một nguyên tử duy nhất và một nguyên 
tử nhỏ bé có thể hiển lộ như toàn thể vũ trụ. 

Để thực hành thiền định này, hãy thư thản tâm bạn và hiển lộ 
thân tướng của một vị Phật mà bạn quen thuộc—Kim Cương Tát 
Đỏa, Quán Thế Âm, hay Kim Cương Trì, chẳng hạn như vậy. Hãy 
quán tưởng bản thân bạn hoàn toàn trong thân tướng Bổn Tôn: 
hình tướng và tánh Không bất khả phân. Sau đó hãy quán tưởng 
một chữ OM trắng, tượng trưng cho thân trí tuệ, bên trong luân 
xa đỉnh đầu, trên vị trí lông mày của bạn. Hãy hát thần chú OM 
AH HUNG trong một chuỗi tròn hay hơn nữa, trong khi ánh sáng 


trắng phóng chiếu từ chữ OM trắng và hoàn toàn ngập đầy thân 


444 


thể bạn, tịnh hóa mọi che chướng và nghiệp tiêu cực liên quan 


đến thân, đặc biệt là sự vô minh. 


ô 
© (Ấ§ _ 
tất ° 
° q 
OM AH HUNG 


Kế đó hãy quán tưởng một chữ AH đỏ, tương trưng cho ngữ 
trí tuệ, ở luân xa cổ họng. Hãy hát thần chú như trước, trong 
khi ánh sáng đỏ tỏa chiếu và ngập đầy thân bạn, tịnh hóa mọi 
che chướng và nghiệp tiêu cực liên quan tới ngữ, đặc biệt là sự 
khát khao và tham luyến. 

Kế đó hãy quán tưởng một chữ HUNG xanh dương, tương 
trưng cho tâm trí tuệ, ở luân xa trái tim trong ngực bạn. Hãy 
hát thần chú như trước, trong khi ánh sáng xanh dương tỏa 
chiếu và đầy ngập thân bạn, tịnh hóa mọi che chướng và 
nghiệp tiêu cực liên quan đến tư tưởng, đặc biệt là sự căm thù 
và ganh ghét. 

Hãy hát thần chú trong bốn vòng. Cùng một lúc từ cả ba chữ, 
ba màu của ánh sáng chiếu rọi và ngập đầy vũ trụ với lòng bi 
mẫn và trí tuệ. Trước hết, các ánh sáng tịnh hóa vũ trụ bên 
ngoài và chuyển hóa nó thành một cõi thuần tịnh. Sau đó ánh 
sáng chạm vào mỗi một và mọi chúng sinh, tịnh hóa mọi ô 
nhiễm và nghiệp tiêu cực của họ liên quan tới thân, ngữ, và 
tâm và thiết lập họ trong trạng thái Phật quả. Ánh sáng quay 


trở lại và tan hòa vào bạn. 


445 


Để chấm dứt thời khóa, hãy tan hòa thân-Phật được quán 
tưởng của bạn thành ba chữ. Sau đó chữ OM trắng tan hòa 
thành AH đỏ, và AH tan hòa thành HUNG xanh dương. Kế đó 
HUNG tan hòa từ đáy hướng lên trên và biến mất vào tánh 
Không trùm-khắp. Hãy tư thản tâm thức và thiền định trong 
trạng thái không tạo tác đó. Cuối cùng, hãy hồi hướng công 
đức. 

Thực hành này, đặc biệt là phần tan hòa, cung cấp mọi chuẩn 
bị sâu xa cho việc chứng ngộ vào lúc chết. Như ta đã mô tả 
trong luận giảng câu 18, ta kinh nghiệm nhiều cảm giác khác 
nhau trong tiến trình hấp hối. Sau khi bốn yếu tố tan biến, ba 
kinh nghiệm vi tế về hình tướng trắng, sự tăng trưởng đỏ, và 
bóng tối cận-thành tựu xảy ra. Những người bình thường 
không có kinh nghiệm thiền định trải nghiệm qua ba điều này 
một cách ngắn gọn không có sự tỉnh giác nào—hoàn toàn vô 
thức, như trong một giấc ngủ dài. 

Trái lại, các thiền giả có thể duy trì sự quân bình kiên cố có 
thể nhận ra mỗi giai đoạn này khi họ trải qua nó. Giai đoạn đi 
theo bóng tối cận-thành tựu là kinh nghiệm của sự chói sáng, 
khuôn mặt nguyên thủy của tâm, bản tánh trực tiếp của tâm 
thoát khỏi mọi ràng buộc. Những người không có kinh nghiệm 
thiền định hay không có các giáo huấn liên quan đến các thực 
hành này trải qua giai đoạn này và đi tới trạng thái bardo tùy 
theo nghiệp và những xu hướng tập quán của họ. Những người 
có thành tựu cao cấp trong thực hành thiền định có thể nhận 
ra kinh nghiệm về sự chói sáng như một cơ hội để trở nên tức 


thời giải thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Nếu được 


446 


thực hành liên tục với sự chánh niệm, thực hành làm tan hòa 
các chữ trắng, đỏ, và xanh dương này cho phép giúp đỡ hành 
giả sử dụng tiến trình hấp hối như một cơ hội để đạt được 
chứng ngộ. 


447 


63 - Giới nguyện Mật thừa như một con rắn trong một 
khúc tre. 

Nếu ta giữ nó, nó mang lại sự giác ngộ toàn hảo; 
nếu không giữ nó, đó là một nguyên nhân của địa 
ngục. 

Vì thế, hãy bảo vệ nó khi bạn còn đôi mắt. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


GIỮ GÌN giới nguyện (samaya) Mật thừa có nghĩa là tránh mọi 
tư tưởng và hành vi ác hại và dẫn mình vào những hoạt động 
đức hạnh, đặc biệt là những hoạt động thành tựu những phẩm 
tính tốt lành. Có những giới nguyện thuộc vật lý, ngôn ngữ, và 
tỉnh thần. Về mặt vật lý, bạn nên duy trì hình tướng của riêng 
bạn như thân tướng thanh tịnh của một Bổn Tôn và hình 
tướng của vũ trụ bên ngoài như một mạn đà la thuần tịnh. Về 
mặt ngôn ngữ, hãy coi mọi âm thanh như thần chú, ngữ của 
Đức Phật. Hay coi mọi âm thanh được đưa ra không có tham 
luyến hay thù ghét, như thể nó là một tiếng vang. Về mặt tỉnh 
thần, hãy an trụ trong trí tuệ và lòng bi mẫn của Đức Phật. Hãy 
giải thoát thành sự chói lọi bất kỳ những yếu tố tỉnh thần nào 
xuất hiện. 

Một khúc tre chỉ có những lỗ hổng ở đầu và cuối; không có 
cửa ở giữa. Vì thế một con rắn nằm trong khúc tre chỉ có thể đi 


lên hay xuống. Nó tương tự như giới nguyện của Mật thừa. 


448 


Nếu ta giữ chúng, ta có thể đi lên và đạt được giác ngộ. Nhưng 
nếu ta vi phạm các giới nguyện, ta sẽ trượt xuống những cõi 
thấp. 

Điều này rất trong sáng: nếu ta không thực hành những giáo 
lý này và thay vào đó dấn mình vào những tư tưởng và hoạt 
động mê lầm, tiêu cực, kết quả của những sự hình thành trong 
tâm này dẫn ta tới sự tái sinh trong một cõi thấp. Do bởi 
những tư tưởng xấu ác của ta, ngay cả chính cuộc đời này cũng 
có thể trở thành như một cõi địa ngục. Điều quan trọng là luôn 
luôn có những tư tưởng tốt lành đối với các tình huống ta thấy 
mình trong đó. Nếu ta ở trong trạng thái giác ngộ về tỉnh thần, 
giác ngộ thì ngay ở đó. Bạn không phải “đi” một nơi nào khác. 
Trạng thái đó là trạng thái giác ngộ. Điều này rất giống con rắn 
bị bắt vào một thanh tre; không có nơi nào ở giữa để đi. Hãy 
giữ điều này trong tâm và hoàn toàn nhận trách nhiệm để duy 
trì trạng thái giác ngộ, hay ít nhất để quen thuộc với các phẩm 
tính giác ngộ. Đây là cách sử dụng chánh niệm để duy trì giới 
nguyện của ta. 

Nếu ta thực hành Giáo pháp một cách đúng đắn—đặc biệt 
những phương pháp này của Kim cương thừa—ta sẽ gần gũi 
với trạng thái giác ngộ. Nhưng nếu ta phô diễn sự tự phụ và ra 
vẻ kẻ cả với những người khác bởi ta thiếu thị kiến thanh tịnh 
về họ, tự thị kiến bất tịnh đó sẽ tạo nên những cõi thấp cho ta. 

Kim cương thừa có thể là giáo lý tối cao của Đức Phật, nhưng 
nó có nền tảng trong mọi cấp độ khác của Phật pháp. Là các 
hành giả Kim cương thừa, ta không thể không biết hay ra vẻ 
kẻ cả đối với các thực hành thiền định căn bản. Trước tiên, ta 


449 


phải chú tâm tới bốn nền tảng thông thường, bởi không có 
chúng thì sẽ không có nền tảng cho sự từ bỏ hay chuyển hóa. 
Không có thực hành quy y, ta không thể làm được gì ngay cả 
cái được gọi là “Phật pháp” hay “thực hành thiền định Phật 
giáo.” Việc tránh mười ác hạnh và dấn mình vào mười thiện 
hạnh hỗ trợ cho sự hiểu biết của ta về nghiệp. Không có điều 
này, ta không thể biết điều gì nên theo và điều gì nên tránh. 
Các giới nguyện praktimoksha (Biệt giải thoát) bao gồm một 
trong những nguyên nhân chính yếu của một đời người quý 
báu và là nền tảng của mọi thực hành Phật giáo—ba tu tập 
v.v.. Không có một đời người quý báu, ta mất mọi cơ hội để 
nghiên cứu và thực hành Kim cương thừa tôn quý. Bồ đề tâm 
là trái tìm của thực hành Đại thừa. Không có thực hành về Bồ 
đề tâm, các phương pháp Kim cương thừa không trở thành 
một nguyên nhân để giác ngộ. Các giới nguyện của năm bộ 


Phật giúp ta nhớ lại vấn đề quan trọng này: 


* Phật bộ: Giữ ba giới nguyện tự chế mọi ác hạnh, tích tập 
các phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật, và làm lợi lạc 
chúng sinh. Cúng dường cho ba nơi nương tựa vô song— 
Phật, Pháp và Tăng đoàn. 

* Kim cương bộ: Không từ bỏ chày kim cương và chuông hay 
từ bỏ Đạo sư tâm linh. Thực hành trí tuệ và lòng bi mẫn, 
và giữ giới nguyện (samaya) của năm bộ Phật. 

* Bảo sanh bộ: Thực hành bốn loại bố thí: bố thí của cải, sự 


vô úy, Giáo pháp, và lòng từ ái. 


450 


* Liên hoa bộ: Không bỏ thừa nào trong ba thừa. Nghiên cứu 
thấu đáo và luôn luôn thực hành thừa ngoại của giới luật 
đạo đức Vinaya, thừa nội của Bồ đề tâm, và thừa bí mật 
của Kim cương thừa. 

* Nghiệp bộ: Giữ mọi giới nguyện và dấn mình vào việc cúng 


dường và các thực hành torma. 
Có mười bốn sa sút gốc: 


* làm mất uy tín Đạo sư kim cương 

* vị phạm ba cấp độ giới nguyện 

* thù ghét các huynh đệ và tỉ muội kim cương 

* từ bỏ lòng từ ái nhân danh chúng sinh 

* từ bỏ Bồ đề tâm 

* miệt thị giáo thuyết của chính ta và những người khác 

* tiết lộ những bí mật cho những người chưa chín chắn 

* lăng mạ năm skandha hay ngũ uẩn, là những gì thuần tịnh 
tự nguyên sơ 

* có định kiến về các hiện tượng, trong mọi trường hợp, có 
bản chất thanh tịnh 

* có tình thương đối với (nghĩa là kết bạn hay hỗ trợ) những 
chúng sinh xấu ác gây tác hại cho chúng sinh và Giáo 
thuyết 

* áp dụng sự giải thích cho người không có khả năng 

* xem thường những người có niềm tin 

* vị phạm các hứa nguyện đã được cam kết 


* chê bai phụ nữ, bản chất của trí tuệ 


451 


Ta nên nghiên cứu một cách cẩn trọng và giữ gìn những giới 
nguyện này và trở nên tỉnh giác sống động về chúng, bởi ta sẽ 
làm gì khi rơi vào các cõi địa ngục? Giờ đây, trước khi điều đó 
xảy ra, ta có cơ hội để sử dụng giới nguyện một cách khôn 
ngoan. Đây là một giáo huấn vô cùng quan trọng. Nếu ta chánh 
niệm và cẩn trọng, những giáo lý này không khó theo. Đôi khi 
người ta nghĩ: “Tôi đã không sử dụng tốt những giới nguyện 
này.” Cách suy nghĩ đó không phải là phương cách để thoát 
khỏi đau khổ. Không thọ giới, nhận lãnh giáo lý, và áp dụng 
chúng, không có cách nào thoát khỏi đau khổ. Đôi khi tiến 
trình rất khó khăn. Nhưng nếu bạn áp dụng nó một cách kiên 
định năm này sang năm khác, bạn sẽ trải nghiệm kết quả— 
một tâm thức trong trẻo và hỉ lạc thoát khỏi mọi phiền não. 
Bạn sẽ đánh giá cao con đường và được hứng khởi để tiếp tục 
đi theo nó. 


452 


64 Các hiệu quả lợi lạc của những gia hộ nguy nga 
như một phương thuốc siêu việt và hoàn toàn- 
chiến thắng. 

Nhờ chúng, các cảm xúc phiền não tự-giải thoát, và 
không khó đạt được giác ngộ trọn vẹn. 

Mật chú là con đường siêu việt, nhanh chóng. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY giới thiệu những hiệu quả lợi lạc của việc thực 
hành Kim cương thừa. Khi ta sử dụng một phương thuốc siêu 
việt, chẳng hạn như arura namgyel (Phạn: Haritaki], nó chữa 
lành đủ loại bệnh tật. Tuy thế, với một phương thuốc vô cùng 
hữu hiệu, ta không cần phải nuốt nó. Chỉ cần xúc chạm, ngửi, 
hay ở gần nó sẽ thực hiện sự chữa trị. Có loại thuốc đó ở 
Drigung, Tây Tạng. 

Có lần Đức ]Jigten Sumgön yêu cầu các đệ tử thân thiết nhất 
của ngài phô diễn các năng lực huyền diệu đặc biệt của họ. 
Một trong những đệ tử của ngài lập tức đi tới Ấn Độ và đem về 
một số cam lồ. Sau khi Đức Jigten Sumgön thị tịch, thuốc đó 
được đặt trong một bảo tháp cùng những xá lợi khác. Những 
người không được chữa khỏi bởi những loại thuốc khác được 
khuyên đi nhiễu quanh bảo tháp này bởi nó có chứa đựng chất 
thuốc. Có nhiều báo cáo về những người được cứu chữa hay 


khỏi bệnh bằng cách này. Cùng cách này, những gia hộ nguy 


453 


nga của thực hành Kim cương thừa có những năng lực phi 
thường để tịnh hóa mọi che chướng về tinh thần. Nếu những 
thực hành này được áp dụng đúng đắn, chúng có thể chữa 
lành những tư tưởng và hành động xấu ác của ta, đặc biệt là 
với thực hành của con đường năm nhánh Đại Ấn. 

Nhờ ba gia hộ nguy nga này, các cảm xúc phiền não tự-giải 
thoát. Khi chúng ta biết cách nhìn vào những tư tưởng tiêu 
cực, tự chúng biến mất không để lại dấu vết. Đây là ý nghĩa của 
tự-giải thoát. Đôi khi, ta được giảng dạy để áp dụng một cách 
đối trị cho việc tịnh hóa các tư tưởng tiêu cực, và vào những 
lúc khác chúng ta được hướng dẫn chuyển hóa những tư 
tưởng xấu xa của ta. Mặc dù, với sự tự-giải thoát, ta không đàn 
áp các phiền não hay xua đuổi chúng. Đúng hơn, ta trực tiếp 
nhìn vào bản tánh trí tuệ của chúng. Khi bạn hoàn toàn an trụ 
trong trạng thái thiền định Bổn Tôn và nhìn thẳng vào mặt của 
các niệm tưởng của Bổn Tôn, bạn nhận ra rằng chẳng có gì để 
nhìn, chẳng có gì để bám chấp. Đây là điều được cho là “tự-giải 
thoát.” Như một bức tranh làm bằng nước, các niệm tưởng 
không thể tồn tại. Ngay cả khi bạn đang vẽ, bức tranh biến 
mất. 

Chẳng hạn như, khi sân hận xuất hiện, hãy nhìn vào sân hận 
đó. Nó an vị ở nơi nào? Nó không có vị trí đặc biệt và không 
đến từ đâu. Nó là một khuôn mẫu tiêu cực xuất hiện bởi 
những tập quán của nhiều cuộc đời. Cùng cách đó, tham muốn 
và dính mắc xuất hiện từ những thiên hướng tiêu cực nhưng 
không có nguồn gốc rõ ràng. Để tịnh hóa những nghiệp này, ta 


cần đến những thực hành này. Thay vì bị quét sạch bởi các tập 


454 


quán tiêu cực và cho phép chúng đánh cắp đức hạnh của ta, ta 
cần áp dụng sự chánh niệm để nhận ra bản tánh chân thật của 
chúng. Khi ta có trí tuệ để nhận ra khuôn mặt của sân hận, nó 
là sự tự giải thoát. Bản văn Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryavatara) 


của Shantideva nói: 


Các ô nhiễm phiền não, bị xua tan bởi con mắt trí tuệ: 
bạn sẽ đi đâu? 

Giờ đây bạn có thể an trụ và làm việc ở đâu để hủy diệt 
tôi? 


Hãy khảo sát một cơn lốc xoáy hay một sóng thần (tsunami). 
Những thứ này rất mạnh mẽ vì có thể hủy diệt toàn bộ những 
ngôi làng—nhưng chúng chỉ là nước, chỉ là gió. Cùng cách đó, 
cảm xúc tiêu cực mạnh đến nỗi chúng có thể tẩy sạch sự an 
bình và hòa hợp của ta trong chốc lát. Ta có thể hoàn toàn cảm 
thấy bất lực, như thể ta ở trong một cõi địa ngục. Nhưng khi ta 
tẩy sạch những cảm xúc này với sự trong trẻo, kiên cố, và 
niềm tin không thể lay chuyển của tâm thức, chúng không có 
chỗ trong tâm ta. Chúng chỉ là một phản chiếu của tâm. Vì thế, 
chánh niệm là chìa khóa. 

Những thực hành này bao gồm những gia hộ huy hoàng, 
nhưng ta phải có thể hiểu được và cảm kích chúng. Để làm 
điều này, ta phải xây dựng một nền móng tốt lành bằng cách 
xây dựng kinh nghiệm, sự tin tưởng, và sức mạnh tỉnh thần 
bằng cách thực hành những chuẩn bị. Ta phải có chánh niệm 


mạnh mẽ, niềm tin nơi thiền định, một ý thức từ bỏ đối với 


455 


nguyên nhân của đau khổ, và sự ngưỡng mộ đối với Giáo 
pháp. Sau đó. việc thành tựu giác ngộ hoàn hảo không khó 
khăn. Điều ta cần phải làm là tập cho quen thực hành và trở 
nên bám rễ vào thực hành. Ta phải tinh tấn vun bồi tập quán 
thiền định để thay đổi những tập quán sinh tử của ta. Khi đó 
tantra trở thành một con đường siêu việt, nhanh chóng. 

Vào lúc bắt đầu, ta phải thiết lập bốn nền tảng. Đây là 
phương pháp để xây dựng sức mạnh từng bước một, như một 
đứa trẻ đi qua trường mẫu giáo và trường học. Đức Phật vô 
cùng thiện xảo! Nhiều người trong chúng ta muốn lập tức 
nhận những giáo huấn Đại Ấn (Mahamudra) và Đại Viên mãn 
(Dzogchen). Nhưng tâm thô lậu của ta mạnh mẽ đến nỗi 
những giáo huấn này vẫn chỉ là những ý niệm thông tuệ đối 
với ta. Thậm chí bạn có thể nói: “Tôi biết những giáo lý này.” 
Nhưng chúng không mang lại điều tốt đẹp nào cho bạn bởi 
ảnh hưởng của những tư tưởng tiêu cực của bạn quá mạnh 
mẽ, quá thực tế. 

Khi ta đã có được một ít kinh nghiệm về các nền tảng, các 
giáo lý khác trở nên hữu hiệu và ta có thể trở thành các hành 
giả thành công. Theo cách này, không khó đạt được giác ngộ 
ngay cả trong một đời. Nhưng ta phải lát đường để tiến bộ và 
ta phải sử dụng mọi bước chân mà không lùi bước. Cho dù ta 
chỉ đi được một hay hai bước—ta vẫn thực hiện điều đó nhiều 
hơn. Điều đó tốt hơn là tiến một bước về phía trước và lùi lại 
hai bước hay không làm gì nữa. 

Khi ta giả bộ trạng thái giác ngộ trong thiền định Mật thừa, 


thân vật lý của ta là một bậc giác ngộ nhưng những cảm xúc 


456 


của ta vẫn hiện diện. Ta có thể nhìn thẳng vào mặt chúng và 
thấy rằng chúng không có thực chất và bản tánh của chúng là 
trí tuệ của tánh Không. Ta không thể tìm thấy trí tuệ tách rời 
các hoạt động tỉnh thần của ta. Ta không thể tìm thấy trí tuệ 
tách lìa tâm của riêng ta. Bản tánh của tâm đích thực này mà 


ta có là trí tuệ và lòng bi mẫn. 


457 


65 - Kiến, hành, và thiên giống như vua các loài thú. 
Chúng khuất phục mọi sự mà không sợ hãi. 
Chúng tạo thành tột đỉnh của con đường. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BA ĐIỀU NÀY—kiến, thiền, và hành—thì vô cùng quan trọng. 
Khi ta thực hành thiền định, ta cần có một cái nhìn (kiến) về 
mục đích của ta. Ta đang nỗ lực chúng ngộ điều gì? Bản chất 
của các hiện tượng là gì? Giác ngộ là gì? Sau khi trả lời được 
những câu hỏi này, ta cần thiền định (thiền) để đạt được mục 
tiêu đó. Hành vi giác ngộ mà ta dẫn mình vào là hành động 
(hành). Sở hữu đồng thời ba điều này là phương tiện hữu hiệu 
nhất để đạt được giác ngộ. Không có chúng, ta không thể giải 
thoát bản thân khỏi đau khổ hay đạt được giác ngộ. 

Trong Đại thừa, và đặc biệt là trong Kim cương thừa, kiến rất 
quan trọng bởi nó là mục tiêu tối hậu để thành tựu. Đó là cách 
thức an trụ tối hậu của mọi hiện tượng, thoát khỏi mọi cực 
đoan, trạng thái không bị tạo tác. Không có một giới thiệu đúng 
đắn về kiến của một Đạo sư kim cương nhiều kinh nghiệm, ta 
đau khổ vì thị kiến sai lầm. 

Kiến là cái thấy về tánh Không trùm khắp, hoàn toàn tự do 
đối với mọi ràng buộc, bám chấp, và tham luyến. Không có 
không gian, trái đất này không thể hiển lộ, vận hành, hay tan 


biến. Tương tự như thế, mọi hoạt động trong tâm ta vận hành 


458 


trong tánh Không và tan hòa vào tánh không. Thiền của ta phải 
thoát khỏi sự phấn khích và hôn trầm. Ta có thể thiền định về 
tánh Không trùm khắp không có kiến hay hành trái nghịch. 
Hành thoát khỏi sự tạo tác hay dối gạt. Trong thực hành Đại 
Ấn, điều này bao gồm việc tránh làm các ác hạnh và phát triển 
mọi thiện hạnh của thân, ngữ, và tâm. Chẳng hạn như, việc trì 
giữ hệ thống Luật của giới hạnh đạo đức là một “hành,” và thực 
hành Bồ đề tâm là “thiền” qua đó ta nhận ra “kiến” của Đại Ấn. 
Vua các loài thú là sư tử tuyết, con thú khuất phục mọi loài 
vật khác và cai trị chúng mà không sợ hãi. Khi ta có được cái 
thấy (kiến) của Đại Ấn, thực hành thiền định Sáu pháp Du già 
của Naropa, và hành xử phù hợp với Vinaya (Luật) và giới 
nguyện Bồ đề tâm, thì không điều gì có thể làm ta sợ hãi. Nhờ 
những phương pháp này, các “loài thú” tư tưởng tiêu cực và 
mê lầm hoàn toàn bị chế ngự, điều phục, và nhổ bật gốc. 


Milarepa đã diễn tả điều này trong một bài ca kim cương: 


Kiến là nhìn thực tại siêu vượt trí thức. 

Thiền là nghỉ ngơi trong một trạng thái không xao lãng. 

Hành là duy trì không ngơi nghỉ bất kỳ điều gì xảy ra 
một cách tự nhiên. 


Kết quả là từ bỏ hy vọng, sợ hãi, và tính chất quy ước. 


Ba điều này tạo thành tột đỉnh của con đường—phương tiện 
tối thượng, hữu hiệu nhất để giải thoát bản thân ta khỏi mọi 
mê lầm và đạt được giác ngộ. Khi ta thành tựu chứng ngộ về 


tâm, không có gì cao hơn để thành tựu. Tâm là trung tâm của 


459 


mọi sự. Khi ta chứng ngộ tâm, điều này được gọi là Phật quả. 
Khi ta bị tâm làm mê lầm, điều này được gọi là luân hồi sinh 
tử. Không có trạng thái nào ở ngoài tâm. 

Dù tâm đang ngơi nghỉ không có những tư tưởng khái niệm 
trong bản tánh của kiến, và ta cảm thấy hòa hợp, thư thản, an 
bình, trong sáng, tỉnh khôi, và hỉ lạc; hay dù tâm bị xáo trộn 
bởi những tư tưởng tiêu cực, sợ hãi, kích động, và cô độc—tất 
cả những điều này là sự phô diễn của tâm. Khi ta không hiểu 
điều này, ta tìm kiếm sự bảo vệ ở bên ngoài ta. Nhưng khi các 
vị Thầy vĩ đại đã viên mãn thực hành này, cho dù đi đâu, các 
ngài không hề sợ hãi bất kỳ ai. Đó là năng lực của tâm. Ta có 
thể nhận ra nó, khám phá nó, và hiển lộ bản tánh của nó nhờ 
giáo lý và thực hành này. 

Đôi khi, sự vô minh sinh khởi về cái thấy (kiến). Ta nghe nói 
rằng kiến thoát khỏi các biên giới và vô minh, và trong trạng 
thái đó, không có gì để từ bỏ và không có gì để chấp nhận. Bởi 
nghĩ rằng không có gì để từ bỏ, ta có thể giữ những tư tưởng ác 
hại. Bởi nghĩ rằng không có gì để chấp nhận, ta có thể từ bỏ các 
đức hạnh của ta. Điều này tạo nên sự mâu thuẫn giữa kiến và 
hành, và giữa kiến và thiền của ta. Một số người nói: “Chẳng có 
øì để thiền định.” Và trong thực tế thì điều này là đúng. Nhưng 
để thực sự hiểu rõ điều này, ta phải thiền định. Ta không nên 
tạo ra mâu thuẫn giữa kiến, hành và thiền của ta. Nếu ta tạo ra 
mâu thuẫn, phương pháp này sẽ không phải là vua của các loài 
thú. Có thể nó sẽ trở thành một con côn trùng nhỏ bé! Điều vô 
cùng quan trọng là phải có một hiểu biết đúng đắn về cách 


thực hành Giáo pháp quý báu. 


460 


66 - Hành vi du già không thích hợp giống như một con 
bướm đối chọi với đại bàng kim xí điểu. 
Bằng cách này, ta tự sát và rơi vào địa ngục kim 
Cương. 
Vì thế, hãy tránh hoạt động thiếu chánh niệm, khùng 
điên. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


HÀNH VI DU GIÀ KHÔNG THÍCH HỢP là hành vi của một hành 
giả không hoàn toàn thể nhập ý nghĩa của kiến, thiền, và hành 
nhưng hành động như thể họ đã thể nhập. Điều cần thiết là 
phải trở nên quen thuộc với tính chất bất khả phân của chúng. 
Đức Jigten Sumgön nói: 


Ta, một yogin (hành giả), đã chứng ngộ sự hợp nhất 

của kiến, thiền, và hành. 

Không có các thời khóa thực hành. 

Ta, một yogin, hạnh phúc trong sự không nỗ lực (không 
dụng công). 

Yogin hạnh phúc này kinh nghiệm hỉ lạc. 

Kinh nghiệm hỉ lạc này là thiện tâm của Đạo sư. 


Đôi khi, hoạt động tính dục, uống rượu, và những hoạt động 
khác được nhắc đến trong bối cảnh Mật điển. Chỉ đơn thuần 
thọ nhận các giáo huấn thực hành, một vài hành giả suy nghĩ 


461 


sai lầm là họ đủ tư cách để dấn mình vào những hoạt động này. 
Không có chút kinh nghiệm hay chứng ngộ nào, họ nói: “Tôi đã 
nhận tất cả những quán đảnh và giáo huấn này. Bây giờ tôi có 
thể thực hiện thực hành Mật điển này.” Đây là hành vi không 
thích hợp bởi họ không có kinh nghiệm hay chứng ngộ nào về 
những phẩm tính giác ngộ. Cho đến khi bản thân ta đã chứng 
ngộ ý nghĩa của Giáo pháp, những hành vi ấy có thể tạo nên 
một sự lầm lạc to lớn khi toan tính dẫn dắt người khác. 

Bởi ta đã thực hành một vài Mật điển, điều này không có nghĩa 
là ta đã thành tựu chứng ngộ cao cấp và có khả năng để thực hiện 
những công hạnh du già vĩ đại. Người hành động như thể họ đã 
thành tựu cao cấp trước khi họ sẵn sàng thì giống như một con 
bướm đối chọi với một đại bàng kim xí điểu (garuda). Ta không 
cần phải bàn đến việc ai sẽ là người chiến thắng. 

Hãy tránh những nguy hiểm không cần thiết này. Hãy bảo vệ 
bản thân bạn như thể bạn là một cây thuốc nhỏ bé. Ta trồng 
một cây thuốc nhỏ trên mặt đất và để nó phát triển thành một 
cây khổng lồ bằng cách dùng hàng rào để bảo vệ nó v.v... Sau 
đó, khi nó hoàn toàn phát triển, nó có thể sinh ra trái quả, hoa, 
và lá khiến có thể giúp ích cho nhiều người. Nhưng nếu ta thu 
hoạch khi cây còn nhỏ thì nó sẽ không mang lại nhiều lợi lạc. 

Không một nơi đặc biệt nào được gọi là địa ngục kim cương. 
Địa ngục này không khác biệt với các cõi địa ngục được mô tả 
trước đây. Đây chỉ là một thuật ngữ được sử dụng trong Kim 
cương thừa với mục đích nhấn mạnh. 

Vì thế, hãy luôn luôn là một hành giả đơn sơ, chân thành, 
khiêm tốn. Hãy thực hành ngày nào biết ngày nấy và chắc 
bước. Bắt đầu từ vị trí của bạn thay vì cố gắng thay đổi các điều 
to lớn ngay tức thì. Khi bạn lầm lạc, bạn có thể tạo nên nghiệp 


462 


tiêu cực và trở thành nạn nhân của việc bị người khác sỉ nhục. 
Thay vào đó, tốt nhất là trở thành người chiến thắng bằng cách 
dần dần xua tan mê lầm, khai sáng tâm thức, và phát triển trí 
tuệ và lòng bi mẫn. Đây là những điều cần thiết. 

Trong Tăng đoàn, đôi khi những tước vị cao quý được ban 
tặng một cách vội vã cho những cá nhân hành giả. Sau đó họ 
lạm dụng những tước vị này và tạo nên lầm lẫn to lớn cho 
người khác. Điều này thật vô cùng bất hạnh. Như tôi đã đề cập 
ở trên, các nghiên cứu và thực hành Pháp của chúng ta nhắm 
vào việc giải thoát bản thân ta khỏi luân hồi sinh tử, không phải 
để làm giàu thêm sinh tử. Ta có thể nhớ lại chỉ tiết nổi tiếng này 
trong tiểu sử của Đức Milarepa: 


Một hôm Milarepa đi tới một nơi, những người dân làng 
ở đó đề nghị: “Bởi Thầy Marpa của ngài có vợ, chúng 
con sẽ sắp xếp một nơi đặc biệt để ngài ở đây với một 
người vợ.” Milarepa trả lời: “Ta không thể sánh được 
với Thầy ta. Ngài là một con hổ và ta như một con cáo. 
Nếu một con cáo cố gắng nhảy ở nơi hổ đã nhảy, cáo sẽ 
chỉ gãy lưng.” 


Trong ví dụ này, Milarepa chỉ dạy cho các hành giả tương lai 
về cách cư xử. Thay vì nhận một tước vị cao sang, tốt hơn hết là 
có “danh hiệu” trí tuệ, bi mẫn, và thiện xảo, và chỉ khi ấy hãy 
thực hiện những hoạt động của một Bồ Tát. 


463 


67 ` Tâm tạo tác-mọi sự như một nhà ảo thuật. 
Mọi đau khổ và vui thú của sinh tử và niết bàn xuất 
hiện từ nó. 
Hãy giữ chặt ý nghĩa đích thực của tâm. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TÂM TẠO RA MỌI SỰ. Nó như một nghệ sỹ có thể vẽ những 
bức tranh tuyệt đẹp về thế giới, mô tả những quốc gia, 
thành phố, núi non, thung lũng, sông ngòi, đại dương, cây 
cối, và những con người khác nhau. Cùng cách đó, tâm có 
thể tạo nên những loại nghiệp khác nhau, cả tích cực lẫn 
tiêu cực. Khoa học, kỹ thuật học, các thông tin, và những 
chuyên chở là tất cả những sáng tạo của tâm. Hãy nhìn một 
máy tính, chẳng hạn thế. Nó rất phức tạp và tinh vi. Mỗi một 
và mọi chi tiết được tạo nên bởi tâm. Nhưng đồng thời, 
người ta không thực sự thấu biết tâm và không thể tìm ra 
nó. Tâm hiện hữu ở đâu? Ta có thể nói rằng não bộ đóng 
một vai trò quan trọng trong việc hoạt động của tâm, nhưng 
mỗi người có một não bộ và mỗi não bộ đều khác nhau, 
thậm chí trong các đứa con của cùng cha mẹ. Các trẻ con có 
cùng gien, nhưng những cách thức suy nghĩ của chúng có 
thể rất khác nhau. 

Não và trái tim là nơi tâm thực hiện các hoạt động của nó, 


nhưng tự tâm thức thì vô hạn và không có thực chất, như 


464 


không gian. Đó là tâm thức, là một vấn đề vô cùng trừu 
tượng; nó không là vật chất; nó không hiện hữu mà cũng 
không không hiện hữu. Bởi tâm thì vô hạn, có thể không có 
lúc chấm dứt việc phát minh hay khám phá. Đức Phật hoàn 
toàn khám phá bản tánh của tâm, của chính Ngài và của tất 
cả chúng sinh. Đối với Ngài, không có chủ đề hay đối tượng 
nào bị che dấu. Mọi sự đều hiển nhiên, trong sáng, và rõ 
ràng, bao gồm những nguyên nhân và kết quả của mọi hiện 
tượng của sinh tử và niết bàn. Ngài hoàn toàn nhận ra tâm 
giác ngộ và tâm không giác ngộ của chúng sinh. Vì thế, Ngài 
có thể giảng dạy và biểu thị con đường một cách hoàn hảo. 

Cả niết bàn và sinh tử đều không hiện hữu tách biệt với 
tâm. Khi tâm mê lầm, khi ta thất bại trong việc nhận ra bản 
chất của các hiện tượng hay bản tánh của tâm, ta tạo nên đủ 
loại nghiệp và sau đó đau khổ trong sáu cõi tùy theo nghiệp 
ta đã tạo. Nhưng khi mê lầm này được tiêu trừ và tâm thanh 
tịnh được nhận ra, sự nhận ra đó là nguồn mạch của mọi hỉ 
lạc và hạnh phúc. 

Mọi đau khổ xảy ra trong sinh tử là những sáng tạo của 
tâm ta. Giác ngộ cũng là một hiển lộ của tâm ta. Hiểu rõ điều 
này, ta nên nỗ lực thực hành mỗi ngày để duy trì ý nghĩa 
đích thực của trí tuệ. Mục đích của việc thực hành Pháp là 
để thực sự nhìn thấy tâm bạn. Dù ta tụng các thần chú, hát 
các bài cầu nguyện, ngồi yên lặng, hay thực hành lễ lạy, tất 
cả những điều này là phương tiện để duy trì tâm thức ở nơi 
chốn đích thực của nó. Điều này rất, rất quan trọng. Đó là 


điểm chính yếu trong việc thực hành của ta. 


465 


Tâm như một nhà ảo thuật có thể tạo ra bất kỳ điều gì ông 
ta muốn——các thú vật, cung điện, những vật tuyệt đẹp và 
những thứ đáng sợ—và khi ông ta đã làm, chúng tan biến 
mất. Nếu bạn đi tới Disneyland bạn có thể nhìn thấy rất 
nhiều biểu diễn khác nhau. Tất cả những thứ này là những 
sáng tạo của tâm thức. Sinh tử và niết bàn cũng như một 
giấc mộng. Các kinh nghiệm khác nhau của trạng thái mộng 
dường như rất thật, nhưng khi bạn tỉnh thức, giấc mộng 
biến mất. Thế giới-mộng đã đi đâu? Không đâu cả. Nó từ 
đâu đến? Không ở đâu hết. Và ngay khi bạn tiếp tục ngủ lại, 
thế giới tỉnh thức tan biến. Đây chỉ là một trạng thái của 
tâm. 

Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng trong đời sống 
hàng ngày của ta. Khi tâm ta an bình, tĩnh lặng, và thư thản, 
mọi sự dường như tốt đẹp, và chúng ta hoàn toàn tin tưởng. 
Mọi người đến chào hỏi ta, và ta cảm thấy rất thoải mái khi 
trò chuyện với họ. Vào lúc khác tâm ta bị kích động và lầm 
lạc, khiến ta cảm thấy không thoải mái khi nhìn mọi người. 
Nếu có ai đến gần ta, ta cảm thấy khó chịu. Điều này được 
gọi là tâm tạo tác-mọi sự. Mọi sự do tâm tạo tác bởi những 
tập quán khác nhau. Khi những tập quán này xuất hiện, 
chúng ta bị chúng tóm bắt. 

Giáo pháp thì không quá khó hiểu, nhưng khó thực hành. 
Tâm ta thật khó huấn luyện. Người ta nói: “Tôi không thể 
thực hành điều này. Nó quá nhiều đối với tôi.” Rồi họ trở lại 
với những cách suy nghĩ xưa cũ, vẫn lầm lạc, và tạo thêm 


đau khổ. Bạn phải biết tâm của chính bạn và làm việc với nó 


466 


khó khăn ra sao. Khi bản thư thản và an bình, thực hành 
dường như đơn giản. Khi đó bạn hạnh phúc và bạn nói rằng 
thực hành của bạn tiến triển tốt đẹp. Nhưng vào lúc khác 
mọi sự hoàn toàn lật ngược lại. Bạn quên mất những thực 
hành của bạn và chìm sâu trong sinh tử. Khi đó bạn tự hỏi 
đều gì đã xảy ra, điều gì đã sai lầm. Đây chỉ là những trạng 
thái tỉnh thần. 

Đôi khi ta có thể nghĩ rằng Giáo pháp không hiệu quả. “Tôi 
đã thực hành nhiều năm,” ta nói, “và tôi không tiến bộ chút 
nào. Tôi đã trì tụng hàng trăm và hàng ngàn thần chú 
nhưng chẳng có gì thay đổi. Có điều gì sai lầm?” Ta không 
nhận ra rằng ta đã không thực hành đúng đắn, vì thế ta đổ 
lỗi cho thiền định và nói nó không tốt. Sau đó ta có nguy cơ 
từ bỏ. Điều này thật không may. Đó không phải là lỗi của 
Giáo pháp nhưng đúng hơn đó là một trường hợp ta không 
thể sử dụng tâm mình theo đúng cách. Thay vì nói Giáo 
pháp phải làm điều gì cho ta, ta nên sử dụng Giáo pháp như 
một khí cụ; ta phải chịu trách nhiệm tịnh hóa bản thân. 
Những điểm này vô cùng quan trọng. Tâm có thể là một 
viên ngọc như ý khi chúng ta sử dụng nó tốt đẹp. 

Điều này được gọi là nghiên cứu “ý nghĩa nội tại” hay 
“tâm nội tại.” Tâm nội tại thì khó hiểu bởi nó là một vấn đề 
sâu xa và phức tạp. Tâm ta luôn luôn đi theo ta, tuy thế ta 
vẫn không hiểu nhiều về nó—nó sâu xa biết bao. Nếu ta tìm 
kiếm tâm ta, ta không thể tìm ra nó. Ta không thể tìm ra nó, 
và tuy thế nó chế ngự cuộc đời ta. Tâm là một vẫn đề vô 


cùng ẩn mật. Ta không thể hiểu biết sự sâu xa của nó, ngay 


467 


cả với những khoa công nghệ vô cùng phức tạp. Giáo pháp 
là khí cụ duy nhất có thể khám phá nó. 

Bởi Đức Phật thì toàn trí, các giáo lý mà Ngài ban dạy cho 
ta về cách sắp xếp lại tâm ta theo cách thế đúng đắn. Đây là 
lý do ta lập lại những gì Đức Phật nói và tin rằng ta nên đi 
theo Ngài. Nếu ta có thể thực hành phù hợp ý nghĩa đích 
thực của giáo huấn của Đức Phật, ta sẽ thoát khỏi đau khổ 
và mê lầm. Ta sẽ có thể đem hạnh phúc đến cuộc sống hàng 
ngày của ta và cuối cùng thành tựu hạnh phúc tối thượng. 
Đây là bản chất cao quý của Phật pháp. Ví dụ như, các nhân 
vật lịch sử như Milarepa và Đức Jigten Sumgön đã đi theo 
con đường của Đức Phật và khám phá trạng thái tối thượng, 
bản tánh tuyệt đối của tâm. Qua điều này, các ngài trợ giúp 
vô số chúng sinh để họ cũng tự giải thoát mình khỏi đau 
khổ lầm lạc. 

Nếu ta có thể thực hành theo cách này, niềm tin của ta nơi 
Phật pháp sẽ rất vững chắc và kiên cố. Cho dù điều gì xảy 
ra, cho dù những gì người khác có thể suy nghĩ, sẽ chẳng có 
øì lay chuyển nổi niềm tin và lòng sùng mộ của chúng ta. 
Nếu trên nền tảng này chúng ta có thể phụng sự Giáo pháp, 
điều này sẽ rất hiệu quả. Ta nên cố gắng để phụng sự tốt và 
lợi lạc cho mọi người. Cho dù người đó có thể là ai, hãy cố 
gắng biểu thị cho họ con đường đúng đắn. Đây là cách thức 
mang lại hạnh phúc và chấm dứt đau khổ——không tùy theo 
niềm tin của ta, nhưng tùy theo luật nhân quả, “luật” của 


sinh tử và niết bàn. Đây là lý do vì sao các giáo lý nhấn 


468 


mạnh động lực, và vì sao ta nên luôn luôn vun bồi tâm giác 
ngộ, Bồ đề tâm. 

Chủ đề này thì sâu xa và bao la. Một khi ta hiểu rõ điều 
này, ta sẽ giữ mọi phương pháp để tự giải thoát khỏi sinh tử 
và để thành tựu giác ngộ toàn hảo. Ta sẽ biết cách vun trồng 
và thực hành Bồ đề tâm, và với các thực hành của các giai 
đoạn phát sinh và thành tựu của Bổn Tôn yidam, chúng ta 
sở hữu khả năng làm sinh khởi lòng sùng mộ vĩ đại đối với 
Đạo sư của ta và thực hành bốn kaya (thân) của Guru Yoga. 
Do bởi điều này, chúng ta sẽ có thể thực hành an định, nội 
quán phê bình đặc biệt, và Đại Ấn một cách thành công. Và 
ta sẽ hiểu cách làm thế nào hiến dâng những đức hạnh để 
thành tựu kết quả tuyệt đối. 

Do bởi câu kệ này nhẫn mạnh tầm quan trọng của tâm, 
một số người có thể nghĩ nó đẩy mạnh phái Duy Tâm 
(Phạn: Cittamatra) của tư tưởng. Những người như thế có 
ít kiến thức về Phật pháp. Trước tiên, qua lý lẽ của hệ thống 
Trung quán (Madhyamaka), chúng ta phải hiểu biết cách 
phá hủy những khái niệm sai lạc của ta về các hiện tượng 
bên ngoài và những khái niệm sai lạc về tâm phóng chiếu 
chúng. Nếu ta có thể làm điều này, Phật quả là điều có thể. 

Tâm là nhà máy của sinh tử và niết bàn. Tâm lầm lạc và 
ngây thơ của ta tạo nên sáu cõi sinh tử và nhiều mức độ 
trong mỗi một cõi. Một tâm giác ngộ và không lầm lạc tạo ra 
những trạng thái giác ngộ khác nhau và giải thoát ta khỏi 


mọi đau khổ. 


469 


68 Giai đoạn thành tựu như một phản chiếu trong một 
tấm gương. 
Nó không thể diễn tả và thoát khỏi những tạo tác 
của sự hiện hữu và không hiện hữu. 
Đó là một vấn đề của sự tự-giác. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRONG THỰC HÀNH YIDAM có hai giai đoạn, giai đoạn phát 
triển và giai đoạn thành tựu. Câu kệ này gắn liền với giai đoạn 
thành tựu mà về nó có hai loại. Loại thứ nhất được gọi là 
“thành tựu với các dấu hiện,” ám chỉ thiền định sử dụng những 
luân xa (chakra), kinh mạch v.v... khác nhau. Loại thứ hai, là 
điều ta đang thảo luận ở đây, được gọi là “thành tựu không có 
các dấu hiệu” hay “sự tan hòa thành tánh Không trùm-khắp.” 
Trong cả hai trường hợp, giai đoạn phát triển không thể diễn tả 
và thoát khỏi sự tạo tác. 

Các hình tướng như một phản chiếu trong đó các đối tượng 
xuất hiện một cách rõ ràng và sống động mặc dù không có gì để 
nắm giữ. Màu sắc, kích thước, và hình dáng của sự phản chiếu 
của bạn có thể hiện diện trong một tấm gương nhỏ bé mặc dù 
tấm gương và khuôn mặt bạn không thay đổi kích thước. Tấm 
gương vẫn giữ đầy đủ hình ảnh. Nhưng phản chiếu đó không có 
thực chất, nó chỉ là một ảo ảnh. Không có gì để trở nên dính 


mắc vào hay để từ bỏ. Điều này biểu thị bản tánh bất khả phân 


470 


của hình tướng và tánh Không. Một lần nữa, nó chính là tâm 
bạn khi nó vừa tan hòa thành tánh Không và vừa hiển lộ trong 
hình tướng như một Bổn Tôn yidam. Cùng cách thế đó, mọi 
hiện tượng chỉ là một phản chiếu của tâm, không hiện hữu mà 
cũng không không hiện hữu. Đây là sự bất nhị không thể diễn 
bày, thoát khỏi mọi cực đoan. 

Các ngôn từ không tương xứng để mô tả điều này. Ta chỉ có 
thể kinh nghiệm nó. Hãy lấy ví dụ một cây mía. Cho dù ta nhớ 
phẩm tính của nó thật rõ ràng và mô tả nó thật chính xác, ta 
không thể làm cho ai khác kinh nghiệm nó. Nhưng nếu họ đặt 
một ít mía trên lưỡi, họ có thể nói: A, đây là cây mía.” Ta có thể 
nói “ngọt,” nhưng đó chỉ là một nhãn hiệu. Bạn sẽ nói gì nếu có 
ai hỏi “ngọt là gì? Bạn chỉ có thể giải thích thật nhiều; bạn 
không thể biểu lộ bản thân của vị giác. Đây là những gì chúng ta 
muốn nói khi ta nói giai đoạn toàn thiện không thể diễn tả. 

Để thành tựu giác ngộ, chính ta phải tịnh hóa tâm không giác 
ngộ. Một vị Thầy không thể ban cho ta sự giác ngộ, nhưng vị 
Thầy có thể chỉ cho ta con đường. Tự ta phải du hành nó. Ta 
phải thiền định và kinh nghiệm nó. Giác ngộ thì không thể diễn 
tả và thoát khỏi sự tạo tác, siêu việt ngôn từ, siêu việt mọi giới 
hạn. Đó là phẩm tính của tâm chói lọi. 

Chúng ta không thể nói về điều gì đó: “Cái này hiện hữu.” Nếu 
nó thực sự hiện hữu thì người nào đó có thể giảng nghĩa nó 
hiện hữu ra sao. Nhưng sau khi phân tích mọi chỉ tiết của sự 
việc hiện hữu ra sao, chúng ta vẫn không thể tìm ra bất kỳ sự 
hiện hữu nào. Nhưng nếu điều gì không hiện hữu, làm sao ta có 


thể tri giác nó? Thực ra, nó siêu vượt “hiện hữu” và “không 


471 


hiện hữu.” Đây là một vấn đề của sự tự-giác. Khi ta nhìn vào 
tâm và nghĩ rằng nó không hiện hữu, khi ấy điều gì đó dường 
như xuất hiện. Khi ta có sự tự-giác, ta có thể thành tựu sự tự- 
giải thoát. Làm thế nào? Ta không phải “giải thoát” tâm. Tâm đã 
được giải thoát; ta chỉ phải nhận ra điều này. Ta chỉ thư thản và 


nhận thức về nó. 


472 


69 - Giữ gìn thực hành của ta như vui hưởng của cải 
của riêng ta. 
Nó không đến từ ai khác và được thiết lập một cách 
tự nhiên bởi chính mình. 
Hãy bảo vệ tâm bạn. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


KHI BẠN SỞ HỮU của cải của riêng bạn, bạn không phải tùy 
thuộc vào bất kỳ ai. Bạn không phải khảo sát hay cảm ơn ai. 
Cùng cách đó, khi bạn thực hành thiền định và đạt được một 
kết quả tốt, điều này được khám phá trong kinh nghiệm của 
riêng bạn. Những sự kiện về nhiệt hay các thị kiến v.v.. không 
đến từ bên ngoài bản thân ta; chúng không thể được ban cho 
bạn bởi bất kỳ ai khác. Chúng là những phản chiếu của phẩm 
tính được thiết lập một cách tự nhiên của tâm bạn. Khi bạn 
toàn tâm thực hành lòng từ ái, bi mẫn, Bồ đề tâm, an định, nội 
quán đặc biệt, thấu thị, và những phẩm tính vô hạn khác, 
những điều này là của cải nguyên sơ của riêng bạn từ đó bạn 
không bao giờ tách lìa. Của cải này có thể mang lại cho bạn 
mọi tiện nghi và lợi lạc có thể có được trong mọi cuộc đời liên 
tục cho đến khi bạn đạt được Phật quả. Ta chỉ cần tịnh hóa các 
che chướng nhất thời và khám phá các phẩm tính bẩm sinh tốt 


lành của ta. 


473 


Nếu ta gieo trồng một hạt giống, nó ra hoa trên mặt đất. Nếu 
bản tánh riêng của hạt giống không gồm chứa tiềm năng cho 
bông hoa này, sẽ chẳng có bông hoa nào hiển lộ cho dù ta làm 
øì. Nếu ta gieo trồng một hạt giống cam, một cây cam sẽ phát 
triển. Hạt giống cam nhỏ bé đó gồm chứa tiềm năng để sinh 
sản hàng trăm quả cam toàn mãn. Cùng cách thế đó, tất cả 
chúng ta đều có tiềm năng để trở thành một vị Phật. Phải sử 
dụng mọi nỗ lực hoan hỉ để hiển lộ những phẩm tính hoàn hảo 
đó. Trong khi tiềm năng này còn chưa được nhận ra, ta gọi nó 
là “Phật tánh.” Khi nó biến thành hiện thực, ta gọi nó là “Phật 
quả.” Vì thế, hãy bảo vệ tâm bạn một cách cẩn trọng khi bạn có 
thể; đó là của cải lớn lao nhất của bạn. 

Ta phải luôn luôn bảo vệ tâm ta chống lại sự mê lầm và giữ 
nó ở nơi đúng đắn. Đây là cách thức đúng đắn để duy trì của 
cải như thế. Của cải của tâm thì như một chày kim cương hủy 
diệt mọi mê lầm. Nó giống như một con sư tử, thoát khỏi mọi 
sợ hãi. Nó vô tận như không gian. Mọi hỉ lạc và niềm tin đều ở 
đó. Chúng ta có thể tìm kiếm an lạc, hạnh phúc, và niềm vui, 
chỉ để khám phá rằng của cải đích thật đó ở trong tâm của 
riêng ta. Ở một phạm vi nào đó, điều này vô cùng đơn giản bởi 
không gì gần ta hơn tâm của riêng ta. Nhưng của cải đó cũng 
có thể dường như thật xa chúng ta! Ta không thể bám chấp 
vào nó với tâm thức lầm lạc của ta. Tất cả điều này thật sự 
không thể diễn tả. 


474 


Lời Khuyên về việc Chuẩn bị Thực hành Đại Ấn 


70 - Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này giống như một 
thương gia đã xong việc. 
Không có phương pháp nào tốt hơn việc làm toàn 
thiện Giáo pháp linh thánh. 
Nó là vua của các thực hành. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VÀO THỜI ĐIỂM NÀY trong bản văn, các giáo lý Đại Ấn đã sẵn 
sàng. Ở đây, một lần nữa tác giả nhắc nhở ta về sự từ bỏ và bốn 
nền móng bởi trước khi ta bắt đầu thực hành cao cấp nào đó, 
trước hết ta cần hoàn toàn thiết lập và đặt nền móng trong 
những chuẩn bị để thực hành Đại Ấn một cách thành công. Tùy 
thuộc vào khả năng của ta, khi ấy ta có thể từ từ dấn mình vào 
các thực hành cao cấp như Đại Ấn. 

Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này ám chỉ việc từ bỏ sự tham 
luyến. Điều này không có nghĩa là ta không ăn hay mặc quần 
áo. Ta phải ăn, phải mặc quần áo, nhưng ta nên làm những điều 
này mà không tham luyến. Cho dù có thể tham luyến ra sao với 


cuộc đời này, một ngày nào đó ta sẽ phải chết và bỏ lại mọi sự 


475 


phía sau. Ngay cả Rechungpa Dorje Drakpa (đại đệ tử của 
Milarepa), người đã sống với vị Thầy trong nhiều năm, đau khổ 
vì sự tự phụ và kiêu ngạo sau khi đã học tập thành công những 
phương diện khác nhau của kiến thức, đặc biệt là hệ thống biện 
chứng. Có một lần khi ông trở về sau một chuyến du hành Ấn 
Độ, Milarepa nhận ra điều này và giảng dạy cho ông nhiều cách 
để tiệt trừ vướng mắc. Milarepa đã nói: “Chúng ta không cần 
kiến thức này sinh khởi thành sự tự phụ. Giáo pháp nên điều 
phục tâm, đừng làm cho nó tệ hơn!” Cuối cùng, Milarepa đã có 
thể giúp Rechungpa tịnh hóa lỗi lầm. Ta nên đọc những câu 
chuyện như thế và học từ các ngài cách xử sự với vướng mắc 
của ta đối với cuộc đời này. 

Sự từ bỏ là một hỗ trợ thiết yếu để thành công trong việc 
thực hành. Đây là lý do vì sao chúng ta học về những khổ đau 
khác nhau của sinh tử. Điều này cho ta trí tuệ để nhận ra rằng 
cuộc đời này như một giấc mộng. Cho dù ta có thể sống một 
trăm hay hai trăm năm, cuối cùng ta sẽ chết. Một người bình 
thường có thể có được ích lợi gì bằng cách sống quá lâu? Nó chỉ 
tạo ra các nguyên nhân để thêm đau khổ. 

Ta thường hy sinh hạnh phúc và niềm vui của ngày hôm nay 
cho lợi lạc của ngày mai hay sang năm. Ta không cần làm công 
việc khó nhọc đó chỉ vì nhu cầu của ngày hôm nay. Vì thế, hãy 
mở rộng quan điểm của bạn và có một cái nhìn rộng lớn hơn 
bao gồm đời sau và những đời tương lai của bạn. Hãy hoàn 
toàn mở rộng quan điểm này đến tận cùng của sinh tử và bạn 


sẽ thấy cuộc đời này chỉ là một ngày ngắn ngủi mà ta có thể dễ 


476 


dàng hy sinh cho điều tốt lành trong tương lai. Suy niệm này có 
thể thay đổi toàn bộ quan điểm của bạn về các sự việc. 

Một thương gia thành công là người lập các chương trình 
một cách cẩn trọng và thành công trong mọi nỗ lực của mình. 
Công việc làm ăn của ông ta tốt đẹp, và ông có đủ lợi nhuận 
khiến giờ đây ông có thể thư thản và vui hưởng cuộc đời. Một 
khi ta đã tịnh hóa sự vướng mắc với cuộc đời này, ta cũng sẽ 
thư thản. Nhưng giờ đây, tâm ta đi mọi ngả bởi những quan 
tâm về cuộc đời này. 

Một số người có thể nói rằng bằng cách từ bỏ sự tham luyến, ta 
chỉ né tránh trách nhiệm. Nhưng ta đang thực sự nhận thêm 
trách nhiệm hơn bất kỳ người nào khác. Việc thành tựu giác ngộ 
toàn hảo là phương cách để thực sự nhận trách nhiệm, bởi ta 
làm điều này không chỉ cho riêng ra mà cho tất cả chúng sinh. 
Liệu có thể có trách nhiệm nào lớn lao hơn trách nhiệm này? 

Để toàn thiện việc thực hành Pháp của ta thì không có cách 
nào tốt hơn việc nuôi dưỡng sự không tham luyến cuộc đời này 
và hoàn toàn an lập tâm ta trong Giáo pháp. Trước hết có thể là 
không dễ dàng gì để từ bỏ mối quan tâm đối với cuộc đời này. 
Điều này không thể hoàn toàn thực hiện ngay tức thì —chúng ta 
phải làm việc với nó mỗi ngày. Đây là một tiến trình tiến bộ từ từ 
một cách chậm rãi, với sự quyết định trọn vẹn. Đây là vua của 


các thực hành. Không có cách nào tốt hơn để thực hành Pháp. 


477 


71 Sự an định giống như một ngọn đèn bất động 
trước gió. 
Mặc dù sáu đối tượng hiện diện rõ ràng, chúng 
thoát khỏi sự bám chấp của tâm. 
Đừng để giác tánh chìm đắm. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐỂ THỰC HIỆN Đại Ấn và thành tựu nội quán đặc biệt, chúng 
ta phải có kinh nghiệm trong thực hành thiền an định (cũng 
được gọi là shamatha và samadhi). Mô tả tổng quát và những 
giáo huấn về an định được đưa ra trong câu kệ 49, vì thế xin 
xem lại. Khi lửa của một ngọn đèn được bảo vệ kỹ càng và 
không bị gió lay động, nó an tĩnh và trong trẻo. Sự quân bằng 
thiền định cũng thế. Tâm ở trong một trạng thái của giác tánh 
sâu sắc—sâu xa và bất động như một ngọn núi vĩ đại. Tâm đó 
có thể tri giác sáu đối tượng như những phản chiếu trong một 
tấm gương không bị lay động bởi các tư tưởng của sự hấp dẫn 


hay thù ghét. Sáu đối tượng này là 


* hình tướng có thể nhìn thấy——màu sắc và hình dáng; 

* các âm thanh tạo nên bởi những nguồn mạch có sinh khí và 
Vô tri vô giác; 

* những mùi dễ chịu và khó chịu; 


* những vị ngọt, chua, đắng, mặn v.v.. 


478 


* những xúc chạm mềm mại, xù xì, nhẹ, nặng v.v.. 


* các hiện tượng của tâm. 


Khi tâm được thiết lập tốt đẹp trong thiền định samatha, ta 
có thể nhìn thấy các hình tướng nhưng tâm không bị xáo trộn. 
Ta có thể nghe các âm thanh, nhưng tâm không chạy theo 
chúng. Ta có thể ngửi điều gì thú vị hay hôi thối, nhưng tâm 
không có phản ứng. Vị cũng không thành vấn đề. Tâm không 
bị lay động bởi bất kỳ điều gì trong những thứ này. Tâm trở 
nên vô cùng trong trẻo và chính xác. Nơi nào có tham luyến thì 
cũng có thù ghét; hai thứ này tương thuộc nhau. Trước hết ta 
cần để mặc mối quan tâm về cuộc đời này và sau đó thọ nhận 
giáo huấn đúng đắn về cách làm an định tâm thức. Khi sáu đối 
tượng giác quan không quấy rầy ta nữa, tâm có thể kiên cố 
như một ngọn núi. Cho dù gió có thể thổi mạnh đến đâu chăng 
nữa, một ngọn núi không thể bị lay động. Hãy thiền định theo 
cách này. 

Mặc dù bạn có thể thoát khỏi sự bám chấp trong tâm, đừng 
để giác tánh của bạn chìm đắm. Một số người nghĩ rằng trong 
một thiền định “tốt đẹp” bạn sẽ không nhận biết điều gì, 
nhưng trong tâm thái đó không có sự trong sáng. Một tâm 
thức trì trệ không thể thâm nhập bản tánh của thực tại. Được 
hỗ trợ bởi các phương tiện thiện xảo, hãy thiết lập một sự 
nhất tâm. 

Trong tư thế thân đúng đắn, hãy nghỉ ngơi trong chốc lát. 
Hãy thở vào và ra qua các lỗ mũi. Tập trung vào hơi thở và 


nghỉ ngơi ở đó. 


479 


Lời Khuyên dành cho các Hành giả Đại Ấn 


72 Giác tánh bao quát như một đại dương yên tĩnh, 
trong trẻo. 
Trong sự trong sáng và hỉ lạc hãy duy trì việc 
thừa nhận sự chuyển động và an trụ. 
Hãy cắt đứt gốc rễ của tâm-như-vầy. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


GIÁC TÁNH BAO QUÁT là giác tánh rất trong trẻo, bao la, và 
không chướng ngại như một đại dương yên tĩnh. Khi ta nhìn 
một đại dương yên tĩnh, ta có thể thấy rõ bề sâu của nó, nhưng 
khi đại dương ấy bị quấy động bởi những con sóng lớn hay 
bùn nhơ, ta chỉ có thể nhìn thấy bề mặt. Để đạt được sự chứng 
ngộ sâu xa, ta phải học cách duy trì tâm thức trong trạng thái 
tỉnh giác trong trẻo, kiên cố, yên tĩnh, và hỉ lạc. Khi chúng ta 
yên tĩnh và an bình một cách tự nhiên, ta có thể tỉnh giác về 
mọi điều đang xảy ra; ta có thể thấy biết tâm một cách trong 
trẻo. Khi tâm đang chuyển động, ta nên tỉnh giác rằng nó đang 
chuyển động. Khi tâm tĩnh lặng, ta cũng nên nhận biết điều đó. 


Tâm càng an trụ yên tĩnh, nó càng hỗ trợ sự thành tựu của nội 


480 


quán đặc biệt. Như thế, sự an định, hay shamatha, thì cần thiết 
cho việc thành tựu nội quán đặc biệt. 

Sự an định thì không đủ để giải thoát ta khỏi sinh tử; ta phải 
tiếp tục thiền định cho đến khi ta cắt đứt bản chất đích thực 
của tâm. Việc cắt đứt gốc rễ của tâm-như-vầy có nghĩa là thâm 
nhập một cách trực tiếp và trọn vẹn bản tánh của tâm với nội 
quán phê bình. Khi ta làm điều này một cách thành công, sẽ 
không còn điều gì ẩn dấu nữa. Điều này được gọi là Ihagtong 
trong tiếng Tây Tạng hay vipashyana trong Phạn ngữ. 

Cắt đứt có nghĩa là xuyên qua sự mê lầm tới gốc rễ của tâm 
khiến ngay cả một dấu vết của che chướng do bởi những ô 
nhiễm ngẫu nhiên cũng không còn. Khi đã làm điều này, ta có 
thể trực tiếp nhận ra bản chất của tự tâm. Điều này giống như 
cắt đứt gốc rễ của một cái cây. Khi ta cắt đứt cội gốc, các 
nhánh cây tự nó khô héo. Ta không phải cắt đứt mỗi nhánh 
một cách riêng biệt. Tương tự như thế, nếu ta cắt đứt tận gốc 
rễ sự mê lầm hay vô minh, mọi phiền não và chứng loạn thần 
kinh chức năng khác tự chúng tan biến một cách tự nhiên. Ta 
không phải lần lượt hủy diệt mỗi một và mọi tư tưởng tiêu 
cực. 

Trong thực hành này, sự sân hận, tham luyến hay kiêu ngạo 
sẽ hiển lộ. Để kháng cự lại chúng, trước hết hãy duy trì tâm 
thức trong trạng thái yên tĩnh. Được hỗ trợ bởi shamatha này, 
hãy nhìn vào bản chất của tâm. Hãy tự hỏi sự sân hận ra sao. 
Nó đến từ đâu? Nó an trụ ở đâu? Nó đi đâu khi biến mất? Hãy 
nhìn những điều này mà không xô đẩy tư tưởng hay săn đuổi 


chúng. Chỉ nhìn thẳng vào mặt chúng. Nếu bạn không thể tìm 


481 


ra chúng, điều này không có nghĩa là bạn thất bại khi tìm kiếm 
điều gì hiện hữu. Bạn không thể tìm thấy chúng bởi chúng 
không hiện hữu. Một khi bạn nhận ra rằng các phiền não 
không hiện hữu một cách độc lập, hãy duy trì thiền định đó. 
Hãy để cho tâm bạn nghỉ ngơi trong trạng thái không tạo tác. 
Đây là một giáo huấn quan trọng về cách giải thoát sự căng 
thẳng và hãy thực hành với sự hoàn toàn chánh niệm. Đây chỉ 


là sự đối trị ta cần có. 


482 


73 Việc thiết lập hình tướng của tâm như một tên 
trộm trong một căn nhà trống. 
Nó siêu vượt sắc màu, hình tướng, dáng vẻ, và các 
đặc tính. 
Không có người tìm kiếm và không có đối tượng 
của sự tìm kiếm. 


Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Ở ĐÂY, tác giả giải thích những loại tư tưởng khác nhau tiến 
hành như chúng xuất hiện trong thiền định Đại Ấn. Hình 
tướng của tâm ám chỉ các hiển lộ của tâm thức, những loại tư 
tưởng khác nhau, bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm. Điều này 
bao gồm mọi tư tưởng, dù tích cực hay tiêu cực. Bởi các tư 
tưởng là sự phô diễn của tâm, chúng hiển lộ từ tâm và tan biến 
vào tâm. Ta phải nhận ra điều này. 

Việc thiết lập hình tướng của tâm có nghĩa là ta cắt đứt cội 
gốc của tâm-như-vầy. Hãy giả sử một tên trộm đi vào một căn 
nhà trống tìm kiếm điều gì đó để trộm cướp. Hắn tìm kiếm kỹ 
lưỡng căn nhà nhưng không đạt được điều gì bởi địa điểm 
trống không. Mặc dù cố gắng tìm kiếm điều gì đó, hắn hoàn 
toàn thất vọng. Tương tự như vậy, một khi ta thiết lập hình 
tướng của tâm, ta nhận ra rằng những tư tưởng, tham luyến, 
ganh tị, thù ghét khác nhau v.v.. mà ta tưởng tượng là quan 


trọng thực ra không có bản chất. Chúng không là những sự vật 


483 


cụ thể, quan trọng chút nào. Khi ta tìm kiếm bản tánh của 
chúng, điều đó giống như nhìn vào một căn nhà trống. Ta có 
thể tìm kiếm và tìm kiếm, nhưng chẳng có gì ở đó, không ở 
trong thân ta, không mà ngoài mà cũng không ở giữa. Thiền 
định shamatha nhất-tâm là một hỗ trợ thiết yếu cho loại 
nghiên cứu này. 

Các tư tưởng căm ghét, kiêu ngạo, ganh tị v.v.. có thể nhồi 
nhét tâm ta. Nhưng khi chúng ra đi, tâm trống không. Những 
tư tưởng này không có màu sắc để ta có thể thấy, không hình 
tướng để ta có thể cảm nhận, và không có những đặc tính để ta 
có thể giải thích. Chúng không thể diễn bày. Một số người nói: 
“Hãy tìm kiếm tâm bạn.” Mặc dù khi ta nhìn gần hơn, ta nêu 
lên câu hỏi, ai là người tìm kiếm và chính xác là anh ta đang 
tìm kiếm điều gì? Sau khi ta đã thiết lập tâm ta trong lhagtong, 
hay trạng thái nội quán đặc biệt, không có điều gì để hiểu rõ 
hay thành tựu, không có điều gì để giữ gìn hay mất đi. Một khi 
chúng ra đi, những tư tưởng hỗn loạn không để lại dấu vết 
nào. Thoát khỏi sự tham luyến hay sợ hãi, tâm kinh nghiệm sự 
an bình, trong sáng, và hỉ lạc không thể diễn bày. Trạng thái 
tâm này là căn nhà tự nhiên của ta, và mọi của cải của ta được 
gồm chứa trong đó. Không có gì để tham luyến, tuy nhiên ta 
phải duy trì nó với sự hỗ trợ của chánh niệm. Trừ phi ta bố trí 
lính canh chánh niệm bằng cách tiếp tục thực hành thiền định 
của ta, nó sẽ không mất đi. 

Điều này được gọi là “tự-giải thoát.” Không cần đến cách đối 
trị nào khác. Hãy chỉ nhìn vào bản tánh của tâm. Những con 


sóng xuất hiện từ đại dương và tan biến trở lại vào đại dương. 


484 


Không cần thực hành một cách đối trị để giải tan những con 
sóng. Tương tự như vậy, những đám mây xuất hiện trong bầu 
trời và tan biến không chút dấu vết. Ta cần thiền định theo 
cách này. Việc thực hành rất quan trọng. Không có thực hành, 
những giáo lý này chỉ là thêm sự hiểu biết tích tập. Nhưng nếu 
ta thực hành thì chúng trở thành một phương pháp siêu việt 
cho sự giác ngộ. 


485 


74 Tâm và tư tưởng khái niệm như nước và nước đá. 
Chúng luôn luôn không thể tách lìa. 
tuy thế không thể nói chúng là một vật hay hai. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY tiếp diễn với những giáo huấn sâu xa, từng bước 
một đối với thực hành Đại Ấn. 

Hai vật khác nhau nước và nước đá là gì? Nếu chúng khác 
nhau, thì khi nước đá tan chảy ta sẽ có thể phân biệt nước-đá 
và nước không-đá. Nhưng ta thấy là ta không thể làm điều 
này. Thay vào đó ta có thể nói chúng là một vật? Không, nếu 
chúng là thế, ta không thể phân biệt nước đá và nước. Tương 
tự như thế, tâm và tư tưởng khái niệm xuất hiện là hai điều 
khác biệt khi ta không nhận ra bản tánh chân thật của chúng. 
Nhưng ngay khi ta nhận ra bản tánh của tư tưởng khái niệm, 
ta nhận ra rằng nó không tách lìa với tâm. Tâm và tư tưởng có 
cùng bản chất. 

Có thể không có nước đá không nước, nhưng có thể tồn tại 
nước không nước đá. Tuy nhiên, nước đá không tách lìa với 
nước. Nước đá xuất hiện tách lìa với nước, nhưng trong thực 
tế thì không thể, bởi nước đá không thể được sản xuất mà 
không có nước. Tương tự như thế, không có tâm thì không có 


tư tưởng khái niệm. Có thể có tư tưởng khái niệm mà không 


486 


có tâm? Các tư tưởng khái niệm tạo nên nghiệp tiêu cực và 
tích cực để duy trì chúng ta lang thang trong sinh tử. Việc 
nhận ra chân tánh của chúng tự nó là sự giác ngộ. 

Giống như nước và nước đá luôn luôn không thể tách lìa, các 
tư tưởng khái niệm và tâm luôn luôn bất khả phân. Ta không 
thể nói: “Đây là tâm và đó là tư tưởng khái niệm,” bởi không 
thể nói chúng là một hay hai vật. Đây là điều được giảng nghĩa 
là “bất nhị.” Sự nghiên cứu và phân tích trí tuệ sẽ không đưa ta 
tới sự nếm trải của thiền định. Để làm điều này, lòng sùng mộ 
đối với dòng truyền thừa và đối với Đạo sư gốc thì vô cùng 
quan trọng. Các Đạo sư giống như mặt trời và các tư tưởng 
khái niệm của ta như nước đá. Gia hộ của ánh nắng của Đạo sư 
thì cần thiết để làm tan chảy nước đá của tư tưởng khái niệm 
thành nước của tâm không bị tạo tác. 

Tâm và tư tưởng khái niệm cũng có thể được cho là như 
những con sóng và đại dương. Không có đại dương, không thể 
có những con sóng, và những con sóng không thể tách lìa đại 
dương. Tuy thế nếu ta nói chúng là một vật, làm thế nào ta có 
thể nói chúng là hai? Và nếu ta nói chúng là hai vật tách lìa, 
làm sao ta có thể biểu thị rằng những con sóng hiện hữu mà 
không có đại dương? Nếu ta thiền định một cách gần gũi về 
những ví dụ này, ta có thể hiểu rằng vì sao những điều này 
được nói là “không thể diễn bày.” Sự tham luyến hay khát 
khao, và sự ghét bỏ, hay sân hận, không tách lìa với tâm ta. 
Việc thiền định theo cách này với một sự kết hợp shamatha và 
nội quán đặc biệt là điều chủ yếu để giải quyết mọi mâu thuẫn 


tâm linh. 


487 


Hãy nhìn bản thân tâm thức theo cách này. Không có tâm, 
không tư tưởng nào được tạo ra. Nhưng tự thân tư tưởng chỉ 
là một hiển lộ của tâm. Nó không tách lìa tâm. Nó không là một 
vật mà cũng không là hai. Hãy thiền định về điều này. Ta 
không thể săn đuổi mọi tư tưởng khỏi tâm thức. Ta chỉ có thể 
giải quyết chúng bằng cách hiểu biết tự tánh của tâm thức như 


trí tuệ. Câu kệ dưới đây biểu lộ rõ ràng điều này: 


Mọi sự được quán tưởng biến mất vào tánh Không. 

Tâm không có hình tướng, màu sắc, hay chất thể. 

Nó không được tìm thấy ở bên ngoài hay bên trong thân 
thể, cũng không tìm thấy ở giữa. 

Nó không được tìm thấy là một vật cụ thể. 


Cho dù ta tìm kiếm khắp mười phương, 

nó không xuất hiện ở nơi đâu, cũng không an trụ hay 
biến mất ở nơi nào. 

Tuy thế, nó không phải là không hiện hữu, bởi tâm thì 
tỉnh thức một cách sống động. 

Nó không phải là một sự duy nhất, bởi nó hiển lộ bằng 
nhiều cách. 

Nó cũng không là một số nhiều, bởi tất cả những điều 
này có một bản chất. 

Không ai có thể diễn tả bản chất của nó. 

Nhưng trong việc biểu lộ sự tương đồng của nó, không 
có lúc chấm dứt đối với những gì có thể được nói. 


Đó là nền tảng đích thực của mọi sinh tử và niết bàn. 


488 


Nó là niết bàn khi ta nhận ra bản chất của nó, và 


là sinh tử khi ta lầm lạc. 


Ta phải hiểu cách để bảo vệ tâm, làm thế nào để liên hệ với 
tâm ta theo một cách thế tích cực. Đây là cách ta phát triển 
lòng bi mẫn và từ ái đối với chúng ta và cách bảo vệ ta khỏi 
mọi điều tiêu cực. Nó cũng là một trong phương pháp hữu 
hiệu nhất mà ta có thể sử dụng để tịnh hóa những che chướng 
trong tâm. 

Đến đây, hãy nghỉ một lát. Hãy thư thản tâm thức và quán 
tưởng Đức Kim Cương Trì là hiện thân của trí tuệ và lòng bi 
mẫn, sự không thể tách lìa của hình tướng và tánh Không. Hãy 
khẩn cầu với sự sùng mộ nhất tâm và nhận những gia hộ của 
ngài trong hình thức những tia sáng. Sau đó Kim Cương Trì 
tan hòa thành bạn và bạn trở nên bất khả phân với sự trong 
sáng-tánh Không. Hãy nghỉ ngơi tâm thức trong trạng thái đó, 
là bản chất của không gian. 


489 


75 Sự bất khả phân của hình tướng và tâm thức như 
giấc mộng đêm qua. 
Nó có bốn đặc tính và là sự hợp nhất của hình 
tướng và tánh Không. 
Nó không thể được nói là một vật hay hai. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY GIẢI THÍCH bản tánh của tâm theo một cách khác 
biệt. Trong câu kệ cuối, tâm và tư tưởng khái niệm được giảng 
dạy như bất khả phân. Ở đây, sự bất khả phân có liên quan với 
những đối tượng vật lý và với tâm phóng chiếu hình tướng 
của chúng. Thường thì ta tri giác và tin tưởng vào tất cả những 
điều này bao quanh ta. Bởi tâm và các đối tượng xuất hiện là 
“thật có,” ta sống trong một trạng thái nhị nguyên. Nhưng khi 
ta hiểu chân tánh của tâm, ta thấy rằng tâm tạo dựng-mọi sự 
như một nhà huyền thuật. Sinh tử chỉ là một trạng thái của 
tâm và niết bàn cũng là một trạng thái của tâm. Khi ta thấu 
hiểu điều này, thật dễ nhận ra rằng mọi sự xuất hiện chỉ là một 
phóng chiếu của tâm. 

Khi bạn nhìn điều gì đó, hãy nhìn tâm liên tục và nhìn 
những gì bạn thấy trong tâm. Đâu là sự khác biệt giữa chúng? 
Nếu bạn thấy một bông hoa tuyệt đẹp phản chiếu trong tâm 


bạn, hãy khảo sát hình ảnh của đóa hoa trong tâm bạn, và 


490 


bản thân tâm thức. Các sự xuất hiện không xuất hiện hay an 
trụ ngoài tâm. 

Giấc mộng đêm qua là ví dụ được đưa ra trong bài kệ này. 
Hãy giả sử rằng trong một giấc mộng bạn đi tới một nơi tuyệt 
đẹp, một xứ sở với những ao hồ, bông hoa, và bãi cỏ xanh. 
Bạn rất an bình và thư thản ở nơi đó. Bạn gặp các bạn hữu và 
gia đình ở đó, và mọi người đều vui vẻ. Khi bạn thức dậy, mặc 
dù họ có thể an trụ sống động trong tâm, nhưng mọi điều này 
chỉ là một hồi ức. Những điều này hiện diện ở đâu? Chúng ở 
trong tâm hay bên ngoài? Làm sao chiếc hồ lớn này có thể 
phù hợp với căn phòng của bạn? Mọi sự ta thấy “bên ngoài” 
chỉ là phóng chiếu của tâm ta. Không nhận ra điều này, ta 
phóng chiếu các đối tượng và nhận thức các phóng chiếu như 
các sự vật hiện hữu một cách độc lập. Sau đó ta cố gắng bám 
chấp vào chúng một cách vô ích. Hãy xem điều này gây nên 
bao nhiêu đau khổ! Khi ta biết rằng mọi sự là một phóng 
chiếu của tâm, ta có thể thư thản và thoát khỏi sự tham luyến 
và thù ghét. 

Đôi khi ta khó hiểu được làm thế nào một vật như chiếc bàn 
cứng chắc thực sự chỉ là tâm ta. Một câu chuyện từ cuộc đời 


của Đức Milarepa có thể giúp ta hiểu rõ: 


Có một lần, hai nhà luận lý đến tranh luận với Milarepa. 
Milarepa nói: “Tôi đã giải quyết mọi câu hỏi của tôi. Tôi 
không còn gì chưa giải quyết để thảo luận với quý vị." 
Nhưng các nhà luận lý cứ khăng khăng: “Ngài biết ai 


thực sự giải quyết xong cuộc tranh luận? Hoặc ngài phải 


491 


đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời, hoặc chúng tôi sẽ đặt 
câu hỏi và ngài phải trả lời.” Khi ấy Milarepa động lòng 
và nói: “Nếu quý vị thực sự không nghe tôi, bây giờ tôi 
sẽ hỏi quý vị một câu xem câu trả lời của ai rành mạch 
đối với mọi người: Không gian có chất thể hay không?” 

Câu hỏi rất đơn giản này khiến các nhà luận lý lúng 
túng. Họ không trông chờ ngài hỏi một câu như thế. 
“Làm thế nào ngài có thể hỏi một câu như thế?” họ đáp 
lại. “Rõ ràng là không gian không có thực.” Bởi Milarepa 
đã chứng ngộ và thành tựu trong thực hành Đại Ấn, ngài 
nhập định như-kim cương và đi tới đi lui trong không 
gian. Sau đó ngài ngồi xuống trong không gian và thiền 
định. Milarepa yêu cầu các nhà luận lý di chuyển, nhưng 
họ chẳng thể chuyển động được. Như thể họ bị giam giữ 
giữa những tảng đá lớn. Milarepa xuất định và hỏi họ: 
“Bây giờ quý vị nghĩ gì?” Các nhà luận lý tuyên bố rằng 
điều này chỉ là một trò bịp bợm của huyền thuật. 
Milarepa la lên: “Nhưng chính quý vị thấy rằng quý vị 
không thể di chuyển!” 

Sau đó Milarepa hỏi một câu thứ hai: “Những bức 
tường đá của hang động này có thật không?” Các nhà 
luận lý thảo luận điều này và kết luận rằng tảng đá quả 
là có thật. Sau đó Milarepa đi vào thiền định như-không 
gian và đi tới đi lui qua những bức tường của hang 
động. Ngài nhấc tảng đá khổng lồ lên và ném nó về phía 


những người khách, nhưng họ không cảm thấy gì hết. 


492 


Đối với chúng ta, là những người chưa hoàn tất trong thiền 
định, những câu chuyện này có thể ích lợi. Nếu không, khó thấy 
được làm thế nào một chiếc bàn có thể chỉ là một phóng chiếu 
trong tâm. 

Căn nhà nhỏ của Đức Gampopa chỉ có thể chứa khoảng năm 
người. Có một lần thiền giả Loten tới để thực hiện một lễ cúng 
dường, và thị giả của Gampopa cho phép ông đi vào và đích 
thân cúng dường. Khi Loten xuất hiện từ căn nhà, ông hỏi: “Ai 
xây pho tượng Quán Âm ngàn tay khổng lồ đó? Nó tuyệt đẹp và 
đầy cảm hứng! Nhưng Đạo sư sống ở đâu?” Vị thị giả đưa ông 
vào trong, và lúc này không có pho tượng nào được nhìn thấy, 
chỉ còn Đạo sư. Pho tượng lớn như ngọn núi Takla Gampo, 
nhưng nó phù hợp với căn nhà nhỏ của Đạo sư! Điều này cũng 
minh họa những gì có thể được biểu thị bởi người có tâm hoàn 
hảo. 

Có một ví dụ đơn giản có thể làm sáng tỏ điều này cho bạn. 
Khi bạn kết bạn với ai, bạn thấy rằng người đó tuyệt đẹp và 
hoàn hảo và các bạn yêu mến nhau rất nhiều. Cho dù người đó 
làm gì, bạn nhìn nó thật vui thích. Cho dù người đó phạm một 
lỗi lầm, bạn chấp nhận vô điều kiện và rất bảo vệ người đó. Tuy 
nhiên, sau vài năm trôi qua, các điều kiện có thể thay đổi bởi 
một bất đồng. Sau đó các bạn không chấp nhận nhau nữa, và 
tình huống xấu hơn. Phóng chiếu trong tâm của bạn về người 
đó hoàn toàn thay đổi. Cho dù người đó có làm những điều tốt 
lành, bạn cũng nói họ ngu si, và thấy bất kỳ điều gì họ làm là 
tiêu cực hay bất lợi. Điều này biểu thị mọi sự là một phóng 


chiếu trong tâm thức. 


493 


Bốn đặc tính của các hiện tượng được đề cập ở đây là: 


1. các hiện tượng thông thường vốn không hiện hữu; 

2. chúng có uy lực, hay có khả năng thực hiện một chức năng; 

3. chúng cũng được thấu hiểu một cách tương tự bởi ý thức 
của những người trong cộng đồng; 

4. chúng hiện diện bởi phương tiện của sự tương thuộc của 


nhiều nhân và duyên. 


Nếu ta nghiên cứu cẩn trọng, các hiện tượng không hiện hữu 
một cách độc lập. Cho dù ta làm một tách trà, tách trà đó xuất 
hiện qua nhiều nhân và duyên. Không có tách trà “thực sự.” Ở 
đây, uy lực có nghĩa là điều gì đó có khả năng thực hiện một 
chức năng. Tách trà có thể làm hết khát. Cũng thế, mọi người 
xung quanh có thể nhận thức tách trà đó. Tuy nhiên, không có 
sự tương thuộc của nước, bếp lò, ấm pha trà, lá trà, những 
người chủ trại làm trà phát triển, các tách trà v.v.. thì sẽ không 


có trà. Mọi hiện tượng tương đối có bốn đặc tính này. 


Câu chuyện này có thể giúp ta hiểu rõ bốn đặc tính của các 


hiện tượng: 


Một trăm con khỉ gặp một cái giếng. Chúng nhìn vào, 
thấy phản chiếu của mặt trăng, và trở nên lo lắng: “Mặt 
trăng đã rơi xuống chiếc giếng này!” “Chúng ta phải kéo 


mặt trăng ra và trả nó về đúng chỗ của nó.” Cùng chia sẻ 


494 


sự mê lầm là mặt trăng đã bị rơi xuống giếng, chúng 
quyết định giải cứu nó. 

Một con khỉ bám chặt cành của một chiếc cây, và tất cả 
những con khỉ khác giữ chân hay đuôi của con khỉ ở phía 
trên, vì thế làm thành một chuỗi dài những con khỉ. 
Nhưng nhánh cây gãy và tất cả chúng rơi xuống giếng. 
Sau đó chúng nhìn lên và thấy mặt trăng ở phía sau 
trong bầu trời. “Chúng ta đã làm điều đó!” chúng tán 
thán. “Mặc dù ta sẽ chết ở đây, chúng ta đã sửa sang trái 


đất và đặt lại mọi sự vào đúng chỗ của chúng.” 


Bởi tất cả những con khỉ đó đã nhìn thấy cùng một sự việc, ta 
có thể nói rằng hiện tượng được tất cả những con khỉ đó hiểu 
rõ. Nhưng sự phản chiếu trong cái giếng thì tương thuộc—cả 
mặt trăng trong bầu trời và nước trong giếng đều cần thiết để 
sự phản chiếu xuất hiện. Nếu không có mặt trăng, chỉ một mình 
nước không thể phản chiếu bất kỳ điều gì. Và nếu không có 
nước, mặt trăng không thể bị phản chiếu. 

Sự hợp nhất của hình tướng và tánh Không ám chỉ sự bất nhị 
của hình tướng và tánh Không. 

Mặc dù các hiện tượng xuất hiện, bản tánh của chúng là tánh 
Không, và chính tánh Không xuất hiện như hình tướng. Không 
thể nói chúng là một vật hay hai. Sự hợp nhất của hình tướng 
và tánh Không chỉ có thể được kinh nghiệm trực tiếp bởi một 
Bồ Tát ít nhất đã đạt được địa thứ tám. Trong Kim cương thừa, 
khái niệm này được tượng trưng bởi những nhân vật nam và 


nữ hiển lộ trong sự hợp nhất. 


495 


Mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn được bao gồm trong 
Đại Ấn. Chẳng hạn, giống như một hạt mè ngập tràn chất dầu, 
mía đường tràn ngập vị ngọt, một bông hoa tràn ngập hương 
thơm, và sữa ngập tràn chất béo, Đại Ấn tràn ngập khắp mọi 
chúng sinh. Đại Ấn như không gian, vô sanh tự nguyên thủy. Ta 
có thể nghĩ những hiện tượng này—những hình thức khác 
nhau v.v.—không phải là Đại Ấn. Nhưng trong thực tế mọi 
hiện tượng bên ngoài chẳng hạn như đất, đá, núi, cây cối, rừng, 
bụi rậm, đàn ông, đàn bà, v.v.——toàn bộ thế giới bên ngoài và 
bên trong mà ta nhìn thấy——chỉ là những hậu quả của những 
xu hướng bắt rễ sâu xa của ta. Hãy nhớ trích dẫn trong bài ca 


kim cương Đáng để Chiêm ngưỡng, của Nagarjuna: 


Khi các xu hướng xuất hiện, những hạt giống của các xu 
hướng xa rộng hơn được gieo trồng. 
Nhờ những xu hướng được tích tập này, những mầm 


chồi-sinh tử được phát triển. 


Cũng thế, Đức Jigten Sumgön tôn quý đã nói: “Mặc dù những 
truyền thống khác nhau kết luận rằng hoặc tâm hoặc thân lang 
thang trong sinh tử, tôi không giữ một quan điểm đặc biệt 
trong đó. Nhưng tôi sẽ nói rằng các nhân và duyên khởi sinh 
thành tư tưởng khái niệm. Do bởi điều đó, các xu hướng hiện 
thân lang thang [trong sinh tử].” 

Một ảo ảnh, một phô diễn kỳ diệu, một giấc mộng, một thành 
phố của Càn thát bà, một ảo tưởng: tất cả những điều này là 


những ví dụ hoàn hảo về các hiện tượng có thể được nhìn thấy 


496 


nhưng ta biết là không hiện hữu. Cùng cách thế đó, khi ta đã 
hoàn toàn tịnh hóa các xu hướng sinh tử của ta, mọi nhận thức 
sai lầm của ta tan biến vào không gian của Đại Ấn. Chân tánh 
của phiền não là trí tuệ nguyên sơ, nhưng nếu ta không thấu 
hiểu điều này, ta không thể nói rằng phiền não đó là trí tuệ. 
Tuy nhiên, thời điểm mà ta hiểu rõ những phiền não không 
hiện hữu, tự nó là trí tuệ nguyên sơ. Ta không thể tìm thấy trí 
tuệ tách khỏi những phiền não. Do bởi điều này, sinh tử và niết 
bàn được cho là bất nhị. Đây là những giáo lý vô cùng sâu xa. 
Ta sẽ phải thực hiện nhiều nỗ lực để tự thân chứng ngộ những 
điều đó. 

Những trích dẫn sau đây từ Tâm Yếu của các Giáo lý Đại Thừa 
thì tuyệt đẹp và khiến ta dễ dàng hiểu biết bản chất của thực tại, 
tính chất bất khả phân của hình tướng và tánh Không. Hãy đọc 


chúng một cách cẩn trọng và đưa chúng vào thực hành. 


Mọi sự tỉnh giác, trong trẻo và kinh nghiệm mà ta có 
được về các hiện tượng của sinh tử và niết bàn là do bởi 
sự nhận thức về chúng như vô sinh, trống không và vô 


ngã. Kinh Đèn Trăng nói: 


Bất kỳ điều gì xuất hiện từ những duyên không xuất 
hiện; 

Những việc như thế không có bản chất-thực tại của sự 
xuất hiện. 

Bất kỳ điều gì tùy thuộc vào các điều kiện (duyên) là 
tánh Không. 


497 


Thấu hiểu tánh Không là tận tâm. 


Và từ Mật điển của Tỉnh túy Bí mật Bất nhị, Hoàn toàn Chiến 


thắng: 


Bí mật của mọi chư Phật toàn hảo là những hiện tượng 
phi thường, tráng lệ, đáng ngạc nhiên này luôn luôn xuất 
hiện từ sự không xuất hiện. 

Sự không xuất hiện của chúng thì ở trong chính yếu tố 


mà chúng xuất hiện. 


Vì sao điều này như thế? Đó là bởi, khi đã chứng ngộ là 
tâm/không-tâm, thân/không-thân, sự xuất hiện/không-xuất 
hiện, mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn được nhận ra là 
xuất hiện như các cặp ôm chầm bất nhị, ngừng dứt như những 
cặp ôm chầm bất nhị, và an trú như những cặp ôm chầm bất 
nhị, và vì thế đó là hành vi cặp ôm chầm bất nhị. Kinh Thiền 


định Vương nói: 


Đã tới lúc để vũ trụ hữu hình xuất hiện, 
và là lúc để mọi thế giới trở về không gian, 
Nó luôn luôn như thế, và nó sẽ luôn luôn như thế— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì giống y như thế. 


Giống như các mạn đà la của những đám mây có thể lập 
tức 


xuất hiện trong một bầu trời không mây, 


498 


bất kỳ điều gì xuất hiện từ vô thủy sẽ luôn luôn trở lại— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như nhiều bọt nước xuất hiện bất ngờ 

được một người đang nổi lềnh bềnh trong một con sông 
nhìn thấy 

không có bất kỳ bản chất nào trong cuộc điều tra— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như mặt trăng, mọc trong một bầu trời trong 
xanh 

xuất hiện phản chiếu trong một cái hồ trong trẻo 

nhưng không có chuyển động của mặt trăng vào nước— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như những người sống trong những vùng núi non 
nghe ca hát, trò chuyện, cười, và kêu khóc 
vang dội từ những tảng đá, nhưng không nhìn thấy ai— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như chỉ có những người thật non nớt 
vẫn biết ơn sự khát khao của họ sau khi thức dậy 
để tìm kiếm người thân yêu trong giấc mộng đã biến mất— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như các nhà huyễn thuật biết rằng 


những hình tướng huyễn hóa khác nhau không thật có 


499 


ngựa, voi, và những cỗ xe mà họ tạo lập— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như một người bị tác động mạnh vì đói khát 
nhìn những vũng nước trong những ảo vọng 
khi đi bộ vào giữa buổi trưa mùa hạ— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Giống như một thiếu nữ nhìn thấy mình trong một giấc 
mộng 

hạ sinh một đứa trẻ, sau đó nó chết 

thì hạnh phúc khi đứa trẻ sinh ra và đau buồn khi nó 
chết— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


Như thành phố tưởng tượng của các Càn thát bà, 
như một ảo tưởng, như một giấc mộng. 
những điều thuộc khái niệm trống không thực thể— 


hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. 


500 


76 - Tâm-như-vầy đồng xuất hiện như một con sóng của 
đại dương. 
Mặc dù tư tưởng lan man được ổn định, sáu đối 
tượng hiện diện rõ ràng. 
Sự trong sáng và tánh Không thì bất khả phân. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY TIẾP TỤC các giáo huấn về Đại Ấn. Trừ phi ta đã 
thực hành những điều này, sẽ khó có thể hiểu được những 
khác biệt vi tế giữa những câu kệ này. Nhưng khi ta thực hành 
từng bước bằng cách sử dụng các phương pháp như được mô 
tả trước đây, ta sẽ thấy những dị biệt một cách rõ ràng và 
chính xác hơn. 

Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm, bất kỳ tư tưởng nào xuất 
hiện trong tâm, thì đồng xuất hiện với tâm thức. Chính tư 
tưởng đó—-dù tích cực hay tiêu cực—thì không tách lìa tâm. 
Tâm và tư tưởng dường như là hai, giống như đại dương và 
một con sóng dường như là hai vật khác nhau. Nhưng trong 
thực tế con sóng đó không tách lìa đại dương. Bản thân đại 
dương hiển lộ như con sóng. Khi con sóng đó tan hòa thành 
đại dương, không có thực thể độc lập có thể nhận ra là “sóng” 
còn tồn tại. Cùng cách thế đó, khi những con sóng của các tư 
tưởng lan man của ta được an định bởi thiền tĩnh lặng, chỉ có 


tâm-như-đại dương còn tồn tại. 


501 


Đức Jigten Sumgön nói trong Viên Ngọc Như-ý: 


Đừng tìm kiếm Phật quả ở nơi nào khác. 


Tâm là nguyên nhân sự xuất hiện của trí tuệ nguyên sơ. 


Tuy thế, hãy yêu quý việc nhận ra bản tánh của tâm 
hơn là nhìn thấy chư Phật 

an trụ khắp ba thời 

và mọi Bổn Tôn yidam ở đó. 


Đây là điều “chư Phật” thực sự muốn nói. 


Như Bác sỹ Thiện Thệ [Gampopa] đã nói: 

Tâm bất sanh là Pháp Thân, 

tâm không ngừng nghỉ an trụ như Báo Thân, 

tâm không thể nhận biết là Hóa Thân, và 

Thân Tự tánh (svabhavikakaya) là ba tâm này, không thể 
tách ha. 


Vì thế, tâm-như-vầy thì vô cùng tráng lệ. 

Khi tâm phóng chiếu, nó là trí tuệ nguyên sơ không 
ngừng nghỉ. 

Khi tâm tạo tác, nó trở thành nhiều. 


Và vì thế Đạo sư sẽ nói [với chúng ta]: 


Giác tánh thông thường không tạo tác, 
không phải là một đối tượng của người nắm giữ hay ôm ấp. 


Sự biến mất của tư tưởng lan man ngẫu nhiên 


502 


là cách thức dứt khoát của sự an trụ. 


Nói chung, khi ta nghĩ về bản tánh của tâm như điều đặc 
biệt, 

nó không thể nhận biết; 

là nhị nguyên, nó không thể tách lìa; 


là nhiều, nó không thể phân loại. 


Trí tuệ nguyên sơ của ba thời chư Phật, 
quan niệm của các Đạo sư siêu việt, và 
tâm của chúng sinh trong ba cõi sinh tử 


thì không thể tách lìa bởi chúng có cùng bản tánh. 
Đó là lý do vì sao Giới nguyện, Trong trẻo và Tuyệt đẹp nói: 


Đại Ấn vinh quang là thân thể của riêng ta, 

và phần tử cấu thành chúng sinh cũng nên được biết theo 
cách tương tự. 

Đó là điều không khác với bản thân và 


là tỉnh yếu đích thực của thiện thể quả. 


Khi tâm-như-vầy được nhận ra, nó là thế này: 
Tánh Không không sở hữu thực tại tối thượng. 
Giống như Tâm Kinh nói: 


“Không có trí tuệ nguyên sơ.” 


Nói chung, mọi giáo lý về các giai đoạn của các thừa 


503 


là để dành cho những bậc thông tuệ trong số những người 
đặc biệt. 

Cũng có nhiều truyền thống giáo lý 

diễn tả tất cả chúng ở đây, 

[nhưng] đây là ý nghĩa súc tích của những nguyên lý được 


diễn tả trước đây: 


Bởi ba cõi không có nền tảng-gốc 

không cần tạo một ý nghĩa thiết yếu của việc từ bỏ sinh tử. 
Bởi ba cõi được thiết lập một cách tự nhiên từ vô thủy, 
không cần tìm kiếm một kết quả bên ngoài. 

Bởi tâm-như-vầy thì vô sinh từ vô thủy, 


đừng xem sinh tử và niết bàn là hai. 


Ở đây tác giả đề cập đến điều này bởi một số người nghĩ rằng 


khi bạn có một thiền định “tốt lành,” bạn sẽ không nhìn thấy 


hay nghe bất kỳ điều gì, nghĩ rằng tâm bạn hoàn toàn trống 


không. Nhưng không phải như vậy. Thay vào đó, sáu đối tượng 


(xem câu kệ 71) được tri giác một cách rõ ràng trong giác tánh 


bao quát. Ta nhìn thấy các sự việc thật rõ ràng, tuy thế tâm ta 


không rối bời. Đối với những người có phẩm tính đó của tâm, 


sự trong sáng và tánh Không có thể dễ dàng được nhận ra như 


không thể tách lìa. 


Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm có bản tánh của trí tuệ, dù 


ta nhận ra nó hay không. Vấn đề này được nhắc lại như Bốn 


Pháp của Gampopa: 


504 


Xin ban những gia hộ khiến tâm con có thể đi theo Pháp. 

Xin ban những gia hộ khiến Pháp có thể đi theo con 
đường. 

Xin ban những gia hộ khiến các chướng ngại có thể bị 
tiệt trừ khỏi con đường. 

Xin ban những gia hộ khiến sự lầm lạc có thể ló dạng 


như trí tuệ. 


Bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm là tâm-như-vầy và sở hữu 
bản tánh của trí tuệ. Những con sóng xuất hiện từ đại dương, 
tuy thế cả sóng lẫn đại dương đều sở hữu bản tánh của nước. 
Giống như những con sóng và đại dương có bản tánh của nước, 
tâm và trí tuệ thì đồng xuất hiện và không thể tách rời. Dù tâm 
được an định hay không, những gì nảy sinh là trí tuệ đồng-xuất 
hiện. Các hoạt động tâm linh và bản tánh của tánh Không của 
tâm ta thì không thể tách lìa. Đây là Đại Ấn. 


505 


77 - Tâm bình thường như trung tâm của bầu trời. 
Nó không bị chạm vào bởi những tư tưởng của ba 
thời 
Và cách thế hiện hữu của nó là giác tánh không bị 
tạo tác. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY HOÀN TẤT giáo huấn của tác giả về những giai 
đoạn khác nhau của Đại Ấn. Ta có thể chỉ kinh nghiệm những 
điều này khi những thực hành của ta phát triển tốt đẹp và 
thiền định của ta mạnh đến nỗi mọi hoạt động tỉnh thần của ta 
được thực hiện như tâm-như-vây (mind-as-such). Khi đó tư 
tưởng khái niệm được gộp vào trong bản tánh của trí tuệ, tánh 
Không. Đây là chứng ngộ trực tiếp về bản tánh trần trụi và 
tươi mới của tâm. 

Ở đây tâm bình thường ám chỉ tâm nền tảng, tâm nguyên sơ, 
tâm không bị tạo tác, và không là tâm phiền não và lầm lạc 
thông thường của ta. Tâm bình thường không được tạo lập và 
không bị xúc chạm bởi sự vô minh hay tư tưởng khái niệm; đó 
là tâm Phật. Thông thường, khi ta nói điều nào đó là “bình 
thường,” điều này có nghĩa là nó không có gì đặc biệt. Ta nói 
rằng một người nào đó có giáo dục và có tước vị cao không 


phải là người bình thường, trong khi một người bình thường 


506 


thì thoát khỏi những phân biệt như thế. Nhưng ở đây, tâm 
bình thường là tâm nguyên sơ, Phật tánh không bị tạo lập. Khi 
ta đã kinh nghiệm sự chứng ngộ về điều này, không có gì để 
phân biệt thiên định và không-thiền định. Cho dù loại tư 
tưởng nào xuất hiện trong tâm, ta sẽ không bị chia tách với 
tâm bình thường, sự hợp nhất của sự sáng ngời và tánh 
Không. 

Đâu là sự khác biệt giữa trung tâm của bầu trời và biên bờ 
của bầu trời? Bầu trời có thể được cho là có một trung tâm? 
Không, bởi bầu trời thoát khỏi “trung tâm” và “các ranh giới.” 
Cũng thế, bất kỳ tư tưởng nào xuất hiện đều là tâm không giới 
hạn. Không có chút khác biệt nào giữa tâm quá khứ, tâm hiện 
tại, và tâm vị lai. Điều này không có nghĩa là một vị Phật không 
có ý thức về quá khứ, hiện tại và vị lai—chỉ bởi tâm Ngài 
không bị phiền nhiễu bởi những tư tưởng này. Như thế, tâm 
không bị tạo tác của một vị Phật không khác biệt trong quá 
khứ, hiện tại, hay vị lai. Cách thế hiện hữu của nó là giác tánh 
không bị tạo tác, giống như nó là. 

Nếu ta nhìn vào bản tánh của sự sân hận và tham luyến 
mạnh mẽ, ta thấy rằng chúng cũng không bị tạo tác. Nhưng ta 
phải đi tới chỗ thực sự nhận ra cách thế trong đó điều này như 
thế. Nếu ta theo đuổi những tư tưởng này và bám chấp vào 
chúng, ta trở nên bị chúng đuổi bắt, biến thành nô lệ, và đau 
khổ một cách vô vọng. Nhưng điều này không xảy ra nếu ta có 
thể nhận ra bản tánh của chúng là không bị tạo tác. Ta chỉ cần 
sự chánh niệm và sức mạnh để duy trì thực hành đó. Khi ta 


thiền định, các tư tưởng tiêu cực sẽ giảm thiểu một cách tự 


S07 


nhiên cho tới khi chúng bỏ đi không dấu vết, giống như những 
gợn sóng lăn tăn trên một cái hồ. 

Ta chỉ có thể liên hệ trực tiếp với tâm khi tâm ta thoát khỏi 
những tạo tác. Khi đó, ta có thể nhận ra bản tánh-bầu trời của 
tâm, thoát khỏi những quan tâm về “biên bờ” và “trung tâm,” 
và không có sự phân chia thành quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại. Cách thế hiện hữu của tâm là giác tánh không bị tạo tác và 
chính tâm bình thường đó là Đại Ấn. Tâm bất biến như không 
gian. Mặc dù có thể là những giai đoạn của sự chứng ngộ cục 
bộ, chứng ngộ hoàn toàn, và chứng ngộ viên mãn, vẫn còn đó 
sự không tăng trưởng hay suy giảm trong bản tánh của tự tâm 
chói ngời. Bản tánh này của tâm thì siêu việt sự diễn bày và chỉ 
có thể được hiểu qua kinh nghiệm. Và kinh nghiệm này chỉ có 
thể có khi ta thực sự từ bỏ sinh tử, đã hoàn toàn đạt được sự 
kiên cố thiền định, và sở hữu lòng sùng mộ nhất tâm với đạo 
sư, Đức Kim Cương Trì. 

Ở đây là một trích dẫn tuyệt đẹp liên quan đến Đại Ấn từ Đức 
Jigten Sumgön (trong Viên Ngọc Như ý): 


Để có một tâm không bị tạo tác, hãy bỏ mặc nó một 


mình. 


Hãy tự quen thuộc với sự vắng mặt tuyệt đối của những 
nhận thức này: 

hiện hữu và không hiện hữu, trống không và không 
trống không, 


ngã và vô ngã, yên bình và không yên bình, 


508 


quân bình và làm rối loạn. 


Khi sinh tử—những phiền não trong tâm, tư tưởng lan 
man— 

được yogi giải thoát trong những nơi chốn của riêng nó, 

sinh tử trở thành Pháp Thân. 


Đạo sư tôn quý, vị bảo hộ của ba thế giới, đã giảng dạy rằng 


mọi lầm lạc là trí tuệ nguyên sơ. 


Khi một người hoảng sợ bởi một bù nhìn 
nhận ra rằng không có ai hết, mọi sợ hãi và lo âu biến mất. 
Mọi tư tưởng lan man về ngã và sự chấp-ngã thì giống như 


r 


thế. 


Đối với yogi hiểu rõ không có sự chấp nhận hay từ bỏ 

sự hiểu lầm nền tảng về tư tưởng lan man— 

mà tính chất căn bản của tư tưởng lan man là vô niệm 
được thiết lập một cách tự nhiên— 

Giáo pháp nào không được tiếp thu? 

Điều gì còn lại để từ bỏ trong đại dương sinh tử? 


Có ai khác đạt được niết bàn? 
Chớ bao giờ xa lìa sự quân bình hỉ lạc này! 


Hơn nữa, trong Bậc Thang Kỳ diệu nói: 


509 


Bầu trời luôn luôn không có trung tâm hay biên bờ. 
Không gian luôn luôn trong sáng. 
Mọi loại mây tối ám 


sẽ bị hủy diệt bởi một trận bão mạnh. 


Trạng thái tự nhiên của đại dương thoát khỏi sự biến đổi. 

Nước không có [nước đá| trong đó. 

Nhiệt sẽ làm tan chảy mọi lớp-nước đá nào tự nhiên hình 
thành 


trở lại đúng loại nước đó. 


Chúng sinh luôn luôn là các vị Phật. 

Tự tâm, chói lọi từ vô thủy— 

Khi điều này không được nhận ra, sự lầm lạc gây nên đau 
khổ. 

Hãy biết điều đó từ khía cạnh riêng của bạn và bạn được 


giải thoát ở nơi chốn riêng của bạn. 
Viên Ngọc Như ý cũng núi: 


Con đường thứ tư [trong năm con đường] là Đại Ấn tự- 
xuất hiện, 

bản tánh chính yếu của mọi sự trong sinh tử và niết bàn. 

Trạng thái vĩ đại và tối hậu không thể nghĩ bàn này 

siêu việt [sự lưỡng phân] trống không-không trống 


không, 


S10 


hủy diệt lũ ma quân và những phiền não trong tâm, là 


thiện thệ quả, 


không bị hoen ố bởi tánh Không được tạo tác trong tâm, 


và thoát khỏi những ô nhiễm của các kinh nghiệm và 


trải nghiệm. 


Trí tuệ đồng xuất hiện 
được chứng ngộ bởi những bậc tôn quý 


nhờ thiện tâm của Vị Bảo hộ Thế giới. 


Khi tấm gương trắng-bạc của tâm ta 

thoát khỏi sự nhơ nhuốc—những tạo tác của 

các che chướng thuộc nghiệp, phiền não và nhận thức 
đã được đánh bóng liên tục— 

mọi phẩm tính tốt lành và những loại như thế của mọi 
sự trong 

sinh tử và niết bàn, không còn sót lại điều gì, xuất hiện 


từ điều này. 


S11 


78 - Thực hành không đứt đoạn như một người bảo vệ 
cảnh giác. 
Nó hoàn toàn không tán loạn và thoát khỏi việc 
chấp nhận hay chối bỏ. 
Không có sự nhị nguyên của các sự việc bị từ bỏ và 
những đối nghịch của chúng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY và những giáo huấn theo sau liên quan đến cách 
tiếp tục với thực hành Đại Ấn. Một khi ta đã thọ nhận các giáo 
huấn, ta phải hoàn thành chúng và làm toàn thiện thực hành. 
Tính liên tục của thực hành là cần thiết đối với sự toàn thiện 
của giác ngộ. 

Thực hành không đứt đoạn có nghĩa là ta luôn luôn chánh 
niệm, như một người bảo vệ cảnh giác. Những kẻ trộm và 
cướp có thể đến bất kỳ lúc nào, vì thế người bảo vệ một biệt 
thự cất giữ kho tàng vĩ đại phải tỉnh táo hai mươi bốn giờ 
một ngày. Cùng cách đó, điều quan trọng là canh giữ tâm 
bạn bởi những kẻ cướp của sự tham muốn, khát khao, sân 
hận, và sự sao lãng có thể đến bất kỳ lúc nào và đánh cắp 
của cải của lòng bi mẫn và trí tuệ của ta, cùng với sự chứng 
ngộ của ta về Đại Ấn. 

Một khi sự chánh niệm được liên tục thiết lập, một tâm 


không tán loạn “thật sự ở đó,” ngay tại đó, dù ta đang đi, đang 


S12 


ăn, đang lái xe, hay đang thực hiện những hoạt động khác. Ta 
có thể nhìn tâm và xem làm cách nào trạng thái tỉnh thần của 
ta hình thành thế giới. Nhưng khi ta nhìn nó, ta nên thư thản, 


Milarepa khuyên ta trong một cài ca kim cương: 


Hãy ngơi nghỉ một cách tự nhiên, như một đứa trẻ nhỏ. 

Hãy ngơi nghỉ như một đại dương không có sóng. 

Hãy ngơi nghỉ với sự trong trẻo, như một ánh nến. 

Hãy ngơi nghỉ không có sự tự quan tâm quá đáng, như 
một tử thi. 


Hãy bất động như một ngọn núi. 


Trong trạng thái Đại Ấn, không có gì để chấp nhận và không 
có gì để từ bỏ. Chừng nào ta còn chánh niệm, ta chỉ cần nhìn 
bản chất của tâm. Khi ta có thể làm điều này, ta sẽ không bị 
đảo lộn bởi những tư tưởng tiêu cực. Thay vào đó, ta sẽ chỉ 
nhìn chúng tan hòa và biến mất. Như được đề cập trước đây, 
khi những con sóng xuất hiện từ đại dương, chúng vẫn chỉ là 
một phần của nước. “Sóng là một hiển lộ của đại dương,” 
Milarepa đã nói. “Nó xuất hiện từ đại dương và tan hòa vào đại 
dương.” Như thế, không có gì để chấp nhận, không có gì để từ 
bỏ. 

Lòng bi mẫn và trí tuệ, những đối trị của sinh tử, thì không 
khác biệt với điều này. Vì thế, không có sự nhị nguyên của các 
sự việc bị từ bỏ và những đối nghịch của chúng. Bản chất của 
cái bị từ bỏ là tánh Không; vì thế, không có gì để từ bỏ. Sự đối 


trị cũng tan hòa vào tánh Không. Nó chỉ là tri giác mê lầm của 


513 


ta về sự nhị nguyên tạo nên sinh tử. Đây là điều ta cần để tiếp 
tục làm việc bằng sự thiền định với một tập trung mãnh liệt. 
Với sự hoàn toàn cảnh giác và chánh niệm, ta nên duy trì thiền 
định Đại Ấn cho đến khi điều này được viên mãn. Mọi sự tạo 
dựng hiển nhiên, mọi kinh nghiệm về sự bám chấp và đóng 
chặt, là một vị trong Đại Ấn. 

Sự “sinh” và “bất sinh” có cùng một vị. Đức Phật đã nói: “Cái 
được sinh ra từ những điều kiện (duyên) thì bất sinh bởi nó 
không có sự sinh ra cố hữu. Điều đó tùy thuộc vào những 
duyên là tánh Không. Người chứng ngộ tánh Không sở hữu 
giác tánh trọn vẹn.” Sở hữu giác tánh trọn vẹn có nghĩa là tỉnh 
giác và cẩn trọng đối với nguyên nhân và hậu quả. Tánh 
Không không mâu thuẫn với nguyên nhân của các hiện tượng. 
Vì thế, người đã chứng ngộ tánh Không thậm chí còn trở nên 
kỷ luật hơn và sở hữu công hạnh thanh tịnh hơn. Đây là cách 
ta tiến bộ trên con đường dẫn tới giác ngộ. 

Đức Jigten Sumgön đã diễn tả tám giới nguyện Đại Ấn theo 


cách này trong Viên Ngọc Như ý: 


1. Không từ bỏ Đạo sư kim cương, ngay cả sau khi nhận ra 
ngài là tâm bất sinh của riêng bạn. 

2. Không thảo luận những lỗi lầm của bằng hữu và những 
người khác, hay sự sâu sắc tương đối của bất kỳ điều gì 
trong các giáo lý, từ Giáo pháp cao cả, Luật (Vinaya), cho 


đến thừa kim cương mật chú. 


514 


._ Đừng làm cản trở công hạnh Giáo pháp của bạn, ngay cả 
sau khi bạn không còn hy vọng nữa đối với Phật quả cao 
quý. 

.. Hãy tiếp tục tránh mọi tà hạnh thô và tế, ngay cả sau khi 
bạn không còn sợ hãi “sinh tử xấu xa.” 

. Đừng tự-đề cao, cho dù bạn đã tỉnh thông các thiền định 
của việc không đắm chìm trong nước v.v.. 

. Hãy mở trống đối với kiến và hành của người khác, ngay 
cả sau khi bạn hiểu rõ sinh tử và niết bàn thì bất nhi. 

. Hãy nhận thức rằng chư Phật và chúng sinh chia sẻ một 
sự tương tục và hãy để lòng bi mẫn xuất hiện không cần 
nỗ lực. 

. Hãy an trụ trong sự cô tịch, cho dù sau khi thiền định 
của bạn thoát khỏi sự lưỡng phân quân bình/hậu-thiền 
định. 


S15 


79 - Việc đưa mọi sự vào con đường giống như phương 
thuốc của Nhà Trị liệu Trẻ Trung. 
Ngay cả những chúng sinh xấu ác cũng không hiện 
hữu ngoài tâm ta. 
Không bám chấp, hãy thoát khỏi mọi sự sinh khởi. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY chỉ dẫn cho hành giả Mahamudra cách sử dụng 
mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, trên con đường. Nhà Trị liệu 
Trẻ Trung là một y sĩ nổi tiếng vào thời Đức Phật. Ông có thể 
nhận ra những dược tính của mọi loại cây cỏ và đá và biết cách 
sử dụng bất kỳ điều gì, kể cả chất độc, để làm ra thuốc. Tương 
tự như thế, ta có thể sử dụng mọi kinh nghiệm của ta trong 
việc thực hành. Đặc biệt là trong việc nghiên cứu và thực hành 
Mahamudra, ta biết rằng bản tánh của mọi sự là trống không 
(tánh Không) nên không có gì để từ bỏ. Ví dụ như nếu tham 
muốn sinh khởi, hãy kềm chế để không đi theo tư tưởng này 
và hãy thực hành việc nhìn vào bản tánh của nó như tánh 
Không. Những tư tưởng tốt, những tư tưởng xấu, và các trở 
ngại: hãy đưa chúng vào con đường. Tất cả những điều đó đều 
có thể trở thành một phần của thiền định. Một kẻ thù tiêu diệt 
ta không hiện hữu ngoài tâm ta. Hãy suy nghĩ về một trận lụt 


quét sạch mọi sự quý giá và rác rưởi bằng cách thức giống 


S16 


nhau. Cũng giống như thế, mọi kinh nghiệm về hạnh phúc và 
đau khổ được cuốn trôi vào phạm vi của tánh Không. 

Khi các tư tưởng tiêu cực như sân hận và tham luyến sinh 
khởi, ta thường cảm thấy tệ hại và nghĩ: “Những tư tưởng này 
không nên xuất hiện trong tâm ta.” Thay vì xô đẩy chúng, hãy 
nhìn thẳng vào chúng. Hãy thiền định về bản tánh của tự tâm. 
Khi bạn gặp những người xấu ác hay những người làm bạn 
giận dữ, hãy nhìn vào tâm bạn và nghĩ: “Người đó thì huyễn 
hóa và sự giận dữ này là phản ứng của tâm tôi.” Bản tánh của 
tâm chính là sự giận dữ hay oán hận đó, nó trống không. Như 
thế, không giận dữ, bạn có thể liên lạc với người đó và giải 
quyết vấn đề. Hãy coi sự chạm trán như một nhắc nhở cho 
thực hành của bạn. Được sử dụng một cách chánh niệm, mọi 
hoàn cảnh tốt và xấu có thể trở thành các thực hành thiền định 
mãnh liệt. 

Trong việc tu tập Bồ đề tâm, thậm chí ta có thể sử dụng 
những tư tưởng tiêu cực như một đối tượng thiền định. Nếu ta 
cảm thấy khó chịu, không thoải mái hay thân thể không khỏe, 
thay vì vứt bỏ những cảm xúc này hay bị chúng áp đảo hoặc 
coi chúng như những chướng ngại, ta có thể dùng chúng như 
con đường: “Nguyện những cảm xúc này tịnh hóa mọi điều 
tiêu cực và những hoàn cảnh bất lợi của tất cả chúng sinh. 
Những cảm xúc này cũng tịnh hóa ác nghiệp của tôi, vì thế tôi 
hoan nghênh chúng.” Nếu ta có sự bất đồng với một người bạn, 
thay vì hướng sự oán giận hay thịnh nộ đến người đó, ta có thể 
nhìn vào tâm ta và dùng những cảm xúc này để tịnh hóa những 


oán giận của tất cả chúng sinh. Theo cách này, sự giận dữ 


S17 


không trở thành kẻ thù của ta, tiêu diệt sự an bình và hòa hợp 
trong tâm ta. Thay vào đó, nó có thể mở rộng trái tim ta theo 
một cách thế vô giới hạn. Đây là cách ta có thể đem mọi sự vào 
con đường bằng thực hành Bồ đề tâm. 

Khi gặp những hoàn cảnh bất lợi, ta nên nhìn xem mình đã 
tham luyến ra sao khi cảm thấy tốt đẹp. Những hoàn cảnh như 
thế là những vị Thầy thực sự tốt lành bởi ta không nhận ra là 
mình đã tham luyến nhiều đến mức độ nào cho tới khi xảy ra 
điều đối nghịch với chúng. Khi ta tìm thấy những hoàn cảnh 
bất lợi đó, ta có thể tịnh hóa những tham luyến, oán giận, và 
những tư tưởng tiêu cực khác. Nói một cách tương đối, ta có 
thể sử dụng chúng như một phương tiện đặc biệt để phát triển 
lòng bi mẫn và từ ái đối với chúng sinh. Trong phạm vi tuyệt 
đối, bản tánh của chúng là sự trống không (tánh Không) huyễn 
hóa và như-ảo ảnh. 

Đôi khi ta có thể tin rằng ta thấy một yêu quái, nhưng điều 
này chỉ là một phóng chiếu của tâm. Yêu quái, tri giác về yêu 
quái và người tri giác yêu quái thì tương thuộc. Không có cái 
này thì cái kia không thể xuất hiện. Mặc dù chúng có vẻ hiện 
hữu, chúng là những ảo ảnh và không hiện hữu bẩm sinh. Theo 
giáo lý bardo, ngay cả những Bổn Tôn phẫn nộ cũng là một 
hiển lộ của tâm ta. Không có chút khác biệt nào giữa những 
hiển lộ của bardo và những điều mà ta nhìn thấy vào lúc này. 
Tất cả đều là những phóng chiếu của tâm. Do bởi điều này, ta 
nên nhìn vào tâm ta và thiền định thoát khỏi mọi trói buộc. 

Có sự xả ly (từ bỏ) nhỏ bé và vẫn dính mắc với sự tham luyến 


và thù ghét thì không phải là cách thức để chứng ngộ 


S18 


Mahamudra. Sự chứng ngộ xảy ra từ từ. Những trông chờ và 
ước muốn sẽ không đưa ta đến chứng ngộ. Ta phải thực hành 
với sự xác tín, được đặt nền trên niềm tin cậy và giáo lý. 

Việc nhận ra bản tánh bất khả phân của hình tướng và tánh 
Không, và của ý nghĩa thông thường và tối thượng: đây là điều 
được gọi là “cái thấy (kiến) thanh tịnh.” Việc duy trì cái thấy đó 
trong sự bất khả phân của an định và kinh nghiệm hậu thiền 
định được gọi là “thiền định thanh tịnh.” Hoạt động hiển lộ 
trong phạm vi của sự tương thuộc, cái thấy và thiền định thanh 
tinh được gọi là “hành vi (hành) thanh tịnh.” 

Pháp Thân mà bản tánh là hai loại thuần tịnh, không ngừng 
hiển lộ hai sắc thân để làm lợi lạc những người tu tập và chúng 
sinh khác. Đối với hành giả đã thể nhập ý nghĩa của sự bất nhị, 
mọi sự hiển lộ trong phạm vi của Mahamudra. Và bởi mọi 
Pháp được bao gồm trong Mahamudra, không còn gì nữa để 
thành tựu hay tránh né. Việc duy trì thiền định trong sự hợp 
nhất của bất nhị tịnh hóa mọi ngăn che vi tế. Giống như ở trên 
đại dương, một con chim bay xa một con tàu sẽ chẳng có nơi 
nào khác để đáp xuống ngoại trừ chiếc tàu đó, mọi hình tướng 
của các hiện tượng và hoạt động trong tâm được bao gồm 
trong Mahamudra. Khi lửa hoành hành trong khu rừng, mọi sự 
gần đó trở thành nhiên liệu. Cùng cách đó, mọi hành động tốt 
và xấu mang lại sự chứng ngộ Mahamudra. Sinh tử không 
chạm được vào hành giả chứng ngộ. Thoát khỏi tám mối quan 
tâm thế tục, người ấy giống như hoa sen sinh ra trong bùn 


nhưng không bị bùn vấy bẩn. 


519 


Lời Khuyên về Cách Xua tan 
Khi Gặp phải Chướng ngại 


80 - Việc dính mắc vào an định giống như mặt hồ đông đá. 
Đó là tâm trì trệ và không sáng suốt. 
Nó dẫn đến sự sai lầm của cối vô sắc. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MẤY CÂU KỆ KẾ TIẾP chỉ cho ta cách thức nhận ra các chướng 
ngại trong việc thiền định và cho ta hiểu rõ làm thế nào để giải 
tan chúng. Ta cần có một thiền định nhất tâm và kiên cố để 
phát triển vipashyana, hay sự quán chiếu đặc biệt. Nhưng nếu 
ta trở nên dính mắc vào an định thì điều này phản tác dụng. 
Thay vì trở thành một phương tiện để giải thoát bản thân khỏi 
sinh tử luân hồi, nó trở thành một nguyên nhân để tiếp tục 
lang thang trong sinh tử. Đôi khi, trong khi thực hành thiền an 
định, ta có thể rất an bình và thoát khỏi các niệm tưởng. 
Nhưng nếu ta trở nên dính mắc vào kinh nghiệm này, tâm ta sẽ 
giống như một mặt hồ đông đá—không trong trẻo, trì trệ, và 
không sáng suốt, và không có sự tỉnh giác của nhận thức trực 
tiếp, vững chắc hay nội quán thiết yếu. Điều này sẽ gây nên sự 


tái sinh trong một cõi sắc hay vô sắc. 


520 


Một ngày nào đó ta có thể có một kinh nghiệm thiền định 
tuyệt vời nhưng hôm sau thì không. Sau đó ta có thể lo rằng 
mình không kinh nghiệm sự an bình đó một lần nữa. Tâm ta 
trở nên kích động, và ta dễ cáu kỉnh. Ta nên hiểu rằng những 
kinh nghiệm về sự an bình này không phải là kết quả cuối cùng 
và hãy tiếp tục thực hành của ta mà không có sự trông đợi. 
Những hình tướng khác nhau có thể xuất hiện trong thiền 
định, nhưng những điều này không phải lúc nào cũng giống 
nhau. Dù chúng có xuất hiện hay không, ta phải tiếp tục việc 
thực hành thiền định của mình. 

Nếu ta trở nên dính mắc vào sự an bình của an định và cố 
gắng ôm giữ kinh nghiệm đó, điều này có thể khiến ta bị tái 
sinh trong một cõi vô sắc hay trong một trong bốn cấp độ thiền 
định trong sắc giới. Điều quan trọng nhất là một khi đã an định 
tâm ta, ta cần hợp nhất sự an định đó với nội quán. Chỉ an định 
không thôi thì không phải là mục đích. Đúng hơn, đó là một khí 
cụ mà ta sử dụng để đạt được giác ngộ. Việc nhớ lại bốn nền 
tảng thì đặc biệt cần thiết để thiền định được thành công. 

Để chứng ngộ Đại Ấn, chỉ học tập và dấn mình vào sự nghiên 
cứu không thôi thì không đủ. Ta cần có sự kính ngưỡng mãnh 
liệt đối với vị Thầy và các giáo lý, cũng như một sự tích tập 
công đức to lớn và sự hoàn toàn hiến dâng cho con đường. 
Dưới đây là một trích dẫn tuyệt đẹp từ Sử dụng Trí tuệ (như 
được trích dẫn trong Viên Ngọc Như ý) có thể giúp ta đạt được 


sự chứng ngộ này: 


521 


[Bạn có thể] hiểu biết một lượng Giáo pháp như bầu trời 
qua việc nghiên cứu và thiền định, 

nhưng những đám mây niệm tưởng sẽ ngăn che bầu 
trời đó. 


Bạn sẽ không có sự sáng suốt. 


[Bạn có thể] thiền định về khái niệm tánh Không cả một 
kiếp, 

nhưng, bị cột trói bởi những sợi xích vàng, bạn sẽ không 
có cơ hội để giải thoát. 

Làm sao bạn có thể nhận ra pháp giới, thoát khỏi sự tạo 
tác và hình tướng, 


khi thiền định về sự tạo tác có tính chất khái niệm? 


Khát khao sự hợp nhất của hồi tưởng và không-hồi 
tưởng 

là một cái thấy được xây dựng từ một sự hiểu biết 
nghiên cứu-và-suy niệm. 

Không thấu hiểu bầu trời, con ếch tự đắc với nước 

khi nhắc đi nhắc lại “Hãy ráng mà nhớ! Hãy ráng mà 


nhớ!” 


Nếu bạn tìm kiếm sự tối thượng với việc nghiên cứu và 
suy niệm 

trong khi nói: “Điều không được tìm thấy là tối thượng,” 

sai lầm này được gộp vào loại “tìm kiếm qua sự tạo tác 


của tâm thức.” 


522 


Làm sao điều này có thể sánh với bầu trời bất nhị? 


Nếu bạn thiền định về Đại Ấn thoát khỏi suy niệm, 
không thể diễn bày 

với mọi vết nhơ của niệm tưởng lan man, 

làm sao bạn có thể đạt được Phật quả, thoát khỏi sự tạo 


tác? 


Ngoài việc an trụ trong trạng thái tự nhiên, bình thường 

với chất cam lồ bất nhiễm, sự tôn kính và sùng mộ, và 
mọi điều kiện khác, còn điều gì khác 

khiến bạn có thể trải rộng vầng trăng viên mãn của bầu 
trời giác ngộ? 


Có thể các bạn là những người nghiêm túc và tận tụy, 


nhưng các bạn thiếu một Đạo sư đầy đủ phẩm tánh. 


523 


81 Việc bám chấp vào sự nhị nguyên của các sự việc 
cần được từ bỏ và cách đối trị của chúng giống 
như một người có cái nhìn sai lạc. 

Không hiểu biết cách thế hiện hữu, ta coi các phóng 
chiếu của ta như kẻ thù. 

Hãy yêu quý tâm không tán loạn và không bám chấp. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐÔI KHI, khi các tư tưởng sinh khởi trong thực hành shamatha 
(thiền chỉ, thiền an định), ta có thể nghĩ rằng việc thiền định 
của ta không tốt. Đặc biệt là trong trường hợp các tư tưởng 
tiêu cực, ta có thể coi những điều này như những rối loạn hay 
như các chướng ngại cho việc thiền định của ta. Thậm chí ta có 
thể đi tới chỗ ghét bỏ mọi niệm tưởng xuất hiện trong tâm, 
nhưng điều này chỉ làm kiên cố thêm khái niệm của ta về sự 
nhị nguyên. Nếu điều nào đó làm vướng mắt ta, ta không muốn 
nhìn nó. Nếu ta nghe một tiếng động, ta ghét nó. Chúng ta 
tranh đấu với vấn đề này sang vấn đề khác. Điều này cho thấy 
ta không biết cách mang mọi sự vào con đường. Giống như 
một người có cái nhìn sai lạc, ta không nhận ra thực tại một 
cách rõ ràng. Liên tục chiến đấu với tư tưởng khái niệm có 
nghĩa là ta vẫn không nhận ra rằng cả các niệm tưởng tích cực 


và tiêu cực đều trống không tự bản chất. 


524 


Giống như Nhà Trị liệu Trẻ trung đã sử dụng mọi cỏ cây, đá, 
và chất độc như thuốc chữa bệnh, ta cũng phải sử dụng mọi sự 
xuất hiện trong tâm, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nếu không, khi 
các tư tưởng xuất hiện, ta nhận thức chúng như các chướng 
ngại, các tư tưởng khái niệm của ta trở thành những “kẻ thù” 
của việc thiền định của ta. Điều này thật nguy hiểm. Ta phải 
thực hành để cho dù bất kỳ tư tưởng nào xuất hiện, ta bao gồm 
chúng trong thiền định của ta. 

Một tâm thức không-tán loạn không phê phán, một tâm thức 
không-bám chấp cũng không dính mắc vào sự an định hay từ 
bỏ các tư tưởng và âm thanh. Vì thế, hãy yêu quý tâm không 
tham luyến và thù ghét, bởi không dễ gì có được tâm đó. 

Nói chung, người có sự nhất tâm từ bỏ và sùng mộ đối với 
Đạo sư kim cương và Giáo pháp có thể kinh nghiệm Đại Ấn 
một cách dễ dàng. Tuy nhiên, một số hành giả có thể gặp các 
chướng ngại khi thực hành Đại Ấn. Ta được dạy rằng các 
chướng ngại thường gặp nhất là bốn sự sai lạc và ba lầm lỗi. 

Bốn sai lạc, hay bốn cách làm uổng phí kinh nghiệm của Đại 
An là: 


* uổng phí trên nền tảng của cách thế an trụ, nó bao gồm sự 
tạo tác niệm tưởng bằng trí thức “Mọi hiện tượng không 
có sự hiện hữu bẩm sinh,” thay vì có kinh nghiệm thực sự 
của Đại Ấn 

* uổng phí trên nền tảng của thuốc chữa trị, xảy ra khi ta 


dùng tánh Không như một cách đối trị các cảm xúc phiền 


525 


não thay vì nhận ra rằng bản chất của những cảm xúc 
phiền não này chính là tánh Không 

* uống phí qua con đường, xảy ra khi ta đang thiền định về 
Đại Ấn như con đường và hy vọng thành tựu Pháp Thân 
như điều gì tách lìa với trạng thái bất tịnh của ta thay vì 
nhận ra rằng tự con đường là Pháp Thân 

* uống phí qua sự tạo tác, xảy ra trong thực hành Bổn Tôn du 
già khi ta nương tựa vào ba thần chú để tịnh hóa các hiện 


tượng thay vì trực tiếp chứng ngộ tánh Không 


Đây chỉ là một giới thiệu ngắn gọn về chủ đề này. Có thêm 
nhiều chỉ tiết được tìm thấy trong các bản văn Đại Ấn. 

Ba sai lầm mà ta có thể gặp khi ta tiến bộ trong thiền định 
Đại Ấn là: 


* Ta có thể kinh nghiệm một trạng thái hỉ lạc. Việc tham 
luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự tái sinh 
trong dục giới. 

* Ta có thể kinh nghiệm một trạng thái tịnh quang trong đó 
ta sở hữu sự thấu thị, có thể nhìn xuyên qua các vật thể 
rắn chắc, thấu suốt các đời quá khứ và tương lai, v.v.. Sự 
tham luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự 
tái sinh trong sắc giới. 

* Ta có thể kinh nghiệm một trạng thái vô niệm, là nơi không 
điều gì có thể ảnh hưởng đến thiền định của ta. Sự tham 
luyến trạng thái này hay an trụ ở đó sẽ gây nên sự tái sinh 


trong cõi vô sắc. 


526 


Hành giả Đại Ấn kinh nghiệm những sai lầm và chướng ngại 
này phải vượt qua chúng với sự nhận thức trực tiếp và vững 
chắc để tiên bộ hơn nữa trên con đường. 


227 


82 Một cái thấy giả tạo về tánh Không giống như 
phương thuốc trở thành chất độc. 
Chối bỏ nhân quả và nói rằng không có các Bổn Tôn 
và ma quỷ: 
điều này không thể cứu chữa. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY dặn ta phải đề phòng việc chỉ có một sự hiểu biết 
thô lậu về tánh Không. Ta có thể nghe những giáo huấn đặc 
biệt về Đại Ấn nói rằng “không có gì hiện hữu” phù hợp với 
một vài cái thấy cao cấp. Ta cũng có thể được nói rằng “hãy ở 
chỗ ta là,” và không có điều thiện lành để chấp nhận và không 
có điều bất thiện để từ bỏ. Tuy nhiên, trước khi ta hoàn toàn 
chứng ngộ ý nghĩa của Đại Ấn, việc ôm giữ loại tỉin tưởng này 
rất nguy hiểm, bởi nó có thể khiến chúng ta chối bỏ nhân và 
quả. Nghĩ rằng không có Bổn Tôn, không có chư Phật, không có 
quỷ ma, ta có thể trở thành những người theo thuyết hư vô và 
tạo ra những nguyên nhân để tái sinh trong các cõi thấp. Như 
Đức Long Thọ nói: “Tánh Không như một con rắn.” Nếu ta 
không biết cách bắt rắn đúng cách, việc bắt rắn sẽ thật nguy 
hiểm. Tương tự như thế, nếu ta không biết cách sử dụng thực 
hành tánh Không một cách đúng đắn, ta đẩy mình vào đại họa 


của hư vô chủ nghĩa. 


S528 


Thiền định về tánh Không được dùng như phương pháp để 
chống lại những tư tưởng tiêu cực của ta. Nhưng chỉ với một 
sự hiểu biết thô thiển về tánh Không, tâm ta có thể trở nên thô 
lậu hơn. Nếu qua sự ngộ nhận về tánh Không, chúng ta lãng 
quên nghiệp, ta sẽ lại rơi xuống những cõi thấp và không còn 
cách nào để đối trị. Loại sai lầm này được gọi là không thể cứu 
chữa. Trong một trường hợp như thế, tốt hơn là ta nên chịu 
mắc kẹt một thời gian trong sự nhị nguyên. Khi đó, ít nhất ta sẽ 
nỗ lực để tịnh hóa các hành vi bất thiện của ta và phát triển 
những tư tưởng tích cực. 

Cho tới khi các khái niệm nhị nguyên bị khắc phục, đừng phí 
sức của bạn khi nói “tôi không hiện hữu.” Người vô minh và 
lầm lạc do bởi sự kiêu ngạo của mình trong Pháp sẽ trở thành 
nhiên liệu cho lửa địa ngục bởi như được đề cập trước đây, 
tánh Không không phủ nhận vai trò của nhân quả. Điều quan 
trọng là thành thực với chính mình và người khác, và hãy theo 


lời khuyên của Đức Long Thọ: 


Nếu bạn khát khao một tái sinh cao cấp hay giải 
thoát, 

hãy có cái nhìn đúng đắn về tập quán của bạn. 

Đối với những người giữ một quan điểm sai lạc, 

ngay cả đức hạnh cũng sẽ có những kết quả không 


thể chịu đựng nổi. 


Giới luật của các hành giả Đại Ấn cao cấp thì vô cùng thanh 


tịnh. Giống như Đức Phật và các đệ tử của Ngài, các ngài canh 


529 


chừng cách hành xử của mình thật cẩn trọng. Các ngài thấu 
hiểu cách thức chân thực của sự an trụ—sắc là không và không 
cũng là sắc. Việc tin rằng các hình tướng hiện hữu ở một bên 
và tánh Không hiện hữu ở một bên được gọi là một cái thấy giả 
tạo về tánh Không và không phải là tánh Không không bị tạo 
tác mà ta tìm kiếm. Nếu ta thực sự hiểu rõ giáo huấn về Đại Ấn, 
ta sẽ rất cẩn trọng về việc gây nhân. Mọi sự hiển lộ từ tánh 
Không được tan biến trở lại vào tánh Không; tánh Không và 
hình tướng thì bất khả phân. 

Đây là lý do vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bà Mẹ của chư 
Phật, nói: 


Đức Phật Thích Ca đã tuyên thuyết: 

“Bồ Tát, đừng tìm kiếm! 

Không có trạng thái tối thượng 

ngoài việc nhận ra tâm của chính mình.” 

Ngoài tâm-như-nó-là, chẳng có điều gì hiện hữu; 
không có bất kỳ chứng ngộ hay không chứng ngộ nào. 
Như Đức Văn Thù đã nói: 

“Đại vương, tâm không có hình tướng hay màu sắc; 
Cái gọi là tâm chẳng là gì hết.” 


Vì thế, mọi sự chẳng là gì. 


Điều này có nghĩa là không có thực thể nào hiện hữu một 
cách độc lập. Sự truy xét phơi bày rằng mọi sự, kể cả tâm, 
không hiện hữu cũng không không hiện hữu, tuy thế chúng 


không ngừng hiển lộ. 


530 


83 - Tham luyến sự tận diệt giống như bước đi của một 
con quạ. 
Nó không đạt được giác ngộ viên mãn. 
Và sẽ rơi vào Thanh Văn thừa. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT CON QUA bước đi ra sao và vì sao điều này được sử dụng 
ở đây như một sự tương đồng? Khi một con quạ bước đi, cái 
đuôi của nó đu đưa qua lại, khiến cho con vật lắc lư và khó đi 
tới đích. Tương tự như thế, nếu ta vận dụng như thế, ta sẽ phải 
mất một thời gian dài để đạt được Phật quả. 

Có hai loại niết bàn: niết bàn hữu dư (partial nirvana) và niết 
bàn vô trú (nonabiding nirvana). Niết bàn hữu dư là trạng thái 
mà các A La Hán đạt được. Trong hệ thống Thanh Văn, hành 
giả chủ yếu tập trung vào việc đạt được trạng thái A La Hán 
của giải thoát cá nhân và thoát khỏi đau khổ của riêng mình. 
Trạng thái này được gọi tận diệt không đầy đủ, hay nirodha 
trong Phạn ngữ, và là trạng thái nơi mọi tư tưởng khái niệm 
ngừng dứt và không còn bản ngã cá nhân. Các A La Hán an trụ 
trong trạng thái đó hàng ngàn kiếp. Nhưng bởi nó không phải 
là giác ngộ cuối cùng, các ngài lại phải nỗ lực để đạt được Phật 
quả trong nhiều kiếp nữa. Bởi con đường đạt được Phật quả 
đó phải mất một thời gian dài dằng dặc nên tốt hơn, ta cần 


nuôi dưỡng Bồ đề tâm từ lúc bắt đầu. 


531 


Niết bàn vô trú được thành tựu bởi các Bồ Tát, là những vị 
tập trung vào các thực hành trí tuệ và phương tiện thiện xảo 
bao gồm Bồ đề tâm. Trí tuệ siêu vượt sinh tử và thoát khỏi mọi 
đau khổ. Phương tiện thiện xảo hiển lộ như lòng bi mẫn vĩ đại 
làm lợi lạc tất cả chúng sinh mà không nghỉ ngơi hay lần lữa 
trong niết bàn hữu dư. Kết quả của thực hành Bồ Tát là Phật 
quả, được gọi là niết bàn vô trú bởi nó không an trụ trong sinh 
tử lẫn niết bàn. 

Niết bàn hữu dư được thành tựu nhờ tịnh hóa các che 
chướng của cảm xúc phiền não (phiền não chướng), trong khi 
các Bồ Tát đạt được niết bàn vô trú bằng cách tịnh hóa những 
phiền não chướng thô lậu lẫn các che chướng vi tế đối với sự 
toàn trí (sở tri chướng). 

Được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt được sự tận diệt chỉ vì lợi lạc 
của riêng mình và không quan tâm đến chúng sinh là những 
trở ngại cho việc đạt được sự toàn giác. Những thái độ này sẽ 
khiến ta đạt được trạng thái A La Hán của các Thanh Văn, nơi 
ta có thể an trụ trệch hướng trong một thời gian dài. Nhưng 
bởi đó không phải là sự thành tựu cuối cùng, nó chỉ là một nơi 
nghỉ ngơi. Cuối cùng, Đức Phật sẽ đánh thức những vị bị 
vướng kẹt ở đó và thúc dục họ tiến tới giác ngộ, như được 


giảng trong chương thứ nhất của Pháp Bảo của sự Giải thoát. 


532 


84 Những kinh nghiệm đa tạp giống như một đồng có 
mùa hạ. 
Sẽ không có gì mà không sinh khởi, chẳng hạn như 
sự thấu thị v.v... 
Hãy tránh sự tự phụ và kiêu mạn. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


TRONG MỘT ĐỒNG CỎ VÀO MÙA HẠ, nhiều loại cỏ, cây, và hoa 
lá khác nhau và quyến rũ phát triển một cách tự nhiên. Khi ta 
thiền định một cách tốt đẹp, tâm trở nên kỷ luật; sự trong sáng 
và kiên cố được thiết lập một cách vững chắc. Cuối cùng, một 
thiền giả hảo hạng có thể đạt được định, trạng thái quân bình 
tương ứng với các kinh nghiệm trong bốn cấp độ của sắc giới 
và bốn cấp độ của vô sắc giới. Ta đạt được một ý thức về sự 
sâu sắc, sức mạnh và có năng lực. Trong trạng thái đó, những 
kinh nghiệm hấp dẫn và khác nhau chẳng hạn như thấu thị, 
bay lên, các thị kiến, đại lạc, vô niệm v.v.. có thể xuất hiện, 
nhưng ta không được dính mắc vào những điều này. Chúng chỉ 
là sự phô diễn của tâm, chúng xuất hiện và biến mất. Trên con 
đường, những kinh nghiệm khác nhau có thể xảy ra, nhưng ta 
nên tiến đến sự giác ngộ viên mãn mà không dính mắc vào 
những kinh nghiệm đó. 

Trong tiểu sử của Gampopa, ta có thể đọc về nhiều kinh 


nghiệm mà ngài có trong thời gian ngài tu học với vị Thầy 


533 


Milarepa. Gampopa có những thị kiến về một ngàn vị Phật, bảy 
Đức Phật Dược Sư, và các Bổn Tôn yidam Báo Thân. Đôi khi 
ngài kinh nghiệm bóng tối toàn diện vào ban ngày, và đôi khi 
ngài trực tiếp nhận thức cả sáu loài trong luân hồi sinh tử. 
Gampopa thuật lại mọi kinh nghiệm này cho Milarepa, nhưng 
Milarepa chỉ trả lời: “Điều này không tốt cũng không xấu. Hãy 
tiếp tục việc thiền định của con. Không có cái nào trong những 
kinh nghiệm này là chứng ngộ cuối cùng.” Sau đó Milarepa ban 
cho Gampopa những giáo huấn về cách giải trừ các chướng 
ngại và làm thế nào nâng cao thực hành của mình. Theo cách 
này, Gampopa không trở nên hài lòng hay dính mắc vào những 
kinh nghiệm thành tựu khác nhau này và có thể phát triển 
trong việc tu tập cho đến khi ngài đạt được Phật quả viên mãn. 

Cũng thế, chúng ta không nên có sự tự phụ hay kiêu mạn về 
những điều như thế và nên nhớ rằng mục đích cuối cùng của 
ta là sự giác ngộ. Thiền định nên làm đơn giản hóa tâm ta chứ 
đừng làm nó phức tạp. Thay vì trở nên xao lãng bởi những 
kinh nghiệm thiền định, ta nên tiếp tục thực hành cho đến khi 
thể nhập Pháp Thân. 


534 


85 - Sự chấp ngã và mong muốn sai lầm giống như các 
mùa màng bị sương giá hủy diệt. 
Nếu Giáo pháp, có nghĩa là điều phục tâm, trở 
thành một nguyên nhân của sự kiêu mạn, 
cội gốc đức hạnh bị chặt đứt. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN dọn sạch và làm màu mỡ cánh đồng 
của mình, gieo hạt giống, cẩn thận nhổ cỏ, và cuối cùng thu 
hoạch kết quả. Tương tự như thế, ta chăm sóc tâm thức một 
cách cẩn trọng bằng cách quán chiếu về lẽ vô thường của các 
hiện tượng, những đau khổ của sinh tử, sự tương thuộc của 
nhân quả, và khả năng và cơ hội quý báu mà ta có. Vì thế, ta 
dọn sạch đá và sỏi tham, sân và sỉ v.v.. Sau đó ta nên gieo hạt 
giống Bồ đề tâm trong đất mềm của tâm ta. Bằng cách cẩn 
trọng nhổ sạch sự kiêu mạn và tự phụ, ta có thể phát triển 
những cây Bồ đề tâm tương đối và tuyệt đối. Cuối cùng, ta có 
thể thu hoạch vụ mùa giác ngộ. Trái lại, nếu ta làm sinh khởi 
kiêu mạn và tự phụ do bởi một vài kinh nghiệm thiền định, 
mọi phẩm tính tích cực mà ta đạt được bị hủy diệt. Điều này 
giống như một vụ mùa sung mãn bị sương giá hủy diệt ngay 
trước khi nó được thu hoạch. Không có một nền tảng đúng đắn 
và động lực thanh tịnh, nỗ lực của ta bị phí phạm và không có 


kết quả tốt đẹp. Nếu Pháp có nghĩa là điều phục tâm được sử 


S35 


dụng để mê lầm thêm nữa, cội gốc đức hạnh bị chặt đứt và ta 
không có cách nào để điều phục tâm. 

Khi mới vừa giác ngộ, Đức Phật nói: “Trong sinh tử có đủ 
nguyên nhân để đau khổ. Nếu có cơ hội người ta sẽ lạm dụng 
Pháp, nếu như ta không giảng dạy thì tốt hơn.” Rõ ràng là có 
một nguy hiểm về điều này, vì thế ta phải đặc biệt cẩn trọng để 
tránh nó. Chẳng hạn như, những người nhập thất dài hạn có 
thể nghĩ: “Bây giờ ta là người đặc biệt bởi ta đã làm được điều 
mà những người khác không làm được.” Kinh nghiệm tu tập và 
nhập thất tưởng là để làm giảm bớt bản ngã, rốt cuộc lại làm 
cho nó thêm mạnh mẽ. Gampopa cũng cảnh báo nguy hiểm 
này khi nói: “Nếu bạn không thực hành Pháp phù hợp với 
Pháp, việc thực hành Pháp có thể khiến bạn bị tái sinh trong 
những cõi thấp.” Điều vô cùng quan trọng là ta đừng phạm sai 
lầm này. 

Ta nên thực hành Pháp để làm bản thân ta trở thành người 
tốt hơn, chân thực hơn và bớt mê lầm. Pháp không phải là một 
phương pháp để tìm ra những lỗi lầm của người khác mà đúng 
hơn, đó là một phương pháp để nhìn vào tâm mình và xem nó 
có những lỗi lầm nào. Nó là một phương cách để phơi bày 
những khiếm khuyết của chính mình. Điều này quan trọng 
nhất. Chừng nào mà tâm ta không toàn thiện, thậm chí ta sẽ 
nhận ra những lỗi lầm nơi những vị thành tựu cao cấp. Ta phải 
thường xuyên nhắc nhở mình về điều này. Bản ngã thật quỷ 
quyệt —nó sẽ tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào để len vào. Trái lại, 
Pháp giống như một tấm gương. Mắt ta không thể nhìn thấy 


khuôn mặt của ta, nhưng ta có thể dễ dàng làm điều đó với sự 


S536 


hỗ trợ của một tấm gương. Không có Pháp, ta khó nhìn thấy 
những lỗi lầm của mình. Vì thế, việc nghiên cứu và thực hành 
Pháp mang lại sự hỗ trợ mà ta cần có để nhận ra những khiếm 
khuyết và kém cỏi của ta. 

Ta nên đặc biệt cẩn trọng về điều này trong các trung tâm 
Pháp và các nhóm của ta. Càng thực hành, tâm ta càng nên dịu 
dàng và an bình. Ta nên giúp đỡ những người mới đến thay vì 
tỏ ra hống hách. Nếu có người mới đến, ta nên chào đón họ, 
trợ giúp họ, và chỉ cho họ những điều phải làm. Khi ấy Pháp 
trở thành một sự phụng sự tốt lành cho xã hội. Ta đã có đủ đau 
khổ trong các nhóm của ta. Đôi khi, các thành viên Tăng đoàn 
chống đối nhau nhân danh Pháp, nhưng đây không phải là 
thực hành Pháp. Thay vào đó, ta nên thực hành một cách chân 
thành để nhổ bật gốc cỏ dại của chứng loạn thần kinh của ta. 
Hãy cầu nguyện như sau: “Nguyện tôi làm lợi lạc chúng sinh 
qua thân, ngữ, và tâm tôi. Giống như các yếu tố đất, nước, gió, 


và lửa, cầu mong tôi phụng sự tất cả chúng sinh.” 


537 


86 Lợi lạc chín vội của chúng sinh giống như một nhà 
lãnh đạo không có tầm nhìn. 
Nó không giúp đỡ người khác và là một nguyên nhân 
của đau khổ cho bản thân. 
Hãy nỗ lực phát triển lòng từ bi, nguyện ước và hiến 
dâng. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


BÀI KỆ NÀY đặc biệt chứa đựng lời khuyên dạy hữu ích. Chẳng 
hạn như, nếu một người vội vã trở thành lãnh đạo của một 
nhóm, chắc chắn người ấy sẽ phạm nhiều sai lầm bởi anh ta 
thiếu kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho vị thế của mình. 
Khi ấy, mọi người sẽ trở nên lầm lạc và các xung đột sẽ xảy ra. 
Mọi người sẽ đau khổ và tạo thêm ác nghiệp. 

Điều đó giống như một nhà lãnh đạo tâm linh sở hữu trí tuệ 
hay kinh nghiệm nhỏ bé. Ta có thể nghiên cứu một vài Giáo 
pháp và đạt được chút ít hiểu biết, nhưng có thể ta không sẵn 
sàng để làm một nhà lãnh đạo trong Pháp nếu ta không hoàn 
toàn được lợi lạc từ việc thực hành của ta. Điều này giống như 
người mù dẫn dắt người đui. Khi ta đã thực sự an lập mình 
trong việc thực hành, khi ấy ta có thể làm lợi ích chúng sinh. 
Bản thân Đức Phật đã tu tập ba a tăng kỳ kiếp. Chúng ta không 
cần vội vã trở thành một nhà lãnh đạo trước khi ta hoàn toàn 


thuần thục. Có vô số chúng sinh để giúp đỡ, và ta có thể cứu 


S38 


giúp họ trải qua nhiều đời sau khi ta tạo lập được sức mạnh và 
trí tuệ để làm điều đó. 

Những hành giả nghiêm túc nhất sống trong ẩn thất và thực 
hành. Khi họ đã thấm nhuần một cách đúng đắn những øì họ 
học, trí tuệ, lòng bi mẫn, và Bồ đề tâm của họ không còn là 
những khái niệm trí thức, giả tạo nữa; chúng trở thành một lối 
sống. Khi ấy họ có thể giúp đỡ chúng sinh hữu hiệu hơn. 

Khi ta hành động quá sớm, ta hành động với sự kiêu mạn, 
bản ngã, tự phụ, ganh tị, và những trông đợi sai lầm. Khi ấy ta 
chỉ tạo thêm đau khổ cho bản thân và người khác. Thay vào đó, 
ta nên đặt mọi nỗ lực vào việc nuôi dưỡng lòng từ ái, thể nhập 
sự nhẫn nhục. Ta nên liên tục nguyện ước và tu tập bản thân 
để đạt được giác ngộ và hiến dâng mọi đức hạnh và công đức 
mà ta ta tạo lập được cho sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh. 
Ta phải lưu giữ những điều này trong tâm để thực hành Pháp 
một cách chân thành. Ta phải nỗ lực không ngừng, không chỉ 
trong một thời khóa mà suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. 


Đức Jigten Sumgön đã nói: 


Nam tử, chừng nào lòng bi mẫn không đối tượng 
(nonobjectified compassion) của con chưa kiên cố, hãy 
tỉnh tấn thực hành nguyện ước và không tham vọng quá 
mức về việc làm lợi ích chúng sinh. Con có thể gặp nguy 
hiểm khi chạy theo những kết quả không có nguyên 


nhân. 


539 


87 Những dấu hiệu và biểu hiện không thích hợp giống 
như hoa trời. 
Những kết quả không có nguyên nhân là dối gạt. 
Đó là những chướng ngại của ma quân. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU HIỆN là những biểu lộ của sự thành 
tựu thiền định. Chúng xuất hiện như các sự việc giống như 
những giấc mộng đặc biệt hay những thị kiến tuyệt vời, đặc 
biệt là khi tâm ta mềm mại và được điều phục khéo léo. Những 
dấu hiệu không thích hợp là những dẫu hiệu xảy ra khi ta 
không thực hiện đủ thực hành để kinh nghiệm một cách chân 
thật những điều như thế và khi ta không thực sự sở hữu 
những phẩm tính mà những dấu hiệu và biểu hiện đó biểu thị. 
Chúng giống như hoa trời—một hình ảnh tưởng tượng hấp 
dẫn không có nền tảng trong thực tế. Nhưng đôi khi chúng 
xuất hiện trong những điều có vẻ là những giấc mơ hay thị 
kiến đầy ý nghĩa. Khi đó ta có thể tin tưởng một cách sai lầm là 
ta đã thành tựu một mức độ thiền định cao cấp. Những dấu 
hiệu này được gọi là các chướng ngại bên trong, và tác giả 
đang cảnh báo ta đừng trở nên dính mắc vào chúng và hãy 
tiếp tục việc thực hành của mình. 

Các ma quân (mara) không phải lúc nào cũng xuất hiện như 


những yêu quái nhe những chiếc răng nanh và uống máu. 


S40 


Chúng cũng có thể có vẻ dễ thương, an bình, và tuyệt đẹp. Đây 
là những điều nguy hiểm hơn cho chúng ta, bởi khi ma quân 
đến gần với một vẻ đe dọa thì ta dễ dàng nhận ra chúng và tự 
động đề phòng, cảnh giác. Vì thế, những dấu hiệu và biểu hiện 
không thích hợp là những chướng ngại của ma quân, được đặc 
biệt tạo ra để ngăn trở việc thực hành Pháp. Hãy cẩn trọng và 


đừng để chúng lừa gạt. 


S41 


Lời Dạy về Sáu pháp Du già 
của Naropa 


88 - Ngọn lửa trí tuệ tummo giống như lửa vũ trụ. 
Nhờ tummo, ngay cả thân thể bình thường cũng có 
thể đạt được giác ngộ trong đời này. 
Nó là tia sáng chính của con đường. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


VỚI BÀI KỆ NÀY, Bhande Dharmaradza bắt đầu giáo huấn của 
ngài về Sáu Pháp Du già của Naropa. Các chi tiết của những 
phương pháp thiền định sâu xa này không được mô tả hay bao 
gồm ở đây. Nếu muốn thực hành các thiền định này, bạn cần 
tìm ra một Đạo sư đích thực và thiền định phù hợp với giáo 
huấn của ngài. 

Trong sáu pháp du già này, pháp thứ nhất là nội hỏa, hay 
tummo. Bạn cần có sự hiến dâng to lớn và lòng dũng cảm bất 
khuất để hỗ trợ cho thực hành tummo. Thực hành Bồ đề tâm 
và một thực hành Bổn Tôn du già được củng cố vững chắc, đặc 
biệt là trong giai đoạn phát triển, là những điều kiện tiên 
quyết. Để nuôi dưỡng lửa tummo, tâm bạn phải được củng cố 
vững chắc trong samadhi (định), trạng thái quân bình thiền 


định. Nếu không, điều này sẽ không thể thực hiện được. 


S42 


Nói chung, thân thể ta được cấu tạo bởi sáu yếu tố: đất, 
nước, gió, lửa, không và thức. Khi ta chịu sự sai sử của một 
tâm thức phiền não, thân thể ta là nền tảng của luân hồi sinh 
tử và lang thang trong sáu cõi tùy theo mức độ phiền não và 
nghiệp của ta. Trái lại, nhờ cơ cấu của trí tuệ và lòng bi mẫn, 
thân thể này biến thành trạng thái giác ngộ khi nó được thấm 
nhuần các thực hành Bổn Tôn yidam, chakra (luân xa), prana 
(khí), và bindu (giọt) nhờ phương tiện của nội hỏa tâm linh. 

Có hai loại thực hành tummo: thông thường và phi thường. 
Thực hành tummo thông thường phát triển nội hỏa với sự hỗ 
trợ của chakra, prana, và bindu. Trong thực hành tummo phi 
thường, ta thể nhập Pháp Thân nhờ năng lực nội hỏa hoàn 
toàn thiêu đốt nhiên liệu là những dấu vết có tính chất tâm 
linh. Thực hành này thường được dành cho những người hết 
lòng dâng hiến và có nhiều năng lực. 

Lửa vũ trụ ám chỉ ngọn lửa thiêu rụi hành tỉnh này vào cuối 
một thời kiếp. Tương tự như thế, nếu được thực hành một 
cách đúng đắn, lửa trí tuệ tummo có thể hoàn toàn đốt cháy 
những che chướng của thân và tâm bình thường, và chuyển 
hóa chúng thành trạng thái giác ngộ. Điều này sẽ không xảy ra 
qua thực hành có tính chất nhân quả trong một tuần hay một 
tháng mà cần đến một thực hành kiên cố, tháng này qua tháng 
khác, ở một nơi hoàn toàn hẻo lánh. 

Việc nhắc đến tia sáng chính của con đường có nghĩa là khi ta 
đã hoàn toàn thành tựu các thực hành tummo, năm yoga khác 
của Naropa có thể được thành tựu dễ dàng. Trong thực tế, ta 


có thể đạt được Phật quả chỉ nhờ một mình thực hành tummo. 


543 


Đức Milarepa rất thành công trong thực hành tummo và vì thế 
ngài có thể phô diễn những năng lực huyền diệu tới một mức 
độ mà những vị Thầy vĩ đại khác không thể bì kịp. Tuy thế, 
không bằng lòng với các năng lực huyền diệu, ngài đã thành 


tựu Phật quả chỉ trong một đời người. 


544 


89 - Sự quang minh xua tan bóng tối vô minh, giống 
như một ánh sáng chói ngời. 

Nó giải tan những che chướng của các cảm xúc 
phiền não và mang lại sự chứng ngộ tính chất 
tươi mới của tự-tỉnh giác. 

Đó là tỉnh túy của con đường. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Câu kệ này liên quan đến sự quang minh, đôi khi được gọi là 
tịnh quang (clear light)—một sự chói sáng xua tan bóng tối vô 
minh giống như bình minh hay một ngọn đèn xua tan bóng tối 
tầm thường. Bóng tối đi đâu khi ánh sáng đến? Nó có bị dồn 
đuổi tới nơi nào khác? Nó bị hấp thu vào ánh sáng? Thường 
thì ta nói rằng bóng tối bị xua tan, nhưng thực ra nó không đi 
đâu hết. Không có ngôn từ nào để diễn tả điều này, giống như 
việc xua tan các che chướng trong tâm thì siêu vượt sự diễn 
bày. Tiến trình này mang lại sự chứng ngộ, một sự tươi mới 
của tâm thức không bị tạo tác. Ta trực tiếp nhận ra tỉnh túy 
của con đường. 

Một thiền giả được củng cố vững chắc trong thực hành Con 
Đường Năm Nhánh của Đại Ấn có một tâm thức kiên cố như 
một quả núi, một tâm thức không bị lay động bởi những bão 
táp của tư tưởng và hoạt động. Nói chung, vô minh bao gồm 


việc không phân biệt được đúng và sai, đức hạnh và vô đạo 


545 


đức, hay những phương diện khác nhau của sự hiểu biết. Ngủ 
là một trong những hình thức của vô minh. Khi ta ngủ, mọi sự 
tan biến vào bóng tối như vào lúc chết và ta hoàn toàn mất 
tỉnh giác và chánh niệm. Nhưng nếu ta có thể duy trì một 
trạng thái thiền định kiên cố thì ngay cả giấc ngủ cũng sẽ 
không tạo nên một kẽ hở trong sự tỉnh giác của ta. Khi một 
hành giả thọ nhận các giáo huấn từ một Đạo sư kim cương, 
đặc biệt là những chỉ dạy về cách nhận ra trạng thái này, hành 
giả đó sẽ đi đến chỗ duy trì được sự hoàn toàn tỉnh giác ngay 
cả trong giấc ngủ sâu. Đối với một thiền giả như thế, không có 
khác biệt giữa “thức” và “ngủ,” hay “sinh tử” và “niết bàn.” 
Điều này được gọi là sự chứng ngộ tính chất quang minh hay 
tỉnh quang. 

Tỉnh túy của con đường có nghĩa là thực hành tịnh quang 
đưa đến một tâm thức không bị ngăn che. Mọi ô nhiễm ngẫu 
nhiên trong tâm thức, dù thô lậu hay vi tế, hoàn toàn bị giải 
tan. Nhờ sự nhận thức trực tiếp, vững chắc, tính chất tươi mới 
của tâm được khám phá. Đó là Pháp Thân, tịnh quang căn bản, 


sự hợp nhất của lòng bi mẫn và tánh Không. 


S46 


90 Những hiển lộ và chuyển hóa của thực hành giấc 
mộng giống như một con tuấn mã được huấn 
luyện khéo léo. 

Qua đó, ta tỉnh thông hiển lộ và chuyển hóa, sự hợp 
nhất hình tướng của ngày và đêm. 

Đó là mức độ của con đường. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


NẾU MỘT CON NGỰA hoang dã, nó thật khó cưỡi và thậm chí 
nó có thể quăng ky mã xuống đất. Nhưng nếu con ngựa được 
huấn luyện khéo léo, ta có thể có nhiều phương cách để sử 
dụng nó. Tương tự như thế, một tâm thức không được huấn 
luyện, hoang dã cũng khó được kiểm soát và có thể ném ta 
xuống những cõi thấp. Nhưng một tâm thức khéo được tu tập 
trong thực hành giấc mộng thì thật mạnh mẽ. Nó có thể phô 
diễn nhiều hiển lộ và có thể thay đổi theo chủ định từ một 
hình tướng này sang hình tướng khác trong khi ở trạng thái 
mộng. 

Thực hành giấc mộng hợp nhất ngày và đêm. Trước tiên, ta 
thực hành nó trong khi ngủ và sử dụng sự tỉnh giác sắc bén để 
nhận ra giấc mộng như ảo tưởng trong khi ta đang mộng. Sau 
đó ta có thể sử dụng nhận thức về sự không có thực chất này 
để vận dụng thế giới mộng và tạo ra những hiển lộ khác nhau. 


Đây là điều đôi khi được gọi là giấc mộng minh bạch. Về sau, 


S47 


sự nhận thức này có thể được đưa vào trạng thái thức, khi đó 
nó cũng được coi là không có thực chất và không khác với 
trạng thái mộng. 

Mục đích của yoga giấc mộng là để giải thoát bản thân ta 
khỏi sự tham luyến và thù ghét. Bằng cách coi mọi sự như một 
giấc mộng, ta có thể thể nhập khả năng của tâm để giải thoát 
bản thân khỏi sự bám chấp và dính mắc, và để thành tựu sự vô 
úy (không sợ hãi). Trong hiện tại, ta nhận thức một sự nhị 
nguyên: giấc mộng của ta không “thực,” còn những kinh 
nghiệm khi thức của ta là “thực.” Nhờ thực hành này, ta đi đến 
chỗ nhận ra rằng ban ngày và lúc mộng không khác biệt nhau. 
Mọi sự như một ảo tưởng; mọi sự là một giấc mộng. Đây là 
một phương pháp quan trọng để nâng cao thực hành Đại Ấn, 
và để phô diễn một cách tự do hiển lộ của các hoạt động làm 
lợi lạc vô số chúng sinh. 

Mức độ của con đường có nghĩa là nhờ phương tiện của thực 
hành giấc mộng, hành giả đạt được cái thấy (kiến) về toàn bộ 
con đường. Mọi sự được coi như một giấc mộng, như một ảo 
ảnh hay ảo tưởng—bản tánh phù du, nhất thời. Với phương 
pháp này, ta có cơ hội để chứng ngộ Đại Ấn, hiện tượng và 
tánh Không không thể tách lìa. 


S48 


91 Thân huyễn hóa giống như một phản chiếu của mặt 
trăng trong nước. 

Giáo huấn này tiêu diệt sự tham luyến hình tướng 
thông thường, tám mối quan tâm thế tục, và sự 
chấp ngã. 

Đó là nên tảng của con đường. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY LIÊN QUAN đến sự thực hành về thân huyễn hóa 
(huyễn thân). Nói chung, ta sử dụng từ “huyễn hóa” để nói về 
cái gì mê lầm, không thực hay không có thực chất. Nhưng ta có 
một quan niệm nghịch lý về thực tại. Trong sự mê lầm của ta, ta 
nhận thức mọi sự là thật có và cụ thể khiến cho nhận thức của 
ta và bản tánh thực sự của thực tại rất khác biệt. Đây là một 
khác biệt quan trọng. Ta có thể chứng minh các hiện tượng là 
huyễn hóa nhờ phép loại suy và những ví dụ, nhưng ta không 
thể chứng minh là chúng thật có, cụ thể, hay có thực theo cách 
ta nhận thức chúng. Bằng cách suy niệm điều này, ta có thể 
nhận ra rằng mọi hiện tượng là những sự huyễn hóa và không 
có thực chất tự bản chất. 

Việc thực hành thân huyễn hóa cho phép ta nhìn mọi hiện 
tượng giống như cách ta nhìn một phản chiếu của mặt trăng. 
Một phản chiếu của mặt trăng có thể sáng tỏ và rõ ràng và nó 


có thể có vẻ rất thật. Nhưng mọi người đều biết rằng phản 


549 


chiếu không phải là mặt trăng thật. Khi sử dụng phép loại suy 
này, ta có thể nhìn mọi sự như một phản chiếu và nhận ra rằng 
mọi hình tướng đều nhất thời và lệ thuộc vào sự biến đổi 
thoáng qua. Khi ta nhận ra những hình tướng này giống như 
những phóng chiếu, ta không còn bám luyến vào chúng bởi 
chúng chẳng là gì để ta bám luyến. Bằng cách ấy, tâm ta thoát 
khỏi hy vọng và sợ hãi. Và bởi mọi hình tướng thì siêu việt và 
được tịnh hóa, ta kinh nghiệm đại lạc và niềm vui không thể 
diễn bày. Thực hành này tiêu diệt sự tham luyến vào những 
hình tướng thông thường và sự chấp ngã, vì thế nó được gọi là 
nền tảng của con đường. 

Ta có thể sử dụng những ẩn dụ khác để tự khảo sát theo 


những cách tương tự. Hãy suy xét những điều này: 


* Thân ta như một ảo ảnh. Nó đến và đi, hoàn toàn không có 
thực chất. 

* Tâm ta giống như bầu trời. Những đám mây xuất hiện 
trong bầu trời và biến mất vào bầu trời. Tương tự như 
thế, các tư tưởng của ta xuất hiện từ tâm và tan biến vào 
tâm-bầu trời. 

* Những con sóng xuất hiện từ đại dương và tan biến vào đại 
dương. Tương tự như thế, các tư tưởng xuất hiện từ tâm- 
đại dương và tan biến vào tâm-đại dương. Khi bạn đi tới 
đại dương, hãy nhìn kỹ những con sóng biển khi chúng 
dạt vào bờ và biến mất. Kế đó hãy nhìn vào tâm bạn và 
xem những tư tưởng xuất hiện từ tâm và sau đó tan biến 


ra sao. 


S50 


Khi ta truy xét theo cách này, sự vướng mắc với tám mối bận 
tâm thế tục cũng biến mất. Dù ta là Phật tử, không là Phật tử, có 
học hay không học vấn —mọi người, từ nhà lãnh đạo một quốc 
gia cho tới một người sống trên hè phố, đều cố gắng tránh đau 
khổ và được hạnh phúc, thoát khỏi sự chê trách và nhục nhã, 
được nổi tiếng và ngợi khen. Nhưng ta nhận được lợi lạc lâu 
đài nào từ cuộc chiến đấu vô tận này? Mặc dù tất cả những điều 
ta làm, ta vẫn đau khổ. 

Hãy truy xét điều này thật kỹ càng và tự quyết định điều nào 
là chân thật. Đức Phật đã nói: “Hãy truy xét lời dạy của ta như 
một người thợ vàng bạc khảo sát vàng.” Bằng cách làm tan 
chảy, đánh bóng và chặt đứt, một người thợ vàng bạc biết là 
vàng có tỉnh ròng hay không. Vì thế đối với chúng ta, để hiểu 
được ý nghĩa của Pháp, chỉ có niềm tin hay lòng kính ngưỡng 
thì không đủ. Sau khi khảo sát những giáo lý này ta thấy chúng 
chân thực, ta nên đi theo và thực hành chúng. 

Ở đây ta nên nhớ rằng có hai loại “ngã” khác nhau. Một là ngã 
cao quý mà ta truy cầu để nuôi dưỡng bằng cách nghiên cứu 
Giáo pháp; hiểu biết bản chất của sinh tử; làm việc để thoát 
khỏi sinh tử; phát triển lòng từ, bi, và Bồ đề tâm; và đạt được 
giác ngộ để cứu giúp tất cả chúng sinh. Loại “ngã” này là một 
khái niệm hữu Ích: “Tôi sẽ đạt được sự toàn giác và mang lợi 
lạc đến cho tất cả chúng sinh.” Loại ngã kia bị trói buôc vào sự 
tham, sân, si, oán hận, bám luyến, kiêu ngạo, tự phụ, ganh tị và 
v.v... Nó không mang lại lợi lạc và không ích lợi. Mục đích của 


sự thực hành của ta là giải thoát sự bám chấp của ta vào cái ngã 


S51 


có nối kết với bản ngã này, bởi đó là nguyên nhân chính yếu 
của sinh tử và đau khổ. 

Bởi mọi sự đều tương thuộc, cả hai cái “ngã” chỉ là một khái 
niệm và không thực sự hiện hữu tự bản chất của nó, Bồ Tát 
nhận ra điều này có thể sử dụng cái được gán cho là “ngã” để tu 
tập Bồ đề tâm. Không có trí tuệ này, các chúng sinh sinh tử bám 
chấp vào ngã như thật có và dính mắc vào nó. Sự dính mắc đó 
trở thành một tập quán, và sau đó sự oán ghét và dính mắc 
hoạt động mà không kiểm soát được. Đây là cách tiếp diễn của 


luân hồi sinh tử. 


552 


92 Phowa giống như một con chim garuda khổng lồ 
bay trong bầu trời. 
Trong chốc lát, nó đi tới cõi thuần tịnh. 
Nó là sứ giả của con đường. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


YOGA THỨ NĂM là phowa, thực hành nhờ nó ta có thể tống 
xuất tâm thức ta qua đỉnh đầu và gởi nó tới một cõi thuần tịnh. 
Một garuda là một con chim thần thoại được cho là rất mạnh 
mẽ và bay rất xa. Trong hình ảnh, nó thường được biểu hiện là 
đáp xuống với một con rắn trong miệng. Vì thế, garuda tượng 
trưng cho trí tuệ tiêu thụ con rắn bản ngã và vô minh. Ở đây 
trong câu kệ này, phowa được nối kết với một garuda: Vào lúc 
chết, nó đưa bạn tới một cõi thuần tịnh một cách chắc chắn và 
nhanh chóng như một sứ giả có năng lực. 

Trong những câu kệ trước, tâm và tâm thức đã được mô tả 
tường tận hơn. Tâm là thứ mà con người bình thường không 
trực tiếp nhìn thấy nhưng nó liên tục tạo ra các tư tưởng. Vấn 
đề trừu tượng này bao la và sâu xa; tâm không thể bị đo lường 
bởi công nghệ học nhưng nó tiếp diễn đời này sang đời khác. 
Các chúng sinh không giác ngộ không nhớ chút nào về sự 
tương tục này, nhưng điều đó không có nghĩa là không có tâm 
thức. Chư Phật và chư đại Bồ Tát đã trực tiếp nhận thức tâm và 


đã mô tả nó một cách chính xác. Các ngài đã cho thấy nhiều 


S53 


phương pháp để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. Phowa là 
một thực hành đặc biệt được sử dụng vào lúc chết, hay trước 
đó, để chuyển di tâm thức tới một cõi thuần tịnh hay để chứng 
ngộ Đại Ấn (Mahamudra). Trong cả hai trường hợp, kết quả là 
dòng tâm thức của ta có thể được đoạn lìa khỏi sinh tử. 

Có nhiều loại phowa khác nhau, nhưng phowa siêu việt là 
thực hành Đại Ấn. Nếu ta nhận ra Pháp Thân (dharmakaya) 
qua thực hành này, đây là con đường tối hậu. Cũng có các 
phowa của Báo Thân và Hóa Thân, và sau đó là phowa thông 
thường. Trong phowa thông thường, là phowa được thực hành 
vào lúc chết, hành giả chuyển hóa thành Bổn Tôn yidam, và sau 
đó quán tưởng tâm thức của mình như một chữ hay giọt 
(bindu) ở ngang tầm rốn hay trái tim. Khi sử dụng các kỹ thuật 
phowa, hành giả chuyển hóa tâm thức mình thành tâm Phật. 
Qua con đường này, ta có thể thoát khỏi sinh tử và đạt được 
Phật quả. 


554 


93 - Thực hành bardo giống như du hành trên một con 
đường quen thuộc. 
Thoát khỏi sợ hãi, ta nhận ra mê lầm như phóng 
chiếu của riêng ta. 
Đó là nhân viên tiếp tân của con đường. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


CÂU KỆ NÀY GIỚI THIỆU pháp cuối cùng trong Sáu pháp Yoga 
của NÑaropa. Bardo ám chỉ cái gì đó “ở giữa,” Có sáu loại bardo: 


* bardo sinh và chết 

* bado giấc mộng, giữa ngày và đêm 

* bardo thiền định, giữa lúc bắt đầu và kết thúc một khóa 
thiền định 

* bardo vào lúc chết 

* bardo Pháp tánh (dharmata), hay kinh nghiệm về bản tánh 
cốt tủy của thực tại 


* bardo hiện hữu 


Ở đây chúng ta đặc biệt quan tâm tới các bardo vào lúc chết, 
bardo Pháp tánh, và bardo hiện hữu. 
Vào lúc chết, người hấp hối kinh nghiệm cảm giác bị tràn 


ngập bởi bốn sự kiện đáng sợ: 


555 


* một trái núi đổ xuống 
* một chỗ nước xoáy 
* một ngọn lửa dữ dội 


* những cơn bão 


Chúng ta thực hành bardo vào lúc chết trong khi vẫn còn 
sống bằng cách tưởng tượng bốn kinh nghiệm xuất hiện trong 
tâm ta và nhận ra chúng như những phóng chiếu đơn thuần 
trong tâm thức. Nếu ta liên tục thực hành điều này và trở nên 
quen thuộc với kinh nghiệm, kinh nghiệm thực sự về bardo sẽ 
không làm ta sợ hãi hay bối rối. Thay vào đó, nó sẽ như việc 
viếng thăm một nơi chốn quen thuộc. Tuy thế, nếu ta không có 
thực hành bardo này, ta sẽ bị tràn ngập bởi sợ hãi vào lúc chết 
và trở nên hoàn toàn bối rối. Để giải thoát chính mình khỏi nỗi 
sợ này, ta có thể theo đuổi những giáo huấn đặc biệt về cách 
liên hệ và chuyển hóa các sự kiện được nhận biết. 

Trong bardo Pháp tánh, các kinh nghiệm về tâm-như-vầy 
nguyên thủy thì giống như thực hành về sự chói sáng, và các 
Bổn Tôn an bình và phẫn nộ xuất hiện. Thực hành của ta về các 
giai đoạn phát triển và thành tựu của các Bổn Tôn yidam sẽ đặc 
biệt ích lợi trong việc làm ta quen thuộc với kinh nghiệm bardo 
này. 

Việc thực hành bardo hiện hữu sẽ giúp ta chọn lựa một tái 
sinh tốt lành, đặc biệt là tái sinh trong một cõi thuần tịnh. 
Không có thực hành và sự hiểu biết này, ta có thể sinh ra trong 


bất kỳ sáu cõi sinh tử nào, tùy thuộc vào nghiệp của ta. 


S56 


Khi ta tới một khách sạn hay nhà nghỉ, một nhân viên tiếp tân 
sẽ chào đón ta, cho ta biết phòng của ta, cho ta lời khuyên về 
những nơi thăm viếng v.v.., khiến ta không bối rối hay không rõ 
ràng về môi trường xung quanh. Tương tự như vậy, nếu ta 
được kinh nghiệm trong thực hành bardo, ta sẽ trải qua tiến 
trình chết mà không bối rối. Yoga giấc mộng và các thực hành 
huyễn thân và những sự nhận biết chúng cũng cần thiết cho 
việc hiểu rõ bardo kinh nghiệm. Vì thế, tất cả Sáu pháp Yoga 
của Naropa là những phương pháp giải thoát ta khỏi sự rối bời 


của sinh tử và giúp ta chứng ngộ Đại Ấn. 


ki 


94 Con đường sâu xa của Sáu Giáo pháp như một kho 
tàng châu báu. 
Nó gồm chứa mọi yếu tố cần thiết của các loại tantra. 
Đó là giáo huấn siêu việt. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT KHO TÀNG CHẦU BÁU gồm chứa mọi đá quý và của cải có 
thể hiện hữu trong thế gian. Tummo (nội nhiệt), ánh sáng chói 
lọi, giấc mộng, huyễn thân, phowa, và bardo—Sáu pháp Yoga 
này của Naropa như một kho tàng, bởi chúng là một tuyển tập 
tâm yếu của mọi giáo lý như-đại dương của Mật thừa Phật giáo. 
Các hành giả nghiêm túc nên tìm kiếm một Đạo sư kim cương 
sử dụng đời mình trong việc thực hành Đại Ấn và Sáu Yoga 
trong các núi non và hang động. Do bởi sự tương thuộc giữa đệ 
tử và vị Thầy, khi đó hành giả đệ tử cũng sử dụng toàn bộ đời 
người để nghiên cứu và thực hành. Những giáo lý này gồm 
chứa tỉnh yếu của việc thực hành mọi loại tantra—kriya tantra, 
carya tantra, yoga tantra, và anuttara yoga tantra. Không có các 
thực hành nào lớn hơn, cao cấp hơn hay sâu xa hơn những giáo 
lý này. Với những thực hành này, ta có thể hoàn toàn chứng 
ngộ Đại Ấn và đạt được Phật quả một cách hoàn hảo. 

Một khi bạn đã đạt được những giáo huấn mạnh mẽ, đầy đủ 


này thì không cần tìm kiếm bất kỳ điều gì nữa. Hãy ngồi và 


S58 


thực hành. Có một tục ngữ ở Tây Tạng: “Khi bạn đã tìm ra con 
voi của mình, bạn không cần phải tiếp tục tìm kiếm dấu vết của 
nó.” Một số người tìm ra con voi của họ, không nhận ra nó, và 
tiếp tục truy tìm thêm điều gì đó mà họ chẳng bao giờ thấy 
được. 


559 


Lời Khuyên về Kết quả Cuối cùng 
của việc Thực hành Pháp 


95 - Ba giới nguyện như các dụng cụ của một người thợ 
mộc. 
Không có đủ cả ba thứ, ta không thể thành tựu giác 
ngộ toàn hảo. 
Vì thế, ta nên biết cách trì giữ chúng không chút 
mâu thuẫn. 


Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Ở ĐÂY MỘT LẦN NỮA, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của 
ba giới nguyện và cách trì giữ tất cả chúng mà không có mâu 
thuẫn. Ta không nên nghĩ rằng một loại giới nguyện thì tốt hơn 
loại kia. Hãy tôn kính chúng ngang bằng nhau và thực hành 
một cách phù hợp bởi việc thành tựu Phật quả tùy thuộc vào 
chúng. 

Mọi sự hoạt động đều qua sự tương thuộc. Ngay chính sự giác 
ngộ cũng tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân và điều kiện 
(duyên). Vì thế, tác giả chỉ rõ cách thức ta có thể thực hành một 
cách thành công bằng cách sử dụng các nhân và duyên. Một 
người thợ mộc phải có đủ mọi dụng cụ để làm một cái tủ hay 


một căn nhà. Thậm chí nếu thiếu một dụng cụ, dự án không thể 


560 


hoàn thành. Cùng cách đó, ba loại giới nguyện—Vinaya (Luật), 
Bồ Tát, và tantra—là những dụng cụ cốt lõi của một hành giả 
để “xây dựng” giác ngộ. Ta không thể phủ nhận bất kỳ điều gì 
trong số đó. Nếu làm thế, ta không thể thành tựu mục đích toàn 
hảo, bởi ba giới nguyện hỗ trợ lẫn nhau. Nếu ta duy trì kỷ luật 
Vinaya một cách tốt đẹp và tránh làm ác hạnh, ta có thể thực 
hành Bồ đề tâm một cách thành công và làm lợi lạc chúng sinh. 
Và một khi tâm ta được hoàn toàn thiết lập trong Bồ đề tâm, ta 
sẽ có nền tảng để thực hành thành công Kim cương thừa. Các 
giới nguyện phát triển theo cách này, cái này sau cái kia. 

Vinaya như nền tảng, nền móng từ đó ta có thể nghiên cứu và 
thực hành tất cả các giáo lý của Đức Phật. Nhờ phân biệt các 
đức hạnh căn bản và những điều vô đạo đức, ta có thể tạo nên 
một thứ đất trồng mềm mại, nhẹ nhàng và khả thi. Ta có thể 
làm ẩm ướt miếng đất đó bằng lòng bi mẫn, gieo trồng hạt 
giống Bồ đề tâm, và sau đó để cho cây giống nhú lên. Tuy thế 
điều này chưa đủ. Ta phải để cây Bồ đề tâm phát triển cho đến 
khi nó ra hoa và trái của Kim cương thừa. Theo cách này, ta có 
thể đi theo con đường một cách có hệ thống, có được kinh 
nghiệm với từng bước Giáo pháp. Trong thực tế, để thực hành 
một cách đúng đắn thì Kim cương thừa khó hơn Vinaya. Atisha 
đã nói: “Tôi không có vấn đề gì khi trì giữ các giới nguyện 
Vinaya. Thỉnh thoảng tôi có những kinh nghiệm mâu thuẫn với 
giới nguyện Bồ đề tâm, nhưng tôi lập tức hồi phục nó. Nhưng 
trong Kim cương thừa, tôi đã lầm lẫn.” Như thế, ta nên thực 
hành cả ba giới nguyện không chút mâu thuẫn để đạt được Phật 


quả. 


561 


Đức Phật đã giảng cả ba phương diện của con đường không 
loại trừ điều gì. Từ từ, Ngài đã tu tập từ việc là một con người 
bình thường cho đến khi Ngài đạt được sự giác ngộ toàn hảo và 
trở nên toàn trí. Được dẫn dắt bởi khuôn mẫu này, ở bên ngoài 
ta nên thực hành Giáo pháp với Vinaya, ở bên trong với Bồ đề 
tâm, và một cách bí mật với hai giai đoạn phát triển và thành 
tựu. Theo cách này, ta có thể tịnh hóa mọi che chướng và đạt 


được Phật quả. 


562 


96 Hiểu theo nghĩa đen thì như một bác sỹ với sự hiểu 
biết ít ỏi. 
Không có sự đồng ý, một ý nghĩa có thể lợi lạc, ý 
nghĩa kia có thể tai hại. 
Vì thế, ta nên hiểu rõ ý hướng của các phái Kagyu. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT BÁC SỸ VỚI SỰ HIỂU BIẾT ÍT ỎI về y học và thiếu kinh 
nghiệm sẽ không hiểu rõ các loại thuốc khác nhau tác dụng ra 
sao. Điều này có thể nguy hiểm, bởi họ có thể làm hại bệnh 
nhân của mình bằng cách đưa ra toa thuốc sai lạc. Về phần 
chúng ta, ta nên hiểu rõ cách thức liên hệ với tất cả Giáo pháp 
như thuốc men. Ta không thể coi một số giáo lý là hạ liệt và 
những giáo lý khác là siêu việt. Đức Phật đã ban 84.000 giáo lý 
để đối trị với 84.000 loại cảm xúc phiền não. Một cách chính 
xác, mỗi cách đối trị đối phó với một bệnh tật. Ta phải có thể 
thực hành tất cả các Giáo pháp, bởi mỗi Giáo pháp là một cách 
đối trị cho những phiền não và mê lầm của ta. Như thế, mọi 
Giáo pháp đều cần thiết như nhau để tịnh hóa các chướng ngại 
thô và tế. 

Ngay từ lúc khởi đầu, các Đạo sư vĩ đại phái Kagyu đã dạy các 
đệ tử thực hành Giáo pháp mà không xung đột hay mâu thuẫn. 
Ví dụ, các đạo đức của Vinaya (Luật) thì cần thiết để thực hành 


Bồ đề tâm và mật chú. Tham muốn là một cản trở không chỉ 


563 


trong Vinaya mà cả trong các thực hành Bồ đề tâm và Mật thừa. 
Thù ghét là một cản trở cho Bồ đề tâm và cả trong các thực 
hành Vinaya và Kim cương thừa. Theo định nghĩa của Vinaya 
thì một hành vi phi đạo đức không thể trở thành một đức hạnh 
trong Mật thừa. Cũng thế, các hoạt động phẫn nộ gây tác hại 
cho cuộc đời người khác không được bất kỳ giới nguyện nào 
thừa nhận. 

Đặc biệt, chính Đức Gampopa là người đã thiết lập hình thức 
Phật giáo hoàn hảo ở Tây Tạng. Ngài đã nghiên cứu một cách 
triệt để hệ thống Kinh điển phù hợp với truyền thống Kadampa 
và trở thành một Đạo sư lừng danh. Về sau ngài đã nghiên cứu 
và thực hành dưới sự chỉ dạy của Milarepa, từ vị này ngài đã 
thọ nhận toàn bộ giáo lý Kim cương thừa, bao gồm Sáu pháp 
Yoga của Naropa. Khi thực hành toàn bộ giáo lý này, ngài đã 
thân chứng trạng thái giác ngộ. Từ trong trạng thái đó, ngài đã 
giảng dạy tất cả những giai đoạn của Giáo pháp không chút 
mâu thuẫn. Bằng cách chỉ dạy mỗi cách thức hỗ trợ cho chúng 
sinh, ngài đã đào tạo hàng ngàn đệ tử và Đạo sư vĩ đại. Mọi 
dòng truyền thừa Kagyu khác nhau đến từ các giáo lý của 
Gampopa. Ngay cả trong thời hiện đại, nhiều Đạo sư vĩ đại tôn 
kính các giáo lý của Gampopa. Đây là những gì tác giả khuyên 
chúng ta hiểu rõ ý hướng của các phái Kagyu. 

Đức Jigten Sumgön đã tóm tắt ngắn gọn và chính xác ý hướng 
của các Đạo sư Kagyu vĩ đại trong Chất Cam lồ của Lời Khuyên 
Tâm huyết: 


564 


Ta không nên làm tắn mạn sự chú tâm cho dù không có gì 
để thiền định [về] trong trạng thái không giả tạo, trong 
trẻo. Đừng tạo nên sự trống không đối với các hình 
tướng bên ngoài và đừng nỗ lực thiền định về tâm bên 
trong. Để an định tâm trong sự không tạo tác, trạng thái 
của tánh Không, hay tự tâm, hãy mở nút bám chấp vào 


thiền định. Hãy để giác tánh nền tảng an trụ như nó là. 


Cái được gọi là Đại Ấn chính là tự-tánh. 

Duy trì sự không-phóng dật là thiền định Pháp Thân bẩm 
sinh. 

Đề cao Đại Ấn là sự tôn kính và sùng mộ đối với Đạo sư 
siêu việt. 

Hiểu biết rằng các kinh nghiệm là Pháp Thân là sự chứng 
ngộ Đại Ấn. 

Sự xuất hiện của hạnh phúc và niềm vui của sinh tử và niết 


bàn là phẩm tính tốt lành của Đại Ấn. 


565 


97 - Điều trọng yếu của ba giới nguyện giống như một 
bánh xe ngựa. 
Việc hành xử như một Thanh Văn, thực hành mật 
chú, và trì giữ Bồ đề tâm 
thành tựu mục ấích. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


ĐỂ ĐIỀU KHIỂN một cỗ xe ngựa, mọi bộ phận của nó đều cần 
thiết, kể cả các bánh xe. Khi mọi bộ phận vận hành, ta có thể đi 
xe ngựa và tới nơi ta muốn đến. Trong những thuật ngữ hiện 
đại, ta có thể nghĩ đến một chiếc xe hơi—mọi bộ phận của 
động cơ và cả bốn bánh xe đều cần thiết để lái xe đi khắp nơi. 
Nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào, chiếc xe sẽ không vận hành 
đúng đắn. Con đường dẫn đến Phật quả thì cũng thế. Mọi thực 
hành đều cần thiết để ta có thể tịnh hóa những che chướng thô 
và tế. Điều này được giải thích trong Nhất Niệm của Đức Jigten 
Sumgön. 

Hành xử như một Thanh Văn ám chỉ hành động bên ngoài 
của thân và ngữ: dịu dàng, kỷ luật, yên bình, hòa thuận, và an 
định theo Vinaya (Giới luật). Ở bên trong, ta nên duy trì các 
thực hành từ ái, bi mẫn, và Bồ đề tâm, tư tưởng giác ngộ. Ta 
nên hoàn toàn điều phục tâm thức để nó có thể trải rộng đến 
tất cả chúng sinh và thành tựu giác ngộ vì sự lợi lạc của họ. Để 


nhanh chóng đạt được sự toàn thiện đó, ta nên bí mật thực 


S566 


hành các giai đoạn phát triển và thành tựu của Mật điển. Nhờ 
những phương pháp này, ta có thể tịnh hóa mọi che chướng 
ngẫu nhiên và thành tựu các giai đoạn của con đường dẫn đến 
Phật quả. Tuy nhiên, ta sẽ chỉ tiến bộ khi những nguyên nhân 
và điều kiện đầy đủ cùng tụ hội. Đó là lý do vì sao ta cầu 
nguyện: “Nguyện con không phải kinh nghiệm cái chết non 
yếu.” Đời người quý báu này mang lại cùng với nó mọi cơ hội 
để thành tựu những phẩm tính tuyệt hảo của một vị Phật. Xin 


đừng lãng phí cơ hội quý báu này. 


S67 


98 Mười địa và năm con đường giống như việc leo 
bậc thang. 
Bởi các nhân và duyên đầy đủ, ta có thể dần dần 
tiến bộ. 
Ta nên duy trì hoạt động của một Bồ Tát. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT KHI TA BẮT ĐẦU hiểu biết Giáo pháp quý báu, ta có thể 
đi theo từng bước một như các Bồ Tát trước đây đã làm. Thực 
hành của Bồ Tát bao gồm năm con đường và mười địa 


(bhumi). Năm con đường là 


* con đường tích tập 

* con đường chuẩn bị, hay nối kết, liên kết sinh tử và niết 
bàn 

* con đường thấy (kiến) 

* con đường thiền định, trong đó ta thực hành và nâng cao 
những chứng ngộ của mình 


* con đường toàn thiện, hay chính là sự giác ngộ. 


Việc hoàn toàn từ bỏ sinh tử và phục vụ một cách đúng đắn 
một Đạo sư tâm linh bao gồm con đường tích tập. Ta bắt đầu 
trên con đường tích tập bằng cách suy nghĩ về bốn chánh 


niệm: 


568 


* chánh niệm về thân là vô thường, là trạng thái của sự suy 
hoại, v.v.. 

* chánh niệm về các cảm xúc—hỉ lạc, đau khổ, và những cảm 
xúc trung tính—như sự phù du 

* chánh niệm về tâm thức như một đám mây 


* chánh niệm về các hiện tượng như tương thuộc 
Sau đó con đường tích tập tiếp tục với thực hành bốn từ bỏ: 


* từ bỏ những ác hạnh đã đảm nhận trước đây 
* không phát triển các ác hạnh mới 
* tuân theo các đức hạnh không sinh khởi trước đây 


* hoàn thiện mọi đức hạnh đã sinh khởi 


Ta hoàn tất con đường tích tập tăng dần lên bằng cách tu tập 
trong bốn bước, hay những hỗ trợ, cho các năng lực huyền 


diệu: 


* định lực của ước nguyện 

* định lực của nhẫn nại 

* định lực của thiền định 

* định lực của sự nghiên cứu, nó phát triển sự chính xác của 


tâm trong trạng thái thiền định 


569 


Con đường chuẩn bị bao gồm sự áp dụng một cách thành 
công những giáo huấn của Đạo sư đối với trí tuệ và lòng bi 


mẫn. Trước tiên ta phát triển năm năng lực (ngũ lực): 


* tín lực 
* tấn lực 
* niệm lực 
* định lực 


* tuệ lực 


Khi năm năng lực thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, chúng 


phát triển thành năm sức mạnh (ngũ dõng): 


*tín 
* tấn 
* niệm 
* định 


* tuệ 


Mười thứ này là những khí cụ được dùng trong thực hành 
thiền định. Nhờ tu tập năm lực đầu tiên, hành giả kinh nghiệm 
các trạng thái thiền định được gọi là “nhiệt của tánh Không” và 
“nhiệt cực độ của tánh Không.” Nhờ nhẫn nại với những kinh 
nghiệm này về tánh Không, ta nhận ra pháp thế gian cao cấp 


nhất, chúng báo hiệu sự toàn thiện của con đường chuẩn bị. 


570 


Con đường của sự thấy (kiến) bao gồm việc áp dụng bảy 
nhánh của sự giác ngộ (thất giác chi) để hiểu một cách trực 


tiếp và đúng đắn ý nghĩa của chân lý tối hậu. Bảy nhánh này là: 


* niệm giác chi 

* trạch pháp giác chi 
* tỉnh tấn giác chỉ 

* hý giác chỉ 

* khinh an giác chỉ 

* định giác chỉ 


* xả giác chỉ 


Con đường thiền định được liên tục làm cho quen thuộc nhờ 
thực hành thiền định. Sau khi hành giả phát triển kinh nghiệm 
với nội quán đặc biệt sâu sắc, người ấy tu tập Con Đường Tám 
Nhánh (Bát Chánh Đạo): 


* chánh kiến 

* chánh tư duy 
* chánh ngữ 

* chánh nghiệp 
* chánh mạng 

* chánh tinh tấn 
* chánh niệm 

* chánh định 


571 


Khi ta đã hoàn toàn hoàn tất những tu tập này, trạng thái vô 
song của Phật quả được hoàn toàn thành tựu trên con đường 
cuối cùng (thứ năm), con đường toàn thiện. 

Mười địa (bhumi), hay các cấp độ, bắt đầu trên con đường 
thứ ba, con đường nội quán đặc biệt. Bhumi (địa) thứ nhất, 
được gọi là Hoan Hỉ Địa, được thành tựu nhờ nội quán đặc 
biệt. Bhumi thứ hai bắt đầu khi con đường thiền định bắt đầu. 
Khi Bồ Tát phát triển hướng về sự giác ngộ, mười toàn thiện 


được thành tựu trên mười địa: 


* Ở cấp độ được gọi là Hoan Hỉ Địa, bố thí được toàn thiện. 

* Ở cấp độ được gọi là Ly Cấu Địa, các giới luật đạo đức được 
toàn thiện. 

*xỞ cấp độ được gọi là Phát Quang Địa, sự nhẫn nhục được 
toàn thiện. 

* Ở cấp độ được gọi là Diệm Huệ Địa, tỉnh tấn hoan hỉ được 
toàn thiện. 

* Ở cấp độ được gọi là Nan Thắng Địa, sự tập trung thiền 

định được toàn thiện. 

* Ở cấp độ được gọi là Hiện Tiền Địa, giác tánh trí tuệ được 
toàn thiện. 

*Ở cấp độ được gọi là Viễn Hành Địa, phương tiện thiện xảo 
được toàn thiện. 

* Ở cấp độ được gọi là Bất Động Địa, ước nguyện được toàn 
thiện. 

*Ở cấp độ được gọi là Thiện Huệ Địa, sức mạnh được toàn 


thiện. 


572 


* Ở cấp độ được gọi là Pháp Vân Địa, giác tánh trí tuệ nguyên 


sơ được toàn thiện. 


Sau thập địa, ta thành tựu cấp độ gọi là Chói lọi Trùm Khắp, 
là Phật quả. Vì thế tiến trình này giống như leo lên một cầu 
thang từng bước một. Một mô tả đầy đủ về năm con đường và 
mười địa này được bao gồm trong Pháp Bảo của sự Giải thoát, 
ở các chương mười tám và mười chín. 

Hoạt động của một Bồ Tát là gì? Các Bồ Tát tịnh hóa các che 
chướng của các ngài và phát triển mọi phẩm tính của một vị 
Phật không loại trừ điều gì cho đến khi các ngài cũng đạt được 
Phật quả. Khi đó các ngài có thể làm lợi lạc vô số chúng sinh. 
Khi ta giúp đỡ chúng sinh bằng cách bố thí cho họ thực phẩm, 
quần áo, hay nơi trú ngụ, đây là những hành vi cao quý. Nhưng 
bởi các Bồ Tát duy trì một trạng thái tâm kiên cố với sự an 
bình, điềm đạm, và thoải mái, những người ở quanh các ngài 
cũng cảm thấy an bình và điềm tĩnh. Đến lượt các điều này gây 
cảm hứng cho họ đi theo con đường, và đó là lợi lạc to lớn 
nhất bởi cuối cùng nó sẽ giải thoát họ khỏi mọi đau khổ. 

Để hoàn tất cuộc du hành này, ta cần sự quyết tâm, sùng mộ, 
và nhẫn nại. Giác ngộ không phải là thứ gì được ban cho từ 
bên ngoài. Nó không đến từ việc đọc những quyển sách hay 
thảo luận, ta cũng không thể đạt tới có bằng cách đặt các câu 
hỏi. Hành trình này là một chuyến du hành hướng vào trong, 
vì thế ta phải vun trồng sự tỉnh giác trong tâm ta và khám phá 
Phật tánh của ta một cách hoàn hảo. 


573 


99- Trái quả của sự toàn thiện như một chuyển 
luân vương. 
Không gì sánh bằng và đáp ứng mọi ước muốn. 
Nó hoàn toàn thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


SAU KHI TOÀN THIỆN năm con đường và thập địa, ta đạt 
được trái quả của sự toàn thiện và trở thành một vị Phật. Dĩ 
nhiên, ngay cả một chuyển luân vương cũng không thể so sánh 
với một đấng giác ngộ, nhưng một vị vua như thế được đề cập 
ở đây là bởi không ai sánh nổi với ông trong thế giới của riêng 
ông. Giống như một chuyển luân vương cai trị một cách thiện 
xảo vương quốc và mang lại hạnh phúc cho các thần dân của 
mình, một vị Phật có thể đáp ứng các ước muốn của tất cả 
chúng sinh. Một chuyển luân vương có thể cai trị toàn thể đại 
lục và mang lại lợi ích cho các thần dân của ông, nhưng ông ta 
vẫn còn bị ngăn trở bởi sự bất định về những kết quả của các 
hành động của mình. Bởi một vị Phật hành động một cách tự 
nhiên do lòng bi mẫn và trí tuệ toàn hảo, không có nghi ngờ gì 
về các nỗ lực làm lợi lạc chúng sinh của Ngài sẽ thành công, vì 
thế Ngài được cho là thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. 

Phật quả là niết bàn không trụ chấp được thành tựu bởi giác 
tánh trí tuệ và lòng bi mẫn toàn hảo. Nó được gọi là “giác ngộ” 


bởi nó là sự toàn thiện của hai loại Bồ đề tâm, tương đối và 


574 


" 


tuyệt đối. Chư Phật được gọi là “toàn trí” bởi những phẩm tính 
tinh thần bẩm sinh của riêng các Ngài được hoàn toàn chứng 
ngộ. Các Ngài hiểu thấu tất cả những gì có thể nhận thức; 
không gì có thể che dấu các Ngài. Các Ngài được gọi là “Thiện 
Thệ,” các Đấng Khéo-vượt qua, bởi các Ngài đã đi qua cuộc đời 
một cách hoàn hảo. Các Ngài được gọi là “Phật,” các Đấng 
Hoàn toàn Giác ngộ, bởi các Ngài đã tỉnh thức từ giấc ngủ của 
hai che chướng. 

Phật quả là sự chứng ngộ về sự đồng nhất của mọi hiện 
tượng trong sinh tử và niết bàn. Sự toàn thiện của các thực 
hành đạo đức, Bồ đề tâm và tantra hoàn toàn khám phá bản 
tánh sâu xa của sự tương thuộc của bên ngoài, bên trong, và bí 
mật, kết quả đặc biệt. Đó là trạng thái quân bình hoàn toàn 
không được tạo tác của trạng thái bất nhị của các chủ thể và 
đối tượng. Đức Jigten Sumgön đã mô tả nó bằng cách này 
trong Viên ngọc Như ý: 


Đại Ấn của tâm ta 

là vua của sinh tử và niết bàn. 

Những tư tưởng lan man khác nhau không có thực chất 

là các bộ trưởng của vị vua đó. 

Sự bất nhị của vua và các bộ trưởng 

là những món phụ thuộc của vị vua đó. 

Thiết lập mọi chúng sinh khắp không gian trong hỉ lạc 
siêu việt 


là luật của vị vua đó. 


575 


Trạng thái giác ngộ được mô tả trong bài ca kim cương Hiển 
lộ Thân Thần bí của Chen-nga Sherab Jungne, một tường thuật 


về cuộc đời và sự giải thoát của Đức Jigten Sumgön: 


Ngài là Pháp giới được thiết lập một cách tự nhiên, 
thoát khỏi sự tạo tác. 

Ngài không nao núng vì sự chói sáng hoàn toàn thuần 
tịnh. 

Ngài đã hoàn toàn hoàn thiện các phẩm tính không lỗi 
lầm của Đức Phật. 

Ngài là Đạo sư, thủ hộ của Giáo pháp, vị bảo hộ vô song 


của chúng sinh. 


Ngài là Chuyển luân vương của Giáo pháp không thể trội 
Vượt. 

Ngài là ngọn lửa thiêu rụi nhiên liệu của những che 
chướng của hai loại bám chấp. 

Ngài là cây có bóng mát ban tặng sự ngơi nghỉ cho 
những người mệt mỏi bởi gánh nặng của cỗ xe thấp 
kém. 


Ngài là sư tử ban sự vô úy cho những người nhút nhát. 


5/6 


100 Pháp Thân có bảy đặc tính, thì như không 
gian. 

Nó thoát khỏi sự bám chấp và dính mắc và 
thoát khỏi những tạo tác của khuôn mặt, 
các bàn tay, và các thuộc tính. 

Nó siêu việt việc là một đối tượng của thấy 
hay nghe. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


PHÁP THÂN (Dharmakaya) là bản tánh toàn-khắp của tâm 
nguyên sơ, tính đồng nhất tối thượng của Đức Phật. Nó là sự an 
bình tuyệt đối, trạng thái viên mãn. Nhưng hình tướng của nó 
không phải là điều mà ta có thể nhận biết là hiện hữu. Nó giống 
như không gian. Không gian có hình tướng hay màu sắc? Nó là 
cái gì có ở đó để xúc chạm hay ngửi thấy? Không gian có một 
kết thúc hay một bắt đầu? Nếu ta cố gắng mô tả không gian thì 
không có lời nào để làm; nó không thể diễn tả. Nó thoát khỏi sự 
tạo tác, vì thế không có gì để bám chấp. Nó tương tự 
dharmakaya (Pháp Thân). Khuôn mặt, các bàn tay, và các thuộc 
tính, thấy, và nghe toàn là những mô tả tương đối, và 
dharmakaya siêu vượt sự biểu lộ như thế. Tuy thế nó là nền 
tảng của những phẩm tính vô hạn của một vị Phật. 
Dharmakaya là kết quả của sự tịnh hóa hoàn hảo những che 


chướng của nghiệp, những cảm xúc phiền não, và những ngăn 


53/7 


che vi tế. Nó là sự toàn thiện của hai sự tịnh hóa; nó thường 
hằng; là sự toàn thiện của ba tu tập; và nó bao gồm mọi phẩm 
tính của ba giới nguyện. Phật quả tuyệt đối nên được coi là 
dharmakaya, không phải là các rupakaya (Sắc Thân) hay các 
thân hình tướng. 

Các phẩm tính của Pháp Thân không thể bị phân biệt, mặc dù 
chúng có thể được mô tả từ những góc độ khác nhau. Hãy khảo 
sát một ngọn đèn, chẳng hạn như vậy. Ánh sáng, màu sắc, và 
hơi nóng của ngọn đèn có thể được mô tả một cách riêng biệt 
nhưng không thể thực sự bị tách rời. Tuy nhiên, để ta có một 
vài ý niệm về dharmakaya là gì, nó được mô tả là có bảy đặc 
tính: 


* Dharmakaya thâm nhập mọi hiện tượng. Tánh Không trùm 
khắp của Dharmakaya tỏa khắp mọi hiện tượng cùng 
cách thế không gian tỏa khắp toàn thể vũ trụ. 

* Pháp Thân là sự hợp nhất của tánh Không trùm khắp và 
lòng đại bi không thể hiện khách quan. 

* Pháp Thân là đại lạc không phiền não, hoàn toàn thoát khỏi 
mọi đau khổ. 

* Pháp Thân vốn không tồn tại và thoát khỏi sự tạo tác trong 
cách thế an trụ của nó. Nó là sự toàn thiện tuyệt đối vô 
thủy vô chung. 

* Pháp Thân là hiện thân của lòng đại bi, bất biến đối với trí 


tuệ đồng xuất hiện. 


S78 


* Pháp Thân không bao giờ khác biệt với những phẩm tính đã 
được mô tả ở trên và thoát khỏi sự xuất hiện, hoạt động, 
tăng trưởng, hay hủy diệt (sinh, thành, trụ, diệt). 

* Pháp Thân thì luôn hiện hữu và không “hoàn toàn chẳng là 
øì cả.” Thay vào đó, nó là hiện thân của hỉ lạc tối thượng 
và các hoạt động giác ngộ sẽ không ngừng dứt cho tới khi 
sinh tử kết thúc. 


Phật quả cũng được mô tả như sự toàn thiện của mười sức 


mạnh hay lực: 


* biết đúng từ điều sai lạc 

* biết hậu quả của các hành động 

* biết các khuynh hướng tinh thần khác nhau 

* biết các khả năng tỉnh thần khác nhau 

* biết các cấp độ thông minh khác nhau 

* biết các con đường dẫn đến mọi mục đích 

* biết cả các hiện tượng phiền não lẫn thanh tịnh 
* biết các đời trước 

* biết sự sinh và tử 


* biết sự cạn kiệt của mọi phiền não 


Một vị Phật sở hữu bốn sự vô úy. Vô úy thứ nhất và thứ hai 
trong số này đã được phô diễn khi Đức Phật tuyên bố: “Ta đã 
tịnh hóa mọi che chướng không loại trừ điều gì và đã thể nhập 
các phẩm tính đầy đủ và toàn hảo.” Không ai trong thế gian có 


thể tranh luận về điều này. Vô úy thứ ba và thứ tư đã được 


579 


khám phá khi Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài: “Đây là các 
che chướng được xua tan và tịnh hóa và đây là những phương 
pháp của thực hành thiền định sẽ tạo nên kết quả đó.” Không ai 
có thể phủ nhận những giáo lý này. 

Một vị Phật cũng sở hữu mười tám phẩm tính vô song. Có sáu 


hành vi liên quan: 


* có những phẩm tính về thể xác không sai lầm 

* có ngữ thiện xảo 

* có trí nhớ không suy giảm 

* thường xuyên an trụ trong quân bình thiền định 

* nhận ra rằng sự tu dưỡng và tiệt trừ vốn không khác biệt 


* có sự bình đẳng 
Có sáu nội quán liên quan: 


* có ước nguyện không suy suyển 

* có nỗ lực không suy suyển 

* có chánh niệm không suy suyển như một phương tiện để 
điều phục chúng sinh 

* có sự tập trung nhất tâm 

* có trí tuệ không suy suyển 


* có sự không thể thay đổi từ những con đường giải thoát 
Có ba hoạt động đức hạnh liên quan: 


* hoạt động đức hạnh của thân 


S80 


* hoạt động đức hạnh của ngữ 


* hoạt động đức hạnh của tâm 
Có ba thời gian liên quan: 


* trí tuệ thông suốt liên quan tới quá khứ 
* trí tuệ thông suốt liên quan tới tương lai 


* trí tuệ thông suốt liên quan tới hiện tại 


Pháp Thân là trạng thái không phức tạp trong đó mọi phẩm 
tính tuyệt hảo được thiết lập một cách nguyên sơ và tự nhiên. 
Trạng thái này chỉ có thể được nhận thức bởi bản thân ta. Giác 
ngộ là Pháp Thân bởi đó là sự toàn thiện của bản tánh bẩm 
sinh. Nó là Báo Thân bởi đó là sự toàn thiện của tất cả các trí 
tuệ. Nó là Hóa Thân bởi đó là sự toàn thiện của mọi loại tập 
trung thiền định. 

Các phẩm tính của một đấng giác ngộ được diễn tả một cách 


hùng hồn trong Hiển lộ Thân Thần bí: 


Ngài là thân cao quý của Bồ đề tâm siêu việt. 

Ngài là nần tảng của sự vinh quang, các dấu hiệu của đại 
dương công đức. 

Ngài là vị dẫn dắt tất cả chúng sinh không loại trừ ai, 
ngang bằng với sự vô hạn của không gian. 


Ngài an trụ trong mười phương của thế giới. 


S81 


Ngài thoát khỏi sinh, lão, bệnh, và tử. 

Ngài đã hoàn thiện các phẩm tính thuần tịnh, bản ngã, 
đại lạc, và thường hằng. 

Ngài là vua kim cương, đấng không an trụ trong niết bàn. 


Con kính lễ Ngài, đấng bất biến trong ba thời. 


Các hiển lộ của Ngài thì vô hạn nhưng không hiện hữu. 

Chúng cũng không phải không hiện hữu, 

cả hai điều đó đều không, không phải hai điều đó đầu 
không. 

Chúng siêu vượt giới hạn 


và siêu vượt sự phát biểu, tư tưởng, và truyền đạt. 


Pháp Thân của Ngài không thể được nhìn thấy bằng bất 
kỳ phương tiện nào. 

Nhưng tách rời nó thì không thể tìm thấy gì. 

Khi trí tuệ phân biệt hiểu được tâm này, 

chúng không thể tách lìa, bình đẳng, và là suối nguồn của 


đại lạc. 


S82 


101 Hai loại thân hình tướng giống như mạn đà la 
mặt trời và mặt trăng. 

Mặc dù không có tư tưởng khái niệm, chúng 
xuất hiện phù hợp với nhu cầu của chúng 
sinh. 

Chúng là các hiển lộ của lòng bi mẫn. 

Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


DO BỞI LÒNG BI MẪN TOÀN HẢO, một vị Phật hiển lộ hai loại 
thân hình tướng—Báo Thân và Hóa Thân. Giống như những 
đám mây xuất hiện từ không gian trống không, và mưa cùng 
sấm sét hiển lộ từ những đám mây, Báo Thân xuất hiện từ bên 
trong không gian của Pháp Thân, và từ nơi này sấm sét của 
Hóa Thân không ngừng hiển lộ cho tới khi sinh tử ngừng dứt. 
Một vị Phật xuất hiện trong hình thức Báo Thân đối với các Bồ 
Tát đã đạt được các bhumi (địa) cao cấp. Đối với chúng sinh, 
Đức Phật xuất hiện trong hình thức Hóa Thân. 

Ở đây, mạn đà la ám chỉ một khối cầu—một phép ẩn dụ cho 
tính chất trọn vẹn hay tỉnh túy. Báo Thân giống như mặt trời, 
nó đem hơi nóng và khiến cho mùa màng và cây cối phát triển, 
thuần thục, và sản sinh trái quả. Hóa Thân như mặt trăng, nó 
mang lại sự tươi mát khi xuất hiện. Cả hai hiển lộ các hoạt động 
mà không cần nỗ lực, cả hai xua tan bóng tối, và cả hai an trụ 


trong không gian. Báo Thân và Hóa Thân xuất hiện từ không 


S83 


gian của Pháp Thân và không thể tách lìa nó. Như thế, chúng 
không có niệm tưởng khái niệm. Hoạt động bi mẫn của chúng 
thì không ngừng nghỉ và được ban tặng một cách vô tư. Ta có 
thể nghĩ về nó như sau: mặc dù có thể có hàng triệu vũng nước 
trên mặt đất, một tia phản chiếu có thể cùng một lúc xuất hiện 
trong tất cả những vũng nước đó không chút nỗ lực. Điều này 


được biểu lộ một cách đẹp đẽ trong Hiển lộ Thân Thần bí: 


Các cõi vô hạn xuất hiện trong thân Ngài 

và thân Ngài hiển lộ trong những cõi vô hạn. 

Cùng cách đó, tâm, ngữ, các phẩm tính, và hoạt động 
của Ngài không loại trừ điều gì 


xuất hiện khắp cõi vô tận của không gian. 


Những hiển lộ của Ngài nhiều như những hạt bụi, di 
chuyển và tĩnh lặng, 

vô hạn như không gian, và được sắp xếp như những 
viên ngọc. 

Chúng không ngăn trở hay chen lấn nhau. 


Không điều gì cần thêm vào hay lấy đi. 


Có nhiều hiển lộ Hóa Thân khác nhau. Một ví dụ của một Hóa 
Thân hiển lộ siêu việt là vị Phật lịch sử thực hiện mười hai 
công hạnh, qua đó vô số chúng sinh được an lập trong Phật 


quả. Từ Hai mươi Câu Kệ Tán thán: 


584 


Đôi khi Ngài an trụ trong cõi Đâu Suất và từ đó, 

đi vào thai tạng, sinh ra v.v.. 

Từ trong Pháp Thân, Ngài thực hiện vô số hoạt động, 

Con kính lễ Ngài, đấng có năng lực gồm những điều 
huyền diệu khác nhau. 


Một Hóa Thân của hiển lộ thấp kém có thể xuất hiện như một 
thợ thủ công, một sư tử, hay một con voi, chẳng hạn thế. Đối 
với các hiển lộ mà một vị Phật có thể hóa hiện để làm lợi ích 
chúng sinh thì không có giới hạn. Từ Hiển lộ Thân Thần bí: 


Đôi khi, vì lợi lạc của chúng sinh, 

Ngài hiển lộ như một Thanh Văn, một vị Phật Độc Giác, 

một sư tử, một con voi, v.V.. 

Đôi khi Ngài xuất hiện như một thợ thủ công. 

Những hiển lộ vô hạn của Ngài làm lợi lạc chúng sinh. 

Con kính lễ Ngài, đấng có năng lực của nhiều hiện 
thân khác nhau. 


Chư Phật cũng ban các giáo lý bằng những ngôn ngữ khác 
nhau tùy theo nhu cầu và thiên hướng của chúng sinh mà 
không có giới hạn. Từ Hiển lộ Thân Thần bí: 


Một từ trong ngữ của Ngài thì vô hạn như không gian 
và chỉ dạy tất cả chúng sinh tùy theo nhu cầu của họ. 
Giáo huấn của Ngài tỏa khắp Pháp Giới. 


Theo cách này, Ngài tuyên bố ngữ vô hạn, du dương. 


585 


Mặc dù các hoạt động của một vị Phật thì vô hạn, không ngơi 
nghỉ, và rộng khắp, việc một cá nhân được lợi lạc từ chúng 
tùy thuộc vào mức độ may mắn của chúng sinh đó. Bởi mọi 
hiện tượng thì tương thuộc, hoạt động của riêng một vị Phật 
thì không đủ. Để gặp được những gia hộ, trí tuệ, các giáo lý 
của một vị Phật, một cá nhân phải có thiện nghiệp, sự hứng 
khởi, sùng mộ và kiên nhẫn. Những người đã tịnh hóa các 
chướng ngại vi tế có thể gặp một Báo Thân. Những người chỉ 
tịnh hóa các che chướng của nghiệp có thể gặp một Hóa 
Thân. 


586 


102 Lòng bi mẫn liên tục như một giòng sông. 
Nó không mỏi mệt hay trở nên ngã lòng. 
Nó ngang bằng các giới hạn của sinh tử. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


LÒNG BI MẪN là suối nguồn của những hoạt động vĩ đại vô hạn, 
liên tục, và vô điều kiện của Đức Phật. Giống như một con sông 
trôi chảy không ngừng nghỉ và không chút nỗ lực, các hoạt 
động của Đức Phật không ngừng đổ xuống tất cả chúng sinh 
cho tới khi họ thoát khỏi đau khổ. Ngay cả quyển sách này 
cũng là một hiển lộ hoạt động của Đức Phật. Nó có thể đem lại 
nhiều lợi lạc cho các độc giả của nó, đặc biệt là nếu họ đưa các 
giáo huấn của nó vào thực hành. Bởi Ngài đã thành tựu lòng bi 
mẫn, Đức Phật không bao giờ mỏi mệt hay ngã lòng; các hoạt 
động của Ngài tiếp tục không có lúc kết thúc. 

Nếu chỉ riêng các hoạt động của Đức Phật là đủ để chấm dứt 
sinh tử, vào lúc này mọi chúng sinh đã thành tựu giác ngộ. Bởi 
điều này không phải như thế, chúng ta phải hiểu rằng bản thân 
ta phải lập mối nối kết qua việc nghiên cứu và thực hành. Giác 
ngộ cũng không là điều gì mà chúng sinh có thể tự mình thành 
tựu. Chư Phật chỉ ra con đường; trách nhiệm của ta là đi theo 
con đường đó từng bước một. Vì thế, ta nên xây dựng niềm tin 
nơi Tam Bảo: Phật, Pháp, và Tăng đoàn. 

Chư Phật xuất hiện từ chư Bồ Tát, và chư Bồ Tát xuất hiện từ 


sự vun trồng Bồ đề tâm. Lòng bi mẫn là nền tảng từ đó ta vun 


S587 


bồi Bồ đề tâm, sau đó nâng cao thực hành của nó, đạt được 
Phật quả, và cuối cùng phô diễn các hoạt động của một vị Phật. 
Giống như cần có nước để các hạt giống nảy mầm và sau đó để 
một chiếc cây phát triển cho đến khi trái quả của nó hoàn toàn 
nở rộ, nước của lòng bi mẫn hỗ trợ cho Phật quả trổ hoa và 
mọi hoạt động kèm theo của nó. Lòng bi mất thiết lập sự nối 
kết giữa chư Phật và chúng sinh. 

Tất cả chư Phật có lòng bi mẫn, trí tuệ, các hoạt động, và khả 
năng vô hạn và toàn hảo. Tuy nhiên, một chúng sinh có thể 
được lợi lạc từ các ngài hay không thì tùy thuộc vào ba nối kết 
tương thuộc: những gia hộ không phân biệt của Pháp Thân, 
động lực của chúng sinh, và nguyện ước của Đức Phật. Một hay 
ngay cả hai nối kết trong những điều này thì không đủ; tất cả 
ba điều phải tụ hội để người nào đó thoát khỏi sinh tử và thành 
tựu giác ngộ. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong các 
bản văn như Pháp Bảo của sự Giải thoát và Nhất Niệm. 

Đôi khi chư Phật và chư Bồ Tát hiển lộ như những bác sỹ và 
sử dụng thuốc men như nền tảng cho việc chữa trị và hỗ trợ. 
Để làm lợi lạc chúng sinh, các Ngài cũng hiển lộ như mặt trời 
xua tan bóng tối hay mặt trăng làm mát mẻ sức nóng không thể 
kham chịu. Đôi khi các Ngài hiển lộ như một đứa trẻ hay một 
người già, một người bệnh, hay một tử thi. Tuy thế, Chư Phật 
và chư Bồ Tát không thực sự biến thành điều gì trong những 
thứ này. Họ chỉ là những sự xuất hiện của hoạt động giác ngộ, 
phô diễn không cần nỗ lực cho đến khi tất cả chúng sinh được 
giải thoát. Từ Hiển lộ Thân Thần bí: 


588 


Trong chốc lát, Ngài hiển lộ trong một đại dương các 
thời kiếp. 

Ngài có thể biến vô số cõi giới thành một nguyên tử duy 
nhất. 

Mặc dù Ngài phô diễn vô số những mâu thuẫn này, 


chúng xảy ra, thoát khỏi sai lầm, trong cách thế an trụ. 


Một cách thiện xảo, Đức Phật đã ban các giáo lý vì lợi lạc của 
những người tu tập. Những giáo lý chính thức này được biểu 
thị bằng bốn dấu ấn (bốn pháp ấn), đó là 


* mọi hiện tượng phức hợp thì vô thường (chư hành vô 
thường) 

* sinh tử thì đau khổ (nhất thiết hành khổ) 

* các hiện tượng không có một “bản ngã” (chư pháp vô ngã) 

* niết bàn thì an bình (niết bàn tịch tĩnh) 


Một khi những người tu tập phát triển sự hiểu biết của họ về 
những điểm này qua việc thực hành, Đạo sư dần dần giảng dạy 
các phương tiện thiện xảo và trí tuệ lớn lao hơn. Điều này 
khiến cho họ đi theo con đường Đại thừa và cuối cùng được 
thiết lập trong Phật quả. 

Khi mặt trăng hiện ra trong bầu trời, nó đồng thời được phản 
chiếu trong hàng ngàn vũng nước trên mặt đất. Hàng ngàn bộ 
máy truyền hình có thể phô diễn cùng một chương trình trong 
chốc lát không chút nỗ lực hay niệm tưởng. Hàng ngàn ra-đi-ô 


chơi cùng một bản nhạc trong cùng một lúc. Trong những cách 


589 


thế tương tự, các hoạt động của Đức Phật lập tức đi tới tất cả 
chúng sinh. Từ Hiển lộ Thân Thần bí: 


Ngài đã hoàn thành việc nhận trách nhiệm cho chúng 
sinh 

không trở nên mệt mỏi, ngã lòng, hay kiệt lực trong 
sinh tử. 

Ngài hoàn toàn thành tựu mọi mục đích siêu việt xuất 
hiện trong tâm. 

Đối với Ngài, những thứ này trở thành các nguyên 


nhân của hỉ lạc. 


Mặc dù đối với lợi lạc của mỗi một và mọi chúng sinh, 

Ngài gởi đi những hiện thân ngang bằng với không 
gian vô hạn 

và hiển lộ trong mười phương và trong nhiều kiếp, 

tất cả những điều này xuất hiện thoát khỏi lỗi lầm 


trong Pháp tánh. 


590 


103 Lời khuyên này giống như một kho châu báu. 
Đối với người đưa thánh Pháp vào tận đáy lòng, nó 
chẳng thiếu điều gì. 
Hãy thực hành nó một cách phù hợp. 
Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


MỘT TRĂM LỜI KHUYÊN bao gồm mọi châu ngọc của Giáo 
Pháp mà chúng ta có thể cần có. Vào lúc đầu, những vần kệ giải 
thích cách liên kết với những người khác trong xã hội và cách 
duy trì một động lực đúng đắn. Kế đó, các giáo lý dành cho các 
hành giả được đưa ra từng bước một, không thiếu sót một 
điểm nào. Vì thế, ta không còn điều gì để bào chữa. Nếu ta chân 
thành tuân theo những giáo huấn này, ta có thể mang lại lợi ích 
cho thế giới và phụng sự tốt đẹp cho nhiều người khác trong 
thời đại khó khăn này. Cuối cùng, ta có thể đạt được Phật quả. 

Ta nên nhớ lại những vần kệ này hay ít nhất đọc vài đoạn kệ 
mỗi sáng hay tối cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Điều này sẽ 
nhắc nhở ta về sự thực hành, về bản chất của sinh tử và về sự 
quý báu của giáo lý. Trong thực tế, toàn bộ Phật pháp được 
gồm chứa trong quyển sách nhỏ này. 

Ở đây, tôi đã trình bày một luận giảng hạn hẹp để bổ túc cho 
những vần kệ này với hy vọng chân thành là nó sẽ giúp cho các 
hành giả đào sâu thêm sự hiểu biết về Giáo pháp quý báu. Bạn 


có thể nhận thấy là một vài vấn đề được lập đi lập lại. Tôi làm 


591 


điều này để luận giảng trùng khớp với bản văn gốc, nhưng 
cũng là để cho những độc giả và hành giả khác nhau sẽ thấu 


hiểu ý nghĩa từ những góc độ khác nhau. 


592 


Kết luận với Lời Khuyên Súc tích 


Như thế, lời khuyên tâm huyết này được đưa ra như một loạt 
phép loại suy. Bởi chúng là những phép loại suy, cuối cùng thì 
chúng không thực, nhưng nếu không giống nhau, chúng không 
thể được sử dụng như những ví dụ. Đặc biệt là, con đường sâu 
xa, giai đoạn thành tựu, ba thân, v.v.. không thể được định nghĩa 
bởi phép loại suy. Tuy nhiên, để hiểu biết thêm về từng phần, 


những phép loại suy này được đưa ra. 


BHANDE DHARMARADZA biểu diễn thiện xảo vĩ đại trong việc 
giới thiệu những giáo lý này trong một phương cách rất rõ 
ràng. Ngài không chỉ mang lại cho ta triết học nhưng còn cung 
cấp những giáo huấn thực tiễn về cách áp dụng nó trong thực 
hành. Ngài ban tặng điều này từ trái tim cho những người 
quan tâm đến việc tự giải phóng mình khỏi mọi loại đau khổ và 
những nguyên nhân khác nhau của chúng. 

Những loại suy mà ngài sử dụng thì tuyệt đẹp và có ý nghĩa 
sâu xa. Chúng mang lại cho các độc giả và hành giả một sự hiểu 
biết nhanh chóng và chính xác về mục đích của Giáo pháp. Như 
những bài ca của Milarepa, những điều đó cũng sử dụng các 
phép ẩn dụ và những ví dụ, những loại suy này thật dễ hiểu. 
Tuy nhiên, ý nghĩa và sự chứng ngộ Đại Ấn và ba thân thì siêu 
vượt tư tưởng khái niệm của những người bình thường. Sự 


sâu xa và bao la của ý nghĩa thì vô hạn và siêu vượt ranh giới. 


593 


Chúng siêu vượt trạng thái sinh tử, vì thế những loại suy này 
không thể chỉ ra đầy đủ phạm vi đích thực của chúng. Tuy thế, 
thi ca giúp ta thoáng thấy ý nghĩa của chúng. Để hiểu biết đầy 
đủ và kinh nghiệm điều này, ta phải thực hành và nhận ra ý 
nghĩa trong tâm của riêng ta. Khi ấy, ta sẽ không phải tùy 


thuộc vào những loại suy. 


Than ôi! Hiện tại, một số người làm ra vẻ là những hành giả 
thành tựu một ít kinh nghiệm về sự an định v.v... và đã có một ít 
kinh nghiệm về thực hành kinh mạch nội tại. Khi sở hữu thị kiến 
và v.v... họ bị ma quân dối gạt. Do bởi điều này, họ tin tưởng một 


cách kiêu căng mình đã thành tựu Pháp Thân. 


Một số người nghĩ rằng mục đích của tummo (nội hỏa) là hơi 
ấm. Nếu điều này chân thật, thì ngay cả lửa, quần áo và mặt trời 
cũng có thể đáp ứng mục đích của tummo. Nhưng nhờ thực hành 
tummo, ta có thể đạt được bảy đặc tính trong cuộc đời này. Một 
số người bị lầm lạc bởi những từ “tịnh quang.” Họ nghĩ điều đó 
giống như ánh sáng chói lọi của mặt trời. Khi họ đạt được một 
số kinh nghiệm tịnh quang nông cạn, họ nghĩ họ đã thành tựu 


tịnh quang siêu việt của giấc ngủ sâu. 


Thâm chí không hiểu biết việc trì tụng ba chữ, một số người nghĩ 
rằng họ là những tantrika (hành giả Mật thừa) và miệt thị 
Vinaya (Luật). Một số người tuyên bố mình đã thành tựu, nhưng 
năm độc của họ thì thô thiển hơn của những người khác. Trong 


sự cô tịch, một số người cư xử không đúng đắn. Họ bào chữa về 


594 


bất kỳ điều gì họ làm như sự phô diễn của Pháp tánh. Họ cư xử 
không đúng đắn và phủ nhận nhân và quả. Tất cả những điều 


này chỉ là một nguyên nhân của nỗi buồn phiền to lớn. 


Vì thế, nếu bạn muốn thực hành Giáo pháp thiêng liêng từ tận 
đáy lòng, hãy nhận chất cam lồ của các giáo lý từ một Đạo sư 
đích thực. Sau đó hãy đi tới một nơi chốn cô tịch, xa rời những 
hoạt động của cuộc đời này. Hơn nữa, đừng dấn mình vào cách 
cư xử lơ là. Ở bên ngoài, đừng vi phạm Luật (Vinaya). Hãy từ bỏ 


những hy vọng về sự thấu thị và năng lực huyền diệu. 


Bài văn này rõ ràng và thẳng thắn. Bảy đặc tính được đề cập ở 
đây thuộc về Pháp Thân và được giải thích trong luận giảng 
cho câu kệ 100. Mục đích duy nhất của việc nghiên cứu và thực 
hành Giáo pháp là giải thoát chúng ta và chúng sinh khỏi mọi 
nguyên nhân của đau khổ. Nhưng bởi những mê lầm, ma quân 
của sự tự phụ có thể xuất hiện và khiến cho các hành giả tạo ra 
lầm lạc và đau khổ nhân danh tâm linh. Điều này thật bất hạnh. 
Với lòng bi mẫn, ở đây tác giả chân thành đưa ra lời khuyên từ 
trái tim và chỉ rõ những tư tưởng mê lầm có thể xuất hiện. Các 
hành giả nên cẩn trọng đưa lời khuyên này vào tận đáy lòng và 
thực hành liên tục. Theo cách này, tâm ta có thể vững chắc như 
những ngọn núi. Sự kiên cố đó sẽ cho phép cây cối của Giáo 
pháp mọc lên vững chãi, và sau đó nhiều người tu tập có thể 
được lợi lạc từ trái quả. Đây là cách thức duy nhất để siêu vượt 
sinh tử. Nếu không, ta sẽ như một người mù lang thang ở giao 


lộ khi tìm kiếm con đường đúng đắn để đi. 


595 


Sự khiếp sợ là chân và vị bảo hộ của thiền định. Hãy trì giữ trong 
tâm một sự tỉnh giác về lẽ vô thường và những khổ đau của sinh 
tử. Hãy suy niệm bản tánh vô ngã và hợp nhất thọ mạng của bạn 


với sự thành tựu. 


Việc phát triển một sự tỉnh giác về lẽ vô thường và đau khổ 
khiến ta nhanh chóng đạt được mục đích. Nếu ta không có sự 
khiếp sợ đối với những nguyên nhân của đau khổ trong sinh 
tử, ta sẽ không bị khuấy động để thành tựu niết bàn. Vì thế sự 
khiếp sợ và từ bỏ là những cỗ xe mà, cùng với lòng từ ái, bi 
mẫn, và Bồ đề tâm, có thể khiến ta đạt được giác ngộ. Không có 
những hỗ trợ này, cho dù ta có thể nghiên cứu và thiền định 
nhiều tới đâu chăng nữa, ta sẽ không tiến bộ, bởi những phiền 
não của sự tham luyến và ganh ghét sẽ vẫn sống động. Dưới 


đây là một tường thuật về những hiệu quả lợi lạc của sự từ bỏ: 


Ngày xưa có một vị vua xứ Magadha (Ma kiệt đà) tên là 
Shinga Shupa. Ông có một con trai là thái tử Kundukye, là 
người có lòng sùng mộ lớn lao và một tâm trí trong trẻo. 
Khi đã khôn lớn, Kundukye không thể chịu đựng nổi đau 
khổ của sinh, lão, bệnh và tử, vì thế thái tử quyết định đi 
vào núi rừng để thực hành Pháp. Những người dân của 
vương quốc van nài thái tử từ bỏ dự định và ở lại vương 
quốc với họ, nhưng họ không thể thuyết phục được ông. 
Vua Shinga Shupa trở nên tuyệt vọng và xin Vua Dawa Ö 
ở Varanasi cho mình lời khuyên về cách thuyết phục thái 


tử ở lại vương quốc và không nhập thất. 


596 


Vua Daway Ö tới gặp Thái tử Kundukye và nói: “Than 
ôi! Đáng tiếc biết bao! Ông đang từ bỏ một cung điện 
lộng lẫy để lấy một thân cây. Có lẽ ông đã bị mê lầm bởi 
quỷ ma hay đã điên loạn. Xin hãy cẩn thận lắng nghe 
những gì ta nói: Ông có thể cai trị một quốc gia và đồng 
thời thực hành Pháp.” Thái tử đáp lại: “Than ôi, Đại 
Vương, chính ngài phải lắng nghe con. Con cảm kích 
những lời tử tế và lòng bi mẫn của ngài, nhưng con đã 
quyết định. Khi ngài đã nhìn thấy cung điện thực sự 
trong sự cô tịch của rừng thẳm, cung điện của một vị 
vua có vẻ là một tổ kiến.” 

Vua Daway Ö vẫn khăng khăng: “Nếu ông không muốn 
cai trị vương quốc, ít nhất hãy ở lại trong cung điện và 


£ J 


thực hành pháp ở đó.” Thái tử đáp: “Than ôi, cung điện 
thì đầy những phiền não và lầm lạc. Quá khứ thì rắc rối, 
và việc tiếp tục đối mặt với những vấn đề trong tương 
lai thật mệt mỏi. Căn nhà đó giống như một ổ rắn. Con 
không muốn ở lại trong vương quốc.” 

Sau đó Vua Daway Ö phản đối: “Nếu ông không muốn 
sống trong cung điện, ít nhất hãy tới một tu viện và 
nghiên cứu Pháp ở đó.” Thái tử trả lời: “Khi ngài đã 
nhận ra bản chất của tánh Không, chỉ đơn thuần nghiên 
cứu các bản văn thì như tiếng huyên thuyên của những 
con vẹt. Loại tham luyến đó chỉ là việc thương mại và 
một đối tượng thích đáng cho lòng bi mẫn. Con đã từ bỏ 


lâu lắm rồi sự huyên thuyên như thế.” 


507 


Sau đó Vua Daway Ö nói: “Nếu ông không muốn sống 
trong cộng đồng các tu sĩ, ít nhất hãy giữ cho mình một 
ít của cải và thực hành bố thí.” Thái tử trả lời: “Ngay cả 
một ngọn núi vàng được tô điểm bằng lam ngọc cũng 
không thể hấp dẫn con đến với của cải. Thay vào đó, với 
tâm tập trung, con sẽ giữ của cải là sự mãn nguyện.” 

Sau đó Vua Daway Ö lý luận: “Nếu ông không muốn 
của cải, ít nhất ông nên có một vài người bạn đáng tin 
cậy.” Thái tử phản đối: “Ngay cả một trăm thần dân 
đáng tin cũng không đáng tin cậy hơn sự giác ngộ.” 

Rồi Vua Daway Õ nói: “Nếu ông không muốn những 
người phục vụ, ít nhất ông nên có một ít quần áo tốt.” 
Thái tử trả lời: “Khi ngài có quần áo của sự mãn nguyện, 
mọi lụa là và gấm thêu kim tuyến khác trở thành các đối 
tượng của lòng bi mẫn.” 

“Nếu ông không muốn quần áo, ít nhất hãy có thực 
phẩm tốt lành để ăn và sau đó thực hành Pháp,” nhà vua 
nói. Thái tử trả lời: “Được nuôi dưỡng bằng sự bất 
nhiễm và tư tưởng vô niệm đức hạnh là chất dinh 
dưỡng tốt lành nhất.” 

Vua Daway Ö chẳng thể làm được gì, và nhà vua mất 
mọi hy vọng về thái tử. Nhưng thái tử nói với vua: “Sinh 
tử này là hão huyền và vô thường. Những kẻ ngu dốt 
bám chấp vào nó, nhưng bậc hiền trí thoát khỏi nó. Vì 
thế, con cũng muốn an trú trong sự cô tịch. Ôi Đức Vua, 
ngài cũng nên làm như thế. Những nỗi khổ của sinh, lão, 
bệnh, và tử thì không thể chịu đựng nổi. Sinh tử thật 


598 


khốn khổ và vô tận. Cung điện của ngài chỉ là một giấc 
mộng.” Theo cách này, thái tử cho nhà vua những lời 
khuyên và mời vua cùng đi với mình vào sơn thất. Kết 
quả là Vua Daway Ö cũng từ bỏ vương quốc, đi theo con 


đường thực hành, và trở nên thành tựu. 


Khi hiểu rõ lời răn dạy của câu chuyện này, ta nên từ bỏ các 
nguyên nhân của đau khổ. Thay vì xây dựng một lâu đài to lớn 
với một “quang cảnh” vĩ đại của sinh tử, ta nên nhìn xa hơn 
điều đó, đến tận cung điện của niết bàn, nó vĩnh cửu, là cội 
nguồn của mọi an bình và hạnh phúc, và suối nguồn của lợi lạc 


chân thật cho mọi chúng sinh. 


Lòng sùng mộ là cái đầu và chất xúc tác của thiền định. Vì thế, 
với lòng sùng mộ, hãy coi Đạo sư là Đức Phật trong thân tướng 


con người và liên tục khẩn cầu với lòng tôn kính. 


Lòng sùng mộ đối với các vị Thầy gốc và thuộc dòng truyền 
thừa, bao gồm tất cả chư Phật và Bổn Tôn yidam, thì vô cùng 
quan trọng. Nếu chúng ta bị một đau khổ hành hạ, ta sẽ nhất 
tâm tập trung vào việc gặp một bác sĩ. Khi ta tìm được một bác 
sĩ giỏi và nhận toa thuốc của ông, ta sẽ vui vẻ chấp nhận lời 
khuyên của ông mà không thương lượng hay dàn xếp bởi ta 
muốn thoát khỏi đau khổ. Cũng thế, khi cuối cùng ta nhận thức 
bản chất của sinh tử và ước mong một cách tuyệt vọng được 
thoát khỏi trạng thái đó, ta sẽ phát triển lòng sùng mộ mạnh 


mẽ đối với Đạo sư tâm linh và niềm tin nơi các giáo huấn của 


599 


ngài. Như thế không nghi ngờ là ta sẽ đạt được những gia hộ 


của sự giác ngộ, giống như Milarepa đã làm. 


Chánh niệm là một lính canh và thực hành thực sự. Vì thế đừng 


bao giờ xa lìa sự hồi tưởng về cách thức tồn tại. 


Ở đây, chánh niệm là sự hồi tưởng về các thực hành thiền định 
của ta. Sự hồi tưởng này chuyển hóa những tập quán sinh tử 
của ta thành các tập quán của một vị Phật, sự toàn thiện của trí 
tuệ và lòng bi mẫn. Có hai loại chánh niệm: với nỗ lực và không 
dụng công. Là những người sơ học, ta phải liên tục tự nhắc 
nhở mình về việc thiền định. Một khi ta trở nên quen thuộc với 
thiền định, chánh niệm không dụng công sẽ xuất hiện. Điều 
này giống như sự vận hành của một bộ máy. Khi một động cơ 
được bật lên, nó tiếp tục chạy không chút nỗ lực. Với chánh 
niệm không dụng công, thiền định trở thành một phần tự 
nhiên của cuộc đời ta. Như thể ta đang lái xe trên một xa lộ, ta 
duy trì một bước thiền định vũng vàng cho đến khi ta đạt được 
“mục tiêu” Phật quả. Vì thế, bản thân chánh niệm thì không thể 
tách rời Pháp Thân. 


Lòng bi mẫn là hoạt động của thiền định. Vì lợi lạc của chúng 
sinh, hãy suy niệm Bồ đề tâm, tụng những lời cầu nguyện, và hồi 
hướng công đức. Nếu bạn không hiểu rõ chính bạn, việc hướng 
dẫn những người khác và thực hiện những buổi lễ bảo vệ v.v.. 
một cách thiển cận là những chướng ngại của ma quân. Vì thế 


hãy từ bỏ những điều đó. 


600 


Các hoạt động vô hạn và không cần nỗ lực của chư Phật và Bồ 
Tát làm lợi lạc cho chúng sinh một cách vô tư tùy thuộc vào 
lòng từ ái và bi mẫn, là những gì được lần lượt dựa trên giác 
tánh trí tuệ siêu việt. Những người ở trên con đường phải liên 
tục nhắc nhở chính mình phải hoàn thiện Bồ đề tâm và hồi 
hướng mọi đức hạnh, công đức, và những phẩm tính tốt lành 
của họ cho sự giác ngộ của chúng sinh. Chúng ta phải liên tục 
thực hành cho đến khi đạt được chứng ngộ. Không có một 
chứng ngộ riêng tư về những phẩm tính này, việc dẫn dắt 
người khác một cách cạn cợt sẽ không giúp ích được gì. Đôi 
khi, thậm chí nó có thể mang lại lầm lạc và thất vọng và có thể 
làm sinh khởi sự oán hận. Ở đây, tác giả khuyên chúng ta đừng 
vội vã trong việc thực hiện các hoạt động trước khi lòng bi 
mẫn được thiết lập tốt đẹp và ta đã chứng ngộ sự không tồn tại 


của bản ngã. 


Áo giáp của sự thiền định là sự tôn kính đối với bản thân và 
chúng sinh. Hãy là vị quan tòa của chính mình và đừng làm nảy 
sinh sự quan tâm của Đạo sư, Tam Bảo, hay các bằng hữu tâm 


linh của bạn. 


Có hai loại quan tòa. Loại thứ nhất gồm có các Đạo sư, Tam 
Bảo, và những bằng hữu tâm linh, là những người chân thành 
thực hành Pháp. Ta nên cẩn trọng không làm thất vọng họ bởi 
những hành động của ta. Quan tòa thứ hai và quan trọng hơn 


là tâm của riêng ta. Ta nên luôn luôn suy nghĩ rằng nếu ta tạo 


601 


ra ác nghiệp, điều này sẽ chỉ làm hại chính ta. Một mình ta sẽ 
kinh nghiệm các hậu quả. Trái lại, nếu ta chân thành thực hành 
Pháp bằng cách tịnh hóa những mê lầm và phiền não, bản thân 
ta sẽ nhận được các lợi lạc. Được hướng dẫn bởi hai quan tòa 
này, ta nên mặc áo giáp thiền định. Hãy sử dụng đời người quý 


báu này một cách trọn vẹn nhất bằng cách thực hành Pháp. 


Hãy hoàn toàn cắt đứt chuỗi tham luyến cuộc đời này. Mặc dù 
thực hành các gió và kinh mạch với vị phối ngẫu được tuyên bố, 
nếu xuất hiện ngay cả một lần thị kiến tầm thường, ta sẽ rơi vào 
địa ngục tru hú hay kim cương. Vì thế đây là hoạt động của 
những vị ở các địa (bhumi) thuần tịnh, địa thứ tám cho tới địa 
thứ mười. Nếu nó được thực hiện bởi những chúng sinh bình 
thường, kết quả của thực hành Giáo pháp này sẽ là một tảng đá 
nhấn chìm ta xuống những bê sâu của sinh tử. Long não là một 
vị thuốc siêu việt, nhưng nếu nó được sử dụng để chữa trị sự ớn 
lạnh, điều đó có thể không hy vọng gì. Điều quan trọng là thực 
hành phù hợp với khả năng của riêng ta. Thực hành không lỗi 


lâm mang lại thị kiến về khuôn mặt nguyên sơ của ta. 


Một lần nữa, giáo huấn này rất rõ ràng và chính xác. Trong bản 
văn ngắn này, Bhande Dharmaradza giới thiệu toàn bộ con 
đường của Phật pháp, cả Kinh điển lẫn Mật điển, bao gồm 
những giáo huấn về Đại Ấn. Điều này giống như một tịnh 


quang xua tan bóng tối vô minh. 


602 


Như thế, tôi đã giới thiệu—như một tràng hoa ngôn từ và những 
vần kệ—lời khuyên bình thường này, những loạt gồm một trăm 
giáo lý tâm yếu với những phép loại suy, và thêm nữa những vấn 
đề cốt lõi của việc thực hành Giáo pháp linh thánh. 

Do bởi tôi, Bhande Dharmaradza dòng Drikung—một đệ tử 
của Đức Ratna Shri Vinh quang—đã khai mở một chút xíu đóa 
sen trí tuệ do bởi mặt trời chói lọi của Pháp ngữ linh thánh của 
Đạo sư Karma Bhadra vinh quang, và bởi nỗi buồn phiền sâu xa 
của tôi về những nỗi khổ của sinh tử, bởi khát khao được nhất 
tâm thực hành ý nghĩa cốt tủy của con đường, và để tự nhắc nhở 
mình về Pháp, quyển sách này được viết ra theo yêu cầu của thị 
giả Könchok Drakden, và cũng để làm lợi lạc những người đưa 


Giáo pháp vào trái tim. 


Tác giả, Phande Dharmaradza, đã thành tựu cao cấp trong học 
vấn uyên bác và trong sự thông thạo mọi loại kiến thức khác 
nhau, và đặc biệt là trong trí tuệ sâu xa và bao la của sự giác 
ngộ. Ngài đã thọ nhận trí tuệ này từ các giáo lý của Đức Jigten 
Sumgön vinh quang qua Đạo sư gốc của ngài là Ratna Karma 
Bhadra. Sau đó ngài đưa trí tuệ này vào ngôn từ để làm lợi lạc 
các hành giả Pháp tương lai. Giờ đây ta có trách nhiệm nghiên 
cứu và thực hành những giáo lý này một cách cẩn trọng, vì lợi 
lạc của riêng ta và để trao truyền chúng cho các môn đồ tương 
lai. Ta chỉ có thể giúp đỡ các thế hệ tương lai cảm kích và 
ngưỡng mộ các Đạo sư trong quá khứ giống như ta đã làm. Đây 
là cách các giáo lý được duy trì, đặc biệt là trong dòng truyền 


thừa thực hành Kagyu. 


603 


Nhờ đức hạnh này, nguyện mọi chúng sinh đạt được cấp độ Phật 
quả. Nguyện tôi cũng từ bỏ sự lầm lạc của những hoạt động xao 
lãng. Theo cách này, nguyện tôi hoàn thiện và thành tựu trái quả 


của ba thân trong đời này. 


Ở đây ta có thể nhìn thấy sức mạnh của sự từ bỏ của tác giả. 
Bởi ngài nhận thức rõ ràng đau khổ của sinh tử, ngài đã hồi 
hướng toàn bộ đời mình cho sự phục vụ tất cả chúng sinh, khi 


biểu thị lòng bi mẫn toàn khắp của ngài. 


604 


Hồi Hướng 


NHƯ TÁC GIẢ hồi hướng đức hạnh của ngài, tương tự như vậy, 
ta nên hồi hướng công đức và đức hạnh của ta. Có nhiều lời 
cầu nguyện hồi hướng, nhưng một bài do Đức Jigten Sumgön 
biên soạn thì đầy đủ và chính xác. Để bắt đầu chúng ta tập hợp 
các nhân chứng để nghe lời cầu nguyện của ta bằng cách quán 
tưởng các ngài trong không gian ngay trước mặt và ở trên ta. 
Ta khẩn cầu các Đạo sư gốc và dòng truyền thừa, những vị duy 
trì giáo lý sống động bằng cách thọ nhận những giáo huấn linh 
thánh và truyền chúng cho chúng ta cùng với kinh nghiệm 
riêng của mình. Các yidam là những hiển lộ đặc biệt của trạng 
thái giác ngộ thanh tịnh, thoát khỏi sự lầm lạc, tham luyến và 
những mê lầm. Chư Phật là những nhân vật lịch sử trong quá 
khứ, hiện tại, và tương lai của thế giới, là những đấng an trụ 
trong hình thức Pháp Thân. Các Bồ Tát là những vị đang ở trên 
con đường dẫn tới giác ngộ. Các yogin, yogini, và dakini là 
những vị thành công trong việc tu tập của mình. Chúng ta củng 
cố họ như những nhân chứng cho lời cầu nguyện hồi hướng 
của ta. 

Ta không chỉ hồi hướng công đức của chính chúng ta mà cả 
công đức của tất cả chư Phật, Bồ Tát, và yidam, cũng như công 
đức của tất cả chúng sinh. Ta thêm vào điều này Phật tánh mà 


mọi chúng sinh, kể cả chúng ta, có trong tâm mình. Tập hợp 


605 


đức hạnh đầy năng lực này là thứ được dùng tới để nhổ bật 
gốc mê lầm và tịnh hóa che chướng. Chúng ta cam kết sử dụng 
công đức này để phụng sự chúng sinh. Kế đó ta cầu nguyện để 
tiệt trừ những ảnh hưởng tiêu cực và thiết lập những nguyên 
nhân đích thực đối với sự an bình và hạnh phúc. Vì thế, một 
khi ta đã thiết lập một nền tảng vững chắc bằng cách xua tan 
sự lầm lạc của ta và tập hợp những phẩm tính tốt lành vô hạn, 
chúng ta khẩn cầu đạt được sự thành tựu siêu việt, Đại Ấn, 
Pháp Thân. 

Lời cầu nguyện hồi hướng này có thể được trì tụng ba lần 


hay hơn: 


Các Đạo sư gốc và các Đạo sư thuộc dòng truyền 
thừa vinh quang, linh thánh, tôn kính, quý báu, và 
tốt lành, 

tập hội thánh thiện gồm các Bổn Tôn yidam và tập 
hội chư Phật, Bồ Tát, yogin, yogini, và dakini đang 
an trụ trong mười phương, 


xin lắng nghe lời cầu nguyện của con! 


Nguyện các đức hạnh được tích tập trong ba thời 

bởi con và mọi chúng sinh trong sinh tử và niết bàn 

và cội gốc bẩm sinh của đức hạnh 

không dẫn đến kết quả là tám mối quan tâm thế tục, 
bốn nguyên nhân của sinh tử, 

hay tái sinh làm một Thanh Văn hay Phật Độc Giác. 


606 


Nguyện mọi bà mẹ chúng sinh, 

đặc biệt là những kẻ thù căm ghét con và những gì 
của con, 

những kẻ cản trở gây tác hại, những ma quân lầm 
lạc, và những tập hội quỷ ma 

trải nghiệm hạnh phúc, xa lìa đau khổ, 

và nhanh chóng đạt được Phật quả vô song, toàn 
hảo, trọn vẹn, và quý báu. 

Nhờ năng lực của cội gốc đức hạnh bao la này, 

nguyện con làm lợi lạc tất cả chúng sinh nhờ thân, 
ngữ, và tâm con. 

Nguyện những phiền não của khát khao, căm ghét, 
vô minh, tự phụ, và ghen tuông không sinh khởi 
trong tâm con. 

Nguyện sự tham luyến tên tuổi, thanh danh, của cải, 
kính trọng, và quan tâm đối với cuộc đời này 
không xuất hiện ngay cả trong chốc lát. 

Nguyện dòng tâm thức của con đẫm ướt lòng từ, bị, 
và Bồ đề tâm 

và qua điều đó, nguyện con trở thành một Đạo sư 
tâm linh 

với những phẩm tính tốt lành ngang bằng không 
gian vô hạn. 

Nguyện con đạt được sự thành tựu siêu việt của Đại 


Ấn ngay trong cuộc đời này. 


607 


Nguyện sự dằn vặt của khổ đau không sinh khởi 
ngay cả vào lúc chết. 

Nguyện con không chết với tư tưởng ác hại. 

Nguyện con không chết lầm lạc bởi tà kiến. 


Nguyện con không trải nghiệm một cái chết non yểu. 


Nguyện con chết hoan hỉ trong sự chói ngời vĩ đại 
của tâm-như-vầy 

và sự trong sáng trùm khắp của Pháp tánh. 

Trong mọi trường hợp, nguyện con đạt được thành 
tựu siêu việt của Đại Ấn 


vào lúc chết hay trong bardo. 
Lời cầu nguyện này có thể được lập lại nhiều lần: 


Nhờ các đức hạnh được tích tập trong ba thời 

bởi con và tất cả chúng sinh trong sinh tử và niết 
bàn 

và nhờ cội gốc bẩm sinh của đức hạnh, 

nguyện con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt 
được 


Giác ngộ vô song, toàn hảo, trọn vẹn, quý báu. 


Lời cầu nguyện cho sự tương tục và tăng trưởng của giáo 


⁄ 


lý: 
Nguyện các giáo lý của Ratnashri, Drikungpa Vĩ đại, 


608 


đấng toàn trí, Thủ hộ của Giáo pháp, Đạo sư của sự 
Tương thuộc, 

tiếp tục và tăng trưởng nhờ sự nghiên cứu, thực 
hành, suy niệm, và thiền định 

cho tới khi sinh tử chấm dứt. 


609 


Phụ lục: Cuộc Đời của 
Drigung Bhande Dharmaradza 


Ngài là hiện thân của vũ điệu kim cương, 

ba bí mật của Tam Bảo, 

hoạt động trì giữ không thể nghĩ bàn 

các giáo lý của Đấng Chiến Thắng và giải thoát tất cả 
chúng sinh. 


Döndrub Chökyi Gyalpo, con khẩn cầu ngài. 


TRINLEY DÖNDRUB CHÖGYAL (Dharmaradza), hiện thân của 
Drigung Dharmakirti vĩ đại, ra đời sáng ngày hai mươi lăm 
Tháng Mặt Trăng năm Thân Mộc (1704) tại Jang. Thân phụ 
ngài là Dresay Ngödrup Tashi, và mẹ ngài là Namjom. Việc sinh 
ra của ngài được kèm theo nhiều dấu hiệu kiết tường, và vào 
cùng ngày đó, các cầu vồng xuất hiện và những đóa hoa rơi 
xuống từ bầu trời trong vùng Drigung. 

Trong lúc ấy, Đấng toàn trí Könchok Trinley Sangpo, Drigung 
Kyabgon Chetsang đệ nhị mà thanh danh lan rộng ba thế giới, 
đã thọ nhận một linh kiến trong trẻo và không bị che ám về sự 
kiện này và đã phi lại các chỉ tiết. Khi ban các huấn thị và lời 
khuyên cho chốppön Chöjor, tsorpön Bukge, và hai tu sĩ khác, 


ngài phái họ đi tìm tulku. Bốn người này đi về phía nam tới 


610 


Jang và tìm kiếm ở nhiều nơi. Sau đó họ tới Laphir, một nơi mà 
những phẩm tính và đặc điểm phù hợp với những vị trí được 
tìm thấy trong mô tả do Könchok Trinley Sangpo đưa ra. Khi 
nhóm tìm kiếm nghe nói về một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra 
ở Ngödrup Tashi, họ lập tức đi tới để tìm ra sự thật. 

Đứa trẻ, mới chỉ vài tháng tuổi, đã trở nên vui thích khi nhìn 
thấy họ, và nhóm người nhận ra rằng chắc chắn cậu là hóa thân 
mà họ đang tìm kiếm. Sau đó họ trở về để làm tường trình, và 
trên đường đi họ thảo luận về hoàn cảnh với Taksham Tertön, 
vị Thầy đã xác nhận nhân dạng của đứa trẻ. Sau đó họ tới 
Drigung và thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho Könchok 
Trinley Sangpo. Könchok Trinley Sangpo xác nhận rằng quả 
thực họ đã tìm thấy tulku, và ngài ban cho họ một pho tượng 
Amitayus (Đức Phật Vô Lượng Thọ) —cùng với nhiều món 
cúng dường và thuốc gia trì —và gởi họ trở về Jang. Cuối cùng, 
một lần nữa họ tới Laphir. Vào một ngày kiết tường, họ đặt tên 
cậu bé là Könchok Trinley Döndrub và tặng cậu pho tượng và 
những món quà khác và cúng dường những lời cầu nguyện cho 
cuộc đời trường thọ của cậu. 

Sau đó Könchok Trinley Sangpo phái một nhóm gồm bảy 
người, trong đó có Lạt ma Trinley Wangchuk và drönyer 
Rinchen Urgyen, cùng với toàn bộ Kangyur (Kinh điển) và của 
cải bao la để giành lấy đứa trẻ. Khi họ đến Laphir, họ dâng tất 
cả những thứ này cho thân phụ của cậu bé, nhưng ông từ chối 
việc cho đi cậu con trai, và điều này làm chậm trễ công việc 


một thời gian. Trong thời gian này, cả nhóm viếng thăm Chùa 


611 


Năm Bổn Tôn ở Gyaltang, tu viện Döndrup Ling, và Kongtse 
Rawa. 

Cuối cùng sau khi được người cha cho phép giữ đứa trẻ, vào 
ngày mồng một tháng giêng, họ bắt đầu chuyến du hành trở về 
Miền Trung Tây Tạng. Mặc dù cậu bé chỉ mới sáu tuổi, cậu đã 
hoàn toàn tỉnh thông tiếng Tây Tạng và đã có thể ban Giáo 
pháp. Những linh kiến tuyệt diệu của Guru Liên Hoa Sanh và 
những bậc giác ngộ khác xuất hiện với cậu trên con đường. Cậu 
đã viếng thăm Chamdo và nhiều nơi ở Nangchen. Như vị tiền 
nhiệm Dharmakirti của cậu đã tiên tri, cậu đã khai mở vị trí bí 
mật Lawa Gangchik. Sau đó cậu du hành qua Jang, Pangchik, 
Wanak Gõn, và những nơi khác. Những nhóm đông người được 
gởi đi từ Drigung Thil và Yangrigar để đón cậu, và với sự có 
mặt của họ, cậu đi tới cung điện Trolung. Các cầu vồng xuất 
hiện và hoa rơi xuống từ bầu trời. 

Vào ngày mồng ba tháng chín, Hlotrul Chökyi Gyatso, đệ tử 
chính của Könchok Trinley Sangpo, và tổng thư ký Namgyal 
Horpön Sönam Wangchuk, cùng với những Đạo sư thâm niên 
khác và những nhân vật lãnh đạo, đã tiếp đón hóa thân trẻ tuổi 
tại Cung điện Kim cương Siêu việt Saten, chào đón ngài với 
những ngọn cờ, lọng, và âm nhạc dường như sánh ngang với 
của cải của những cõi trời. Sau đó hai Lạt ma [Könchok Trinley 
Sangpo và Drigung Dharmaradza] gặp nhau như cha và con, và 
sau đó chẳng mấy chốc các ngài đi tới Jangchub Ling tại 
Drigung Thil để cử hành lễ cắt-tóc trước pho tượng của Đức 
Jigten Sumgön, Ratna Shri vô song, là đấng như viên ngọc như- 


ý. Và bây giờ, tên của Đạo sư trẻ tuổi được thêm vào danh hiệu 


612 


Chökyi Gyalpo. Khi viếng thăm ngai tòa Serkhang Dzamling 
Gyel, nhà thờ nhỏ của các vị bảo hộ, và những điện thờ khác, 
Chökyi Gyalpo đã thực hiện những lễ cúng dường to lớn, và 
ngài cũng thực hiện những cúng dường rộng rãi cho tập hội các 
tu Sĩ. 

Sau đó Chökyi Gyalpo bắt đầu việc học tập và nhanh chóng 
tỉnh thông mọi hệ thống hiểu biết về việc đọc và viết tiếng Tây 
Tạng. Ngài thuật lại một cách tự nhiên cho các thị giả câu 
chuyện trong một tiền kiếp, Đức Phật là một Bồ Tát, đã cúng 
dường thân thể cho một cọp cái, về việc chính Đức Phật đã ở 
trong thân trí tuệ trên Núi Huy hoàng màu-Đồng đỏ, và sau đó 
Ngài đã sinh làm mẹ Ngài, và họ đã nghe ngài nói với sự kinh 
ngạc. 

Năm lên bảy tuổi, Chökyi Gyalpo thọ nhận những giới nguyện 
sa di tập sự từ Könchok Trinley Sangpo. Sau đó, trải qua thời 
gian, ngài đã chăm sóc Hlotrul Chökyi Gyatso, Taklung Wojo 
Tulku, Pelri Tulku, và nhiều bậc vĩ đại khác và đã nghiên cứu 
những giáo lý sâu xa của Đức Jigten Sumgön, Con Đường Năm 
Nhánh của Đại Ấn, và tất cả các giáo lý của những Đạo sư vĩ đại 
trước đó. Ngài đã nhận lãnh vô số giáo lý và quán đảnh: Chuỗi 
Kim cương (Vajra Mala); Bảy Mạn đà la của Ngok; ba truyền 
thống của Chakrasamvara (các truyền thống của Luipa, 
Nakpopa, và Drilbupa); và những quán đảnh khác nhau của 
Mahakala Bốn-tay. Ngài cũng nghiên cứu các giáo lý của những 
vị khám phá kho tàng vĩ đại: Nyang, Sangye Lingpa, Karma 
Lingpa, Ratna Lingpa, Jatsönpa, và những vị khác. Theo cách 


này, ngài đã thọ nhận vô số giáo lý và quán đảnh từ những 


613 


truyền thống cũ và mới. Thêm vào đó, ngài nhớ lại các hệ thống 
và phong cách nghỉ lễ của vũ điệu, hội họa, và ca hát của các tu 
viện Drigung Kagyu. Ngài cũng nghiên cứu thi ca và các hệ 
thống chiêm tỉnh của Ấn Độ và Trung Hoa. Ngài tỉnh thông mọi 
kiến thức thông thường cho tới viên mãn. 

Trong tháng Saga Dawa thuộc năm Thủy Xà, cha và con tới 
Lhasa để xem Jowo Shakya và cúng dường lá vàng cho pho 
tượng đó và những pho tượng khác. Đồng thời, các ngài cúng 
dường trọng thể các đèn bơ, khăn choàng cổ v.v.. và thực hiện 
những nguyện ước bao la. Vào lúc đó, Chökyi Gyalpo thực hiện 
lễ cúng dường thứ hai gồm tóc cho vị nhiếp chính của Đạt Lai 
Lạt Ma thứ sáu và nhận danh hiệu Könchok Döndrup Rinchen. 
Từ Lhasa, ngài du hành tới Drigung Thi] và Terdrom Tsokhang, 
nơi Yeshe Tsogyal đã ở nhiều năm để thực hành Pháp. Một cầu 
vồng năm màu, được mọi người chứng kiến, đã chào mừng 
ngài đến. Sau đó ngài tới Tsewa Saten, nơi ngài đã an trụ trong 
một thời gian. Vào năm Ngọ, nhiều người tụ hội tại tu viện 
Trolung để đánh dấu một thay đổi trong chính quyền, và cả cha 
và con tới đó và ban nhiều giáo lý sâu xa. 

Vào năm Mộc Mùi, khi ngài mười hai tuổi, Chökyi Gyalpo 
nhập thất để cử hành những thực hành của các Bổn Tôn yidam 
khác nhau. Vào tháng giêng năm Thân Hỏa, ngài đã thực hiện 
một khóa nhập thất về Yamantaka và trải nghiệm mọi dấu hiệu 
truyền thống của sự thành tựu. Trong dịp này, từ gỗ chiên đàn 
đỏ và trắng, Könchok Trinley Sangpo đã khắc chạm các hình 
tượng của Mười sáu A La Hán, Đức Phật, tám hiện thân của 


Mahakala v.v.. Chökyi Gyalpo đã khắc những hình tượng của 


614 


Yamantaka với vị phối ngẫu và đoàn tùy tùng, và của Đức Văn 
thù an bình và phẫn nộ. Tất cả những điều này được thực hiện 
thật chỉ tiết, chính xác và tuyệt đẹp. 

Vào tháng sáu trong năm đó, Chökyi Gyalpo đi hành hương 
tới Terdrom. Nếu sự tương thuộc và kiết tường cùng hội tụ, 
ngài sẽ thọ tới bảy mươi sáu tuổi và sẽ khám phá terma. 
Nhưng Gelong Do Dorje, vị thị giả của ngài, đã gây ra những 
chướng ngại cho các hoạt động của ngài. Như thế nó trở nên 
bất hạnh cho ngài khi viếng thăm các thánh địa của các truyền 
thống cũ và mới, và ngài đã không thể khai mở những terma 
mới. Ngài đã thực hiện một khóa nhập thất nghiêm ngặt trong 
một tuần, và vào ngày mồng mười ngài đã ban một quán đảnh 
về Guru Rinpoche an bình cho một tập hội dân chúng đông 
đảo. Sau đó ngài trở về Tsewa. 

Vào năm Hỏa Dậu, khi mười bốn tuổi, ngài nhận những giới 
nguyện của một tu sĩ tập sự với Könchok Trinley Sangpo khi 
thực hiện vai trò khenpo, và Hlotrul Chökyi Gyatso làm loppön. 
Sau đó ngài thọ nhận toàn bộ quán đảnh và giáo lý về Tám 
Heruka của truyền thống Nyang giữa một hội chúng đông đảo. 
Ngài cũng thọ nhận các giáo lý và quán đảnh của Lama Gongdu, 
cùng những giáo huấn về Giáo pháp thực hành y học. Chẳng 
bao lâu sau sự kiện này, những người Mông Cổ Dzungar xâm 
lăng Tây Tạng, và Chökyi Gyatso đi Lhasa. Các Dzungar phá 
hủy các tu viện Dorje Drak, Mindröling, và Dranang, giết nhiều 
Lạt ma và gây rất nhiều xáo trộn. Nhưng nhờ những gia hộ và 


thiện xảo của cha và con, dòng Drigung Kaguy không bị tác hại. 


615 


Trong năm Thổ Tuất, Chökyi Gyalpo quay trở lại tu viện của 
mình. Sức khỏe của Könchok Trinley Sangpo bắt đầu sa sút, và 
Chökyi Gyalpo vẫn hiện diện để bảo vệ ngài và cầu nguyện cho 
ngài được trường thọ. Sau khi Könchok Trinley Sangpo thị tịch, 
Chökyi Gyalpo đảm đương việc hỏa thiêu và đã thỉnh mời 
nhiều Đạo sư vĩ đại tập họp và cử hành các buổi lễ. Đặc biệt, 
Shabdrung Chödrak ở Lungkar đã tới chia buồn và giúp bất kỳ 
điều gì có thể. Như một cúng dường cho Chökyi Gyalpo, 
Shabdrung Chödrak giới thiệu cho ngài hình ảnh của một Đức 
Văn Thù trẻ trung làm bằng đzikyim, là hỗ trợ thực hành đặc 
biệt của Loppön Prabahasti. Vị này cũng tặng ngài một cái tách 
làm bằng sọ của người đã sinh ra một người bà la môn trong 
bảy đời liên tiếp. Tất cả những vật này đã được Chöje Lingpa 
khám phá như terma. 

Trong thời gian này, trong trạng thái mộng, Chökyi Gyalpo có 
một thị kiến về Könchok Trinley Sangpo, bậc đã trao truyền 
cho ngài toàn bộ quán đảnh của Tám Heruka. Đây là một dấu 
hiệu cho thấy sau này ngài sẽ thiết lập một truyền thống lễ đại 
thành tựu của thực hành này. Cùng năm đó, vào ngày hai mươi 
ba tháng mười, tại Layel Thang ở Jangchub Ling, Chökyi Gyalpo 
đã ngự trên ngai vàng như nhiếp chính của Đức Jigten Sumgön. 
Trong năm Thổ Hợi, ngài đã hoàn tất công việc về bảo tháp bạc 
của Könchok Trinley Sangpo, và một tập hội các tu sĩ đã hiến 
cúng nó cùng với việc cử hành một sadhana Chakrasamvara. 
Ngài cũng xây dựng một pho tượng tại Trolung được hiến cúng 
cùng một cách thế. Sau đó, trong một giấc mộng, Könchok 


Trinley Sangpo xuất hiện một lần nữa trong thân trí tuệ, và 


616 


Chökyi Gyalpo hỏi ngài có làm điều gì sai trái trong lễ hiến 
cúng những hỗ trợ này không. Để Chökyi Gyalpo khuây khỏa, 
Könchok Trinley Sangpo bảo đảm với ngài là mọi sự đã được 
đáp ứng đúng đắn. 

Với Chödze của Depa Lumpa, sau đó Chökyi Gyalpo đã 
nghiên cứu hai hệ thống của Phạn ngữ—Kapala và 
Tsandrapa—và, giống như nghe chúng trình bày, ngài nhanh 
chóng thông hiểu chúng. Để xúc tiến việc đáp ứng những ý 
định của Könchok Trinley Sangpo, vào năm Kim Dậu, tại 
Yangrigar, ngài đã thiết lập truyền thống lễ đại thành tựu, đã 
được Dharmakirti biên soạn. 

Sau đó, hoàng đế K'ang-his đã tới để bảo vệ Tây Tạng khỏi sự 
tàn phá của những người Dzumøgar. Chökyi Gyalpo đi gặp nhà 
vua tại Tsar Gungthang, nơi hai vị thể hiện lòng tôn kính lẫn 
nhau bằng cách trao đổi quà tặng. Chẳng bao lâu sau đó, hóa 
thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu đến từ Lithang, và Chökyi 
Gyalpo tới tiếp đón ngài tại thung lũng Radreng bằng con 
đường Lungsho. Chökyi Gyalpo và đoàn tùy tùng của ngài chào 
mừng Đạo sư này với buổi lễ vĩ đại, và sau đó các ngài cùng du 
hành qua Phenyul tới Lhasa, nơi Chökyi Gyalpo thực hiện cúng 
dường vĩ đại trong lễ đăng quang của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau 
đó ngài trở về Drigung. 

Trong năm Kim Ngưu, Chökyi Gyalpo đã du hành qua Lhasa 
tới Drepung để thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma, thực hiện những lễ 
cúng dường trường thọ, và duy trì những cuộc thảo luận thân 
mật và cởi mở. Khi ở Lhasa, ngài gặp nhiều người Trung quốc, 


Mông Gổ, và Tây Tạng, là những người ngài hài lòng với những 


617 


giáo lý phù hợp với những ước nguyện cá nhân của họ. Sau đó 
ngài lại trở về Drigung. 

Trong thời gian Dzungar chiếm đóng, sự tương tục của 
những buổi lễ hủy bỏ Shinje và Sotor bị gián đoạn, và những lễ 
này dần dần mất đi. Vào năm Thủy Dần, Chökyi Gyalpo hồi 
phục những buổi lễ này trở về sức mạnh trước kia của chúng. 
Tại Yangrigar, giới luật tu viện đã suy tàn. Bởi tin chắc rằng cội 
gốc của Phật giáo là Vinaya (Luật)—và đặc biệt là bởi Đức 
Jigten Sumgön đã tán thán giới luật đạo đức—Chökyi Gyalpo 
đã siết chặt giới luật tại Yangrigar, sử dụng cả những phương 
tiện an bình và phẫn nộ, và ngài đã khuyến khích các tu sĩ 
trong việc nghiên cứu, suy niệm, và thiền định và trong con 
đường của các hoạt động thập thiện. Đối với việc sử dụng của 
các tu viện, ngài đã tập họp các hình ảnh, những loại chũm 
chọe khác nhau từ Hor, gấm thêu kim tuyến, lụa, và những chất 
liệu quý báu khác. Mỗi năm, ngài cúng dường rất nhiều những 
món này và với phẩm chất siêu vượt trí tưởng tượng của 
những người bình thường. Vào năm Mộc Thìn, ngài đặt làm ba 
mươi chín thangka mô tả những vị hộ trì Dòng Vàng của 
Drigung Kagyu, và ngài đã hoàn tất việc xây dựng Dzongsar 
Tashi Tsuk, nó đã được bắt đầu bởi Dharmakirti. Như thế ngài 
đã chỉ đạo những hiến cúng công phu. 

Mặc dù những hoàn cảnh không tốt lành đã hiển lộ trước đó 
khi ngài viếng thăm Terdrom, vẫn còn một cơ hội khiến ngài có 
thể khai mở địa điểm bí mật, đặc biệt là Động Urgyen. Nhưng 
khi ngài phái một số tu sĩ tìm kiếm một con đường đi tới 


những nơi này, Gelong Dode nói rằng không có cách nào để đi, 


618 


và điều này đã trở thành một chướng ngại cho sự khám phá 
của họ. Cuối năm đó, với khát nguyện thuần tịnh, Chökyi 
Gyalpo đi tới Terdrom và viếng thăm hầu hết những thánh địa 
cũ và mới ở gần đó. Khi ngài tới đỉnh của một ngọn núi, là một 
trong những thánh địa mới, một cầu vồng xuất hiện, và tất cả 
những người hiện diện đều nghe âm thanh của một cái trống 
được đánh lên trong Động Mahakala. Chính Chökyi Gyalpo 
nhận những linh kiến của Milarepa, Tara, Dzambhala, và 
những đãng giác ngộ khác, và ngài đã chỉ ra nhiều hình ảnh tự- 
sinh đã xuất hiện tại thánh địa đó. 

Không vội vã, ngài du hành quanh ngọn núi và tới Tsa-Uk, địa 
điểm nhập thất rực rỡ. Trong Động Dorje Lokar, trải qua thời 
gian, các dấu chân của Đức Jigten Sumgön đã bị che dấu bởi bụi 
đất, và người ta không thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Chökyi 
Gyalpo tìm kiếm tất cả những dấu chân này và cho những bạn 
đồng hành nhìn thấy. Tại Terdrom và tại Tsa-Uk, nhóm của 
Chökyi Gyalpo đã cử hành một thực hành trường thọ trong ẩn 
thất. 

Vào năm Mộc Ty, ngày mồng bốn tháng sáu—ngày Đức Phật 
giảng Tứ Diệu Đế—Chökyi Gyalpo đã du hành về phương bắc 
với một đoàn tùy tùng rộng lớn tới Taklung, Yangpachen, và 
những thánh địa khác. Tại Dechen Chökyi Phodrang ở Shang 
Takna, vào ngày mồng tám kiết tường của tháng Saga Dawa, 
ngài thọ nhận các giới nguyện cụ túc từ Trewo Rinpoche, 
Jangchub Nyingpo. Sau đó hai Đạo sư trao đổi các quán đảnh. 
Chökyi Gyalpo đi du lịch đại thánh địa Saphu Lung và địa điểm 
nhập thất Tashak. 


619 


Mặc dù thực hành thiền định chính yếu của Đức Jigten 
Sumgön là Chakrasamvara, số người thực hiện thiền định này 
đã suy giảm từ thời đại của ngài. Bởi thế Chökyi Gyalpo đã 
sáng tác một bản văn rút gọn cho sadhana này và lập lại thực 
hành của nó. Trong thời gian này, Chökyi Gyalpo đã thọ nhận 
vô số cúng dường, ban nhiều giáo lý, và đã phân phát của cải 
làm hài lòng những người nghèo khổ. Vào mùa thu, ngài trở lại 
Yangrigar ở Drigung. Ở đó, ngài đã củng cố ba dòng thực hành 
và đã thiết lập sojong của ngày thứ mười bốn và mười lăm. 

Trong năm Thổ Thân, khi những vấn đề xuất hiện ở U-Tsang, 
ngài nhanh chóng đi tới Kongpo nhưng chẳng bao lâu quay trở 
về. Khi ấy hóa thân của Könchok Triley Sangpo đã được sinh 
vào gia đình Orong ở Kongpo. Chökyi Gyalpo đã nhận thức rõ 
ràng điều này, và ngài đã phái Gelong Chöjor tìm kiếm tuÌku. 
Đứa trẻ được thừa nhận không sai lầm, nhưng Ônpo Hla Sithar 
và Sölpön Leksang đã tranh luận việc thừa nhận, và nhiều 
người trở nên lầm lạc bởi ma quân. Vấn đề được đưa tới pháp 
đình. 

Do bởi việc hiểu sai một tiên tri của vị vấn linh (oracle) về 
một Hộ Pháp, con trai của Hlasi bị thừa nhận sai lầm là tulku, 
và điều này đưa đến sự tranh cãi to lớn. Do bởi điều này, 
Chökyi Gyalpo đã đi Lhasa để xem nhà lãnh đạo trình bày 
trường hợp của ngài, và ngài đã được phép hướng dẫn một 
buổi lễ hỏa táng trước mặt pho tượng Jowo cao quý. Tên đầu 
tiên xuất hiện từ bình đựng tro là tên con trai của Orong, là hóa 


thân không bị sai lầm. Tên thứ hai là tên của một ứng viên ở 


620 


một địa điểm xa xôi. Tên thứ ba là tên của con trai của Hlasi, 
không lộ ra chút nào. Như thế, tất cả kết thúc tốt đẹp. 

Như thế, để làm sống lại và phát triển truyền thống của Mật 
chú thừa của Trường phái Dịch thuật Cổ truyền, và cũng thế— 
như một nguyên nhân gốc đối với hạnh phúc của dân Tây 
Tạng—để đảo ngược những nguyên nhân của chiến tranh, 
Chökyi Gyalpo đã thiết lập buổi lễ đại thành tựu của Kagye 
Deshek Dupa của Nyang tại Yangrigar. Ngài đã chỉ định các 
trách nhiệm về việc xây dựng mạn đà la, làm mặt nạ, và việc 
thu thập các vật liệu và biên soạn những bản văn cần thiết. 
Theo cách này, ngài đã mang lại lợi lạc cho các giáo lý của phái 
Nyingma. 

Chẳng bao lâu sau đó, Gyalse Trinley, cựu tu viện trưởng của 
Yangrigar—cùng với nhiều người khác—đã đưa về vị tuÌku của 
Könchok Trinley Sangpo, và trong tháng chín của năm Thổ 
Dậu, họ đã tới Drigung mà không gặp chướng ngại nào. Với 
niềm vui lớn lao, người cha và con trai đã gặp nhau tại Tsewa. 
Sau đó, trước mặt pho tượng của Đức Jigten Sumgön tại 
Drigung Thi], các ngài đã cử hành lễ cắt tóc đầu tiên. Đó là một 
thực hành thông thường vào lúc đó đối với những người ăn 
thịt trong các buổi lễ tôn giáo. Chökyi Gyalpo cảm thấy rằng 
điều này không đúng đắn, đặc biệt là trong việc trì tụng các lời 
cầu nguyện trường thọ, và đã yêu cầu mọi người giảm bớt sự 
tham luyến tập quán này. Sau đó ngài ban mọi giáo lý và quán 
đảnh—thông thường và không thông thường—của dòng 


Drigung Kagyu đối cho vị tulku trẻ. Thêm vào đó, cả cha và con 


621 


đã thọ nhận nhiều giáo lý và quán đảnh từ Hlotrul Chökyi 
Gyatso. 

Trước sự chiếm đóng của Dzungar, tu viện Trolung đã duy trì 
thành công các truyền thống ném-torma của Kagye, Mahakala, 
Trochu, và Guru Drakpo. Trong năm Mộc Dần, Chökyi Gyatso 
đã chỉ định các vị Thầy để khôi phục lại những truyền thống 
này. Cùng cách thế mà ngài đã siết chặt đệ tử tại Yangrigar, sau 
đó Chökyi Gyatso bắt đầu phản đối việc các tu sĩ dùng rượu, 
mặc dù họ nhấn mạnh rằng nhờ nấu sôi rượu, họ đã giải trừ 
những hậu quả xấu của nó. Ngay cả trong việc chuẩn bị chất 
cam lồ được dùng cho các torma gia hộ, vì một suy tàn tổng 
quát của việc chứng ngộ so bởi những che chướng của tư 
tưởng khái niệm, không ai thực hiện hệ thống này một cách 
đúng đắn. Vì Đức Jigten Sumgön đã nói rằng đối với những 
người có sự chứng ngộ thì không có sự khác biệt giữa nước, 
bia, và sữa, Chökyi Gyatso đã lập ra việc dùng sữa, trà, hay 
nước trong sạch cho mục đích này và đã dạy rằng rượu không 
nên được sử dụng chút nào. 

Chökyi Gyalpo đã thực hiện nhiều khóa nhập thất về 
Yamantaka, Chakrasamvara, Kalachakra, Yangsab, và Hộ Pháp 
Achi, và đã thành tựu mọi dấu hiệu và chứng ngộ được mô tả 
trong những bản văn đó. Có một lần, trong khi đang làm một 
thực hành trường thọ trong khóa nhập thất, ngài có một linh 
kiến về Guru Rinpoche và Pháp Vương Trisong Detsen được 
bao quanh bởi một cầu vồng. 

Mỗi sáu năm, có một chu kỳ luân phiên của những nhà quản 


lý Yangrigar và Drigung Thil. Trong những dịp này, Chökyi 


622 


Gyalpo sẽ giới thiệu với những hành giả nhập thất các giáo lý 
sâu xa của Đức Jigten Sumgön, Con Đường Sâu xa Năm Nhánh 
của Đại Ấn, Sáu pháp Du già của Naropa, Dzogchen (Đại Viên 
mãn) theo Yangsab, và những giáo huấn khác. Là kết quả các 
giáo lý của ngài, nhiều hành giả đã từ bỏ mọi ràng buộc với 
cuộc đời này đặc biệt là Gampo Tulku, Kunzang Ngedön 
Wangpo, Drukpa Kagyu Trinley Shingta toàn trí, Katok Rigdzin 
Tsewang Norbu, Pawo Dorje Tsuklak, và những vị khác. Những 
bậc vĩ đại này đã thọ nhận các quán đảnh và giáo lý của các 
trường phái cũ và mới từ Chökyi Gyalpo trong nhiều cơ hội. 
Trong Do-Me Tongkhor, Sara Chöje cúng dường của cải cho 
Chökyi Gyalpo, cúng dường này sánh ngang của cải của 
Vaishravana. 

Có lần Chökyi Gyalpo vẽ một thangka Kagye Dedu, bao gồm 
những miêu tả về những cuộc đời tương lai của chính ngài như 
Peljung Atima v.v.. Ngài cũng đặt làm những pho tượng, làm từ 
gỗ chiên đàn đỏ và trắng, mô tả mười hai công hạnh của Đức 
Phật. Người thợ thủ công Lujin bắt đầu thực hiện những tác 
phẩm này nhưng sau đó tạ thế, và công việc bị gián đoạn. 

Tại Lapir ở Jang, Chökyi Gyalpo đã thiết lập một tu viện mới 
tên là Thubten Dargye Ling, nó vẫn nở rộ vào thời gian mà 
tường thuật này được ghi chép [vào thế kỷ mười tám hay mười 
chín]. Sau đó—để duy trì tính liên tục của Phật giáo và để cung 
cấp một hỗ trợ cho việc tập hợp hai tích tập—ngài quyết định 
xây một điện thờ tại Trolung, với đầy đủ những hình tượng và 
đồ trang bị. Vào một ngày kiết tường của một tháng kiết tường 


trong năm Thổ Mã, ngài chỉ đạo những buổi lễ khai nền, và sau 


623 


đó ngài nhanh chóng xây dựng một điện thờ gồm hai tầng và 
mười hai cây cột. Điều này được thành tựu vào tháng giêng 
năm Thổ Mùi, và trong năm Kim Thân ngài đã hoàn tất công 
việc ở bên trong—bao gồm những bức họa và những ngăn điện 
thờ—và mang đến nhiều hình tượng mà trước đây không có 
trú xứ. Vào năm Kim Dậu, ngài thỉnh mời nhiều thợ thủ công 
Tây Tạng và Nepal để xây một Bảo tháp Giác ngộ và một Bảo 
tháp Huyền diệu để điều phục những thế lực xấu ác, cùng với 
một Bảo tháp Hòa hợp để gia hộ cuộc sống. Mỗi một bảo tháp 
này cao một tầng rưỡi, làm bằng vàng và bạc, được tô điểm 
châu báu quý giá, và hình tướng tuyệt đẹp. Chúng được đặt 
trong nhà thờ nhỏ Hlundrub Dorje, nơi Chökyi Gyalpo hiến 
cúng chúng nhiều lần. 

Vào năm Thủy Tuất, Chökyi Gyalpo thỉnh mời thêm các thợ 
thủ công—cùng với thủ lãnh của họ là Dorshing và kể cả những 
người đã xây dựng bảo tháp trước đây—xây dựng một hình 
tượng tên là Hiền giả Vĩ đại, Vật Trang trí của Ba Thế giới, Trận 
Mưa những Gia hộ. Cùng với cái lọng và ngai tòa bằng vàng của 
nó, hình tượng này cao hai tầng. Để xây dựng pho tượng kỳ 
diệu này——chỉ cảnh tượng của nó cũng đã gây hứng khởi cho 
lòng sùng mộ thuần tịnh—Chökyi Gyalpo đã sử dụng hơn ba 
ngàn miếng vàng và số đồng bằng sáu trăm trọng tải của ngựa. 
Nó được an vị trong nhà thờ nhỏ tên là Minguyr Dorje Den và 
được hiến cúng nhiều lần qua buổi lễ công phu với các thực 
hành Chakrasamvara, Yamantaka, và những Bổn Tôn an bình 


và phẫn nộ. 


624 


Vào năm Thủy Hợi, nhiều người trong những thợ thủ công đó 
làm các hình tượng của Mười sáu A La Hán bằng vàng và đồng. 
Khi sử dụng hơn bảy trăm sang bằng bạc, Chökyi Gyalpo xây 
dựng một pho tượng của Könchok Trinley Sangpo có kích 
thước lớn hơn thân người, được gọi là Đáng để Chiêm ngưỡng. 
Các vị sư của Chökyi Gyalpo, được hướng dẫn bởi Epa Norbu 
Chöphel, đã tạo ra các biểu tượng của mười lăm điều huyền 
diệu của Đức Phật tại Shravasti từ đất đá quý, lụa được nghiền 
thành bột và xây những hang đá để che chở hình tượng của các 
A La Hán. Những biểu tượng huyền diệu được đặt trong nhà 
thờ nhỏ tên là Ogmin, và các A La Hán được đặt trong nhà thờ 
nhỏ tên là Deden. Chúng được hiến cúng liên tục bằng thực 
hành một đại dương Mật điển. 

Trong rabjung thứ mười ba, vào năm Hỏa Mã, công việc chưa 
hoàn hảo của Jujin lại được bắt đầu bởi những tu sĩ giàu có do 
Epa Gyaltsen hướng dẫn. Sau đó, cùng với việc tung rải những 
đóa hoa kiết tường, tulku Könchok Tringley Sangpo được đăng 
quang trên tòa sư tử tại trụ xứ vĩ đại Jangchub Ling. 

Tại Trolung, Chökyi Gyalpo đã thiết lập một truyền thống 
những vũ điệu của các vị Hộ Pháp, thêm vào những vũ điệu của 
Beng Mahakala, Tsering Chen-nga, Vaishravana v.v.. Cuối năm 
đó, các nghệ thuật chạm trổ được hoàn tất. 

Khi Könchok Trinley Sangpo còn sống, ngài đã liên tục nói 
rằng sẽ tốt lành khi xây một mô hình mạn đà la Chakrasamvara 
của sáu mươi hai Bổn Tôn. Để đáp ứng cho ý định này, và để 
cung cấp một hỗ trợ chủ yếu cho việc thực hành thiền định đó, 
Chökyi Gyalpo đã xây dựng mạn đà la đó—cả hình thức bên 


625 


ngoài và nội dung bên trong—với chỉ tiết lạ lùng. Các thợ thủ 
công mà ngài sử dụng thì cũng như trước đây. Mạn đà la được 
hoàn tất trong năm Thìn, được đặt trong nhà thờ nhỏ Ngönga 
và được hiến cúng. 

Vào năm Thổ Ty, đại thành tựu giả Situ Chökyi Jungne đến 
thăm Chökyi Gyalpo, và các ngài trao đổi nhiều giáo lý và quán 
đảnh. Vào năm Ngọ, Chökyi Gyalpo bị bệnh nặng nhưng nhanh 
chóng hồi phục. 

Tại tu viện Trolung, buổi lễ đại thành tựu Tsogu được cử 
hành vào ngày hai mươi chín tháng sáu mỗi năm để đáp ứng ý 
hướng của Könchok Trinley Sangpo. Trong những dịp này, 
Chökyi Gyalpo thực hiện những cúng dường lớn lao cho tập hội 
các tu sĩ. Vào tháng hai năm Thủy Thân, nhiều thợ thủ công 
Tây Tạng và Nepal, về sau được Dhanoshing kết hợp, bắt đầu 
tập họp để vẽ những hình ảnh của các Đạo sư dòng truyền thừa 
Drigung, bắt đầu với Đức Kim Cương Trì và bao gồm các yidam 
và Hộ Pháp. Tất cả có kích thước như người thật và được làm 
bằng vàng và đồng. Những việc này được hoàn tất vào năm 
Thủy Dậu và được đặt trong nhà thờ nhỏ Chökor Dorje 
Nyingpo. Sau đó, sử dụng vàng và bạc, Chökyi Gyalpo xây dựng 
một Bảo Tháp Giáng Thế từ Cõi Trời và một Bảo Tháp Đống 
Hoa Sen. Ngài cũng xây dựng một Bảo Tháp Kiết tường Nhiều 
Cửa, hơi cao hơn những Bảo tháp khác, nó bao gồm sáu mươi 
hai Bổn Tôn của Chakrasamvara. Vì những lý do kiết tường, 
sau đó ngài xây dựng một Bảo Tháp Hoàn toàn Chiến Thắng 
thay vì một Bảo Tháp Đại Bát Niết Bàn. Từ bên phải và trái của 


pho tượng chính của điện thờ có đặt những hình ảnh của Đức 


626 


Phật A Di Đà và Đấng Thấu suốt Mọi sự. Pho tượng chính cao 
hai tầng, và những pho tượng ở bên hông được đặt ở vị trí cao 
hơn mỗi tầng một chút. Những ngai tòa và những vật đỡ phía 
sau chúng cũng được làm bằng vàng và bạc. 

Trong tháng ba năm Mộc Tuất, tất cả những điều này được 
hoàn tất mà không có chướng ngại. Sau đó từ Lhasa, Chökyi 
Gyalpo mang toàn bộ Kangyur và Tengyur, và từ Derge, ngài 
mang hai bộ Kangyur được in bằng chữ đỏ đặc biệt. Sau đó 
ngài nhanh chóng tạo ra các hình ảnh của Ba mươi lăm vị Phật 
từ gỗ đàn hương đỏ và trắng, cùng với một biểu tượng của cõi 
Phật Dewachen. Ngài đã lần lượt mở các mạn đà la—từ những 
truyền thống cũ lẫn truyền thống mới—của Ba Gốc, các Bổn 
Tôn an bình và phẫn nộ, Yamantaka, Chakrasamvara, v.v.. và 
những thứ này được hiến cúng nhiều lần với những lời cầu 
nguyện kiết tường trong những tập hội được hướng dẫn bởi 
cha và con. Khi các thợ thủ công hoàn tất công việc của họ, 
Chökyi Gyalpo làm họ hài lòng với nhiều quà tặng. Mỗi một 
trong sáu nhà thờ nhỏ được tô điểm với những màn trướng và 
rèm treo tường, tất cả đều sặc sỡ và sáng ngời như thể chúng 
đến từ kho tàng của hoàng đế xứ Trung Hoa. Những hình ảnh 
được xếp thẳng hàng trong những y phục và khăn choàng cổ 
tuyệt hảo. Vô số đèn bơ tuyệt diệu được mang đến từ Trung 
Hoa, Hor, Kashmir, và những nơi khác. Tóm lại, nhiều loại chất 
liệu cúng dường kỳ lạ và không thể nghĩ bàn được làm ra và 
mang tới đó. 

Như thế, Chökyi Gyalpo đã thành tựu tất cả những gì ngài dự 


định. Khi ngài đã hoàn tất những việc làm lợi lạc cho chúng 


627 


sinh trong đời này, nhiều dấu hiệu kiết tường được tiến hành. 
Ngài đã ban lời khuyên bao quát cho tất cả các môn đồ, kể cả 
tulku Könchok Trinley Sangpo, đặc biệt nói rằng nếu họ không 
thể xây bảo tháp của ngài bằng vàng và bạc, họ nên xây dựng 
nhiều bảo tháp có kích thước khác nhau trong những vùng cao 
và thấp của thung lũng Drigung và phân phối xá lợi của ngài 
trong đó. Ngài nói, điều này sẽ mang lại nhiều nguyên nhân do 
sự phát triển Giáo pháp. Sau đó, khi chỉ một hoa sen trong một 
biểu tượng của cõi Dewachen, ngài nói: “Ta sẽ ngồi ở đây. Bởi 
ta đã nhất tâm cầu nguyện, chắc chắn là ta sẽ tái sinh trong cõi 
Dewachen.” 

Như thế, mặc dù không có bệnh tật đặc biệt nào được chẩn 
đoán, sức khỏe của Chökyi Gyalpo bắt đầu xuống dốc. Năm 
ngài năm mươi mốt tuổi, vào ngày hai mươi mốt của tháng 
Saga Dawa, khi hơi ấm đầu tiên của mặt trời buổi sáng chạm 
vào mặt đất, tâm sâu xa của ngài tan hòa vào Pháp giới, và 
miền đất tràn ngập những cầu vồng và âm nhạc. Nhiều dấu 
hiệu kỳ diệu khác xảy ra. Vào ngày hai mươi chín, thi hài linh 
thánh của Chökyi Gyalpo được hỏa thiêu giữa hội chúng lớn 
lao, nó xảy ra cùng lúc với một buổi lễ Yamantaka được hướng 
dẫn bởi hiện thân siêu việt của Tendzin Drodul, tulku của 
Könchok Trinley Sangpo. 

Vào ngày thứ bốn mươi chín sau đại niết bàn, một bảo tháp 
được gọi là Một Trăm Ngàn Xá lợi được xây dựng trong một 
buổi lễ đặc biệt tại Trolung. Vào dịp cuối năm, các buổi lễ cũng 
được duy trì tại Tsewa, và sau đó, vào năm Mộc Hợi, một hình 


ảnh to lớn của Chökyi Gyalpo làm bằng vàng và bạc được đặt 


628 


trong gian nhà chính tại Trolung. Một bảo tháp bạc to lớn, cao 
hơn hai tầng, được xây dựng tại trụ xứ vĩ đại Drigung Thi]. Một 
bảo tháp vàng cũng được xây dựng tại Kailash. Tất cả những 
điều này được thực hiện phù hợp với phong tục. 

Người kế vị Chökyi Gyalpo là Pháp Vương Tendzin Drodul 
tôn quý vô song và đệ tử chính yếu của ngài là Gartrul Könchok 
Tendzin Chökyi Nyima, là vị hộ trì các giáo lý bao la và sâu xa 
của dòng Drigung Kagyu chín muồi và giải thoát. Khi Đức Jigten 
Sumgön xuất hiện như tathagata (Như Lai) Lurik Drön, Gartrul 
sinh làm một hoàng tử trẻ nhất. Vào thời điểm của chính Đức 
Jigten Sumgön, ngài xuất hiện là Gar Chödingpa Shakya Pel, 
một đệ tử chính yếu. Vào thời đại của Ratna Vinh quang, ngài 
xuất hiện là Ngawang Döndrub, một Đạo sư ở Tsang. Vào thời 
của Chögyal Phuntsok vô song, ngài xuất hiện là Tendzin 
Phuntsok. Vào thời đại của Dharmakirti, ngài được gọi là 
Tendzin Drakpa. Như thế, ngài đã được thừa nhận là hiện thân 
của nhiều đấng vĩ đại. 

Gartrul Rinpoche sinh tại Nangchen. Từ Chökyi Gyalpo ngài 
liên tục thọ nhận các giới nguyện của một upasaka (cận sự 
nam), của một tu sĩ tập sự, và một tăng sĩ thọ cụ túc giới. Ngài 
đã thọ nhận toàn bộ giáo lý của dòng Drigung Kagyu và toàn bộ 
kiến thức được chứa đựng trong các Kinh điển và Mật điển. 
Ngài đã phục vụ các vị thủ hộ Tendzin Drodul và Hlotrul 
Chökyi Gyatso, tỉnh thông mọi giáo lý của các ngài, và đạt được 
chứng ngộ trực tiếp. Trong mỗi lúc, ngài không bị ô nhiễm bởi 
tám mối quan tâm thế tục. Về sau, ngài trở thành Đạo sư kim 


cương của Chökyi Nyima, hóa thân của Chökyi Gyalpo, và ban 


629 


cho vị này mọi giáo lý của Drigung Kagyu, bao gồm những giáo 
huấn về Tám Heruka. Như thế, ngài đã phô diễn thiện tâm vĩ 
đại không thể nghĩ bàn đối với dòng truyền thừa Giáo pháp 


này. Cũng có nhiều vị khác đã hoàn tất hai giai đoạn. 


630 


Lời Khuyên Đúng đắn 
cho các Hành giả Pháp 


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH được thu thập để các hành giả có thể 
được nhắc nhở về thực hành Pháp của họ và liên tục quán 


chiếu về chúng. 


BỐN NỀN TẢNG: 
* tưởng nhớ hạnh phúc và khả năng của một đời người quý 
báu 
* suy niệm lẽ vô thường luôn luôn thay đổi 
* suy niệm bản chất của sinh tử, bánh xe luân hồi 


* hành động và kết quả của nó 


BỐN PHÁP ẤN: 
* Mọi hiện tượng phức hợp đều vô thường, 
* Mọi trạng thái phiền não đều vô thường 
* Mọi hiện tượng đều không có bản chất 


* Sự an bình tuyệt đối, tối thượng là niết bàn. 


BỐN CHÂN LÝ CAO QUÝ: 
* chân lý đau khổ 
* chân lý nguyên nhân của đau khổ 


* chân lý sự ngừng dứt của đau khổ 


631 


* con đường ngừng dứt đau khổ 


BỐN TÂM VÔ LƯỢNG: 
* sự thân thiết của lòng từ ái (từ) 
* lòng bi mẫn (bi) 
* sự hoan hỉ (hỉ) 
* sự xả bỏ (xả) 
Các hành giả nên suy niệm bốn điều này bằng cách chân thành 


hướng chúng tới mọi chúng sinh. 


BA QUYY: 
* Phật, đấng hoàn toàn tỉnh thức và giác ngộ 
* Pháp, các giáo lý của Kinh điển và kinh nghiệm 
* Tăng, những vị đã thành tựu cao cấp trong kinh nghiệm về 
thiền định 
Ba điều này là mục đích để thành tựu, cũng như con đường 


hướng tới mục đích—lối vào để thoát khỏi sinh tử. 


HAI TÍCH TẬP: 
Để thể nhập Bồ đề tâm và kinh nghiệm tánh Không, hai tích tập 


đức hạnh và trí tuệ là những phương pháp tuyệt đối cần thiết. 


BỐN TUYÊN BỐ VỀ TÁNH KHÔNG: 
* Căn nguyên tùy thuộc— 
* bản tánh đó được tuyên bố là tánh Không. 
* Chỉ định tùy thuộc— 


* bản thân đó là trung đạo. 


632 


BỐN THỰC HÀNH CÚA BỒ TÁT: 
* suy niệm những chủ đề này 
* có trí tuệ, là sự hiểu thấu ý nghĩa của những chủ đề này 


* đi theo con đường một cách vui vẻ 
* tịnh hóa tâm thức vì lợi lạc của tất cả chúng sinh 


SÁU SỰ TOÀN THIỆN (SÁU BA LA MẬT): 
* bố thí 
* trì giới 
* nhẫn nhục 
* tỉnh tấn 
* thiền định 
* trí tuệ 
Đây là sáu điều tạo thành sự toàn thiện của tâm và sự thành 


tựu giác ngộ. 


SỰ THUẦN TỊNH CỦA BỔN TÔN DU GIÀ: 
* có tâm giác ngộ đối với tất cả chúng sinh 
* tánh Không của mọi hiện tượng 
* nhận biết mọi chúng sinh trong trạng thái giác ngộ 


* hồi hướng các đức hạnh của các thực hành 


633 


Thuật ngữ các Liệt kê 


HAI 

hai tích tập: công đức và trí tuệ 

hai thân hình tướng: Báo Thân (sambhogakaya) và Hóa Thân 
(nirmanakaya) 

hai che chướng: các cảm xúc phiền não ngăn che sự giải thoát 
và các che chướng vi tế ngăn che sự giác ngộ 

hai thành tựu: thông thường và khác thường. Các loại thành 
tựu thông thường là những năng lực siêu nhiên chẳng hạn 
sự thấu thị, bay lên, thần giao cách cảm v.v.. Các thành tựu 
khác thường bao gồm sự nội quán đặc biệt, xua tan các che 
chướng, và khám phá bản tánh nguyên sơ của tâm. 

hai giai đoạn thực hành yidam: xuất hiện, hay phát triển, và 
thành tựu 

hai chân lý: tương đối và tuyệt đối 

hai loại Bồ đề tâm tương đối: nguyện ước và hành động 

hai loại thiền định thuộc giai đoạn thành tựu: với những dấu 
hiệu và không có dấu hiệu 


hai cách sống: đời sống tôn giáo và đời sống thế tục 


BA 
ba thân hay kaya (của một vị Phật): 


1. nirmanakayg, Hóa Thần 


634 


2. sambhogakayg, thần vui thú hoàn hảo (Báo Thân) 
3. dharmakayg, thân trí tuệ toàn hảo (Pháp Thân) 


ba tuyệt hảo: 
1. động lực Bồ đề tâm thanh tịnh 
2. thực hành thiền định thực sự 


3. hồi hướng mọi đức hạnh cho sự lợi lạc của chúng sinh 


ba lỗi cần tránh khi nghe Pháp: 
1. không nghe giáo lý 
2. quên giáo lý 


3. trộn lẫn giáo lý với những tư tưởng bất tịnh 


bq cối cao: 
1. người 
2. bán thiên 


3. trời 


ba món quý báu (Tam Bảo): 
1. Phật 
2. Pháp 
3. Tăng 


ba kayg: xem ba thân 


ba loại nhẫn nhục: 


1. áo giáp nhẫn nhục 


635 


2. hành động nhẫn nhục 


3. nhẫn nhục siêu vượt giới hạn 


ba cõi thấp: 
1. cõi súc sinh 
2. cõi nøạ quỷ 


3. cõi địa ngục 


ba đức hạnh tỉnh thần 
1. tránh tham lam, thay vào đó là thực hành sự hài lòng 
2. tránh tư tưởng xấu ác, và thay vào đó là thực hành lòng 
từ và bỉ 


3. tránh tà kiến, đặc biệt là với mối liên hệ nhân quả 


ba đạo đức của một Bồ Tút: 
1. tự chế những hành vi phi đạo đức 
2. giới luật nghiên cứu và thực hành tất cả Giáo pháp 


3. làm lợi lạc tất cả chúng sinh 


ba che chướng: 
1. nghiệp chướng 
2. phiền não chướng 


3. che chướng vi tế đối với sự toàn trí 


ba đức hạnh vật lý: 
1. tránh sát sinh, thay vào đó bảo vệ và tôn trọng đời sống 


của chúng sinh, đặc biệt là loài người 


636 


2. tránh ăn cắp và lừa đảo, thay vào đó thực hành bố thí 
3. tự chế tà hạnh tính dục (đối với các cư sĩ) và tự chế 


hoạt động tính dục nói chung (đối với tu sĩ) 


ba độc: 
1. tham 
2. sân 
3. SỈ 


ba thần chú tịnh hóa: 
1.OM SWABHAWA SHUDDHO SARWA DHARMA 
SWABHAWA SHUDDHO HANG 
2.OM BAZHA SHUDDHA SARVA DHARMA BAZRA 
SHUDDHO HANG 
3. OMYOGA SHUDDHA SARVA DHARMA YOGA SHUDDHO 
HANG 


ba phẩm tính của một đệ tử Pháp tốt lành: 
1. trung thực và kiên cố 
2. có năng lực tỉnh thần của sự nhận thức hiểu biết giáo lý 


3. có nguyện ước chân thành đi theo con đường 


ba phẩm tính của định: 
1. một cảm nhận về sự thoải mái và hỉ lạc 
2. một nền tảng để nhận ra những phẩm tính của chư Phật 
và Bồ Tát 


3. cho phép ta làm lợi lạc chúng sinh một cách dễ dàng 


637 


ba quy y: xem Tam Bảo 


ba thời gian: 
1. quá khứ 
2. hiện tại 


3. vị lai 


ba tu tập: 
1. giới, hay shila 
2. tập trung thiền định, hay samadhi (định) 


3. trí tuệ sâu sắc, hay prajña (tuệ) 


ba loại biếng nhác: 
1. bám chấp vào lạc thú 
2. bám chấp vào những hoạt động thế tục 
3. lờ đờ 


ba loại đau khổ: 
1. khổ khổ 
2. khổ của sự biến đổi (hoại khổ) 
3. đau khổ trùm khắp hay đau khổ của điều kiện (hành 
khổ) 


ba giới: 
1. các giới nguyện Vinaya (Luật) 


2. các giới nguyện Bồ Tát 


638 


3. các giới nguyện Kim cương thừa 


ba cách làm hài lòng Đạo sư tâm linh: 
1. cung cấp những thứ cần thiết 
2. phục vụ 
3. đặc biệt là thực hành Pháp 


BỐN 
bốn sự từ bỏ: 
1. từ bỏ những ác hạnh bị quở trách 
2. không phát triển những ác hạnh mới 
3. chấp nhận những đức hạnh mới không sinh khởi trước 
đây 
4. hoàn thiện những đức hạnh đã sinh khởi 


bốn thân hay bốn kayu: 
1. nirmanakaya, Hóa Thần 
2. sambhogakRayg, thân hoàn toàn vui thú (Báo Thân) 
3. dhamakayg, thân trí tuệ toàn hảo (Pháp Thân) 
4. svabhavikakaya, nền tảng để hiển lộ ba thân khác (Thân 
Tự Tánh) 


bốn nguyên nhân của sinh tử: 
1. không tích tập đức hạnh và trí tuệ 
2. tạo ác hạnh to lớn 
3. tạo những chướng ngại cho các hoạt động đức hạnh của 


chúng sinh 


639 


4. không hồi hướng đức hạnh cho sự giác ngộ toàn hảo 


bốn đặc điểm của các hiện tượng: 
1. Mọi hiện tượng thông thường vốn không hiện hữu 
2. nhưng chúng có uy lực, hay có thể thực hiện một chức 
năng. 
3. Chúng có thể được hiểu biết tương tự bởi các giác quan 
của những người trong cộng đồng. 
4. Chúng hiện hữu bằng phương tiện là sự tương thuộc 


của nhiều nguyên nhân và điều kiện. 


bốn loại tantra (mật điển): 

1. kriya tantra, bao gồm tình trạng tỉnh sạch về mặt vật lý 
và sự tịnh hóa trong khi duy trì về mặt tỉnh thần một 
thực hành Bổn Tôn du già 

2. carya tantra, bao gồm kỷ luật về ngôn ngữ và việc hát 
tụng trong khi duy trì về mặt tỉnh thần một thực hành 
Bổn Tôn du già 

3. yoga tantra (mật điển du già), bao gồm kỷ luật tỉnh thần 
xa rộng hơn, hợp nhất bản thân và Bổn Tôn 

4. anuttara yoga tantra, hay mật điển du già tối thượng, 


trong đó ta chuyển hóa mọi sự thành trạng thái giác ngộ 
Bốn Pháp của Gampopu: 


1. Xin ban các gia hộ khiến tâm con có thể theo đuổi Pháp. 


2. Xin ban các gia hộ khiến Pháp có thể đi theo con đường. 


640 


3. Xin ban các gia hộ khiến các chướng ngại có thể được 
xua tan khỏi con đường. 
4. Xin ban các gia hộ khiến lầm lạc có thể ló dạng như trí 


tuệ. 


bốn yếu tố: 
1. đất 
2. nước 
3. gió 
4. lửa 


bốn quán đảnh: 
1. cái bình 
2. bí mật 
3. trí tuệ 


4. ngôn từ quý báu, hay quán đảnh thứ tư 


bốn vô úy: 

1. tin chắc rằng mọi che chướng không loại trừ điều gì đã 
được tịnh hóa và mọi ô nhiễm bị cạn kiệt 

2. tin chắc rằng những phẩm tính đầy đủ và toàn hảo đã 
được thực hiện 

3. tin chắc rằng mọi chướng ngại đã được nhận biết theo 
cách thông thường và được tịnh hóa 

4. tin chắc rằng việc đã giảng dạy các phương pháp sẽ 


mang lại sự giác ngộ 


641 


bốn bước chân của các năng lực thần diệu: 
1. định lực của sự khát khao 
2. định lực của sự nhẫn nhục 
3. định lực của thiền định 
4. định lực của việc nghiên cứu nhằm phát triển độ chính 


xác của tâm trong trạng thái thiền định 


bốn nhóm hành giả: 
1. bhikshu (tu sĩ, tăng) 
2. bhikshuni (ni) 
3. upasaka (cư sĩ nam) 


4. upasika (cư sĩ nữ) 


bốn tư tưởng vô lượng (tứ vô lượng tâm): 
1.từ 
2.bi 
3. hỉ 


4. xả 
bốn kaya: xem bốn thân 


bốn chánh niệm: 
1. chánh niệm về thân thì vô thường và bị suy hoại 
2. chánh niệm về các cảm xúc—vui sướng, đau khổ, và 
những cảm xúc trung tính—thì nhất thời 
3. chánh niệm về tâm hiện hữu như một đám mây 


4. chánh niệm về các hiện tượng thì tương thuộc 


642 


Bốn Chân lý Cao quý (Tứ Diệu Để) 
1. chân lý đau khổ (khổ để) 
2. chân lý nguồn gốc của đau khổ (tập đế) 
3. chân lý sự ngừng dứt của đau khổ (diệt đế) 
4. chân lý con đường thành tựu sự ngừng dứt (đạo để) 


bốn che chướng: 
1. thân 
2. ngữ 
3. tâm 
4. vi tế 


bốn năng lực: 
1.ân hận 
2. đối trị 
3. quyết tâm 
4. quy y hay nương tựa 


bốn suy niệm chuẩn bị 


1. đời người quý báu, nền tảng của sự làm việc nhắm tới 


Phật quả 
2. sự vô thường của mọi hiện tượng 


3. những đau khổ của sinh tử 


4. nguyên nhân và kết quả của mọi hành động mà ta làm 


hay đã làm 


643 


bốn đọa lạc gốc (của Bồ đề tâm): 

1. nói dối để lừa gạt Đạo sư gốc của bạn, các Bồ Tát khác, 
hay những người đáng tôn kính 

2. lăng mạ các Bồ Tát khác, đặc biệt là nếu điều đó khiến 
các ngài đánh mất giới nguyện 

3. gây ân hận cho những người đã thành tựu các thiện 
hạnh vì Pháp 

4. dối gạt người khác qua động cơ không chân thành 


bốn ấn (của một giáo lý đích thực): 
1. Mọi hiện tượng phức hợp thì vô thường. 
2. Sinh tử thì đau khổ. 
3. Các hiện tượng không có một bản ngã. 
4. Niết bàn thì an bình. 


bốn đức hạnh thuộc về ngữ: 

1. tránh nói dối, đặc biệt là nói dối về tâm linh, thay vào đó 
là nói sự thật 

2. không chia rẽ một cộng đồng, đặc biệt là tăng đoàn, thay 
vào đó là hòa hợp với người khác 

3. tránh dùng những từ gay gắt, thay vào đó là nói một cách 
dịu dàng 

4. tránh trò chuyện vẩn vơ, thay vào đó là nói năng có ý 


nghĩa và có chủ đề. 


bốn hành vi tốt lành: 


644 


1. tôn kính Đạo sư gốc và không bao giờ nói dối ngài hay 
những người đáng kính trọng, cho dù nguy hiểm đến 
sinh mạng của bạn 

2. coi tất cả các Bồ Tát như chư Phật và tán thán các ngài 

3. hoan hỉ trước hành vi đức hạnh của người khác và gây 
hứng khởi cho họ để đẩy mạnh các hoạt động thuộc về 
Pháp, đặc biệt là thực hành Đại thừa 

4. coi mọi chúng sinh là bằng hữu tốt lành nhất của bạn, và 


xử sự với họ với sự chân thành 


NĂM 

năm cảm xúc phiền não 
1.si 
2. tham 
3. sân 
4. tự phụ hay ngạo mạn 
5. phen tị 


năm uẩh: 
1. sắc 
2. thọ (cảm xúc hay cảm thọ) 
3. tưởng (tri giác hay nhận thức) 
4. hành 
5. thức 


năm bộ Phật: 
1. Phật bộ 


645 


2. Kim cương bộ 
3. Bảo sanh bộ 
4. Liên hoa bộ 

5. Nghiệp bộ 


năm yếu tố: 
1. đất 
2. nước 
3. lửa 
4. gió 
5. không gian 


năm hành vi cực kỳ tàn ác: 


1. giết cha 

2. giết mẹ 

3. giết một A La Hán 

4. chia rẽ tắng đoàn 

5. phỉ báng một vị Phật 


Con Đường Năm Nhánh của Đại Ấn: 
1. phát triển Bồ đề tâm 
2. thực hành Bổn Tôn 
3. Đạo sư du già (guru yoga) 
4. Đại Ấn (Mahamudra) 


5. hồi hướng công đức 
năm giới luật cư sĩ: 


646 


1. không cướp đi mạng sống, đặc biệt là mạng sống của con 
người 

2. không trộm cắp của người khác 

3. không nói dối, đặc biệt là nói dối thuộc về tâm linh 

4. không dẫn mình vào hành vi tính dục 

5. không sử dụng những chất làm say, như cồn hay ma túy 


năm loại hiểu biết chính yếu 
1. các nghệ thuật sáng tạo 
2. các nghệ thuật chữa trị 
3. các nghệ thuật thuộc ngôn ngữ 
4. luận lý hay luận chứng 
5. các siêu hình học hay ý nghĩa thâm sâu 


năm loại hiểu biết thứ yếu 
1. sự biểu diễn 
2. thuật chiêm tỉnh 
3. thi ca 
4. những từ đồng nghĩa 


5. sáng tác 


năm hành động hầu như cực kỳ tàn ác: 
1. cởi quần áo một nữ A La Hán xuất gia 
2. chủ tâm giết một Bồ Tát 
3. giết một người tu tập 
4. biển thủ tài sản của tăng đoàn 


5. hủy diệt một bảo tháp 


647 


năm con đường: 

1. con đường tích tập 
. con đường chuẩn bị hay liên kết 
. con đường thấy (kiến) 


. con đường thiền định 


Ớt #> C2 


. con đường viên mãn hay giác ngộ 


năm độc: xem năm cảm xúc phiền não 


năm lực (ngũ căn): 
1. tín căn 
2. tấn căn 
3. niệm căn 
4. định căn 


5. huệ căn 


năm giới luật: xem năm giới luật cư sĩ 


năm sức mạnh (ngũ lực): 
1. tín lực 
2. tấn lực 
3. niệm lực 
4. định lực 


5. huệ lực 


năm trí tuệ: 


648 


1. pháp giới thể tánh trí (trí tuệ nền tẳng trùm khắp tất 
cả) 

2. đại viên cảnh trí (trí tuệ như gương) 

3. bình đẳng tánh trí 

4. diệu quan sát trí 

5, thành sở tác trí (trí tuệ hoạt động thành tựu tất cả) 


SÁU 

sáu bardo: 
1. giữa sinh và tử 
2. giữa ngày và đêm (được gọi là bardo giấc mộng) 
3. giữa lúc bắt đầu và kết thúc một khóa thiền định 
4. vào lúc chết 
5. bardo pháp tánh 
6. bardo hiện hữu 


sáu paramita hay viên mãn: 
1. bố thí 
2. trì giới 
3. nhẫn nhục 
4. tỉnh tấn 
5, thiền định 


6. trí tuệ 


sáu cối: 
1. các cõi địa ngục 


2. cõi ngạ quỷ 


649 


3. cõi súc sinh 
4. cõi người 
5, cõi bán-thần 


6. cõi trời 


sáu đối tượng giác quan: 


1. 


®< ƠI > C2 


hình tướng có thể nhìn thấy—các màu sắc và hình dáng 


(sắc) 


. các âm thanh tạo bởi những nguồn sinh động và vô tri vô 


giác (thanh) 


. các mùi dễ chịu và khó chịu (hương) 
. các vị ngọt, chua, đắng, mặn v.v.. (vị) 
. các xúc chạm về sự mềm, nhám, nhẹ, nặng v.v.. (xúc) 


. các hiện tượng tỉnh thần (pháp) 


sáu pháp du già (yoga) của Naropa: các thực hành 


BẢY 


1. tummo 

huyễn thân 
yoga giấc mộng 
tỉnh quang 
phowa 

bardo 


Ki: lên VIÊN Vi (6 


bảy vật phẩm của một quân vương thế giới: 


650 


1. bánh xe vàng ngàn-nan hoa 


2. viên ngọc như ý 


3. nữ hoàng tôn quý 
4. thượng thư tôn quý 
5. VOl QUÝ 

6. ngựa quý 


7. Vị tướng tôn quý 


bảy nhánh giác ngộ: thất bồ đề phần 
1. chánh niệm toàn hảo (niệm) 
2. phân biệt toàn hảo (trạch pháp) 
3. tỉnh tấn toàn hảo (tỉnh tấn) 
4. hỷ toàn hảo (hỷ) 
5. thư thản toàn hảo (khinh an) 
6. định toàn hảo (định) 


7. xả toàn hảo (xả) 


bảy đặc tính của dharmakaya (Pháp Thân): 

1. trùm khắp mọi hiện tượng 

2. là sự hợp nhất của tánh Không siêu việt trùm khắp 
và lòng đại bi không thiên vị 

3. là đại lạc không ưu phiền, hoàn toàn thoát khỏi mọi 
đau khổ 

4. vốn không hiện hữu và thoát khỏi những tạo tác 
trong cách thức an trụ của nó 

5. là hiện thân vĩ đại của lòng bi mẫn trọn vẹn, bất biến 


đối với trí tuệ đồng xuất hiện 


651 


6. không bao giờ biến đổi đối với mọi phẩm tính được 
mô tả ở trên và thoát khỏi sự sinh, thành, trụ, hay 
diệt 


7. luôn hiện hữu và không phải “chẳng là gì cả” 


bảy nhánh thực hành cúng dường: 


1. lễ lạy và tán thán 
2. cúng dường 

3. sám hối 

4. tùy hỉ 

5. khẩn cầu 

6. cầu thỉnh 

7. hồi hướng 


bảy phẩm tính của một Đạo sư tâm linh 


TÁM 


1. tỉnh thông ba tu tập 

2. có sự từ bỏ sinh tử mạnh mẽ với ít mối quan tâm 
về cuộc đời mình và có thể xua tan lỗi lầm của 
người khác 

giỏi giáo lý Kinh điển 

đã thể nhập nội quán phân biệt 

có thiện xảo trong việc thuyết giảng giáo lý 


có bản tánh bi mẫn 


J0) s1, đề: có) 


không ngã lòng 


tám nỗi sợ: 


652 


lửa 
nước 
đất 
khí 
voi 
rắn 


trộm cướp 


Đi TU P  Unt Co II vê 


các vị vua 


Con Đường Tám nhánh: Bát Chánh Đạo 
chánh kiến 

chánh tư duy 

chánh ngữ 

chánh nghiệp 

chánh mạng 

chánh tỉnh tấn 

chánh niệm 

chánh định 


TOAN ọ ĐE sà §;2 1ð Tan suiệt -àu 7P 


tám điều kiện bất lợi: bị sinh vào 
1. cõi địa ngục 
2. là một ngạ quỷ 
3. là một thú vật 
4. là một người man rợ không có ý thức về đức hạnh 
và phi đạo đức 
5. là một vị trời trường thọ 
6. không có đầy đủ khả năng 


653 


7. giữ những tà kiến về nhân quả 
8. khi không có Phật xuất hiện 


tám mối quan tâm thế tục: 
1-2. được và mất 
3-4. sướng và khổ 
5-6. khen và chê 


7-8. vinh và nhục 


MƯỜI 

thập đia: 
1. Hoan hỉ địa 
2. Ly Cấu địa 
3. Phát Quang địa 
4. Diệm Huệ địa 
5. Nan Thắng địa 
6. Hiện Tiền địa 
7. Viễn Hành địa 
8. Bất Động địa 
9. Thiện Huệ địa 
10. Pháp Vân địa 


mười phương: 
1-4. bốn hướng chính (bắc, nam, đông, tây) 
5-8. bốn hướng trung gian (đông nam, tây nam, tây bắc, 
đông bắc) 
9. thiên đỉnh (tột đỉnh) 


654 


10. điểm thấp nhất 


mười phú bẩm: 

Ta phải thành tựu năm điều này: 

là một con người 

sống ở nơi có Giáo pháp 

có mọi khả năng 

thoát khỏi ác nghiệp nặng nề 


KHI cứ VN c0 


có lòng sùng mộ hay hiểu biết về Tam Bảo và thừa 
nhận Luật là nền tảng của mọi thực hành tâm linh 
Phải bắt gặp năm điều kiện tuyệt hảo: 

6.. một vị Phật đã phải xuất hiện trong thế giới 
một vị Phật đã phải giảng dạy Pháp 
Giáo pháp mà ngài đã tiếp tục giảng dạy 


NI mo 


các thành viên tăng đoàn hiện hữu, là những vị thực 
hành Pháp và đi theo các Đạo sư 


10. có sự hỗ trợ bi mẫn 


mười sức mạnh của một vị Phật: 
1. thấu biết đúng từ điều sai trái 
2. thấu biết hậu quả của các hành động 
3. thấu biết những khuynh hướng tỉnh thần khác nhau 
4. thấu biết những khả năng tỉnh thần khác nhau 
5. thấu biết những cấp độ khác nhau của sự thông tuệ 
6. thấu biết con đường dẫn tới mọi mục đích 
7. thấu biết các hiện tượng luôn luôn gây đau khổ và 


được tịnh hóa 


655 


8. thấu biết những đời quá khứ 
9. thấu biết tử và sinh 


10. thấu biết sự cạn kiệt của những tiếp tục 


mười toàn thiện: 
1. bố thí 
2. trì giới 
3. nhẫn nhục 
4. tỉnh tấn hoan hỉ 
5, thiền định 
6. giác tánh trí tuệ 
7. phương tiện thiện xảo 
8. nguyện ước 
9. sức mạnh 
10. giác tánh trí tuệ nguyên sơ 


MƯỜI BA 
mười ba món trang sức Báo Thân: 
Năm món có liên quan tới quần áo lụa: 
1. một dải ruy băng kết chặt mái tóc 
2. một khăn quàng 
3. một thượng y 
4. một giây lưng 
5. một hạ y 
Tám món liên quan tới vật trang sức: 
6. vương miện năm-đầu nhọn 
7. hoa tai 


656 


8. chuỗi hạt ngắn 
9. chuỗi hạt dài 
10. xuyến đeo tay 


11. xuyến cổ tay 


12. xuyến mắt cá chân 


13. nhẫn đeo tay 


MƯỜI BỐN 


mười bốn sa đọa gốc của sinh tử: 


1. 


0E 2.30013.02011-x)EP lu 


œ 


10. 


L1: 


I2 
13. 


xem thường hay làm hại Đạo sư 

vi phạm ba cấp độ của giới nguyện 

thù địch các huynh đệ và tỉ muội kim cương 

từ bỏ lòng từ ái nhân danh chúng sinh 

từ bỏ Bồ đề tâm 

xem thường giáo thuyết của chính mình hay người 
khác 

tiết lộ các bí mật cho người còn non nớt 

phỉ báng năm thành phần thuần tịnh nguyên sơ (có 
nghĩa là thân thể của riêng ta) 

có định kiến về các hiện tượng có thực chất thuần 
tịnh trong bất kỳ tình huống nào 

có tình thương đối với (có nghĩa là kết bạn hay giúp 
đỡ) những kẻ xấu ác hãm hại chúng sinh và Giáo lý 
áp dụng sự khái niệm hóa đối với tính chất không 
thể diễn tả 

xem thường những người có niềm tin 


vi phạm các hứa nguyện đã cam kết 


657 


14. miệt thị phụ nữ, suối nguồn của trí tuệ phân biệt 


MƯỜI TÁM 


mười tám sa đọa giới nguyện Bồ Tát: 


Sa đọa 1,2,3, và 4 được duy trì bởi các vị vua và thượng thư 


và vì thế, được tính là gấp đôi đối với cả thảy mười tám sa 


đọa. 


1, 5. trộm cắp tài sản của Tam Bảo 


2,6. 
SN G 


658 


12. 


13. 


14. 


15. 


ngăn cấm Giáo pháp tôn quý 
túm y của một vị sư, đánh đập hay giam cầm một vị sư 
đã từ bỏ giới nguyện, hay khiến một vị sư từ bỏ giới 


nguyện 


. Phạm bất kỳ điều gì trong năm tội vô cùng tàn ác 

. piữ một tà kiến 

. hủy diệt các thành phố và thị trấn 

. diễn đạt về tánh Không cho những người không tu tập 


đầy đủ 

là nguyên nhân khiến những người đã đi vào con 
đường hướng đến Phật quả từ bỏ sự toàn giác 

là nguyên nhân khiến người nào đó từ bỏ giới nguyện 
praktimosha bằng cách nối kết với Đại Thừa 

tự mình giữ niềm tin rằng con đường tu tập sẽ không 
giải trừ các cảm xúc phiền não của dục vọng v.v.. và 
tác động khiến người khác đi theo cách này 

biểu lộ những phẩm tính tốt lành của bản thân để 
được sự giàu có, thanh danh, và tán thán và phỉ báng 


những người khác 


16. diễn tả sai lạc rằng “tôi có sự nhẫn nại đối với giáo lý 
sâu xa.” 

17. khiến một hành giả bị phạt, sử dụng một cách giả dối 
một món cúng dường có dự định dành cho Tam Bảo, 
hay chấp nhận sự hối lộ 

18. gây trở ngại cho người nào đó trong thiền an tĩnh, hay 
lấy thực phẩm dự trữ của một hành giả nhập thất và 


đem những thứ đó cho người chỉ tụng các lời nguyện 


mười tám phẩm tính vô song của một vị Phật: 
Sáu hành vi: 
1. sở hữu những phẩm tính không lầm lạc thuộc về thân 
2. không sở hữu ngữ không thiện xảo 
3. sở hữu trí nhớ không suy kém 
4. luôn luôn thực hiện đúng sự quân bình thiền định 
5. nhận ra rằng việc vun trồng và loại trừ vốn không 
khác nhau 
6. có sự bình đẳng không phân biệt 
Sáu nội quán: 
7. sở hữu nguyện ước không suy kém 
8. sở hữu nỗ lực không suy kém 
9. sở hữu chánh niệm không suy kém như một phương 
tiện để điều phục chúng sinh 
10. sở hữu sự tập trung nhất tâm 
11. sở hữu trí tuệ không suy kém 
12. sở hữu sự không thể thay đổi đối với những con 


đường giải thoát 


659 


Ba hoạt động thiện lành: 


13. hoạt động thiện lành của thân 
14. hoạt động thiện lành của ngữ 
15. hoạt động thiện lành của tâm 


Ba thời gian: 


16. trí tuệ thông suốt liên quan tới quá khứ 
17. trí tuệ thông suốt liên quan tới tương lai 


18. trí tuệ thông suốt liên quan tới hiện tại 


BA MƯƠI HAI 
ba mươi hai tướng chính của một vị Phật: 


660 


1. Bàn tay và gót chân mang những dấu hiệu bánh xe 
2. Bàn chân Ngài đặt trên mặt đất như một con rùa 
3. Ngón tay và ngón chân có màng 
4. Bàn tay và gót chân nhẵn và mềm mại 
5. Thân Ngài có bảy đặc điểm nổi bật: gót chân rộng, bàn 
tay rộng, vai rộng và cổ lớn 
6. Ngón tay dài 
7. Gót chân mềm mại 
8. Ngài cao và thẳng 
9. Xương-mắt cá chân không nhô ra 
10. Lông trên thân Ngài hướng lên 
11. Mắt cá chân giống như của một con linh dương 
12. Bàn tay dài và đẹp 
13. Bộ phận sinh dục thu rút vào 
14. Thân có màu của vàng 


15. Da mỏng và trơn nhẫn 


16. 
17. 


18. 
19. 
20. 
21. 


242 
2ó: 
24. 
29: 
26. 
ca 
28. 
29. 
30. 
31. 


Mỗi sợi tóc xoắn về bên phải 

Khuôn mặt được tô điểm bởi một sợi lông cuộn lại 
giữa lông mày 

Phần trên của thân Ngài như thân một con sư tử 

Đầu và vai hoàn toàn tròn trịa 

Vai rộng 

Có một giác quan tuyệt hảo về sự nếm, ngay cả những 
vị tệ hại 

Thân cân đối như một cây đa 

Đỉnh đầu có nhục kế 

Lưỡi dài và mảnh 

Giọng nói ngọt ngào 

Má như má của một sư tử 

Răng trắng 

Giữa những chiếc răng không có khe hở 

Răng đều đặn và đẹp 

Có toàn bộ bốn mươi cái răng 


Mắt màu ngọc bích 


32. Lông mi như lông mi của một con bê cái lộng lẫy 


BA MƯƠI BẢY 


Ba mươi bảy nhánh giác ngộ (ba mươi bảy phẩm trợ đạo): 


1-4. bốn chánh niệm (tứ niệm xứ) 
5-8. bốn từ bỏ (tứ chánh cần) 


9-12. bốn bước chân năng lực huyền diệu (tứ như ý túc) 


13-17. ngũ căn 
18-22. ngũ lực 


661 


23-29. bảy nhánh giác ngộ (thất giác chỉ) 
30-37. Bát Chánh Đạo 


BỐN MƯƠI SÁU 
bốn mươi sáu sa đọa phụ thuộc của giới nguyện Bồ Tát: 


662 


1. không cúng dường Tam Bảo mỗi ngày một lần 
2. theo đuổi sự tham luyến bằng tâm thức 
3. không tôn kính các hành giả cao tuổi do bởi lười biếng 
4. không trả lời những câu hỏi của người khác 
5. không chấp nhận những lời mời của người khác bởi 
tánh lơ đễnh 
6. không chấp nhận vàng v.v..được cúng dường cho cộng 
đồng Tăng đoàn 
7. không ban Pháp cho những người khát khao nó 
8. ra vẻ kẻ cả và không để ý đến những người từ bỏ đạo 
đức giới hạnh 
9. tránh việc học tập có thể thôi thúc niềm tin của người 
khác 
10. kém nỗ lực đối với lợi lạc của người khác như một 
Thanh Văn 
11. do thiếu lòng bi mẫn, không hành động không tốt 
lành khi cần làm như thế 
12. chấp nhận sinh kế tà vạy (có nghĩa là xu nịnh, phấn 
khích, tiêu khiển, dối trá) 
13. thích những hoạt động phù phiếm chẳng hạn như thể 
thao 


14. nghĩ rằng ta sẽ ở lại trong sinh tử bởi không thể đạt 
được niết bàn 
15. không xua tan những khuyết điểm của người khác 
16. không tịnh hóa những cảm xúc phiền não của người 
khác khi họ đau khổ 
17. không thực hành bốn tu tập của hành giả: 
a. không quở trách những lỗi lầm của người khác, 
mặc dù họ trách mắng bạn 
b. không trở nên sân hận khi bị kích động để sân 
hận 
c. không tiết lộ các lỗi lầm của người khác, cho dù 
người khác tiết lộ lỗi lầm của bạn 
d. không đánh người khác để đáp lại việc bị đánh 
18. phủ nhận hay từ bỏ những người sân hận với bạn bởi 
không giúp đỡ họ 
19. không chấp nhận lời xin lỗi của người tạ lỗi phù hợp 
với Pháp 
20. theo đuổi những tư tưởng sân hận 
21. tập hợp một đoàn tùy tùng vì danh và lợi 
22. không tránh sự lười biếng của giấc ngủ và lạc thú 
23. sự quan tâm bị phân tán trong việc chuyện trò phù 
phiếm và vô ích 
24. không nỗ lực để làm ổn định tâm 
25. không từ bỏ năm che chướng cho sự tập trung thiền 
định: 
a. phấn khích và hối tiếc 


b. những tư tưởng ác hại 


663 


664 


c. giấc ngủ và sự lờ phờ 
d. tham muốn 
e. do dự 
26. trở nên dính mắc vào hỉ lạc, sự trong sáng, và những 
kinh nghiệm khác của tập trung thiền định 
27. từ bỏ sự tôn kính đối với Thanh Văn thừa 
28. nỗ lực đối với Thanh Văn thừa bằng cách tránh né tu 
tập của Bồ Tát 
29. nỗ lực trong các bản văn tirthika (ngoại đạo) mà 
không nỗ lực nghiên cứu Phật pháp 
30. nỗ lực trong các bản văn tirthika hơn là trong Phật 
pháp 
31. phỉ báng Đại Thừa 
32. tán thán bản thân và phỉ báng người khác 
33. bởi tự phụ, biếng lười, v.v.., không tìm kiếm các giáo 
lý Phật pháp quý báu 
34. ra vẻ kẻ cả với vị Thầy và nương tựa trên từ ngữ đơn 
thuần thay vì ý nghĩa 
35. không giúp đỡ người khác khi họ cần 
36. tránh săn sóc người đau ốm 
37. không nỗ lực xua tan đau khổ của người khác 
38. không chỉnh sửa kỹ càng những kẻ lơ là 
39. không đền đáp những người tử tế với bạn 
40. không xua tan đau khổ của những người tuyệt vọng 
41. không ban tặng những nhu cầu cần thiết cho những 


người cần chúng trong khi bạn có thể làm thế 


42. không chăm sóc những người xung quanh bằng giáo 


lý và những nhu cầu vật chất khi bạn có phương 
tiện làm thế 


43. không hòa hợp và đồng ý với những thiện hạnh của 


người khác 


44. không tán thán những phẩm tính tốt lành của người 


khác 


45. không ngăn cản những người đang phạm những ác 


hạnh 


46. không điều phục người khác bằng những năng lực 


tâm linh khi cần thiết 


TÁM MƯƠI 


tám mươi tướng phụ của một vị Phật: 


1. 
. Móng bóng vừa phải. 


(© œ ¬I © CI Đ> C2 


¬ ¬ ¬ 
C@ h) ¬ C 


Móng (tay, chân) của Ngài màu đồng- đỏ. 


. Móng nổi. 

. Móng tròn. 

. Móng rộng. 

. Móng thon nhọn. 

. Mạch máu không lộ ra. 

. Huyết quản không bị các nút chặn. 
. Mắt cá không nhô ra. 

. Bàn chân bằng phẳng. 

. Ngài đi với dáng một con sư tử. 

. Bước đi với dáng của một con voi. 


. Bước đi với dáng một con ngỗng. 


665 


666 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
BA 
22. 
So: 
24. 
25. 
26. 
Sức 
28. 
A0: 
30. 
kinh 
Ai 
ĐĐ. 
34. 
35. 
36. 
sÝg 
38. 
ẲỢ: 
40. 


Bước đi với dáng một con bò đực. 
Dáng đi của ngài hướng về bên phải. 
Dáng đi tao nhã. 

Dáng đi vững vàng. 

Thân Ngài rất kín đáo. 

Thân trông như thể được đánh bóng. 
Thân rất cân đối. 

Thân sạch và thanh tịnh. 

Thân mượt mà. 

Thân hoàn hảo. 

Cơ quan sinh dục hoàn toàn phát triển. 
Phong cách vật lý tuyệt hảo và có phẩm cách. 
Bước chân vững chắc. 

Những con mắt hoàn hảo. 

Trẻ trung. 

Thân không bị trũng. 

Thân to lớn. 

Thân không lòng khòng. 

Tứ chỉ rất cân đối. 

Thị kiến trong sáng và không bị che mờ. 
Bụng tròn. 

Bụng vừa phải một cách hoàn hảo. 
Bụng không dài. 

Bịnh không phình. 

Rốn sâu. 

Rốn xoắn về bên phải. 


Đẹp một cách hoàn hảo. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
S1. 
52. 
S3. 
54. 
55. 
S6. 
Đấc 
58. 
ĐỘ, 
60. 
61. 
62. 
63. 


64. 
65. 
66. 


Các tập quán thuần kiết. 

Thân không có nốt ruồi và không đổi màu. 
Bàn tay mềm mại như len bông. 
Những đường trong bàn tay rõ ràng. 
Những đường trong bàn tay sâu. 
Đường chỉ tay dài. 

Mặt không quá dài. 

Môi đỏ như đồng đỏ. 

Lưỡi mềm dẻo. 

Lưỡi mảnh. 

Lưỡi đỏ. 

Giọng nói như sấm. 

Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng. 
Răng tròn. 

Răng sắc nhọn. 

Răng trắng. 

Răng đều. 

Răng thon nhọn. 

Mũi nhô lên. 

Mũi sạch. 

Đôi mắt trong sáng. 


Lông mi dầy. 


Phần đen và trắng của đôi mắt rất rõ ràng và như 


những cánh hoa sen. 
Lông mày dài. 
Lông mày mượt mà. 


Lông mày mềm mại. 


667 


668 


67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
M2 
78. 
- 
80. 


Lông mày bằng phẳng. 

Bàn tay dài và rộng. 

Hai tai có kích thước bằng nhau. 

Thính giác toàn hảo. 

Trán có dáng vẻ dễ chịu và rõ ràng. 

Trán rộng. 

Đầu rất lớn. 

Tóc đen như một con ong nghệ. 

Tóc dày. 

Tóc mềm mại. 

Tóc không rối. 

Tóc không thô cứng. 

Tóc mỏng manh. 

Bàn tay và bàn chân in dấu những biểu tượng kiết 
tường chẳng hạn như srivasta và swastika (biểu 


tượng chữ Vạn). 


Thuật ngữ và Danh hiệu 


Acharya: Nghĩa đen: “Đạo sư,” được hiểu một cách tổng quát 


như một tước vị về học thuật. 


A La Hán (arhat): Theo nghĩa đen là một “người hủy diệt kẻ 
thù.” Tột đỉnh của con đường Tiểu thừa, nó ám chỉ bậc đã 
chiến thắng biểu hiện bên ngoài của những cảm xúc phiền não 
nhưng là vị không hoàn toàn nhổ bật gốc dấu vết thuộc về tỉnh 
thần của chúng. Mặc dù thoát khỏi sinh tử, một A La Hán 


không hoàn toàn giác ngộ. 


A lại da (alaya): Một phương diện nền tảng của tâm thức có 
thể duy trì những hạt giống của tư tưởng nhị nguyên hay hoa 
thành trí tuệ. Nó cũng có thể có nghĩa là tánh Không. 

A Nan (Ananda): Anh em họ và thị giả riêng của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Ngài được chú ý vì ghi nhớ mọi lời dạy bằng 
lời nói của Đức Phật và đã tụng đọc chúng trong lần Kiết tập 
thứ nhất. 

Asanga: xem Vô Trước 

Atisha (982-1055): Một Đạo sư Ấn độ đã được vị vua Tây 
Tạng thỉnh mời làm phục hồi Phật giáo ở đó. Ngài là vị sáng lập 
của dòng Kadampa trong đó Pháp Vương Gampopa và Phagma 


Drupa đã tu tập trong nhiều năm. 


669 


Ayatana: Nền tảng trên đó các tiến trình tỉnh thần tùy thuộc, 
phạm vi hay lãnh vực trong đó chúng hoạt động, hay đơn giản 


là điểm quy chiếu của chúng. 


Ba la đề mộc xoa (pratimoksha): Theo nghĩa đen là “giải thoát 
cá nhân.” Các quy luật của đạo đức phẩm hạnh bảo vệ ta không 


vi phạm các ác hạnh; phương pháp để giải thoát. 
Ba la mật (paramitas): xem các Toàn thiện. 


Báo Thân (sambhogakaya): Theo nghĩa đen có nghĩa là “thân 
vui thú.” Thân không thật có nhưng có thể nhìn thấy của một vị 
Phật hay những bậc vĩ đại khác, được hiển lộ để làm lợi lạc 
trực tiếp các Bồ Tát ở những cấp độ chứng ngộ cao và phụng 


sự như một đối tượng của lòng sùng mộ đối với các hành giả. 


Bảo tháp (stupa): Công trình kiến trúc nói chung được phân 
loại là nơi chứa đựng thánh tích, thường được Phật tử sử dụng 


như các đối tượng của sự tôn kính và sùng mộ. 
Bhumi: xem Địa 


Bồ đề tâm (Bodhicitta): Nghĩa đen là “tâm giác ngộ.” Ý hướng 
để thành tựu giác ngộ toàn hảo, trọn vẹn vì lợi ích của tất cả 


chúng sinh. Phật quả là sự viên mãn của thực hành Bồ đề tâm. 


Bồ Tát (Bodhisattva): nghĩa đen là “bậc giác ngộ.” Bậc đã phát 
triển Bồ đề tâm và làm việc không mệt mỏi vì lợi lạc của tất cả 
chúng sinh. 

Bổn Tôn du già (deity yoga): Chủng loại tiêu biểu của thực 
hành thiền định Kim cương thừa, trong đó các hiện tượng thế 
tục được đồng nhất với các hiện tượng của một yidam. Thuật 
670 


ngữ bao gồm cả các giai đoạn phát triển hay xuất hiện và giai 


đoạn thành tựu của thiền định. 


Bổn Tôn yidam (Yidam deity): Một Bổn Tôn mà thân tướng 
và các thuộc tính hiện thân một phương diện đặc biệt của sự 
giác ngộ, và với ngài một hành giả đồng nhất trong thiền định. 

Các cảm xúc phiền não (afflicting emotions): Nói chung, bất 
kỳ ô nhiễm hay độc chất nào ngăn che sự trong sáng của tâm 
thức. Những cảm xúc này thường được tóm tắt làm ba loại: 
tham, sân, và si. Mọi khuynh hướng tiêu cực khác được đưa ra 


trên nền tảng của ba độc này. 


Các uẩn (aggregates) (Phạn: skandha): Tích tập các đặc tính 
tạo thành một chúng sinh. Như một đống hạt, một chúng sinh 
có vẻ là một thực thể đơn độc cho đến khi, nhờ khảo sát kỹ 


lưỡng hơn, nó được hiểu là được kết hợp bởi nhiều mảnh. 


Chandrakirti (khoảng 600-650): Một Đạo sư Ấn Độ, là một 
học giả tại Tu viện Nalanda, một học viên trong trường của 
Nagarjuna (Long Thọ), và một nhà bình luận chính yếu về tác 
tác phẩm của Nagarjuna. Ngài được kết hợp một cách kiệt xuất 


với phái Prasangika của Trung Đạo. 


Các Toàn thiện (perfections): Tu tập được chư Bồ Tát hoàn 
thiện, bao gồm sự toàn thiện của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, và trí tuệ. 

Chúng sinh (sentient beings): Mọi sinh vật có ý thức tái sinh 


trong sáu cõi. 


671 


Chư Phật Độc giác (Pratyekabuddhas): Chư Phật tự-giải 
thoát, sự thành tựu của các vị này không bằng Phật quả tối 
thượng. Trong khi các ngài có thể thọ nhận giáo lý suốt trong 
thời đại của một vị Phật hay bất kỳ khi nào chư Phật còn giảng 
dạy, các ngài không đạt được chứng ngộ cho đến sau khi giáo 
lý của Đức Phật đã biến mất. Không có Bồ đề tâm, các ngài 
không giảng dạy làm thế nào để đạt được giác ngộ, nhưng các 
ngài phô diễn những năng lực thần diệu để gây truyền cảm 
hứng về lòng sùng mộ. 

Công đức (merit): Bất kỳ niệm tưởng hay hành vi thiện lành 
nào có kết quả của các khuynh hướng tập quán quen thuộc 
tích cực in sâu trong dòng tâm thức của ta. 

Devadatta: Anh em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xưa kia, 
khi là một tu sĩ dưới thời của Đức Phật, ông đã gây một sự chia 
rẽ trong Tăng đoàn bằng cách hấp dẫn năm trăm tu sĩ tới một 
lối sống khổ hạnh hơn. Ông đã âm mưu làm hại thân thể Đức 
Phật nhưng không thành công. 

Drikung Kagyu: Nhánh của truyền thống Kagyu do Đức Jigten 
Sumgön sáng lập. 

Dzogchen: Nghĩa đen là “Đại Viên mãn.” Một cái nhìn tuyệt 
đối, như Đại Ấn (Mahamudra), và là một thực hành thiền định 


cao cấp. 
Đại Ấn: xem Mahamudra 
Đại Ca Diếp (Mahakashyapa): Một trong những đệ tử chính 


yếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đặc biệt thiện xảo về 


672 


sự khổ hạnh và đạo đức giới hạnh, và đã trở thành vị lãnh đạo 


của Tăng đoàn trong lúc Đức Phật nhập niết bàn. 


Đại Thành tựu giả (Mahasiddha): Một yogin Mật thừa đã 


thành tựu những cấp độ chứng ngộ tâm linh rất cao cấp. 
Đại Thừa: xem Mahayana 


Địa (bhumi): Theo nghĩa đen là “nền tảng” hay “cơ sở.” Ám chỉ 
các cấp độ phát triển của một tu tập của Bồ Tát, mỗi loại cấp 


độ trong đó lần lượt cung cấp cơ sở cho cấp độ kế tiếp. 
Định (samadhi): hấp thu thiền định 


Đức Phật Di Lặc (Buddha Maitreya): Một trong tám đại đệ tử 
Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sẽ là vị Phật kế tiếp 
(thứ năm) trong hiền kiếp này trong đó một ngàn vị Phật sẽ 


xuất hiện, và hiện hiển lộ trong cõi trời Tushita (Đâu Suất). 


Gampopa (1074—1153): Nổi danh là một trong những vị 
Thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng, ngài là một trong những nhân 
vật lỗi lạc nhất trong dòng Kagyu. Các tác phẩm của ngài gồm 
Pháp Bảo của sự Giải thoát và Vòng Hoa Quý báu của Con 


Đường Tuyệt Hảo. 


Garuda: Một chim đại bàng lớn và mạnh mẽ trong thần thoại 
thường được dùng như một biểu tượng của trí tuệ nguyên sơ. 
Giác ngộ (enlightenment): Sự thành tựu tối thượng về Phật 
quả. 

Giai đoạn phát triển (arising stage) (thuộc thiền định Mật 


thừa): Một thiền định có đặc điểm là đồng hóa mọi hiện tượng 


673 


vật lý, tỉnh thần và lời nói với Bổn Tôn yidam qua những kỹ 
thuật quán tưởng phát triển cao cấp. Nó được thực hiện để 


trực tiếp khám phá Phật tánh của hành giả. 


Giai đoạn thành tựu (completation stage) (thuộc thiền định 
Mật thừa): Một thiền định được thực hiện một khi ta thể hiện 
là một Bổn tôn yidam. Có hai loại thực hành giai đoạn thành 
tựu: với những dấu hiệu và không dấu hiệu. Thực hành với 
những dấu hiệu bao gồm việc trì tụng các thần chú cũng như 
các thực hành kinh mạch và luân xa. Thực hành không dấu 
hiệu là thực hành Đại Ấn. 


Giới nguyện (samaya): Một thệ nguyện thiêng liêng giữa một 
đệ tử và vị Thầy hay các giáo lý đối với thực hành Kim cương 
thừa. 


Hóa Thân (nirmanakaya): Theo nghĩa đen là “thân hóa hiện.” 
Thân tướng vật lý của một vị Phật hay hiện thể vĩ đại khác, 
được hiển lộ có mục đích vì lợi lạc của chúng sinh thông 
thường. Hóa Thân không nhất thiết là một thân tướng con 


người; chư Phật có thể xuất hiện bất kỳ điều gì khi cần thiết. 


Jigten Sumgön (1143-1217): Vị sáng lập truyền thống 
Drikung Kagyu. Ngài là nam tử-tâm yếu của Phagmo Drupa, và 
được thừa nhận rộng rãi là một hóa thân của Nagarjuna (Long 
Thọ). Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài bao gồm Nhất Niệm 
(TT: Gong Chig) và Tâm Yếu của các Giáo lý Đại thừa (TT: Ten 
Nying). 

Kagyu: Nghĩa đen là dòng “khẩu truyền.” Một trong bốn 
truyền thống chính yếu trong Phật Giáo Tây Tạng, nó bắt 
674 


nguồn với Đức Phật Kim Cương Trì và chủ yếu được truyền 
dạy bởi Tilopa và Naropa ở Ấn Độ, và Marpa, Milarepa, và 
Gampopa ở Tây Tạng. Nó nắm giữ Đại Ấn (Mahamudra) và Sáu 


pháp Du già của Naropa như những giáo lý chính yếu. 
Katyayana (Ca Chiên Diên): Một trong những đệ tử chính của 
Đức Phật. Ngài nổi danh là một Đạo sư về sự thảo luận và 
giảng nghĩa Giáo pháp. 

Kaya: xem Thần 


Kiếp (kalpa): Một cách tổng quát, một thời đại hay độ dài thời 
gian hầu như vô hạn khác. Trong vũ trụ học Phật giáo, nó có ý 
nghĩa đặc biệt của một vòng tròn đầy đủ của một vũ trụ gồm 
có bốn giai đoạn: tánh Không, sự hình thành, duy trì, và hủy 
diệt. 

Kim cương (Vajra): Khi được sử dụng như một tĩnh từ, thuật 
ngữ hàm ý thuộc tính của sự bất hoại hay một phẩm tính rắn 
như kim cương. Là một danh từ được sử dụng trong sự liên 
kết với một cái chuông tượng trưng cho trí tuệ, một vajra 
(chày kim cương) là một vật nghi lễ tượng trưng cho lòng bi 


mẫn hay phương tiện thiện xảo. 

Kim cương thừa (Vajrayana): Con đường hay “cỗ xe” kim 
cương của Phật giáo Mật thừa. 

Kim Cương Trì (Vajradhara): Đức Phật Pháp Thân, nguyên sơ. 
Ngài thường được mô tả là có màu xanh dương đậm để tượng 


trưng cho những phẩm tính vô hạn—vô hạn như một bầu trời 


675 


xanh, tươi mới và trong trẻo sau một trận mưa khi không có 


những đám mây hay bụi bậm che ám sự sâu xa của nó. 


Lạt ma (Lama): Một vị Thầy đích thực để trao truyền giáo lý 
của Đức Phật cho các đệ tử thích hợp. Tùy thuộc vào truyền 


thống, một Lạt ma có thể là hay không là một tu sĩ. 


Long Thọ (Nagarjuna) (thế kỷ thứ hai): Một Đạo sư Ấn độ có 
tâm quan trọng đối với sự truyền bá Đại thừa và Kim cương 
thừa đến nỗi thường được gọi là “Đức Phật thứ hai.” Ngài đã 
sáng lập trường phái triết học Trung Đạo (Madhyamaka) hệ 
thống hóa các giáo lý Bát nhã ba la mật đa (Trí tuệ ba la mật) 
và sáng tác nhiều bản văn vẫn có giá trị đến tận ngày nay. Một 


trong Sáu món Trang sức của thế giới này. 

Luật (Vinaya): Giới luật dành cho các hành giả Phật giáo, đặc 
biệt là cho các tăng và ni. 

Maha-arya: Một vị kinh nghiệm trực tiếp và an trụ trong trí 
tuệ của tánh Không; một hành giả thành tựu cao cấp đã đạt 


được địa thứ tám hay hơn nữa. 


Mahamudra: Theo nghĩa đen là “Đại Ấn.” Cái thấy cao cấp, 
quyết định nhất hợp nhất đại lạc và tánh Không thành một, 
bản tánh sáng ngời nguyên sơ của tâm, và là sự chứng ngộ tối 
thượng của mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn như chúng 
thực sự là. Thực hành của nó khám phá bản tánh thuần tịnh, 
căn bản của hành giả và dẫn tới kinh nghiệm về sự giác ngộ tối 
thượng. 


Mahasiddha: xem Đại Thành tựu giả. 


676 


Mahayana: Theo nghĩa đen là “Đại Thừa.” Trường phái Phật 
giáo giữ ý niệm Bồ Tát như thực hành cao cấp nhất và giảng 
dạy ước nguyện thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng 
sinh. 


J ((. 


Mạn đà la: Theo nghĩa đen là “bánh xe,” “vòng tròn,” hay “tinh 
yếu.” Nghĩa rộng trong tiếng Tây Tạng là nói về một thùng 
chứa và những thứ được chứa trong đó. Trong Bổn Tôn du già, 


nó thường ám chỉ “cung điện” của một Bổn Tôn, được sắp xếp 
như một biểu đồ hình tròn hay cấu trúc ba chiều với những 


thành phần tượng trưng bao quanh một hình vẽ ở trung tâm. 


Ma quân (Mara): Bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào trên những 
người bình thường gây trở ngại cho sự phát triển tâm linh, 
thường được nhân cách hóa làm chúng sinh giống như-quỷ ma 


được gọi là Mara. 


Madhyamaka: Nghĩa đen là “Trung Đạo.” Trường phái Phật 
giáo Đại Thừa do Nagarjuna (Long Thọ) sáng lập. Danh xưng 
diễn tả vị trí của nó được dùng liên quan đến tánh Không của 
các hiện tượng, một điểm giữa thuyết hư vô và thuyết vĩnh 
cửu. 

Marpa (1012-1097): Một cư sĩ Tây Tạng đặc biệt nổi danh về 
việc mang giáo lý từ Ấn Độ về Tây Tạng và dịch thuật chúng. 
Những giáo lý này bao gồm các bản văn Đại Ấn và Sáu Yoga 
của Naropa. Là đệ tử của Naropa và vị Thầy chính của 


Milarepa, ngài là một khuôn mặt chính yếu trong dòng Kagyu. 


677 


Milarepa (1052-1135): Một trong những Đạo sư vĩ đại của 
dòng Kagyu, thường được nhắc đến như một khuôn mẫu của 
người đã thành tựu giác ngộ trong một đời người duy nhất. 
Những bài ca kim cương của ngài có những phẩm tính chữa 


lành vĩ đại. Ngài là vị Thầy đầu tiên của Pháp Vương Gampopa. 


Naropa (1016-1100): Một trong những Đạo sư sáng lập 
truyền thống Kagyu. Ngài là một học giả lãnh đạo tại Đại Học 
Nalanda ở Ấn Độ, nơi ngài đã từ bỏ để trở thành một hành giả- 
yogi dưới sự dẫn dắt của Đức Tilopa. Ngài được tưởng nhớ 
nhiều nhất vì là vị Thầy của Marpa và là vị truyền bá các giáo 
lý được gọi là Sáu pháp Yoga của Naropa. 

Nghiệp (karma): Theo nghĩa đen là “hành động.” Các hành vi 
vật lý, ngôn ngữ hay tỉnh thần in dấu những khuynh hướng 
quen thuộc trong tâm thức. Khi gặp những điều kiện thích 
hợp, những tập quán này chín muồi và trở nên hiển lộ trong 


những sự kiện trong tương lai. 

Niết bàn (nirvana): Trạng thái không bối rối, không đau khổ; 
sự siêu việt sinh tử. 

Nirvana: xem Niết bàn 

Parinivana (Bát niết bàn): Sự thị tịch của đấng đã thành tựu 
giác ngộ. 

Pháp (Dharma): Các giáo lý thánh thiện của Đức Phật, được 
chia thành hai phần: Pháp được nghiên cứu và Pháp được thực 
hành. 


Pháp tánh (Dharmata): Bản chất cốt tủy của thực tại. 


678 


Pháp Thân (Dharmakaya): Một trong ba thân của một vị Phật. 
Nó biểu hiện bản chất tối hậu của thân tướng trí tuệ của một vị 
Phật, là điều không dựa trên khái niệm và không định nghĩa 


được. 


Phật (Buddha): Đấng đã đạt được giác ngộ vô song, toàn hảo, 
viên mãn; có nghĩa là đấng đã hoàn toàn giác ngộ mọi trí tuệ và 
hoàn toàn tịnh hóa mọi che chướng. 

Phật cảnh (Buddha fields): Các hiện hữu do chư Phật tạo nên, 
nơi các điều kiện thì hoàn hảo đối với việc các cư dân đạt được 
giác ngộ. Nhiều hành giả khao khát được tái sinh trong trạng 
thái này bởi không thể chịu được việc trở lại các cõi thấp. Cũng 
được gọi là các cõi thuần tịnh. 

Phật tánh (Buddha nature): Tỉnh túy thuần tịnh tiềm tàng đối 
với việc đạt được giác ngộ, vốn có trong mỗi chúng sinh. Nó bị 
che khuất thành những cấp độ khác nhau bởi những cảm xúc 
phiền não và những che chướng vi tế, nhưng nó có thể được 


thể nhập nhờ các thực hành trì giới, thiền định, và trí tuệ. 
Pratimoksha: xem Ba la đề mộc xoa. 
Pratyekabuddhas: xem Chư Phật Độc giác. 


Quán đảnh (empowerment): Nghi lễ Mật thừa nhờ nó ta được 
trao quyền để thực hiện một thực hành thiền định đặc biệt. 

Quán Thế Âm (Cherezig): Đại Bồ Tát hầu như được kết hợp 
với phẩm chất bi mẫn. Ngài thường được mô tả với hai tay, 


bốn tay, hay một ngàn tay, cầm một sợi chuỗi, viên ngọc, và 


679 


hoa sen. Thần chú của ngài lừng danh nhất trong mọi thần chú: 
OM MANI PADME HUNG. 


Rechungpa Dorje Drakpa (1083-1161): Một trong hai đệ tử 
lỗi lạc của Milarepa. Rechungpa đã du hành sang Ấn Độ ba lần 
và có được những giáo lý và trao truyền mà Marpa không nhận 
được trong thời gian ngài ở Ấn độ. 

Samadhi: xem Định. 

Samaya: xem Giới nguyện. 

Sambhogakaya: xem Báo Thân. 

Samsara: xem Sinh tử. 

Shamatha: xem Thiền an tĩnh. 

Shantideva (thế kỷ thứ bảy tới thế kỷ thứ tám sau công 
nguyên): Một Đạo sư Ấn độ từ Tu viện Nalanda được nhớ tới 
nhất vì là tác giả của Bodhicaryavatara (Bồ Tát Hạnh) và 
Collection oƒ Transcendent Instructions (Tuyển tập các Dẫn 
nhập Siêu việt). Đến tận ngày nay, Bodhicaryavatara là một 
trong những bản văn được tôn kính và được đọc rộng rãi nhất 
trong văn học Đại Thừa. 

Siddhi: xem Thành tựu. 

Sắc Thân (rupakaya): Theo nghĩa đen là “thân hình tướng.” 
Một thuật ngữ chung ám chỉ các hình tướng Hóa Thân và Báo 


Thân của một vị Phật. 


680 


Sinh tử (samsara): Vòng tròn không có lúc bắt đầu và lúc kết 
thúc của những tái sinh khắp sáu cõi; trạng thái lầm lạc của 


đau khổ từ đó các Phật tử tìm kiếm sự giải thoát. 
Skandha: xem Các Uẩn. 

Suối nguồn giác quan (sense source): xem Ayatana. 
Svabhavikakaya: xem Thân Tự tánh. 


Tánh Không (emptiness): Sự không có thực tại cố hữu của 


một hiện tượng hay con người. 


Tăng đoàn (sangha): Nói chung, toàn bộ cộng đồng các hành 
giả. Trong những ngữ cảnh khác nhau, nó có thể đặc biệt ám 
chỉ cộng đồng tu viện hay tập hội những bậc chứng ngộ cao 


cấp (các A La Hán và Bồ Tát đệ nhất địa và hơn nữa). 


Thanh Văn (Shravaka): Một đệ tử Thanh Văn thừa nghe 
những lời dạy của giáo lý của Đức Phật, chia sẻ chúng cho 
những người khác, và ước nguyện trở thành một A la hán vì lợi 
ích của riêng mình. 
Thành tựu (siddhi): Việc làm chủ những hình tướng và thế 
lực vật lý có thể là bình thường hay phi thường. Các siddhi 
bình thường là những thành tựu như có thể bay, trở nên vô 
hình, nhìn xa v.v.. Thành tựu phi thường duy nhất là chính sự 
giác ngộ. 
Thân (Kaya): Theo nghĩa đen là “thân,” “hình tướng,” “đống,” 
hay “tập hợp.” Các hình tướng khác nhau trong đó một vị Phật 
hiển lộ. Được phân loại một cách khái quát là ba—Hóa Thân, 
Báo Thân, và Pháp thân—nhưng đôi khi một phân loại thứ tư 
681 


được thêm vào, đó là Thân Tự Tánh (svabhavikakaya) hay 
thân bản tánh, để diễn tả trạng thái bất khả phân của ba thân 
này. Thuật ngữ rupakaya (sắc thân) cũng được dùng để ám chỉ 


những cách phân loại thứ hai và thứ ba với nhau. 


Thân Tự tánh (Svabhavikakaya): Tinh yếu cơ bản không thể 


phân chia của mọi hình thức giác ngộ. 

Thần chú (mantra): Theo nghĩa đen là “sự bảo vệ tâm.” Ngữ 
thiêng liêng, trong ngữ cảnh của các thực hành Kim Cương 
thừa, phụng sự để tịnh hóa ngữ tầm thường của ta và đồng 
nhất nó với ngữ trí tuệ của Bổn Tôn yidam để đạt được giác 
ngộ. 

Thần chú Sáu-Âm: Thần chú về lòng bi mẫn của Đức Quán 
Thế Âm: OM MANI PADME HUNG. 

Thần chú Trăm-Âm: Thần chú tịnh hóa của Vajrasattva (Kim 
Cương Tát Đỏa): 


OM BAZRA SATTWA SAMAYA MANU PALAYA BAZRA 
SATTWA TENOPA TISHTHA DRIDO ME BHAWA SUTO 
KHYOME BHAWA SUPO KHYOME BHAWA ANU RAKTO ME 
BHAWA SARWA SIDDHIM-ME PRA-YATSHA SARWA KARMA 
SUTSAME TSIT-TAN SHRIYA KURU HUNG HAHA HAHA HO 
BHAGAWAN SARWA TATHAGATA BAZRA-MAME MUNTSA 
BAZRI BHAWA MAHA SAMAYA SATTWA AH. 


Thiền an tĩnh (shamatha): Một thiền định trong đó tâm được 
làm ổn định trong một trạng thái an bình hay kiểm soát. Cũng 


gọi là sự an định hay yên lặng tỉnh thần. 


682 


Tiểu thừa (Hinayana): Một trong hai nhánh chính của triết 
học và thực hành Phật giáo, trường phái Phật giáo nhấn mạnh 
sự giải thoát và thực hành cá nhân của Bốn Chân lý Cao quý 
(Tứ Diệu Đế). 

Tilopa (988-1069): Một đại thành tựu giả lừng danh người Ấn 
Độ và là vị Thầy đầu tiên trong loài người của Đại Ấn 
(Mahamudra). Naropa đã thọ nhận toàn bộ giáo lý từ ngài. 


Trung Đạo: xem Madhyamaka. 


Văn Thù (Manjushri): Đại Bồ Tát hầu như được kết hợp với 
phẩm tính trí tuệ. Ngài thường được miêu tả là cầm một thanh 
øươm trong một bàn tay và trong tay kia cầm một hoa sen, 


trên đó là một bản văn Bát nhã ba la mật đa. 
Vinaya: xem Luật. 


Vô Trước (Asanga, thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên): Một Đạo sư 
Ấn Độ được nhớ đến nhiều nhất vì đã thọ nhận năm bản văn 
được tán tụng từ Đức Di Lặc Tôn quý (Abhisammayadlankorg, 
Uttaratantra Mahayanasutralankaro Madhyantavibhagda, và 
Dharma-dharmatavibhaga) và bởi sáng lập dòng Hành động 
Rộng lớn. Một trong Sáu Trang sức của thế giới này. 

Xá Lợi Phất (Shariputra): Một trong hai đệ tử thân thiết nhất 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài được mô tả một cách tổng 
quát là đứng ở bên phải của Đức Phật. Ngài được đặc biệt nhận 


biết bởi trí tuệ của mình. 


683 


Thư mục Được Chú thích của các Tác phẩm 
được Đề cập trong Một Hướng dẫn Đầy đủ 
về Con đường Phật pháp 


Bodhicaryavatara (Bồ Tát Hạnh) 
Một giới thiệu tuyệt đẹp về tu tập Bồ Tát, trong hình thức văn 
vần, bởi Đạo sư Ấn Độ Shantideva. Nó là một trong những bản 
văn Đại thừa được đọc và trích dẫn rộng rãi nhất. 
Batchelor, Stephen. A Guide to the Bodhisattva s Way oƒ Liƒe. 
Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1979. 
Crosby, Kate and Andrew Skilton. The Bodhicaryavatara. 
Oxford, New York: Oxford University Press, 1996. 

Matics, Marion L. Entering the Path oƒ Enlightenment. New 
York: MacMIIlan, 1970. 

Padmakara Translation Group. The Way oƒ the Bodhisattva. 
Boston: Shambhala Publications, 1997. 

Sharma, Parmananda. Shantidevas Bodhicharyavatara. New 
Delhi: Aditya Prakashan, 1990. 

Wallace, Vesna and B. Alan Wallace. A Guide to the Bodhisattva 
Way oƒ Liƒe. [thaca: Snow Lion Publications, 1997. 


Buddha Avatamsaka Sutra (Kinh Hoa Nghiêm) 
Một tuyển tập rộng lớn gồm các giáo lý minh họa con đường 
Phật giáo dẫn tới giác ngộ, chủ yếu là qua những câu chuyện về 


những kinh nghiệm của các Bồ Tát khác nhau. 


684 


Buddhist Text Translaton Society of the Sino-American 
Buddhist Association. The Great Means Expansive Buddha 
Flower Adornment Sutra. 23 volumes. San Francisco, 1979- 
1982. 

Clearly, Thomas. The Flower Ornament Scripture. Boston: 
Shambhala Publications, 1993. 


Calling to the Lama from Afar (Gọi Thầy từ Xa) 

Một tuyển tập những lời cầu nguyện và sùng mộ liên quan tới 
Đức Kyobpa ]Jigten Sumgön, vị sáng lập dòng Drigung Kagyu 
của Phật giáo Tây Tạng. Những lời câu nguyện được dịch trong 
bản văn này biểu lộ chiều sâu của lòng sùng mộ chân thực 
trong một cách thế là nét đặc trưng của thể loại văn học Tây 
Tạng này. 

Gyaltshen, Khenchen Konchog. Calling to the Lama from Aƒar. 

Gainesville, FL: Vajra Publications, 2002. 


Engaging the Intellect (Kích hoạt Trí tuệ) 
Một bài thơ do Phagmo Drupa biên soạn bao gồm nhiều chủ 


đề, kể cả Đại Ấn. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


Four Dharmas oƒ Gampopa (Bốn Pháp của Gampopa) 

Một phát biểu nổi tiếng về toàn bộ con đường Phật giáo trong 
bốn giòng do Đức Gampopa giảng dạy. Đôi khi chúng được 
trình bày như một lời khẩn nguyện, như trong quyển sách này, 
và đôi khi như những khẳng định triết học. Nhiều Đạo sư đã 


biên soạn những luận giảng rộng rãi dựa trên bốn câu này. 


685 


The Great Kagyu Masters (Các Đạo sư Kagyu Vĩ đại) 

Bản dịch của bản văn vào thế kỷ mười ba, tập họp trong một 

quyển sách gồm các tiểu sử của những vị sáng lập dòng Kagyu. 

Nó rất ích lợi cho các hành giả, có giá trị cho sự cảm hứng và 

hướng dẫn. 

Gyaltsen, Khenpo Konchog. The Great Kagyu Masters. [thaca: 
Snow Lion Publications, 1990. 


Heart Essence oƒ the Mahayana Teachings (Tâm Yếu của 
các Giáo lý Đại Thừa) (TT.: Ten Nying) 

Một bản văn lamrim toàn diện bao hàm các hệ thống Kinh điển 
lẫn Mật điển, do Ngorje Repa, một đệ tử lỗi lạc của Đức Jigten 


Sumgön, biên soạn. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


Heart Sutra (Tâm Kinh) (Prajnaparamita Hrdaya) 

Một bản văn cô đọng nổi tiếng của các giáo lý trí tuệ của Đức 

Phật. 

Hanh, Thich Nhat. The Heart oƒUnderstanding. Berkeley: 
Parallax Press, 1988. 

Lopez, Donald S. Elaborations on Emptiness. Princeton: 
Princeton University Press, 1998. 

Lopez, Donald S. The Heart Sutra FExplained. Albany: SUNY 
Press, 1987. 


In search oƒ the Stainless Ambrosia (Tìm kiếm chất Cam lồ 
Bất nhiễm) 


686 


Một giới thiệu cho những người bắt đầu và một nhắc nhở cho 
những hành giả cao cấp hơn. Trước tiên, nó tóm tắt những 
giáo lý nền tảng về sự quy y, lòng từ ái và bi mẫn, và sáu ba la 
mật. Kế đó là những thời khóa ngắn về Đại Ấn và các thực 
hành Yidam, kinh nghiệm về sự hấp hối, một giảng nghĩa về 
thực hành Chöd, và một vài giáo lý Phowa. 

Gyaltsen, Khenpo Konchog. In Search oƒ the Stainless Ambrosia. 


Ithaca: Snow Lion Publications, 1988. 


Inner Teachings (Các Giáo lý Thâm sâu) 
Một tuyển tập các giáo lý sâu xa của Đức Jigten Sumgön liên 
quan tới Đại Ấn, Sáu pháp Du già của Naropa, và các thực hành 
thiền định. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


The Jewel Ornament oƒ Liberation (Pháp Bảo của sự Giải 

thoát) 

Bản dịch bản văn triết học cốt tủy của Đức Gampopa, quyển 

sách được coi là vị nhiếp chính của Gampopa trong thời đại 

này. Quyển sách này bao gồm một hình thức đầy đủ của Phật 

giáo—ngay từ lúc khởi đầu, nền tảng nơi bạn đi vào con 

đường, cho tới khi bạn thành tựu Phật quả và hiển lộ những 

hoạt động vì lợi lạc của vô số chúng sinh. 

Guenther, H.V. The Jewel Ornament oƒ Liberation. Boston: 
Shambhala Publications: 1971. 

Gyaltsen, Khenpo Konchog. The Jewel Ornament oƒ Liberation. 


Ithaca: Snow Lion Publications, 1998. 


687 


Holmes, Ken and Katia Holmes. Gems oƒ Dharma, Jewels oƒ 
Freedom. Forres, Scotland: Altea Publishing: 1995. 


King oƒ Samadhi Sutra Kinh Thiên định Vương 

(Samadhirajasutra) 

Một trò chuyện giữa Bồ Tát Dawo Shonnu, bậc trước đây là 

một hiện thân của Pháp Vương Gampopa, và Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni, trong các chương 41 hay 42. Nó đề cập tới việc 

thực hành của những trạng thái tập trung thiền định 

(samadhi) khác nhau được đặt nền trên sự nhẫn nhục, trì giới, 

từ bỏ và khát khao chứng ngộ. 

Cuppers, Christoph. The IXth Chapter oƒ the Samadhirajasutra. 
AIt- und Neu-Indische Studien 41. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 1990. Partial translation: chapter 9. 

Gómez, Luis O. and Jonathan A. Silk, eds. Sfudies ín the 
Literature oƒ the Great Vehicle. Ann Arbor: University of 
Michigan, 1989. Partial translation: chapters 1-4. 

Régamey, Konstanty. Philosophy in the Samadhirajasutra. 
Warsaw: The Warsaw Society of Sciences and Letters, 1938. 
Reprint Delhi: Motilal Banarsidass, 1990; Talent, OR: Canon 
Publications, 1984. Partial translation: chapters 8, 19 and 
22. 

Rockwell, John, Jr. Samadhi and Patient Acceptance: Four 
Chapters oƒ the Samadhiraja-sutra. M.A. thesis, The Ñaropa 
Institute, Boulder, Colorado, 1980. Partial translation: 


chapters 1-4. 


688 


Tatz, Mark. Revelation in Madhyamika Buddhism. M.A.thesis, 
University of Washington, 1972. Partial translation: Chapter 
11. 

Thrangu Rinpoche. King oƒ Samadhi. Trans. Erik Pema 
Kunsang. Hong Kong, Boudhanath and Arhus: Rangjung 


Yeshe Publications, 1994. Partial translation: fragments. 


Lankavatara Sutra (Kinh Lăng Già) 

Một bản văn đề cập tới việc loại trừ sự giảng nghĩa nhị nguyên, 

được liên kết rộng rãi với trường phái Duy thức. 

Suzuki, D.T. The Lankavatara Sutra, a Mahayana Text. London: 
Routledge and Kegan Paul, 1932. Reprint Taipel: SMC 
Publishing, 1991, 1994. 


Letter to a Friend (Thư gởi một Người bạn) (Suhrllekha) 
Những giáo huấn do Nagarjuna biên soạn và gởi cho người 
bạn là một vị vua, về cách thực hành Giáo pháp trong khi tham 
dự vào cuộc sống thế tục. 

Dharmamitra, Bhikshu. Letter from a Friend. Seattle: Kalavinka 
Press, 2009. 

Jamspal, Lozang, Ngawang Samten Chophel, and Peter Della 
Santina. Nagarjunas Letter to King Gautamaiputra. Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1978. 

Kawamura, Leslie. (Golden Zephyr. Emeryville: Dharma 
Publishing, 1975. 

Karma Thinley Rinpoche. The Telescope of Wisdom: A 


Condensed Interlinear Commentary on the Great Master 


689 


Nagarjunas The Letter to a Friend. Trans. Adrian O"Sullivan. 
London: Ganesha Press, 2009. 

Padmakara Translation Group. Nagarjunas Letter to a Friend. 
Ithaca: Snow Lion Publications, 2005. 

Tharchin, Geshe Lobsang and Artemus B. Engle. Nagarjuna s 
Letter. Howell, NJ: Rashi Gempil Ling, FEirst Kalmuk 
Buddhist Temple, 1977. 


Madhyamakavatara (Nhập Trung đạo) 

Một luận giảng về những giáo lý về trí tuệ (có nghĩa là tánh 

Không) của Nagarjuna, do Chandrakirti biên soạn. 

Hopkins, Jeffrey. Compassion in the Tibetan Buddhism. Ithaca: 
Snow Lion Publications, 1980. Partial translation. 

Fenner, Peter. The Ontology oƒthe Middle Way. Dordrecht, 
Boston: Khewar Academic Publishers, 1990. 

Padmakara Translation Group. Introduction to the Middle Way: 
Chandrakirti s Madhyamakavatara with Commentary by 
]amgön Mipham. Boston: Shambhala Publications, 2005. 


Magic Staircase (Bậc Thang Kỳ diệu) 
Một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong 


Wish-granting Jewel. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 
Maniƒfesting the Mystic Body (Hiển lộ Thân Thần bí) 


Một bài ca tán thán Đức Jigten Sumgön, mô tả cách thức các 


phẩm tính xuất hiện từ Pháp Thân, do một trong những đệ tử 


690 


chính của ngài là Che-nga Sherab Jungne biên soạn. Được xuất 
bản trong Calling to the Lama from Afar (Gọi Thầy từ Xa). 


Meaningƒful to Behold (Đáng để Chiêm ngưỡng) 

Một mô tả bằng thi ca về cuộc đời và sự giải thoát trong vô số 
kiếp giác ngộ của Đức Jigten Sumgön, do một trong những đệ 
tử chính của ngài là Che-nga Sherab Jungne biên soạn. Được 


xuất bản trong Calling to the Lama from Afar (Gọi Thầy từ Xa). 


Nectar oƒ Heart Advice (Chất Cam lồ của Lời Khuyên Tâm 
huyết) 
Một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong 


Wish-granting Jewel. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


One Thought (Nhất Niệm) 

Một giới thiệu súc tích về các giáo huấn khẩu truyền của dòng 
Drigung Kagyu giảng nghĩa ý hướng hợp nhất, giác ngộ là một 
sợi chỉ thông thường trong mọi giáo lý của Đức Phật. Thường 
được phân chia thành bảy chương, nó bao gồm những trình 
bày kim cương đã được Đức Jigten Sumgön diễn đạt và được 
đệ tử của ngài là Che-nga Sherab Jungne phi lại. 

Viehbeck, Markus. Gongchig, The Single Intent, the Sacred 
Dharma. Munich: Otter Verlag, 2009. 


Ornament oƒ the Mahayana Sutra (Vật Trang hoàng của 
Kinh điển Đại thừa) (Mahayanasutralamkara) 


691 


Một trong năm luận giảng của Di Lặc được truyền qua Asanga 

(Vô Trước). Nó bao gồm một phạm vi rộng lớn gồm các chủ đề 

trong các giáo lý Đại thừa. 

Limaye, Surekha Vijay, Mahayanasutralamkara. Delhi: Indian 
Books Centre,1992. 

Thurman, Robert. The Universal Vehicle Discourse Literature. 
New York: American Institute of Buddhist Studies, 2004. 


Prajñaparamita (Bát nhã ba la mật) 

Thuật ngữ này có thể ám chỉ một loại văn học đề cập đến sự 
toàn thiện của trí tuệ hay ám chỉ những tác phẩm đặc biệt 
trong phạm trù đó. Có nhiều tác phẩm từ rất súc tích cho tới 
rất bao quát. Trong quyển sách này, phần giới thiệu được mở 
rộng tới mức cao nhất, bao gồm 100.000 bài kệ. 

Conze, Edward, The Large Sutra on Perfect Wisdom. Berkeley: 


University of California Press, 1975. 


Prayer Flags (Những Lá Cờ Cầu nguyện) 
Một quyển sách nhỏ bao gồm những tiểu sử ngắn gọn của Đức 
Gampopa, Phagmo Drupa, và Jigten Sumgön, cũng như một vài 
bài ca chứng đạo của những Đạo sư trong dòng truyền thừa. 
Đó là một số những giáo lý ngắn về các giai đoạn của thực 
hành Đại Ấn, và những giáo huấn cô đọng về cách đưa những 
kinh nghiệm vè bệnh tật và cái chết vào thực hành của ta. 
Gyaltsen, Khenpo Konchog. Prayey Flags: The Liƒe and Spiritual 
Teaching oƒ Jigten Sumgön. Ithaca: Snow Lion Publications, 
1984, 1986. 


692 


Samayg, Clear and Bequtiful (Giới nguyện, Trong trẻo và 
Tuyệt đẹp) 
Một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong 


Wish-granting Jewel. Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


The Song That Clarifies Recollection (Bài Ca Minh họa cho 
sự Hồi tưởng) 

Một bài ca giáo huấn của Đức Jigten Sumgön dành cho đệ tử 
Rinchen Drak. Được xuất bản trong Prayer Flags (Những Lá Cờ 


Cầu nguyện). 


sutra Requested by Householder Drakshulchen (Kinh được 
Khẩn cầu bởi Chủ hộ Drakshulchen) 

Một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong The 
J]ewel Ornament oƒ Liberation (Pháp Bảo của sự Giải thoát). 


Không rõ về bản dịch Anh ngữ. 


Tantra oƒ the Completely Victorious, Nondual Secret 
Essence (Mật điển của Tỉnh túy Bí mật Bất nhị, Hoàn toàn 
Chiến thắng) 

Một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong 
Wish-granting Jewel (Viên Ngọc Như ý). Không rõ về bản dịch 
Anh ngữ. 


Tibetan Book oƒ the Dead (Tử thư Tây Tạng) 


693 


Bản dịch mô tả quan trọng của Đức Liên Hoa Sanh về giai đoạn 

giữa sự chết và tái sinh. 

Coleman, Graham, Thupten Jinpa, and Gyurme Dorje. The 
Tibetan Book oƒ the Dead: First Complete Translation. New 
York: Penguin Classics, 2007. 

Evans-Wentz, W.Y. The Tibetan Book of The Dead. 1927. 

Reprint London: Arcturus Publishing, 2009. 

Fremanle, Franscesca and Chogyam Trungpa. The Tibetan 
Book of the Dead: The Great Liberation through Hearing in 
the Bardo. Boston: Shambhala Publications, 2003. 

Thurman, Robert. The Tibetan Book oƒ the Dead (The Great 
BooR oƑ Natural Liberation Through Understanding ïin the 
Between). New York: Bantam Books, 1993. 


Transƒformation oƒ Suffering (Chuyển hóa Đau khổ) 

Gồm chứa mọi giáo lý căn bản của Phật giáo, quyển sách này 

được dành cho những cá nhân hay nhóm nghiên cứu không ở 

gần một Đạo sư. 

Gyaltshen, Khenchen Konchog. Transƒormation oƒ Suffering. 
Gainesville, FL: Vajra Publications, 1997, 2006. 


Twenty Verses 0ƒ Praise (Hai mươi Câu Kệ Tán thán) 

Một bài thơ sùng mộ tán thán Đức Jigten Sumgön do Lingje 
Repa biên soạn. Bài thơ, cũng như một tường thuật về các 
hoàn cảnh của việc sáng tác, được xuất bản trong Calling to the 
Lama from Afar (Gọi Thầy từ Xa). 


694 


Vast as the Heavens, Deep as the Sea (Rộng lớn như Bầu 

trời, Thẳm sâu như Biển cả) 

Bản dịch của một bộ gồm 365 câu kệ, tán thán cách điều trị gây 

truyền cảm hứng của Bồ đề tâm, do Khunu Rinpoche biên soạn 

trong thế kỷ hai mươi. 

Khunu Rinpoche. Ứast as the Heavens, Deep as the Sea: Verses 
in Praise oƒ Bodhicitta. Gareth Sparham, trans. Somerville, 
MA: Wisdom Publications,1999. 


Wish-granting Jewel (Tsin-dha Mami) (Viên Ngọc Như ý) 
Tựa đề của một bản văn gốc của Đức ]Jigten Sumgön và một 
luận giảng về bản văn của đệ tử của ngài là Drakpa Rinchen. 
Chủ đề là Con đường Năm Nhánh của Đại Ấn. Không rõ về bản 
dịch Anh ngữ 


695 


Danh mục Dòng Đầu tiên của 
Một Trăm Vần Kệ Khuyên nhủ 


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC THIỀN GIẢ 


(1) Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài của 
buổi hoàng hôn ở cửa một ngọn đèo. 
(2) Niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời này giống như 
những giấc mộng và ảo ảnh. 
(3) Tám mối bận tâm thế tục giống như một cạm bẫy. 
(4) Bề ngoài của hạnh phúc giống như tro nóng. 
(5) Các hoạt động chỉ được làm vì cuộc đời này như một 
con bướm đêm bị cuốn hút vào ngọn lửa. 
(6) Các hoạt động của sinh tử như những gợn sóng. 
(7) Những người thân thuộc và bạn hữu có thể giống như 
những lính canh tù. 
(8) Những người tình có thể như người hàng thịt cầm dao. 
(9) Những hoạt động của thời đại suy hoại này giống như 
điệu vũ của người điên. 
(10) Hầu hết mọi lời nói thì giống như âm thanh “chal” gây 
kinh ngạc. 
(11) Mọi khát khao giống như thực phẩm độc hại. 
(12) Kết quả của thiện hạnh và ác hạnh như bóng của những 


con chim đang bay. 


696 


(13) Việc tích tập của cải giống như những con ong thâu thập 
mật. 

(14) Rất nhiều điều bạn hy vọng hay nương tựa vào giống 
như một ảo ảnh. 

(15) Ngay cả thân thể yêu quý này cũng như một cánh 
hoa mùa thu. 

(16) Các đối tượng của giác quan giống như rác rưởi dơ bẩn. 

(17) Sinh, lão, bệnh và tử giống như cá dẫy dụa trên cát 
nóng, 

(18) Trong bardo, ý thức của ta giống như một chiếc lông 
chim bị gió thổi tung. 

(19) Ba cõi thấp giống như một căn nhà sắt không cửa. 

(20) Hi lạc của những cõi cao giống như thực phẩm độc hại. 

(21) Như thế, đau khổ của sinh tử giống như một ngục tù. 

(22) Của cải-cúng dường, thịt và của cải của những người tội 
lỗi thì như tro nóng. 

(23) Việc nhớ tưởng chân thành về Giáo pháp giống như 
tóc ta bắt lửa. 

(24) Sự xả ly và tâm từ bỏ điều bất thiện giống như một 
thuyền trưởng điều khiển một con tàu. 

(25) Có một cuộc đời với những tự do và thuận lợi thì 
giống như đến một đảo ngọc. 

(26) Cố ý làm điều sai thì giống như một người điên cướp đi 
mạng sống của chính mình. 

(27) Đạo sư tâm linh giống như một người dẫn dắt trên 


con đường. 


697 


(28) Giáo pháp thiêng liêng mà ngài giảng dạy giống như 
chất cam lồ bất tử. 

(29) Không đưa giáo lý vào tim qua việc thực hành thì 
giống như âm thanh của một tiếng vang. 

(30) Bốn chuẩn bị giống như nền móng của một tòa nhà 
nhiều tầng. 

(31) Địa điểm siêu việt của sự cô tịch như một pháo đài 
được canh giữ kiên cố. 

(32) Các giáo lý quý báu của Drikung Kagyu như kho tàng 

của một vị vua, 
(33) Tam Bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời. 
(34) Nhơ uế của những hành vi xấu xa và che chướng giống 
như bùn che phủ một viên ngọc. 

(35) Người thâu thập hai tích tập giống như một nhà đầu 
tư khôn ngoan. 

(36) Sự hồi hướng Đại thừa giống như một kho tàng được 
canh giữ cẩn thận. 

(37) Giới nguyện pratimoksha giống như người Nắm giữ 
các Châu báu. 

(38) Giới hạnh thanh tịnh như một ngai tòa quý báu, thấm 
đẫm năng lực linh thánh. 


(39) Các hậu quả của sự vô đạo đức thì dơ bẩn, như một tử thi. 
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC HÀNH GIẢ ĐẠI THỪA 


(40) Lòng từ ái giống như một chiến sĩ chiến thắng trong 


chiến trận. 


698 


(41) Lòng bi mẫn siêu việt giống như một bà mẹ khéo léo 
nuôi dưỡng đứa con của mình. 

(42) Bồ đề tâm siêu việt như một hạt giống không hư thối. 

(43) Bồ đề tâm nguyện như một du khách đang sắp đặt một 
chuyến du hành. 


(44) Bồ đề tâm hạnh như một ống dẫn rộng lớn. 
LỜI KHUYÊN VỀ SÁU BA LA MẬT 


(45) Việc cho đi của sự bố thí, thoát khỏi sự tham luyến, như 
một người chủ trại gieo trồng những hạt giống. 

(46) Ba loại giới hạnh giống như thanh kiếm của một chiến 
Sĩ. 

(47) Áo giáp nhẫn nhục giống như một bộ quần áo bảo 
hộ. 

(48) Ba loại tỉnh tấn giống như những chiếc roi da thôi thúc 
một con tuấn mã. 

(49) Quân bình thiền định giống như một cung điện lộng 
lây. 


(50) Giác tánh phân biệt như một con mắt nhìn-trong trẻo. 


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC HÀNH GIẢ KIM CƯƠNG 
THỪA 


(51) Cỗ xe kim cương siêu việt như vị thủ hộ của những con 
VOI. 


(52) Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý. 


699 


(53) Lòng sùng mộ không lỗi lầm như một cánh đồng được 
cày cấy kỹ lưỡng. 

(54) Các giáo lý của Đạo sư như một phương thuốc chữa 
lành. 

(55) Cúng dường theo ba cách làm vui lòng giống như việc 
lau chùi một viên ngọc. 

(56) Samaya của Đạo sư giống như tâm thức và sự sống của 
ta. 

(57) Sự thuần thục bốn quán đảnh giống như một dòng cam 
lồ. 

(58) Giai đoạn phát triển giống như sự lên ngôi của một vị 
vua. 

(59) Sự rõ ràng của các hình tướng giống như cây cung của 
Đế Thích. 

(60) Chánh niệm thuần tịnh giống như một chuỗi ngọc. 

(61) Tự hào kiên cố giống như viên ngọc của vị anh hùng. 

(62) Sự trì tụng kim cương như một ngọn lửa rừng. 

(63) Giới nguyện Mật thừa như một con rắn trong một khúc 
tre. 

(64) Các hiệu quả lợi lạc của những gia hộ nguy nga như 
một phương thuốc siêu việt và hoàn toàn-chiến 
thắng. 


(65) Kiến, hành, và thiền giống như vua các loài thú. 


(66) Hành vi du già không thích hợp giống như một con 
bướm đối chọi với đại bàng kim xí điểu. 


(67) Tâm tạo tác-mọi sự như một nhà ảo thuật. 


700 


(68) Giai đoạn thành tựu như một phản chiếu trong một 
tấm gương. 
(69) Giữ gìn thực hành của ta như vui hưởng của cải của 


riêng mình. 
LỜI KHUYÊN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỰC HÀNH ĐẠI ẤN 


(70) Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này giống như một 
thương gia đã xong việc. 
(71) Sự an định giống như một ngọn đèn bất động trước gió. 


LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC HÀNH GIẢ ĐẠI ẤN 


(72) Giác tánh bao quát như một đại dương yên tĩnh, trong 
trẻo. 

(73) Việc thiết lập hình tướng của tâm như một tên trộm 
trong một căn nhà trống. 

(74) Tâm và tư tưởng khái niệm như nước và nước đá. 

(75) Sự bất khả phân của sự xuất hiện và tâm thức như giấc 
mộng đêm qua. 

(76) Tâm-như-vầy đồng xuất hiện như một con sóng của đại 
dương. 

(77) Tâm bình thường như trung tâm của bầu trời. 

(78) Thực hành không đứt đoạn như một người bảo vệ cảnh 
giác. 

(79) Việc đưa mọi sự vào con đường giống như phương 


thuốc của Nhà Trị liệu Trẻ Trung. 


701 


LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH XUA TAN CHƯỚNG NGẠI KHI 
BẮT GẶP CHÚNG 


(80) Việc dính mắc vào an định giống như mặt hồ đông đá. 
(81) Việc bám chấp vào sự nhị nguyên của các sự việc cần 
được từ bỏ và cách đối trị của chúng giống như một 
người có cái nhìn sai lạc. 
(82) Một cái thấy giả tạo về tánh Không giống như 
phương thuốc trở thành chất độc. 
(83) Tham luyến sự tận diệt giống như bước đi của một con quạ. 
(84) Những kinh nghiệm đa tạp giống như một đồng cỏ mùa hạ. 
(85) Sự chấp ngã và mong muốn sai lầm giống như các mùa 
màng bị sương giá hủy diệt. 
(86) Lợi lạc chín vội của chúng sinh giống như một nhà 
lãnh đạo không có tầm nhìn. 
(87) Những dấu hiệu và biểu hiện không thích hợp giống 
như hoa trời. 


LỜI DẠY VỀ SÁU PHÁP DU GIÀ CỦA NAROPA 


(88) Ngọn lửa trí tuệ tummo giống như lửa vũ trụ. 

(89) Sự quang minh xua tan bóng tối vô minh, giống như 
một ánh sáng chói ngời. 

(90) Những hiển lộ và chuyển hóa của thực hành giấc mộng 
giống như một con tuấn mã được huấn luyện khéo léo. 

(91) Thân huyễn hóa giống như một phản chiếu của mặt 


trăng trong nước. 


702 


(92) Phowa giống như một con chim garuda khổng lồ 
bay trong bầu trời. 

(93) Thực hành bardo giống như du hành trên một con 
đường quen thuộc. 

(94) Con đường sâu xa của Sáu Giáo pháp như một kho tàng 
châu báu. 


LỜI KHUYÊN VỀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG 
CỦA VIỆC THỰC HÀNH PHÁP 


(95) Ba giới nguyện như các dụng cụ của một người thợ 
mộc. 
(96) Hiểu theo nghĩa đen thì như một bác sỹ với sự hiểu biết 
ítỏi. 
(97) Điều trọng yếu của ba giới nguyện giống như một bánh 
xe ngựa. 
(98) Mười địa và năm con đường giống như việc leo bậc 
thang. 
(99) Trái quả của sự toàn thiện như một đại đế. 
(100) Pháp Thân, là cái có bảy đặc tính, thì như không gian. 
(101) Hai loại thân hình tướng giống như mạn đà la mặt trời 
và mặt trăng. 
(102) Lòng bi mẫn liên tục như một giòng sông. 
(103) Lời khuyên này giống như một kho châu báu. 


703 


Về Tác giả 


2 . 


LÀNG Tsari và những vùng lân cận ở giữa những địa điểm 
thiêng liêng nhất ở Tây Tạng. Khenchen Rinpoche, Konchog 
Gyaltshen đã sinh ra ở đó vào mùa xuân năm 1946, và tại đó 
ngài đã trải qua những năm tháng đầu tiên của mình. Năm 
1960, do bởi tình hình chính trị ở Tây Tạng, Khenchen 
Rinpoche trốn sang Ấn Độ cùng với gia đình. Sau đó gia đình 
ngài an trú tại Darjeeling, ở đó ngài bắt đầu việc học hành. 
Ngay khi còn trẻ tuổi, ngài đã là một học sinh xuất sắc và tận 
tụy, và ngài đã có thể hoàn tất những năm trung học ít hơn 
thời gian trung bình. 

Vào khoảng thời gian ngài hoàn tất trung học, Học viện 
Trung ương Nghiên cứu Tây Tạng Cao cấp, một trường Đại 
Học mới, đã mở cửa tại Varanasi, Ấn Độ. Kiên quyết là một 
trong những học viên đầu tiên, Khenchen Rinpoche đã du 
hành tới Varanasi vào tháng Mười năm 1967 để xin nhập học. 
Sau đó ngài bắt đầu một khóa học chín năm bao gồm 
Madhyamaka (Trung Luận), Abhidharma (Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận), Vinaya (Luật), Abhisamayadlankara (Hiện quán 
Trang nghiêm Luận) và Uttaratantra, cũng như lịch sử, luận lý 
học, và văn phạm Tây Tạng. Đầu năm 1968, ngài may mắn 
được thọ cụ túc giới với Kalu Rinpoche vĩ đại và không lâu sau 


khi tốt nghiệp Học viện, ngài thọ nhận giáo lý từ Đức Gyalwa 


704 


Karmapa thứ mười sáu về Tám Kho tàng Bài Ca Đại Ấn của các 
đại thành tựu giả Ấn Độ. 

Ngay cả sau khi hoàn tất khóa nghiên cứu dài và gian khổ 
này, Khenchen Rinpoche chỉ muốn đào sâu sự hiểu biết và 
thực hành về Giáo pháp. Với sự mãnh liệt tương tự mà ngài đã 
mang tới việc học tập lúc ban đầu, Rinpoche đã tìm kiếm và 
thọ nhận các giáo lý cùng những hướng dẫn từ các Đạo sư Phật 
giáo vĩ đại. Một vị là Thượng Tọa Khunu Lama Rinpoche, với 
ngài, Khenchen Rinpoche đã nghiên cứu hai tác phẩm của 
Gampopa—Pháp Bảo của sự Giải thoát và Vòng Hoa Quý báu 
của Con Đường Tuyệt hảo. Các nghiên cứu của ngài với Thượng 
Tọa Khunu Lama cũng bao gồm Đại Ấn và nhiều bài ca của 
Milarepa. 

Trong khi duy trì một sự quân bình giữa sự hiểu biết lý 
thuyết và thực hành thiền định, Khenchen Rinpoche bắt đầu 
một khóa nhập thất ba năm vào năm 1978 dưới sự hướng dẫn 
của Đạo sư giác ngộ Khyunpa Rinpoche. Trong thời gian này, 
ngài đã có thể đào sâu và nâng cao sự hiểu biết của mình về 
Con Đường Năm Nhánh của Đại Ấn và Nhất Niệm sâu xa của 
Đức ]Jigten Sumgön. Ngài cũng thọ nhận nhiều sự trao truyền 
khác. 

Năm 1985, Khenchen Rinpoche du hành tới trụ sở chính của 
dòng Drikung Kagyu, Drikung Thi, ở Tây Tạng. Tại đó, ngài đã 
có thể nhận những gia hộ riêng, cũng như những giáo huấn và 
trao truyền Đại Ấn và Sáu pháp Du già của Naropa, từ Đạo sư 
giác ngộ Thượng Tọa Pachung Rinpoche. 


705 


Năm 1982, sức mạnh của nghiệp và những khẩn cầu của 
nhiều hành giả được kết hợp để đưa Khenchen Rinpoche tới 
Hoa Kỳ. Cuối năm 1983, Trung tâm Thiền định Tây Tạng được 
thiết lập ở Washington, D.C. Địa điểm đầu tiên của nó là vị trí 
của vô số giáo lý, thực hành, ẩn thất, và những buổi lễ. Vào 
tháng Chín năm 1984, và một lần nữa vào năm 1987, trung 
tâm non trẻ được gia hộ bằng những cuộc thăm viếng và giảng 
dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhờ những nỗ lực của Khenchen 
Rinpoche và trung tâm, Drigung Kyabgon Chetsang Rinpoche 
đã viếng thăm vào năm 1987, 1994, và 1999, và dân chúng 
trong vài quốc gia đã có thể thọ nhận lợi lạc từ những giảng 
dạy và sự hiện diện của ngài. 

Với Trung tâm Thiền định Tây Tạng là nền tảng, Khenchen 
Rinpoche đã tiếp tục thiết lập các trung tâm thực hành ở Big 
Sur, CA; Boston, MA; Boulder, CO; Chicago, IL (hiện nay chịu sự 
điều động của Drupon Rinchen Dorjee); Gainesville, FL; Los 
Angeles, CA; Madison, WI; Pittsburgh, PA; San Francisco, CA; 
Tampa Bay, FL (hiện chịu sự điều động của Drupon Thinley 
Nyingpo); Virginia Beach, VA; cũng như Học viện Dharmakirti 
ở Tucson, AZ và Nhà Xuất bản Vajra. Ngài cũng thiết lập các 
trung tâm ở Lidingö, Thụy Điển và Santiago, Chile (hiện chịu 
sự điều động của Khenpo Phuntzok Tenzin). 

Mong muốn các Giáo pháp đến với càng nhiều người càng 
tốt, Khenchen Rinpoche đã nhanh chóng tự thích ứng với 
những hình thức thông tin Tây phương. Ngài đã xuất hiện trên 
truyền hình, là một khách mời trên nhiều chương trình phát 


thanh, thuyết giảng rộng rãi tại các cao đẳng và đại học, và nói 


706 


chuyện với công chúng qua vô số bài báo. Giữa năm 1983 và 
1990, một mình Khenchen Rinpoche chuyển dịch các thực 
hành, lời cầu nguyện, và lịch sử then chốt của Drigung Kagyu 
sang Anh ngữ. Trong số các bản văn thực hành ngài đã dịch 
thuật là Achi Chökyi Drolma, A Di Đà, Amitayus (Đức Vô 
Lượng Thọ), Bồ đề tâm, Chakrasamvara Dài, Chakrasamvara 
Ngắn, Chenrezig (Quán Thế Âm), Chöd, các Hộ Pháp, Bốn-khóa 
Đạo sư Du già, Tara Xanh, Đạo sư Du già (Guru Yoga), Lama 
Chöpa, Cúng dường Mạn đà la, Văn Thù (Mansjushri), Đức 
Phật Dược Sư, các thực hành Ngondro, Nyung Ne, Guru 
Rinpoche An bình, Chuyển di tâm thức (Phowa), Quy y, Cúng 
dường Torma, Tsog, Kim Cương Thủ (Vajrapani), Kim Cương 
Tát Đỏa (Vajrasattva), Vajrayogini, và Tara Trắng. Trước khi 
các phông chữ Tây Tạng được sẵn sàng để sử dụng cho máy vi 
tính, ngài đã viết toàn bộ những bản văn này bằng tay. Sau này, 
khi đã có thể sử dụng sự tự động, các bản dịch được làm cho 
tao nhã hơn và được tái bản. Công việc vô giá này đã tạo nên 
nền tảng cốt tủy từ đó thánh Pháp đã có thể được giảng dạy và 
thực hành. 

Khenchen Rinpoche và Trung tâm Thiền định Tây Tạng đã di 
chuyển đến Frederick, Maryland vào tháng Mười Một năm 
1991. Nép mình trong một công viên quốc gia, hiện nay Trung 
tâm an trụ trên khu đất nhiều cây cối và rộng 0,4 mẫu. Một 
ngôi chùa nhỏ được xây dựng ở đó và được Drigung Kyabgon 
Chetsang Rinpoche hiến cúng năm 1994. Với tiện nghi to lớn 
và vùng phụ cận có lợi cho việc suy niệm, thậm chí Khenchen 


Rinpoche đã có thể làm lợi lạc cho dân chúng hơn nữa bằng 


707 


những giảng dạy của mình. Giờ đây, khi các đệ tử Tây phương 
đã tham gia thực hành nhập thất dài hạn, các dự án được thực 
hiện để thiết lập một trung tâm nhập thất cư trú ở gần đó. 

Mới đây, Khenchen Rinpoche đã dùng nhiều thời gian hơn 
trong việc giảng dạy ở Ấn Độ và Tây Tạng. Ngài thường giảng 
dạy Nhất Niệm cho các tăng và ni tại Học viện Drigung Kagyu ở 
Dehra Dun, Ấn Độ cũng như những tu viện ở Ấn Độ khi các 
điều kiện cho phép. Với sự hỗ trợ tài chánh của Dự án Bản văn 
của Trung tâm Thiền định Tây Tạng, ngài đã sắp xếp để 1.200 
bản sao của bản văn được in ra, và sau đó phân phối cho các 
tăng, ni, và các tu viện ở Ấn Độ, Nepal, và Tây Tạng. 

Khenchen Rinpoche phấn đấu một cách kiên định để làm cho 
những bản văn quan trọng có thể sử dụng cho công chúng và 
để cung cấp cho các đệ tử của ngài cùng với sự tu tập Giáo 
pháp thấu đáo và có phương pháp. Một tác giả thiện xảo và tận 


hiến, ngài đã xuất bản chín quyển sách trước quyển này: 


Những Lá cờ Cầu nguyện, được mô tả trong Thư mục được Chú 
thích. 

Vòng Hoa các Thực hành Đại Ấn rất ích lợi cho những người đã có 
một chút hiểu biết về Giáo pháp. Nó bao gồm một mô tả về mọi 
thực hành Ngondro: bốn tư tưởng nền tảng (đời người quý 
báu, sự tỉnh giác về lẽ vô thường, nghiệp, và đau khổ của sinh 
tử), bốn thực hành chuẩn bị phi thường (quy y, Kim Cương Tát 
Đỏa, cúng dường mạn đà la, và Đạo sư Du già), thực hành 


Yidam, Đạo sư Du già đặc biệt, và một khóa Đại Ấn. 


708 


Tìm kiếm Chất Cam lồ Bất nhiễm. 

Các Đạo sư Kagyu Vĩ đại. 

Kho tàng Quý báu Lời Khuyên dạy là một bản dịch từ một giáo 
lý sâu xa được viết thành kệ, do Drigung Dharmaradza biên 
Soạn. 

Pháp Bảo của sự Giải thoát. 

Gọi Thầy từ Xa. 

Chuyển hóa Đau khổ: Một Cẩm nang cho các Hành giả 

Chuỗi Ngọc Trai là một tác phẩm khác do chính Khenchen 
Rinpoche biên soạn. Nó bao gồm những giáo huấn chỉ tiết về 
mười hai thực hành Bổn Tôn du già thông thường, chẳng hạn 
như Quán Thế Âm, Tara, và Văn Thù, cũng như các sadhana 
hay bản văn thực hành được chuyển dịch. Quyển sách này 
cũng đặc biệt giá trị đối với những người không có may mắn 
để thường gặp một Đạo sư đầy đủ phẩm tính, và cho những 


hành giả nghiêm túc sử dụng như một cách nhắc nhở. 


Khi tưởng nhớ những nỗ lực của những năm tháng trong thời 
thơ ấu, Khenchen Rinpoche gây truyền cảm hứng và hỗ trợ các 
tăng, ni và cư sĩ trong việc thực hành Phật pháp và luôn luôn 
sẵn sàng trợ giúp họ bằng mọi cách thế mà ngài có thể. Đối với 
tất cả, ngài hiến mình một cách thoải mái. Với trái tim và tâm 
hồn hướng về Pháp thật vững chắc, ngài đã chỉ đường một 


cách bi mẫn và đầy kiên nhẫn. 


709 


